Thư Viện Hoa Sen 
chuyên qua định dạng sách Ebook PDF 
từ nguyên bản ngày 21/2/2014 


—lh Ni T 


MỘT VNG 


HẬT NGUYỆT 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 


Lời giới thiệu 


Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều 
sử gia, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cô, nhạc 
sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phim ảnh, sân 
khâu... Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc 
đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát 
xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín 
ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng 
sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách 
hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng 
ngoạn nghệ thuật. 

Tuy nhiên, qua văn chương, thị phú, hội họa, điêu 
khắc... một số tác phâm không khỏi ít nhiều nhuôm màu sắc 
cá tính, tình cảm, phong cách, tầm nhìn hoặc trình độ nhận 
thức chủ quan của tác giả. Do đó, nhiều tác giả đã đánh tráo 
đức Phật lịch sử thành một nhân vật thần thoại, một đắng 
siêu huyền; những tác giả khác có dụng ý đánh đồng cuộc 
đời đức Phật với những hoạt động đây chủ quan của mình, 
hâu phô trương bản ngã hay đề cao uy tín cá nhân, đã không 
ngân ngại biến đức Phật thành một con người tầm thường, 
dung tục. Và tệ hại nhất là không ít tác giả ngoại đạo có âm 
mưu phá hoại Phật giáo, đã khéo léo tôn vinh đức Phật lên 
tận mây xanh, nhưng thực ra là đề xuyên tạc sự thật, đánh 
lừa quần chúng. 


Thấy rõ điều nguy hại nảy, Sư Giới Đức (Minh Đức 
Triều Tâm Ảnh) đã kiên nhẫn đọc rất nhiều tác phẩm, cùng 
những sử liệu đáng tin cậy để tìm tòi, tra cứu, đối chiếu, xác 
minh sự thật qua những chứng cứ di tích lịch sử, với tâm 
nguyện cống hiến một tác phẩm vừa giàu tính văn chương 
nghệ thuật vừa đầy đủ những chỉ tiết khách quan và trung 
thực nhất về cuộc đời đức Phật. 

Với lối văn kế truyện, tất nhiên phải có nhiều đoạn văn 
chương hư câu, chỉ cốt để chuyển mạch, để làm cho câu 
chuyện càng thêm thi vị, hấp dẫn, đồng thời làm rõ bối cảnh 
của những sự kiện lịch sử mà vẫn không làm mất đi ý nghĩa 
sâu xa, mâu nhiệm của những pháp thoại được trình tự trích 
dẫn một cách trung thực, đúng lúc và đúng chỗ. 

Tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm “Một cuộc đời, một 
vằầng nhật nguyệt” đến quý bạn đọc để chúng ta cùng chia 
sẻ với tác giả lòng kính ngưỡng sâu xa một bậc giác ngộ đầy 
trí tuệ và vị tha nhân áI, một con người lịch sử nhưng siêu 
việt và sáng ngời như một vằng nhật nguyệt. 

Trân trọng. 


Tổ Đình Bửu Long, ngày 20-4-2008 
Hòa thượng Viên Minh 
Phó Ban Thiền Học 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIVA BIMBISARA 


Về Thăm Lại Đức Vua 
Seniya Bimbisära 


Sau khi sinh hoạt của hội chúng đã tạm thời đi vào quy 
củ, nền nếp; đức Phật thấy thời tiết có nắng nhẹ, trời không 
lạnh lắm, thuận lợi cho việc du hành nên quyết định rời 
Gayäsĩsa, đến kinh đô Rãjagaha, đường xa chừng sáu do- 
tuần. Thấy đoàn sa-môn quá đông, khó khăn cho việc khất 
thực, đức Phật gợi ý với ba anh em Kassapa cho chúng đệ tử 
phân thành từng nhóm, mỗi nhóm chừng vài ba mươi người 
để đi độ thực rải rác các thôn làng. Vì đều là các bậc thánh 
nhân, ai cũng tỉnh giác, chánh niệm nên việc đến, việc đi, tá 
túc qua đêm chỗ này, chỗ kia đều sạch sẽ, tươm tất, không 
làm phiền đến ai, không làm tốn hại đến cả gốc cây ngọn cỏ. 
Tuy nhiên, đến ngày thứ năm, lúc gặp nhau tại một thung 
lũng, cách kinh thành chừng một do tuân, đức Phật còn giáo 
giới thêm răng: 

- Nây các thầy tỳ-khưu! Chúng ta sắp đi vào kinh đô của 
một vương quốc giàu mạnh. Giáo pháp mà Như Lai đã 
chứng ngộ và tuyên thuyết các thầy đã thấu hiểu, đã chứng 
nghiệm; và bây giờ, giáo pháp ấy đang và sẽ bắt đầu đi vào 
cuộc đời, đi vào lòng người. Nhân dân kinh thành RãJagaha 
và đức vua Seniya Bimbisära cảm nhận về giáo pháp ây như 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 7 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


thế nào là tùy thuộc vào các thầy, tùy thuộc vào ngôn ngữ, 
khẩu giáo, tùy thuộc vào uy nghi, cốt cách, phong thái của 
các thầy! Như Lai nói ít nhưng các thầy sẽ hiểu nhiều! Hãy 
trần trọng! 

Thế rồi, các nhóm tuần tự lên đường. Họ thâm hiểu lời 
dạy của đức Thế Tôn. Tôn giả Uruvelã-Kassapa có kiến thức 
khá thấu đáo về tình hình địa lý cũng như tình hình xã hội 
kinh thành RaJagaha, đã bàn với hai em và các đệ tử trưởng 
là nên tụ họp ở khu Rừng Kẻ có đến thờ Suppatittha cho đức 
Phật nghỉ ngơi tại phía tây nam kinh thành; là nơi rộng rãi, 
mát mẻ, không gần mà cũng không xa thành phố, ban đêm 
và ban ngày đều không bị sự ồn ào quấy nhiễu. 

Hôm sau, cả kinh thành như bừng sáng lên, và xôn xao 
bàn tán về một ngàn vị khất sĩ áo vàng trang nghiêm, thanh 
tịnh đi qua cửa mọi nhà không phân biệt giai cấp, quý tiện, 
giàu nghèo. Khi nhận được chút ít vật thực, họ chỉ mỉm cười 
rất kín đáo rồi đọc nhỏ một lời kinh phúc chúc, không gật 
đầu và cũng chăng cảm ơn ai cả! Họ cũng không nhận vàng, 
bạc, chỉ thọ những vật nấu chín... Thế rôi, đức vua Seniya 
Bimbisära được các quan trình tấu rằng: “Sa-môn Gotama, 
nam tử dòng Sãkya, sau sáu năm khổ hạnh, bây giờ tự xưng 
mình là Phật, là bậc Chánh Đăng Giác hiện lãnh đạo một 
giáo đoàn có cả ngàn khất sĩ áo vàng đang tràn ngập kinh đô 
Rajagahal” Nghe tin, đức vua Seniya Bimbisara chợt nghe 
một niêm vui lạ lùng bừng bừng trong huyết quản; và ông 
biết ngay đấy là ail “ Đúng. rồi! Đức vua nghĩ - Chỉ có người 
ây, vị ấy, chàng trai anh tuẫn, đẹp đẽ, quý phái ấy, sau nhiều 
năm lang thang tầm đạo, bây giờ đã chứng đạt được cái gì 
đó rất tối thượng, hiện đang đến kinh thành của ta đúng như 
lời hứa thuở trước!” Tức tốc, đức vua tụ họp ngay một số 
quan đại thần kỳ lão thân tín, hằng trăm bà-la-môn và nhân 
sĩ trí thức uyên bác, các gia chủ danh gia vọng tộc cùng với 
đông đảo tùy tùng, vệ binh... rằm rộ lên xe ngựa đến khu 


lộ Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


Rừng Kè để thăm viếng cô nhân! 

Tại chỗ phải lẽ, đức vua cho xe ngựa dừng lại rồi cùng 
với tùy tùng đi bộ vảo, là thái độ kính trọng cần thiết, đã trở 
thành mỹ tục của quốc độ khi đức vua đi đến tham yết một 
vị đạo sư, một bậc giáo chủ uy danh! Biết tin đức vua đến, 
một người được xem là bạn cũ, một nhân vật quan trọng cho 
sự phát triển của giáo pháp sau này, đức Phật đã chuẩn bị sự 
đón tiếp: Một ngàn lẻ hai vị tỳ-khưu tự động ngôi trang 
nghiêm, lặng lẽ thành nhiều vòng bán nguyệt trên một khu 
đất rộng, còn đích thân ngải cùng với tôn giả Uruvelãä- 
Kassapa đi bộ ra bìa rừng. 

Khi thây đức Phật và tôn giả Uruvelä-Kassapa đi gần 
đến nơi, đức vua đã nhận ra ngay ngài cùng một vị sa-môn 
già lão, đạo mạo khả kính; nhưng lại chợt đâm ra hồ nghi, 
chăng rõ ai là người lãnh đạo giáo đoàn? Các quan đại thần 
và rất đông nhân sĩ trí thức đã nhận ra vị giáo chủ thờ thần 
lửa nỗi tiếng bấy lâu nay bây giờ đã đối phục sức, tướng 
mạo; chắc vị trưởng lão này là thây của vị sa-môn trẻ trung 
kial 

Nhờ tha tâm thông, đức Phật đọc được sự suy nghĩ của 
đức vua và tùy tùng nên ngài quay sang hỏi tôn giả Uruvela- 
Kassapa: 

- Nẵy hiền giả Uruvelã-Kassapa! Trước đây ông là giáo 
chủ thờ thần lửa, nay vì lý do gì mà ông lại từ bỏ sự thờ 
cúng ấy? 

Biết được dụng ý câu hỏi của đức Phật và cũng muốn 
giải tan sự nghi ngờ của mọi người, tôn giả Uruvela-Kassapa 
chấp tay cung kính trả lời: 

- Bạch đức Thế Tôn! Tất cả mọi loại tế đàn đều vô ích 
và phủ phiếm! Tất cả mọi loại tế đàn đều đưa đến dục lạc và 
phiên não chứ không thể đưa đến an vui và thanh tịnh! Vì 
biết rõ, thây rõ như vậy nên đệ tử đã từ bỏ việc tế thần lửa! 

- Vậy sau khi từ bỏ các loại tế đàn, ông tìm kiếm an vui 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 9 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


và thanh tịnh ở đâu? 

- Chính là nhờ vào giáo pháp của đức Thế Tôn! Chính 
nhờ giáo pháp bất tử ấy mà đệ tử đã thoát ly tất cả mọi chấp 
thủ ở bên trong hay bên ngoài, ở nhân giới cũng như thiên 
giới. Hiện giờ, tâm trí đệ tử đã đạt được sự an vui và thanh 
tịnh của Niết-bàn! 

Nói như thế xong, tôn giả Uruvelã-Kassapa quỳ xuống 
và đảnh lễ ba lần sát chân đức Phật rồi tuyên bố ba lần: 
“Đức Thế Tôn là đạo sư của con! Con là đệ tử của ngài!” 
Dường như thấy vậy cũng chưa đủ để tuyên dương về đức 
Phật và đức Pháp; tôn giả còn hiển lộng thần thông, bay lên 
hư không cao một tầm cây thốt nốt rồi trở xuông quỳ lạy y 
chỗ cũ; lần thứ hai bay lên hư không cao hai tầm cây thốt 
nốt... đến lần thứ bảy cao bảy tầm cây thốt nốt đều được lặp 
lại như vậy... 

Cách đảnh lễ ngoạn mục và sự quy ngưỡng vô cùng tôn 
kính của tôn giả Uruvelã-Kassapa đối với đức Phật - không 
những xóa tan mọi nghi ngờ, không những xác định vị trí 
lãnh đạo tinh thần tối thăng của đức Phật - mà còn tạo một 
ân tượng sâu đậm trong tâm trí của đức vua và tùy tùng: Cái 
vị được gọi là Phật ây phải là người có trí tuệ và uy đức như 
thế nào; cái giáo pháp mà vị ấy chứng ngộ là giáo pháp ra 
sao mà làm cho vị tôn túc trưởng lão kia, là giáo chủ có địa 
vị lớn, có danh vọng lớn phải thần phục, quy phục và quỳ 
lạy như thế? 

Bây giờ mọi cặp mắt đều đồ dồn về phía đức Phật. Họ 
thầm lặng chiêm ngưỡng. Họ giữ gìn sự yên lặng trong mỗi 
bước chân đi. Khi vào đến nơi, giữa Rừng Kè, nhìn cả ngàn 
vị sa-môn như một rừng đại định, họ cảm nhận một uy lực 
vô hình bắt họ phải thu thúc, giữ gìn thân khâu ý! 

Đức Phật mời đức vua và tùy tùng ngôi vào những nơi 
phải lẽ, rỒi ngài chậm rãi, đoan nghi ngôi xuống trên chỗ 
ngôi đã được soạn sẵn. Ba tôn giả Kassapa ngôi hầu sau 


10 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


lưng như ba trưởng lão hộ pháp! 

Đức Phật nói vài lời thăm hỏi sức khỏe của đức vua, 
cảm kích sự viếng thăm của đức vua và quần thân, sau đó 
giới thiệu ba anh em tôn giả Kassapa cùng một ngàn đồ 
chúng của họ, bây giờ đều là bậc thánh nhân vô lậu đang ở 
trong giáo pháp của ngài! 

Đức vua Seniya Bimbisara như chìm ngợp trong không 
gian tịnh định, bây giờ mới tỉnh lại, nói lời tri ân đức Phật đã 
nhớ lời hứa xưa đến thăm quốc độ của ông: và cả kinh thành 
này sẽ cung nghĩnh đức Phật và giáo đoản như đón tiếp 
những bậc quốc khách! Đức vua cũng không quên giới thiệu 
các vị lão thần, các quan đại thần, các nhân sĩ trí thức đều là 
thành phân chủ chốt, cốt cán, quan trọng đang phụ tá, tham 
mưu triều chính về mọi lãnh vực tương thuộc cho ông. Và 
cuối cùng, đức vua có ước nguyện răng, giáo pháp mà đức 
Phật đã chứng ngộ sẽ đem đến sự hạnh phúc và an vui cho 
chúng sanh, cho nhiều người trong quốc độ xinh đẹp này... 

Biết là thời khắc phải lẽ, đức Phật thuyết một thời pháp, 
ngải nói về những pháp tuần tự (thuận thứ). Đầu tiên, ngài 
nói về những tạo tác sai lầm từ thân khẩu ý sẽ đưa đến 
những quả báo đau khổ như thế nào. Ngài hướng dẫn một 
đời sông trong sáng và lành mạnh băng cách giữ gìn thân 
khâu ý qua những giới điều cần phải thọ trì, những phương 
pháp định tâm cần phải tu tập. Hạnh phúc và an vui ở cõi 
người được quyết định bởi sự chu toàn các bốn phận tại thê. 
AI cũng phải có những nghĩa vụ cần phải hoàn thành, những 
trách nhiệm liên đới cần phải gánh vác. Về vua tôi, cha con, 
chồng vợ, thân băng quyến thuộc, bạn hữu, làng xóm, quốc 
độ... đều có những khu xử phải lẽ, nhất định của đạo làm 
người. Phải biết tin tưởng vào các giá trị tỉnh thần thiêng 
liêng, vào Như Lai, giáo pháp của Như Lai cùng tăng đoàn 
thánh hạnh của Như Lai (tín); phải sống đời có giới hạnh 
(giới), phải biết nghe những điều hay, lẽ phải, nhất là biết 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh I1 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


học hỏi giáo pháp của đạo giác ngộ nơi các bậc sa-môn chân 
chính (văn); phải biết cung kính, cúng dường Tam Bảo; tế 
độ, giúp đỡ những kẻ đói nghèo, hoạn nạn, tai ương, hoàn 
cảnh bất hạnh (th); phải có trí tuệ biết lánh xa điều ác, làm 
các việc lành; phải thường trực sáng suốt và tỉnh thức trên lộ 
trình hướng thiện và hướng thượng (tuệ)... Đức Phật còn nói 
khá nhiều về bản chất của cuộc đời như những sự thật phô 
quát cần phải được thấy đúng, hiểu đúng. Dukkha chính là 
sự thật phố quát ấy! Đừng vì dục lạc, sân sĩ và tham vọng 
mù quáng mà đánh mất những tỉnh niệm, giác niệm hằng 
ngày! Đấy là sự sai lầm. Và chính sự sai lầm này làm cho 
dukkha chồng chất lên dukkha mà tạo nên khổ đau vô cùng 
tận. Đạo của Như Lai là đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ - nên 
đạo ây cần phải được thức tri, liễu tri, giác tri, minh tri tất 
thảy nguyên nhân của dukkha để tìm cách làm cho yên lặng 
chúng, chấm dứt chúng, đoạn diệt chúng! Tắt cả nỗi khổ của 
trần gian, đời này và đời kia đều do con người tạo tác, tạo 
tác bởi sai lầm thì chính con người phải tìm cách xử lý, giải 
quyết lấy băng sự đúng đắn của thân khẩu ý để điều chỉnh 
nó, hoàn thiện nó; không có vị thân linh, thượng để nào xen 
dự vào đấy cả. Thấy đúng đưa đến suy nghĩ đúng, hành động 
đúng! Và đạo lộ ây, Bát chánh đạo, Như Lai đã tìm ra, đã 
chứng ngộ; và giáo đoàn của Như Lai cũng đang trên con 
đường ấy mà tìm thấy niềm hạnh phúc siêu thế... Tuy nhiên, 
hạnh phúc siêu thế ấy không ở đâu xa, không ở ngoài trái 
đất, không ở trên hư vô! Đừng đi ra ngoài thế gian, mà cũng 
đừng tìm kiếm lông rùa, sừng thỏ! Nó ở đây và bây giờ, nơi 
Như Lai và ở nơi hội chúng của Như Lai, đang ở đây, truớc 
mặt chư vị! Nó như mặt trời lên thì bóng đêm tự lui! Nó như 
ánh nắng dọi đến thì mù sương tan! Nó như mây vẹt thì 
trăng tỏ! Nó như mắt lành thì hoa đốm hết! Minh nhiên! Tự 
nhiên! Rỗng lặng! Chắng có cái gì bớt mà cũng chăng có cái 
øì thêm! Chỉ cần chúng ta thấy đúng như chân lý và sống 


12 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


đúng như chân lý trong từng bước đi, trong từng hơi thở, 
trong từng khởi niệm - thì chúng ta đã tự giải quyết được bài 
toán sinh tử trần ai, luân hồi khô đau muôn vạn kiếp... 

Từng lời, từng chữ của đức Thế Tôn như thấm vào tâm 
trí và tim gan của hội chúng. Đức vua Seniya Bimbisara 
càng nghe thì trí càng bừng sáng, tâm càng rộng mở. Sự điều 
chỉnh bản thân đã có câu trả lời. Sự hạnh phúc và an vuI cho 
mọi người đã có lời giải. Lộ trình hướng thiện và hướng 
thượng đã chợt trở nên thênh thang trước tầm mắt. Sung 
sướng quá, đức vua quỳ xuống, năm vóc sát đất, đảnh lễ đôi 
chân trần có một ngàn căm bánh xe của đức Thế Tôn: 

- Bạch đức Thế Tôn! Thuở trước, hồi còn là một tiểu 
vương tử, đệ tử có năm điều nguyện ước. Ước nguyện thứ 
nhất là được kế vị ngôi vua! Ước nguyện thứ hai là được 
một vị Phật, một đức Chánh Đắng Giác đến viễng thăm 
quốc độ của mình! Ước nguyện thứ ba là được có duyên 
lành diện kiến, kính ngưỡng, đón tiếp đức Chánh Đăng Giác 
ây! Ước nguyện thứ tư là được đức Giác Ngộ ấy giảng dạy 
chánh pháp! Ước nguyện thứ năm là có thể thông hiểu được 
giáo pháp mà vị ấy đã tuyên thuyết! Kính bạch đức Thế Tôn, 
mâu nhiệm làm sao, hiện nay cả năm điều nguyện ước xưa 
kia đều đã được thành tựu viên mãn. Ôi! Giáo pháp bắt tử đã 
được đức Thế Tôn khéo giảng nói bằng nhiều cách khác 
nhau, rất là sáng tỏ, rất là thiêng liêng! Ví như Người đã 
dựng lên cái gì đã bị quáng ngã xuống! Ví như Người đã ân 
cân chỉ đường cho kẻ lạc lỗi! Ví như Người đã đem một 
ngọn đèn vảo nơi tối tăm đề ai có mắt có thể trông thấy hình 
sắc mọi vật! Cũng vậy, đức Thế Tôn đã thuyết giảng chánh 
pháp với nhiều phương tiện thiện xảo, với nhiều ví dụ, hình 
ảnh sống động, cụ thể, với nhiều ân dụ sâu nhiệm dành cho 
kẻ trí nghe, tức khắc được chuyển hóa! Bạch đức Thế Tôn! 
Nay đệ tử xin nương tựa nơi đức Thế Tôn, nương tựa nơi 
Giáo pháp, nương tựa nơi Tăng đoàn thánh hạnh này! Xin 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 13 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


đức Thế Tôn nhận cho đệ tử được làm một cận sự nam từ 
nay cho đến trọn đời! 

Đức vua Seniya Bimbisara vừa tác bạch xong tâm 
nguyện thì cả phái đoàn tùy tùng đồng quỳ xuống và đều xin 
được quy y, xin được làm đệ tử. Đức Phật mỉm cười, ngài 
biết là họ đã có bất động tâm, đã bước chân vào đạo lộ an 
vui (Nhập lưu) nên bảo tôn giả Uruvela-Kassapa hướng dẫn 
cho nhà vua, quân thần và tùy tùng đọc ba lần tam quy. Lời 
phát nguyện đồng tâm, đồng trí của mấy trăm người như 
rúng động cả rừng cây, vang vang giữa hư không! Sau đó, 
nhà vua thỉnh cầu đức Phật và tăng chúng quang lâm đến thọ 
trai ở hoàng cung vào ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời 
bằng cách im lặng. 

Sáng ngày, lúc bình minh rạng, với y bát trang nghiêm, 
đức Phật dẫn đầu, sau lưng là ba anh em tôn giả Kassapa 
cùng một ngàn vị ty-khưu lậu hoặc đã tận từ từ, chậm rãi bộ 
hành hướng đến hoảng cung của đức vua Seniya Bimbisära. 
Vì là đi hàng một nên đoàn sa-môn như một con rồng vàng 
khống lồ uốn lượn dài cả một phần mười do-tuần. Các thôn 
làng ngoại ô vừa khuất sau lưng, qua khỏi cổng thành nam 
thì đường phố đã hiện ra. Có lẽ sự nghinh đón đức Phật và 
giáo đoàn sa-môn của đức vua tôi cao đã được thông báo từ 
chiêu qua nên cả kinh thành như vào ngày hội lớn. Đường sá 
đã được dọn đẹp sạch sẽ, quang đãng. Đèn treo hoa kết khắp 
mọi nơi. Hương trầm, hương chiên-đàn thơm thoảng giữa 
không gian. Người người châu chực trước cửa mọi nhà. Rồi 
chỉ trong. chốc lát, hàng ngàn, hàng ngàn người lũ lượt từ 
đâu đó đồ về đông nghẹt các lối đi! Có lẽ thông tin về đức 
Phật có tướng hảo quang minh và cả ngàn vị sa-môn trang 
nghiêm thánh hạnh đã tràn qua tai nhân dân thủ đô nên ai ai 
cũng tò mò, a1 ai cũng muốn chiêm ngưỡng! Đến một ngã tư 
đường, lối rẽ phải đi vào hoàng cung thì đức Phật phải dừng 
lại vì đoàn người đã chặn bít... 


14 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


Đúng lúc ây thì một thanh niên xuất hiện. Với phục sức 
y mão cao sang vương giả. Với dung nhan cực kỳ tuấn tú, 
mỹ lệ. Như một vị thiên thần. Như vua của các vì vua. 
Thanh niên cúi đầu nghiêm cung đảnh lễ đức Phật, cầm trên 
tay cây đản Baluva nhiều dây rồi bắt đầu cất tiếng hát. Ôi! 
tiếng hát của chàng! Ôi! những ngón tay kỳ diệu của chàng! 
Âm nhạc và lời ca đâu tự cung trời thánh thót rơi xuống, đỗ 
tràn khắp cả hư không! Cả rừng người bỗng yên lặng! Cả 
rừng người không một máy động. Cả rừng người như chìm 
ngập trong thanh điệu, cung bậc lạ lùng! Tất cả như mê man. 
Tất cả chỉ còn tiếng hát và ca từ phiếu diễu, mênh mang, vô 
tận... 

'- Hôm nay giữa đất trời thanh hương tú lệ 

Tại kinh thành của đức vua hiền thiện, anh minh 

Chuẩn bị hoa hương và lễ phẩm cung nghĩnh 

Đức Giác Ngộ và một ngàn sa-môn thánh chúng 

Đức Phật ấy có hào quang xán lạn 

Có ba mươi hai quý tướng và tắm mươi vẻ đẹp 

Hãy hát lên, hãy tụng ca đạo lộ vô thượng của Người 

Hãy hát lên, hãy tụng ca công đức sáng ngời 

Trong tam giới không có ai bì được 

Người đã giải thoát luân hồi sinh tử 

Người đã lên đường với chân trần, gót bụi độ sinh 

Người với bi mẫn, từ tâm giáo hóa chúng hữu tình...” 

Chàng thanh niên bước đi, chậm rãi, thong dong, vô sự. 
Vừa đi vừa gảy đàn vừa hát. Cả rừng người chợt chuyển 
động. Thanh niên bước sang một lỗi khác. Cả rừng người 
như bị hấp lực tự phát bị cuốn hút theo! Chàng thanh niên 
ây, chính là thiên chủ Sakka hóa thân đang còn hát nữa. 
Chàng hát: 

“- Thật là duyên lành hy hữu 

Chúng ta mới làm được đệ tử của Người! 

Thật là hạnh phúc làm sao 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 15 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


khi chúng ta bước theo dấu chân của đức Tự Tại 

Bước theo con đường xuân thắm hoa hương 

Bước theo con đường trí tuệ và tình thương 

Vô cùng vinh quang và vô cùng chiếu diệu...” 

Khi đã tách được rừng người đi ra xa, khi đức Phật và 
Tăng chúng đã bước vào công hoàng cung, thiên chủ Sakka 
mới ngưng hát, ôm đàn biến mất, tức khắc xuất hiện ngay 
trước mặt đức Phật, cung kính đảnh lễ ngài rồi trở về thiên 
ĐIỚI. 

Đức vua Seniya Bimbisara, hoàng hậu Videhi 
(Kosaladevi, em vua Kosala), quý phi Khema, hoảng tử 
Ajätasattu (A-xà- thế) và cả hăng ngàn quân thần, nhân sĩ.. 
đồng đi chân đất một cách trân trọng ra tận ngọ môn để PũHiE 
nghĩnh đức Phật và giáo đoàn. 

Cuộc đón tiếp cực kỳ trân trọng được thiết trí tại điện 
chầu rộng thênh thang. Toàn bộ mặt băng sân đá đều được 
lót thảm nhung đỏ viền kim tuyên. Chỗ ngôi đều được sắp 
đặt dưới những căn lêu vải, gầm vóc, lụa là màu sắc TỰC TỠ. 
Đèn, cờ, phướn đủ loại mặc võng, giăng hàng đầy khắp hoa 
viên, các lối đi. Những thảm hoa, những chậu hoa, những 
cây hoa chỉ trong một đêm mà được quy tụ về, trần thiết để 
đón tiếp bậc Vô Thượng. 

Bảo tọa của đức Tôn Sư được tôn trí ở điểm trung ương, 
ba bảo tọa của ba tôn giả Kassapa cạnh sau lưng đức Phật, 
sau nữa là cả ngàn bảo tọa thấp hơn, mây chục hàng kế tục 
dành cho một ngàn sa-môn tăng đoàn. Trước mặt là sân lộ 
thiên dành cho những nhân vật, quan khách của hoàng 
Cung... 

Đức Phật dừng lại cho người hầu dâng nước rửa chân, 
rửa tay trong cái thau băng vàng rôi lau sạch bằng khăn 
thơm. Cả một ngàn lẻ ba vị tỳ-khưu đều được đón tiếp quý 
trọng như thế. Khi đức Phật và tăng chúng an tọa, nhà vua 
quỳ lạy ba lần rồi tác bạch lý do cuộc đặt bát cũng đường, là 


16 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


hạnh phúc của đức vua và hoàng gia, hạnh phúc cho quần 
thần và nhân dân cả nước. Quốc độ Magadha giàu mạnh, tài 
sản lúa gạo sung túc, đời sông nhân dân no đủ... nhưng 
muốn có được hạnh phúc an vui thì phải biết sống theo 
chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp. Vậy xin đức Thế 
Tôn và tăng chúng hoan hỷ chứng minh cho lòng thành của 
chúng đệ tử... 

Sau lời thưa trình xong, tự thân đức vua bưng mâm vật 
thực trong cái khay băng ngọc, sớt thức ăn loại cứng loại 
mềm thượng vị vào bát cho đức Tôn Sư. Hoàng hậu, quý 
phi, các vị công nương, hoàng thân quốc thích, cung nga thê 
nữ, tỳ nữ, người hâu... lần lượt bưng những mâm vàng, mâm 
bạc vật thực dâng cúng đến chư vị ty-khưu tăng. 

Đức Phật và tăng chúng đọc lời kinh ngăn có ý nghĩa 
quán tưởng và phúc chúc sau đó thọ thực trong lặng lẽ. Đức 
vua, hoảng gia, bá quan triểu thần... ai cũng có phần của 
mình, họ cũng đều thọ thực trong lặng lẽ. Đây là lần thứ 
nhất trong đời, ai cũng cảm nhận được một cải gì rất an tịnh, 
siêu thoát và rất thiêng liêng toát ra nơi uy lực của đức Phật 
và Thánh chúng. 

Thọ thực xong, nước và tăm xia răng đã dùng rồi, bát đã 
được người hầu mang đi rửa sạch, lau chủi khô ráo, dâng trả 
lại; đức Phật bắt đầu cất giọng phạm âm như tiếng chuông 
đồng vang xa nhiếp phục cả hội chúng mây ngản ngưỜI. 
Ngài chỉ nói về tam quy và ngũ giới là điều kiện căn bản, tất 
yếu, cân yếu để ngăn việc ác, hoàn thiện bản thân và đem 
thanh bình, an vui cho mọi người, mọi nhà và cho cả quốc 
độ. 

- Này chư vị thức giả! Như Lai đã từ trong truyền thống 
và kinh điển Vedã mà bước ra, đã tự mày mò con đường, đã 
tự lực tu tập và chứng ngộ. Hiện nay, chư thiên, phạm thiên 
trong các cõi đã tôn xưng Như lai là vị A-la-hán, là Chánh 
Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 17 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


là Vô thượng Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là 
Phật, là Thế Tôn... Những tôn xưng, những danh xưng ấy 
nhằm nói đến công hạnh và trí tuệ của chư Phật ba đời - là 
những bậc đáng cho chúng ta nương tựa, quy kinh để hướng 
đến những giá trị tinh thần cao đẹp và thiêng liêng nhất trên 
đời nảy. Tất cả các đức Chánh Đăng Giác đều không còn 
những sanh niệm trôi lăn trong vô minh, ái dục nữa (Vô 
Sanh). Các ngài đã phá tan tất cả mọi thứ giặc phiền não ở 
nội tâm cũng như ngoại giới (Sát Tặc). Những bậc như vậy 
thật xứng đáng cho chư thiên và nhân loại xưng tán, tôn 
trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường (Ứng Cúng). Các vị 
Phật đều có cái thấy biết chơn chánh và toàn diện, giác ngộ 
chân lý và suốt thông tất cả (Chánh Biến Tri). Các ngài đều 
có trí vô thượng và có đức vô thượng nên luôn luôn minh 
mẫn, sáng suốt, luôn luôn có đức hạnh trong lành hoàn toàn 
(Minh Hạnh Túc). Lại nữa, các ngài không còn trở lại chỗ 
sinh tử khô đau, đã khéo xuất ly luân hỏi, các ngài ra đi mãi 
đến chỗ chí chân, chí mỹ, chí thiện mà không dính mắc; ra 
đi một cách an toàn, không chấp trước, vọng câu (Thiện 
Thệ). Các ngài thấy rõ con đường đi đến ba cõi và đồng thời, 
thông suốt con đường xuất ly ba cõi (Thế Gian Giải). Những 
đức Chánh Biến Tri đều có thân khâu ý trọn lành, tự mình 
điều phục và biết cách điều phục chúng sanh. Các ngài 
thông suốt nhân đạo là phải tu ngũ giới, thập thiện; thông 
suốt thiên đạo là phải tu bỗ thí, trì giới, tham thiền; thông 
suốt giải thoát đạo là phải tu giới định tuệ (Thiên Nhân Sư). 
Được tôn xưng là Phật vì các ngài hằng sáng suốt, tỉnh thức 
bất luận ngày hay đêm; các ngài giác ngộ Tứ Diệu để rồi 
giảng nói cho chúng sanh (Phật).Và cuối cùng, được xem là 
xứng đáng được tôn vinh nhất trên thế gian (Thế Tôn). 

Nâày chư vị thức giả! Vậy một người được gọi cư sĩ, khi 
họ quy y Phật thì đâu phải quy y một vị thần nào, một vị 
thượng đế mù sương bóng khói nào — mà chính họ đã tự trở 


18 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


về nương tựa nơi những giá trị cao đẹp có sẵn trong lòng 
mình, trong tâm trí mình. Nó xem nhẹ các hình thức tôn giáo 
tín ngưỡng mà xem trọng sự tu tập, sự tỉnh thức, sự giác 
niệm trong mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của 
chúng ta! 

Này chư vị thức giả! Quy y Pháp là gì? Trở về nương 
tựa Pháp là gì? Pháp là chân lý, là sự thật! Chắng lẽ nào một 
người cư sĩ lại không nương tựa nơi chân lý, nơi sự thật? Và 
đây cũng là chân lý, là sự thật mà Như Lai đã chứng ngộ và 
đang tuyên thuyết đến cho chư vị đây! Pháp ấy ai cũng có 
thể thành tựu được cả nếu được lắng nghe một cách nghiêm 
túc, thọ trì một cách nghiêm túc và tu tập một cách nghiêm 
túc. Pháp ấy cụ thê, thiết thực, hiện tiền, chư vị có thể thấy 
ngay lập tức, ngay chính nơi sự sống đang diễn ra hăng 
ngày. Pháp ây không bị quy định bởi thời gian và nhân quả. 
Pháp ấy để dành cho trực thị, nội quán, nó ở ngay chính nơi 
thân tâm này mà Bậc trí có thê tự mình chiêm nghiệm, nóng 
lạnh khắc biết...Vậy ai là người muốn được tiến hóa, muôn 
được thăng hoa các giá trị tỉnh thần cao đẹp đều phải trở về 
quy y nơi Pháp ấy cả... 

Này chư vị thức giả! Còn quy y Tăng là trở về nương 
tựa nơi tập thể Sanghä (Tăng-già)! Tập thể ấy không chỉ giới 
hạn ở số lượng một ngàn lẻ ba vị ty-khưu sống đời phạm 
hạnh, lậu hoặc đã tận ở đây, sau lưng của Như Lai! Tập thể 
ây rộng lớn hơn nhiều; nó bao gồm chư thánh phàm tăng 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Tập thê ấy gồm những người đã 
đắc đạo, đắc quả, đang đắc đạo đắc quả, sẽ đắc đạo, đắc quả. 
Và ai trong họ cũng đã, đang và sẽ hoàn thiện thân khẩu ý, 
sông lợi mình, lợi người; họ ngay thăng, chính trực, sống 
hợp lễ nghi, khuôn phép, quy củ xứng đáng mô phạm cho 
đời. Và cuối cùng, họ sống đời phạm hạnh thiêng liêng, 
trong sạch, thánh thiện vì hạnh phúc cho chư thiên và loài 
người! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 19 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


Này chư vị thức giả! Nếu giá trị Tam Bảo là như vậy thì 
có xứng đáng cho chư vị trở về quy kinh và nương tựa hay 
chăng? 

Câu hỏi của đức Phật vừa cất lên thì hằng ngàn người 
như một đều đồng thanh, đồng tâm, đồng trí thốt lên “ 
Sadhu, sãdhu - thật xứng đáng để quy y!” 

Đức vua Seniya Bimbisära khuôn mặt rạng rỡ khi thấy 
hoàng hậu Videhi, quý phi Khema, hai người hai bên năm 
hai tay hoàng tử Ajãatasaftu, bảy tuổi, đi đến chỗ đức Phật, 
dạy cách thức cho trẻ chấp tay búp sen quỳ lạy ngài rồi hai 
bà cùng nghiêm cần quỳ lạy theo. Và khi hai bà xin được 
làm lễ quy y Tam Bảo thì gần bốn ngàn người ở hiện trường 
đồng xin được quy y theo. 

Cả không gian hoàng triều như nứt vỡ khi họ đồng quỳ 
lạy rồi đọc ba lần tam quy theo sự khởi xướng của tôn giả 
Uruvela-Kassapa... 

- Này chư vị thức giả! Đức Phật tiếp tục khóa giảng sau 
khi đã đặt để hội chúng nơi tam quy - Muốn làm một thiện 
nam tử, một thiện nữ nhân thì tam quy không, chưa đủ, chư 
vị còn cần phải thọ trì ngũ giới nữa, tức là những giới điều 
để ngăn điều ác, phát triển những hạnh lành. 

Giới là gì, chư vị có biết không? Giới là cái hàng rào để 
bảo vệ thân và khẩu; nó ngăn ngừa những nói năng và hành 
động xấu ác đề cho mình có được một đời sống tốt lành hơn, 
hiền thiện hơn. Giới của Như Lai và của đệ tử của Như Lai 
không phải là tín điều mặc khải, bắt buộc; chăng phải áp đặt 
người khác phải tin, phải thực hành theo. Giới của Như Lai 
được tự do trong nhận thức và tự do đề phát nguyện, thọ trì 
khi thấy nó đúng, nó hợp với lẽ phải, đúng với đạo đức, mỹ 
tục ở trên đời, trong tương giao xã hội. Giới của Như Lai là 
những bài học để chiêm nghiệm, để tu trì và cuối cùng là để 
mà giác ngộ chứ không phải chỉ đọc tụng, thọ trì suông hoặc 
có tính cách nghi lễ, máy móc! 


20 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIVA BIMBISARA 


Này chư vị thức giả! Giới thứ nhất, phải thọ trì điều học, 
là kiêng cữ, tránh xa hành động giết hại các loài hữu tình! 
Loài hữu tình là những chúng sanh có hơi thở, có thức tánh, 
có sự sống, chúng ta không nên xâm phạm, không nên giết 
hại! Tất cả chúng sanh bò, bay, máy, cựa dù nhỏ như muỗi 
mòng, kiến ruôi, lớn như chim muông, cầm thú đều ham 
sông, sợ chết, đều biết khổ, biết đau như tất cả chúng ta. 
Không lý gì mình biết quý trọng mạng sống của mình, mà 
mình lại đang tâm tiêu diệt, tước đoạt mạng sống của chúng 
sanh khác. Chăng công bằng chút nào, có phải thế không? 
Là đệ tử của Như Lai, là người con của đạo giác ngộ, chư vị 
phải biết tôn trọng, quý trọng sự sống của muôn loài. Không 
những chỉ biết sông hòa bình với muôn người mà còn phải 
biết sống hòa bình với muôn vật. Phải thương yêu chúng, 
bảo vệ chúng! Và ngay cả quả đất vô tri, sông núi vô tình, 
không gian mây trời, thiên nhiên cỏ cây hoang đã cũng phải 
được đối xử phải lẽ, đừng quá thô bạo, tàn ác! Khi làm được 
như vậy là chư vị đã nuôi dưỡng được từ tâm, đem đến sự an 
vui cho chúng sanh muôn loại! Và chỉ cần giữ được một giới 
này thôi thì quốc độ này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu? Nó sẽ 
không có chiến tranh, hận thù! Nó làm cho mọi người biết 
yêu thương, đoàn kết, đùm bọc nhau. Các quốc gia khác giữ 
được giới này thì đâu còn xâm lăng, can qua, chém giết? 
Quân đội sẽ được giải thê để trở về làm ruộng, làm các 
ngành nghề khác để phát triển dựng xây đất nước! Các 
xưởng rèn đúc vũ khí giáo mác cung tên, các xưởng sản xuất 
quân nhu, quân dụng, các nhà tù sẽ biến thành trường học, 
bệnh xá, hoa viên để phục vụ cho an sinh xã hội! Quốc độ sẽ 
thanh bình an lạc như thời của các đức Chuyên luân Thánh 
vương vậy! 

Này chư vị! Giới thứ hai là phải biết kiêng cữ, tránh xa 
hành động trộm cắp, lấy cắp của người! Vật gì dù lớn, dù 
nhỏ, dù có giá tri hay không có giá trị, khi người ta chưa 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 21 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


cho, chưa băng lòng cho thì không nên lây cắp mang về sử 
dụng. Bất cứ thời đại nào, xã hội nào cũng tôn trọng quyền 
sở hữu và quyên có tài sản của mọi người được làm ra, được 
tạo nên một cách chơn chánh. Tài sản nào cũng do mồ hôi, 
nước mắt. Tài sản nào cũng nhờ thức hôm dậy sớm chăm lo 
công việc, nghề nghiệp. Tài sản nào cũng phải hao tâm tổn 
trí mới có được. Vậy thì lẽ nào, chúng ta lại bẻ khóa, nạy tủ, 
khoét tường để lấy cắp tải sản của người khác? Người có 
chút liêm khiết, có chút đạo đức, hiểu một ít công băng đều 
không thê làm cái việc thất đức, bất nhân ây được. Nếu vì 
nghèo đói, quá túng thiếu, vợ con đau ốm, thiếu cơm cháo, 
thuốc thang mà trộm cắp thì người có tắm lòng đại lượng có 
thê châm chước, thông cảm, khả dung: nhưng luật pháp vẫn 
không tha, định luật nhân quả nghiệp báo vẫn làm việc như 
thường! Trái lại, có những người giàu có, ăn sung mặc 
sướng, có của dư của để mà vẫn lường gạt của người, mưu 
mô thủ đoạn để ăn chặn, cướp giật của người; sông trên mô 
hôi nước mắt của kẻ đói nghèo thì tội ây thật không thể :. dung 
tha, quả báo trả quả bất nhân ấy quả thật sẽ rất nặng nề vậy. 
Giới thứ hai này là một nguyên tắc đạo lý, là quyền sở hữu 
bình đăng mà một bậc được gọi là thức giả phải biết tôn 
trọng, một người được gọi là thiện trí, hiền lương phải biết 
thọ trì nghiêm nghiêm, cần cần. Nó nuôi dưỡng lòng trắc ấn, 
tâm bi mẫn đối với sự đau khô mắt của cải, tài sản của người 
khác... Nếu ai cũng giữ được giới này thì xã hội sẽ công 
bằng, tạo sự tin yêu và vui sông: nhà nhà không cân phải kín 
công cao tường, xích khóa lớp trong, lớp ngoài; của rơi 
ngoải đường không ai thèm lượm, nếu nhặt được cũng tìm 
cách trả về cho khổ chủ! Nây chư vị, trên quả đất này đã 
từng có những quốc độ được thanh bình và an lạc như vậy, 
không phải chỉ một, hai, mà là hằng trăm, hằng ngàn... Chỉ 
sợ chư vị thiếu nhiệt tình hộ pháp, an dân mà thôi! 

Giới thứ ba là phải biết kiêng cữ, tránh xa hành động tà 


9/0/ Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


dâm, tà hạnh, xâm phạm tiết hạnh vợ con người khác. Hôn 
nhân một vợ một chồng sẽ tạo được sự bình ốn, an vui và 
hạnh phúc gia đình! Thủy chung và đức hạnh là nét đẹp 
truyền thống mà chúng ta nên giữ gìn và tôn trọng. Vợ 
chồng được cưới hỏi đủ lễ thì được gọi là chơn chánh. Sự 
lang chạ phi lễ được gọi là bất chánh. Được gọi là người trí 
thức trong giáo pháp của Như Lai thì chư vị phải biết điều 
tiết, chừng mực trong các mối quan hệ tình ái, vì chúng dễ 
đưa đến sa đọa và phá hoại hạnh phúc của gia đình người 
khác. Ngay cả lời nói sàm sỡ, tục tíu, chọc ghẹo thiếu đứng 
đắn cũng nên tránh. Ngay cả ăn nói hoa tỉnh, mắt liễc mày 
đưa, ưỡn ẹo vô duyên cũng đã đánh mất sự đoan chính rồi! 

Giới thứ tư là phải biết kiêng cữ, tránh xa nói dối, nói sai 
với sự thật, nói không đúng với sự thật hoặc có lại nói 
không, không lại nói có! Ngay chính những cách đặt điều, 
thêm thắt, dựng đứng câu chuyện mà nói lại càng tệ hại hơn. 
Có trường hợp nói độc ác, hung dữ hoặc vu oan vu cáo đưa 
đến bất hòa, chia rẽ hoặc có thê đưa người khác vào tội tù, 
tán gia bại sản thì thật là bất nhân, nghiệp báo sẽ rất nghiêm 
trọng. Cũng có những lời nói gây ra ngộ nhận, bất mãn, oan 
trái, oán thù thì cũng nên dè chừng, cẩn trọng. Là những 
thiện nam tử, thiện nữ nhân trong giáo pháp của Như Lai thì 
tất thảy những cách nói trơn như mỡ, ngọt như đường, rỗng 
không, khách sáo, phù phiếm, cay chua, nhạt nhẽo, tục tu, 
vô duyên... đều phải được tránh xa... Giáo pháp của Như Lai 
là giáo pháp như thật, tôn trọng sự thật nên phải lẫy như 
thật, sự thật làm đầu. Được như vậy chúng ta bảo vệ được sự 
trung tín, tạo sự tin tưởng giữa nhau trong cộng đồng, xã 
hội. Giữa cuộc đời có quá nhiều sự lừa phỉnh, dỗi trá, vọng 
ngôn, vọng ngữ, ác khâu, gạ gẫm, láo lường, bất tín thì giới 
thứ tư này sẽ như một đóa hoa tươi thắm, hương thơm tỏa 
ngát giữa thế gian và trong lòng người... 

Giới thứ năm là nên kiêng cữ, tránh xa các loại rượu 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 23 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


men, rượu nấu, các chất kích thích, say nghiện từ chất liệu 
này hay chất liệu khác. Chúng làm rối loạn thần kinh, lú lẫn 
tâm trí; sẽ không còn làm chủ được mình, đánh mất tư cách, 
nhần phẩm, hủy diệt tác phong đạo đức. Và khi mà đã 
nghiện say, sa đọa rồi thì không một hành động hung dữ, 
bạo tàn, xấu xa, hèn hạ, bỉ ôi nào mà không dám làm. Là 
nguyên nhân của nhà tan, cửa nát, vợ chồng bất hòa, đồ vỡ, 
phân ly; con cái bơ vơ không có nơi nương tựa. Là nguyên 
nhân để từ đó, coi thường, phạm luôn mọi giới điều khác, 
phá hoại nền nếp, kỷ cương an sinh xã hội. Những chất say 
còn nguy hại hơn độc dược. Độc dược chỉ giết chết một 
người, một đời nhưng chất say với những hậu quả của nó sẽ 
giết chết nhiều người, nhiều đời; và nghiệp báo đau khổ sẽ 
trả quả liên tục, kế tục mãi hoài nơi những cảnh giới tối tăm, 
thống khô. Chúng giết chết các mầm giống lành tốt. Chúng 
giết chết đức tin, thiền định, trí tuệ. Chúng tạo thêm vô 
minh, bóng tối, địa ngục, phiền não và đau khổ cho mình, 
cho người, cho cuộc đời vốn đã quá nhiều bất an và bất hạnh 
nây! 

Hỡi chư vị thức giả! Như vậy, ngũ giới không những để 
kiện toàn nhân cách, hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng và 
phát triển những thiện pháp mà chúng còn là nền tảng an vui 
và hạnh phúc cho gia đình, làng xóm và quốc độ. Chúng 
cũng là điều kiện tất yếu để tạo nếp sống trong lành, cao đẹp 
cho đời sống văn hóa, văn minh trong xã hội loải người. 
Cuối cùng, chúng còn là nắc thang tiễn bộ tỉnh thần trên lộ 
trình hướng đến giác ngộ, giải thoát là mục tiêu rốt ráo trong 
giáo pháp của Như La! 

Đức Phật thuyết xong thời pháp thì cả rừng người rùng 
rùng chuyển động. Họ đông quỳ lạy, tán thán và xin được 
nghiêm túc thọ trì vì lợi ích tối thượng của Tam quy, Ngũ 
giới. Đức vua Seniya Bimbisara với khuôn mặt tươi sáng 
như trăng rằm, dường như đã chuẩn bị đâu đó sẵn sảng, 


24 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISARA 


cùng với hai quan hầu đi hai bên bưng khay ngọc, bình ngọc 
đến bên chân Phật, quỳ lạy: 

- Bạch đức Thế Tôn! Những lời giáo giới của đức Thế 
Tôn làm cho đệ tử rất an lành và hạnh phúc. Pháp bảo từ 
kim khẩu của đức Thế Tôn cảng nghe càng minh mẫn, càng 
thấy rõ, biết rõ; một vị vua tốt thì nên làm cái gì và cái gì 
không nên làm! Từ nay, đức Thế Tôn và hình ảnh của thánh 
chúng, đệ tử phải được thấy hằng ngày để tự sách tấn mình; 
và khi nảo đệ tử muốn nghe pháp để phát triển trí tuệ thì có 
thể đến hầu đức Thế Tôn một cách dễ dàng! 

Bạch đức Thế Tôn! Nhà vua lại quỳ lạy — Phía bắc thủ 
đô, cách đây chỉ nửa do- tuần có một khu Rừng Trúc 
(Veluvana) rất tươi đẹp; ở đây rộng rãi, cây xanh mát mẻ, có 
suối, có hỗ, nhiều thỏ, nhiễu sóc, nhiều hoa thơm cỏ lạ, lại 
có nhiều hang động... Nơi này thuận lợi cho việc lui tới của 
đệ tử và triều đình, thuận lợi cho khách hành hương, thương 
mãi từ phương bắc đến, phương tây sang; nó lại còn yên tĩnh 
cả đêm lẫn ngày, khá gân kinh thành mà lại không quá xa 
xóm làng. Đức Phật và Tăng chúng còn thuận lợi cho việc 
tĩnh cư, lại còn thuận lợi cho việc trì bình khất thực trong 
kinh thành hoặc quanh các ập tụ lạc; riêng đệ tử lúc nào nhớ 
Pháp, nhớ Đức Thế Tôn thì có thể đến lúc chiêu tối hoặc 
đêm khuya lúc việc triều chính rảnh rỗi. Còn ở Rừng Kè thì 
xa quá. 

Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử có tín tâm và lòng thành, xin 
dâng cúng đức Thế Tôn và Tăng chúng khu rừng Ve|luvana 
ây, xin Người hoan hỷ dụng nạp vì hạnh phúc cho đệ tử, cho 
triều đình và cho cả vương quôc Magadha nữa! 

Đức Phật thọ nhận bằng cách chỉ mỉm cười. Đức vua 
Seniya Bimbisãra quỳ thắng dậy thực hành nghi thức dâng 
cúng bất động sản theo phong tục. Một vị quan hầu bưng 
khay ngọc hứng ở dưới, một quan hầu trao cho vua một bình 
ngọc — trong đựng nước thiêng Soma - để đức vua đồ nước 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 25 


VÈẺ THĂM LẠI ĐỨC VUA SENIYA BIMBISÄRA 


ây lên tay đức Phật. Ngài ôm vốc nước, giữ lại một chút trên 
tay rồi lâm râm chú nguyện quả phước hy hữu đến cho nhà 
vua: Các con đường nước này sẽ chảy tràn khắp mọi nơi mọi 
chỗ, chảy qua nhiều quốc độ và chảy vào lòng người, ai ai 
cũng được tấm mát, no đầy, sung mãn những giọt nước 
trong lành vi diệu của pháp bảo! Một cái gì rất là trang 
trọng, thiêng liêng đang diễn ra. Hăng ngàn đôi mắt chú mục 
vào một lễ nghi có từ ngàn xưa, tuy đơn giản mà trang trọng 
đã được đức Phật và một đức minh quân thể hiện rất là trân 
trọng và rất sông động. Ngay giây khắc ấy, chư thiên, phạm 
thiên khắp mây tầng trời không ngớt hoan hỷ, tán thán; quả 
địa câu rung chuyển mây lượt, dường như cả chúng hữu 
tình, vô tình ấy đều cảm nhận và chứng kiến một biến có, 
một sự kiện trọng đại: Giáo pháp bất tử đã đặt được nền 
móng đầu tiên tại một vương quốc giàu mạnh, do một vị vua 
có niềm tin bất động, là một vị thánh cư sĩ sẵn sàng hộ pháp 
đắc lực cho sự phát triển, hoăng hóa sau này! 

Hôm ấy là vào một ngày đâu tháng năm, năm năm trăm 
tám mươi sáu trước Tây lịch, chừng vài tháng nữa là đến 
mùa mưa, đức Phật và một ngàn lẻ ba vị tỳ-khưu sa-môn 
đoàn đã có một cơ sở, một căn cứ địa lý tưởng tại Vel]uvana 
để tuyên dương giáo pháp. 


26 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VELUVANA 


Veluvana 
(Trúc Lâm Tịnh Xá) 


Bước qua cổng thành bắc, theo con đường uốn lượn 
giữa hai dãy núi Vaibhara và Virgila, không bao lâu là đã 
đến Trúc Lâm: Cả một khu rừng trù mật trải rộng cả mây 
chục dặm, không những lắm tre trúc mà còn rất nhiều loại 
cây thân mộc, thân thảo xanh lam lục biếc. Lại có hồ nước 
Kalandaka lớn rộng, trong xanh đủ loại súng sen ngoạn mục. 

Đức Thế Tôn tản bộ cùng với ba tôn giả Kassapa đi 
thăm thú các nơi. Ở đâu cũng gặp sóc và thỏ. Ở đâu cũng 
thơm ngát hương hoa, hương lá, hương thiên nhiên trong 
lành dễ chịu. Một số hang động có thể ở được nhưng không 
thể chứa nhiều người. Vấn đề là phải dựng lợp cả ngàn cốc 
liêu rải rác, các công trình vệ sinh, án ở, sinh hoạt cho chư 
tăng vào mùa mưa sắp đến... 

- Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Uruvelä-Kassapa thưa — 
Tuy công việc thật là bộn bề nhưng không phải là không làm 
được. Dù sao, chúng đệ tử đã quen thuộc với đời sống khổ 
hạnh; và hiện tại, ở đầu, làm gì cũng thanh tịnh và an vui cải 

- Ừ, ông nói đúng! Đức Phật mỉm cười — Như Lai rất hài 
lòng về tâm, về trí mà các ông đã thành tựu! Tuy nhiên, từ 
rày về sau, các ông hãy chịu khó chăm chuyên hướng dẫn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh Đ/ểi 


VELUVANA 


hội chúng tu tập. để cho các khả năng về định, về tuệ nhất là 
trí phương tiện của họ được sâu và rộng hơn nữa. Cái ấy cần 
cho giáo pháp. Vẫn đề cốc liêu và mọi tiện nghi sinh hoạt 
liên hệ, từ rày về sau là bổn phận của cư sĩ, là trách nhiệm 
của cư sĩ, các ông khỏi phải quan tâm! 

Buổi chiều, đức vua Seniya Bimbisära và tùy tùng lại 
đến, ông thưa trình một việc quan trọng: 

- Bạch đức Tôn Sư! Đêm qua, đệ tử nằm mơ, nằm mơ 
mà y như thật, có một bầy ma quý, đông lúc nhúc, hiện đến 
bên giường, ỉ ôi, tỉ tê than khóc, chúng la to những tiếng rất 
kỳ dị, đệ tử không hiểu ngôn ngữ ấy! Âm thanh lắp bắp 
không được rõ ràng cho lắm, dường như là: Mayamassu 
dukkhita peta...” thì phải! Nghe xong, đệ tử bèn hỏi: “ Quý 
vị là ai? Đến khóc lóc với ta như vậy là có ý gì?” Thế rồi, 
chúng hiện hình cho đệ tử thấy. Thật là ghê sợ. Thân hình 
của chúng chỉ là những bộ xương khô được bao bên ngoài 
một lớp da mỏng màu xám, màu xanh đen, mảu tím bằm 
trông rất quái dị. Đứa cao thì cao như cây thốt nốt, như cây 
tre gai; thấp thì như đứa trẻ lên ba, như cây xương rồng 
không gai. Đầu của chúng như những trái bầu non phơi khô, 
mắt của chúng thụt sâu vào bên trong như những cái hỗ đầy 
máu, đầy ghèn; cô nhỏ và dải như cây kim, như cọng rơm; 
tóc dài như chùm cỏ dính bùn gớm ghiếc thả xuống tận lưng, 
tận bụng, bụng là những cái trống cơm, trông châu... Chúng 
không có áo quân, và có lẽ đã không có gì ăn từ muôn triệu 
kiếp rồi. Thật là kinh khiếp, ghê sợ nhưng cũng thật là đáng 
thương hại! 

Bạch đức Thế Tôn! Chúng là ai? Và bây giờ chúng đệ tử 
phải làm gì? 

- Như Lai biết! Đức Phật mỉm cười — Và còn biết nhiều 
hơn thế nữa! Cái câu mà đại vương nghe không rõ, có nghĩa 
là chúng ngạ quỷ than khổ, than đói! Việc này không những 
liên quan đến đại vương mà còn nhân duyên với ba thầy 


28 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VELUVANA 


Kassapa cùng một ngàn vị tỳ-khưu ở đây nữa! 

Nói thế xong, đức Phật cho tụ họp Tăng chúng rồi kế lại 
chuyện tiền thân của họ: “Vào một thời lâu xa trong quá 
khứ, cách đây đã vô lượng kiếp rồi, có một vị Chánh Đăng 
Giác ra đời, ngài hiệu là Phussa. Hôm ây, đức Phật ngự về 
kinh đô để độ cho phụ vương ngài tên là Seyyasena. Đức 
vua có đức tin rất vững mạnh và cũng vô cùng kỳ lạ: Ngài 
chỉ muốn độc quyên cúng dường tứ sự hằng ngày, chỉ muốn 
hưởng phước một mình chứ không cho aI xen dự vào cả! 
Thế là từ hoàng cung đến khuôn viên rừng cây xanh đẹp nơi 
đức Phật và chư tăng tạm cư, nhà vua cho làm hai bức bình 
phong bằng cây và bằng vải ngăn bít hai bên, giữa là để làm 
lối đi về của đức vua và hằng ngàn người phục vụ việc trai 
phạn cúng dường! 

Nhà vua còn có ba vị hoàng tử, em đức Phật, được nhận 
trọng trách dẹp loạn ở biên cương. Họ đều là kẻ trí tài, võ 
đống nên trong tay chỉ có một ngàn dũng sĩ, với thời gian 
ngăn đã bình định được cõi bờ, cư dân xa xôi được yên ồn. 
Vua cha tỏ lời khen ngợi và muốn thưởng một phần thưởng 
xứng đáng cho công lao của họ, nghĩa là tùy ý họ lựa chọn, 
muốn gì được nấy! 

Hoàng tử thứ nhất có năm trăm thuộc hạ, hoàng tử thứ 
hai có ba trăm thuộc hạ, hoàng tử thứ ba có hai trăm thuộc 
hạ, trong một thoáng đã hội ý với nhau: Chúng con không 
xin nøaI vàng, đất đai, châu ngọc, mỹ nữ mà chỉ xin được 
thay nhau cúng dường đức Phật và chư tăng trong bảy mùa 
an cư! Đức vua giật thót mình như đỉa phải vôi, cương quyết 
không cho, yêu cầu xin cái khác. Các vị hoàng tử cũng 
cương quyết giữ ý mình, nói xa nói gần, một vị minh quân 
phải xem trọng chữ tín, không thể thất hứa được. Thế rồi, 
mỗi bên rút lui mỗi ít, và muôn đời, chỉ phải biết luồn trôn 
km: Cả ba vị hoàng tử được cúng dường trong một mùa an 
cư!” 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 29 


VELUVANA 


“Thời â Ấy, thuộc nhiều đại kiếp quả đất trước - Đức Phật 
kế tiếp - tuổi thọ của loài người có nhiều muôn tuổi, dân 
chúng đông đúc chứ không ít ỏIi như bây giờ. Thánh chúng 
của đức Phật Phussa luôn đoanh vây mây chục ngàn vị. Hãy 
thử tưởng tượng cả núi thực phẩm hằng ngày, hãy thử tưởng 
tượng hăng chục ngàn người phục vụ hăng ngày! Ba vị 
hoàng tử giải quyết khá thuận lợi và chóng vánh. Tất cả gia 
đình của các hoảng tử, gia đình của mọi chiến sĩ phải đảm 
đang việc phục vụ bên ngoài. Còn nữa, tài sản của ba hoàng 
tử được giao cho một vị trọng thần liêm khiết và uy tín nhất 
để trông coi số sách thu chi hằng ngày; rồi tất cả bà con, 
quyên thuộc, kẻ ăn, người ở của vị ây cùng đảm nhận việc 
chợ búa mua săm vật thực, bếp núc... Riêng ba hoàng tử và 
một ngàn chiến sĩ tùy tùng thì xin được vào tịnh xá, kề bên 
Phật, thọ bát quan trai giới, nghe pháp và tu tập thiền định! 

Tất cả mọi công việc đều xuôi chèo, mát mái, tiễn triển 
thuận lợi; chỉ duy có một việc phát sanh. Ấy là con, là châu 
của những người phục vụ bếp núc, khi thây những món ăn 
thượng vị, loại cứng, loại mêm chúng đòi ăn, khóc la om 
sòm! Thây vật thực quá nhiều, lại thương con thương cháu 
nên lén lấy cho chúng ăn. Ngày nảy sang ngày khác, chắng 
ai để ý, họ lại đem về nhà để cả nhà cùng ăn! Đúng ra, đây 
là vật thực đã có tác ý cúng dường đến đức Phật và chư vị 
thánh tăng; khi các ngài chưa thọ dụng mà tự ý lây ăn trước 
thì tội rất trọng! Cái tội rất trọng này là do nhân quả nghiệp 
báo nó làm việc; là do không có phước mà thọ dụng phước 
lớn, thọ phước không phải của mình, được xem như trộm 
cắp phước! Do cái quả báo ấy mà rất nhiều thân nhân, quyến 
thuộc, kẻ ăn, người ở của vị lão thần thuở xưa bị đọa làm 
thân ngạ quỷ chịu khổ, chịu đói, chịu lạnh trải qua mây kiếp 
quả địa câu rồi! Vào thời đức Phật Kassapa, vị Phật có trước 
Như Lai, thấy rõ nhân duyên tội báo của chúng ngạ quỷ ây, 
đã có nói với chúng rằng:“Khi nảo trên địa cầu nầy xuất hiện 


30 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VELUVANA 


một vị Chánh Đắng Giác hiệu là Sakya Gotama thì ba hoàng 
tử thuở xưa cùng một ngàn chiến sĩ sẽ đắc quả A-la-hán 
trong giáo pháp ấy; vị lão thần thuở trước do đức liêm khiết, 
trong sạch, công chính sẽ làm vua nước Magadha, tên là 
Seniya Bimbisãra. Các ngươi vốn là quyến thuộc của đức 
vua anh minh ấy; và chỉ có oai lực công đức của đức vua ấy 
mới có khả năng cứu các ngươi khỏi khổ, khỏi đói, khỏi rét 
lạnh của kiếp ngạ quỷ mà thôi!” 

Đức Phật kế chuyện xong, ai cũng lạnh cả người. Trong 
hội chúng thánh nhân chưa ai có khả năng túc mạng thông 
nhớ đến nhiều kiếp quả địa cầu như đức Phật nên bây giờ họ 
mới thấy rõ nhân duyên từ quá khứ như thế nào! 

Đức vua Seniya Bimbisara bàng hoàng, im lặng giây 
lầu: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử đâu có biết mình có oai lực 
công đức gì mà cứu họ? 

- Có đấy! Đức Phật mỉm cười —- Chúng ngạ quỷ không 
ăn được vật thực của loài người, không mặc được những tắm 
sãrI gâm vóc, tơ lụa của nhân gian! Chúng chỉ ăn và mặc 
được cái phước mà thân nhân quyến thuộc hồi hướng đến 
cho họ! Đại vương có khả năng thiết lễ đặt bát vật thực, 
cúng dường vải vóc đến Tăng chúng rồi sau khi thọ nhận, 
Tăng chúng sẽ chú nguyện, hồi hướng phước báu ấy đến cho 
chúng ngạ quỷ! Cúng dường vật thực thì chúng ngạ quỷ sẽ 
được ăn no, cúng dường vải vóc thì chúng ngạ quỷ sẽ được 
mặc ấm! Chúng ngạ quỷ ấy vốn là quyến thuộc của đại 
vương, thì chỉ có oal lực đại vương mới cứu họ được; Như 
Lai và Thánh chúng chỉ làm phận sự của người đưa thư, 
nhận phước và trao phước mà thôi vậy! 

Quỳ lạy năm vóc sát đất, đức vua Seniya Bimbisära thốt 
lên: 

- Ôi! Kỳ diệu làm sao, bạch đức Thế Tôn! Đệ tử sẽ hoan 
hỷ phát tâm thiết lễ đặt bát vật thực, cúng dường vải vóc, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 31 


VELUVANA 


nhiều loại lễ phẩm phụ tủy khác đến đức Tôn Sư cùng Tăng 
chúng thánh hạnh suốt một tuần lễ tại hoảng cung. Ngoài ra, 
đệ tử cũng xin phát nguyện kiến thiết xây dựng toàn bộ khu 
Trúc Lâm này. Đệ tử sẽ cho làm ngay vài ngàn cốc liêu, đại 
giảng đường, thiền đường, nhà khách, nhà ăn, các công trình 
phụ về vệ sinh, nhà tắm, sân bãi, vườn cảnh, lối đi kinh 
hành, nhà kho, trạm xá... đâu đây đều chu đáo và hoàn chỉnh 
đề dâng cúng đến đức Tôn Sư và giáo đoàn, hy vọng sẽ phát 
triển lớn mạnh trong nay mai nữa! Hạnh phúc thay khi được 
làm người hộ pháp cho giáo pháp bất tử! 

Đức Phật mở lời tán thán công đức vĩ đại của nhà vua, 
đồng thời khợi khen mô hình phác thảo tịnh xá Trúc Lâm 
như là công trình tôn giáo có giá trị thế kỷ tại đất nước này 
vậy. 

Sau chỉ một ngày làm phước, cúng dường đức Phật và 
Thánh chúng như ÿ muốn, đêm ấy nhà vua năm mộng thấy 
các vị trời rất cao sang và xinh đẹp, đồng hiện đến để tri ân 
và báo tin cho ông hay là họ đã no đủ, đã sung sướng, đã 
thoát kiếp ngạ quý, sinh làm chư thiên ở trong sự cai quản 
của Tứ đại thiên vương. Ngày hôm sau, với tâm trạng lâng 
lâng, nhà vua đến bạch Phật kế lại câu chuyện; nhân tiện, 
suốt cả sáu ngày liên tiếp, đức Phật thuyết về các cảnh giới, 
lần lượt trình bày về nhân về quả từ Địa ngục cho đến cõi 
trời Phi phi tưởng. Sau thời pháp, lệnh bà Videhi và hằng 
trăm người khác đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Đức vua ngày nảo cũng hỷ lạc, khuôn mặt rạng rỡ; tức 
tốc truyền cho các vị đại thần có khả năng chuyên môn về 
thiết kế đã hoàn thiện bản vẽ đúng theo ý tưởng phác thảo 
của ông: sau đó, dự toán nhân công, vật liệu để xây dựng 
Trúc Lâm tịnh xá (Ve|uvanarama) kịp thời cho đức Phật và 
thánh chúng an cư mùa mưa! Công việc được tiễn hành ngay 
tức khắc... 

Riêng đức Phật chiều nảo cũng bận rộn nói đạo, thuyết 


S9 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VELUVANA 


pháp cho con em các gia đình quý tộc, quan lại, các giới cấp 
nhân sĩ; sau đó lại đến gia đình các thương gia, phú thương, 
và một số trí thức, học giả bà-lamôn. GIáo pháp mới lạ 
được mọi giới tiếp thu. Nhà vua đã được đức Phật và giáo 
pháp cảm hóa một cách sâu sắc và mầu nhiệm. Với số tuổi 
ba mươi mốt, đức vua đã đủ chững chạc đề nhận chân giá trị 
luông tư tưởng mới, vừa rọi sáng tâm trí, vừa đưa vào cuộc 
sông, cải cách chính sách, phô cập cái hay cái đẹp đến cho 
mọi nhà. Hằng ngàn, hằng ngàn quan lại, chiến sĩ, thị dân 
noi gương nhà vua để theo đạo mới. Có lẽ trong số ấy cũng 
có một số xu thời, nhưng đa phân là sự tín thành hoặc bị thu 
nhiếp bởi nhân cách sáng rỡ, bởi đời sông thanh tịnh của đức 
Phật và chư vị thánh nhân. GI1ới hoàng gia, quý tộc, võ 
tướng (sát-đé-ly) bị thu hút vì tính cách cao thượng của các 
giá trị tính thần, có thể đem ra áp dụng đề phục vụ nhân 
quân, xã hội. Giới bà-la-môn nhân sĩ trí thức bị thuyết phục 
bởi sự chính xác, minh bạch, khúc chiết, sâu rộng của những 
tư tưởng triết học hảm tảng trong các buổi thuyết giảng của 
đức Thê Tôn. Giai cấp thương gia, phú thương, chủ ngân 
hàng, chủ nghiệp đoàn (vệ-xá) thi vô cùng ủng hộ giáo pháp 
vô thân trong sáng, chơn chánh ấy; vì rằng họ đã từng tốn 
kém, đứt ruột bỏ ra cả núi của cải tài sản, lễ phẩm, hăng 
trăm hằng ngàn cừu dê... để lo tiêu tế, trung tế, đại tế đến đủ 
mọi loại thánh thần huyễn hoặc mong được mua may bán 
đắt, hoạnh phát hoạnh tài! Rồi nuôi không cho bọn bà-la- 
môn ăn trắng, mặc trơn đú đớn với vợ con tì thiếp đùm đề từ 
trang trại bóc lột sức lao động tốp nô lệ nầy sang điền trang 
cướp giật không công nhóm nô lệ khác! Các giai cấp dưới 
như thợ thuyền, kẻ làm công, tiện dân lao dịch nặng nề, bắn 
thiu (thủ-đà-la, chiên-đà-la) thì vô cùng sung sướng được 
thây mình có giá trị, đồng đăng với các ông hoàng, bà chúa; 
ngay chính đức Phật, trước là một vị vua, một bậc tối thượng 
như vậy mà cũng ôm bát xin ăn trước cửa mọi nhà không 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 33 


VELUVANA 


phân biệt giàu nghèo, quý tiện! Quả thật, trong một thời gian 
rất ngắn mà đức Phật đã trở thành một biểu tượng thiêng 
liêng, mà, hào quang của ngài đã làm lu mờ tất cả các vị 
thánh thần trong truyền thống tôn giáo cô xưa. Sự thành 
công này thật đáng kinh ngạc vậy! 

Sự hoằng hóa thuận lợi là vậy, nhưng hôm kia, đức Phật 
nói chuyện với ba tôn giả Kassapa răng, một giáo hội được 
gọi là hoàn toàn thì không chỉ có bấy nhiêu, nó còn cần phải 
hội đủ nhiều điều kiện, cần nhiễu yếu tô nhân duyên khác hỗ 
trợ nữa! Mai này chúng ta còn cần nhiều đức vua hộ pháp, 
cần nhiều hoàng hậu, quý phi, thứ phi, công chúa, cần nhiêu 
thánh đệ tử nam nữ cự phú hộ pháp... Về phía Tăng đoản, 
chúng ta còn cần nhiều vương tử, hoàng thân, đại thần, võ 
tướng, tông trấn, quý tộc, học giả, nhân sĩ, bà-la-môn, 
thương gia, thợ thuyên, kẻ cùng đinh, gã thợ săn, người nuôi 
thú, người đánh cá... của nhiều tiêu quốc xuất gia; cần những 
sa môn đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông, đệ nhất về 
đầu-đà, đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về thiền định, đệ 
nhất về đa văn, đệ nhất về luật, đệ nhất về pháp, đệ nhất về 
độc cư, đệ nhất về mật hạnh, đệ nhất về phước báu... quy tụ 
nhiều tinh hoa phong phú, đa dạng như thế mới mong phát 
triển xa rộng được! 

Nghe đức Phật phác thảo chương trình hành động có tâm 
chiến lược như thế, cả ba vị tôn Ø1ả mới thây rõ trí tuệ vượt 
bậc, tầm nhìn vượt bậc của ngài! 

Lúc nhà vua cho các quan đại thần mang nhân công và 
vật liệu đến công trình, tôn giả Uruvelä-Kassapa hỏi đức 
Phật, là chư tăng có được phép giúp sức một tay trong việc 
xây dựng hay không? 

Đức Phật đáp: 

- Làm được nhiều việc lắm, nảy Uruvelä-Kassapal 
Ngoài thì giờ đi trì bình khất thực, vào mỗi buổi chiều nên 
rút ngăn lại một ít thời gian học tập, công phu để phụ giúp 


34 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VELUVANA 


việc này việc kia. Hội chúng bây giờ đều là bậc thanh tịnh, 
chưa có vấn đề; nhưng sau này sẽ đông đảo hơn thế; và khi 
mà có nhiều phảm tăng thì sẽ có những phức nhiễu, phức tạp 
nấy sinh. Lúc ấy, Như Lai sẽ tùy nghi chế định những học 
ĐIỚI... 

Thế rồi, công trình xây dựng rộn ràng bắt đầu. Nadï- 
Kassapa và Gayä-Kassapa chiều nảo cũng có mặt ở công 
trường để đốc thúc các vị Tăng trẻ trong mọi công việc. 
Trong lúc ấy thì lác đác những vị tỳ-khưu trong nhóm năm 
ngài Kondañña, năm mươi vị của nhóm Yasa và bạn hữu, 
đang hoăng hóa ở các vùng lân cận đều trở về thăm và đảnh 
lễ đức Tôn Sư. Họ trình bày với đức Phật những khó khăn 
cùng những thuận lợi trên con đường hoằng hóa... Trong 
không khí ây thì hai ngôi sao xuất hiện, trở thành cánh tay 
mặt, cánh tay phải của đức Tôn Sư để đây mạnh thêm bánh 
xe chánh pháp, đó là Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Moggallãna 
(Mục-kiền-liên)! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 35 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Hai Vị Đại Đệ Tử 


Tại một ngôi làng Nãlakagãma cỗ xưa (sau này thành 
lập trường đại học Nalanda), cách thủ đô RãJagaha chừng 
một do-tuần, có gia đình dòng tộc Upatissa là nơi xuất sinh 
của tôn giả Sãriputta. Thân phụ ngài tên là Vanganta, làm 
trưởng giáo bà-la-môn, thân mẫu ngài là bà RũpasãrI. Ngài 
được gọi tên theo mẹ: SãrIputta (Xá-lợi-phất hay Xá-lợi Tử) 
con trai của bà SarI; đôi khi gọi theo tên dòng tộc: Upatissal 
Ngài là con trai trưởng, sau ngài còn có ba anh em trai là 
Cunda, Upasena và Revata; ba chị em gái là Cala, Upacala 
và Susipacälã (sau này đều đắc quả A-la-hán). 

Ngôi làng Kolitagama bên cạnh là nơi sinh trưởng của 
tôn giả Mogøallana. Thân phụ ngài làm lý trưởng (trưởng 
thôn), thuộc g1a1 cấp sát-đề-ly, được xem là giới thượng lưu; 
thân mẫu ngài thuộc giai cấp bà-la-môn, tên là Moggallän1. 
Ngài được đặt tên theo mẹ: Moggallana; đôi khi gọi theo tên 
làng là Kolital 

Tôn giả Sãriputta và tôn giả Moggallãna đều có tướng 
mạo đẹp đẽ, thông minh đĩnh ngộ; ra đời cùng năm, cùng 
tháng, cùng ngày, cùng giờ; đều thuộc gia đình cự phú trong 
làng, kế truyền dòng dõi trí thức và đều là con cầu tự! 

Thuở nhỏ, hai vị đã là bạn hữu thâm tình với nhau; cả 


36 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


hai đều được trang bị một sở học căn bản, chu đáo, vững 
chắc. Sáu tuổi đã được các thầy bà-la-môn uyên bác dạy các 
môn vỆệ sinh thường thức, văn phạm, cú pháp, học thuộc 
lòng một số thánh ca, kệ thơ được rút ra từ Upanishad; một 
số phương pháp hít thở, điều thân, điều khí dựa theo Hatha- 
yoga. Bảy tuôi, trẻ bắt đầu học thêm các môn ngữ pháp, thị, 
văn phức tạp, tán tụng, thâm âm, xướng âm; đạo đức và luân 
lý phổ thông dựa theo luật Manu. Thấy sức học của trẻ như 
thần đồng nên tám tuổi lại được học thêm số học, hình học, 
đo lường, tự nhiên học! Chín tuổi học thêm về kiến thức 
thiên văn, địa lý, y dược; tập đọc kinh, đọc chú, tế lễ, câu 
nguyện. Mười tuổi đến mười bốn tuôi đi sâu, đi xa hơn các 
môn đã học. Mười lăm đến mười bảy tuổi - bắt đầu học môn 
luận lý, chiêm tĩnh, thuật số; lần vào tư tưởng triết học Vedä, 
Vedanta, Upanishad; học thuộc lòng các trường ca 
Bhagavadgta Ramanaya anh hùng trường ca 
Mahabharata... Thật là một tham vọng quá lớn của các đức 
thân sinh, nhưng hai trẻ lại theo học rất say sưa, và môn nào 
các thầy giáo cũng đều phải thán phục. Và nghiễm nhiên, họ 
đã vượt thầy lúc lên mười tám tuổi do sở học của họ còn có 
thêm chiêm nghiệm và suy luận. Từ đây, khi họ đã có được 
sở học và phong độ của những bậc đạo sư lỗi lạc nhất, 
nhưng chính họ lại sinh ra thao thức, trăn trở; càng học 
nhiều thì họ càng rồi mù! Những lúc du sơn ngoạn thủy, ai 
cũng đoanh vây bên mình hơn trăm môn đệ. Họ chỉ dạy cho 
môn đệ thật nhiều, nhưng chính bản thân lại không giải 
quyết được bải toán sinh tử của lòng mình! 

Năm hơn hai mươi tuổi, cả hai đêu bị thúc ép lập gia 
đình, nhưng họ từ chối khéo léo. Trong lúc cả hai đều là 
niềm hy vọng lớn lao để kế thừa huyết thông và kế thừa sự 
nghiệp thì họ lại xin xuất gia, đi theo đoàn du sĩ! Cuối cùng, 
với rất nhiều khó khăn, đến độ cả hai dường như bị trục xuất 
khỏi tông môn dòng dõi, họ mới được thỏa nguyện sông đời 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 37 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


xuất gia đạo sĩ! 

Thể rồi, họ tự cắt tóc, quàng áo đạo sĩ, ôm bát ra đi. Họ 
không ra đi một mình mà còn kéo theo hai trăm năm mươi 
môn đệ. Sau nhiều ngày tháng lang thang tìm đạo, nghe 
danh đạo sĩ Sañjaya, hai người tìm đến rồi xin sáp nhập vào 
đạo tràng này, làm cho hội chúng ở đây lên đến năm trăm 
người, trở nên đông đảo, thạnh mậu hơn nhiêu. Từ đây, ngày 
tháng trôi qua, hai chàng có cơ hội vừa tu tập vừa tìm hiểu 
thêm các giáo phái ở trong truyền thống và các giáo phái ở 
ngoài truyền thông. Chỉ hơn năm sau, hai tôn giả nhận thấy 
sở học, sở chứng của thầy cũng không được bao lăm, không 
giải quyết toàn bộ nghi vấn về tâm linh, họ lại xin ra đi. Đạo 
sĩ Sañjaya lấy làm tiếc hai người học trò ưu tú, đang làm cho 
ông tăng thêm uy tín, rạng danh thiên hạ nên khẩn khoản 
mời ở lại và sẵn sàng giao hội chúng cho hai tôn giả với 
danh vọng, địa vị, lợi dưỡng chắng ai bì được! Thầm mỉm 
cười cho mục đích tầm thường, dung tục của thầy mình; hai 
vị lễ độ chối từ rồi ra đi theo tiếng gọi vô thượng từ nhân 
duyên tiền kiếp: Phải tìm cho ra đạo lộ chân phúc và bắt tử! 

Hai trăm rưỡi môn sinh xin đi theo, nhưng hai tôn giả 
bảo họ nên ở lại đây, chờ đợi lúc nào tìm ra lộ trình giải 
thoát sinh tử khổ đau, sẽ không quên họ đâu! 

Thế rồi, dầm mưa, dãi năng, đạp tuyết, đội sương - đầu 
trần, chân đất, vài tấm vải che thân, bình bát xin ăn — hai 
chàng theo con đường bộ hành thương mãi lên phía bắc. Từ 
các thôn làng, thị trần, rừng núi hễ nghe nơi nào có đạo sĩ 
nối danh là hai chàng tìm đến! Và hai chàng còn chịu khó 
tìm đến cả những đạo sĩ ân danh để mong những lời chỉ 
giáo! Hết mây chục tiêu quốc phương bắc, len lỏi vào các 
vùng hẻo lánh, thâm u ở tuyết sơn, hai chàng lại quay sang 
các tiểu quốc phương tây, băng qua cả những sa mạc cháy 
lửa nhưng tìm ra bậc đạo sư chơn chính, có trí tuệ siêu đăng, 
vẫn không tìm thấy! Kiến thức và sự thấy biết của họ vẫn 


38 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


loanh quanh luấn quân trong tam giới, vẫn còn vi tế phiền 
não và khô đau! Bỏ phương tây, từ thượng lưu sông Gangã 
hai vị tôn giả men theo các quôc độ xuôi chảy vê phía đông, 
ghé hai thành phố Payãga và Bãränasĩ trù phú rồi xuống 
Pãta]igäma, rồi trở lại quê hương, kinh thành Rãjagaha! 

Thế đây, cuộc ra đi tìm đạo của hai tôn giả thật vô cùng 
gian truân, còn nhiêu khê và vất vả hơn tất cả những khổ 
hạnh sư trên đời này. Đã nhiều năm lắm rỗi — mà họ cũng 
không còn nhớ chính xác là bao nhiêu năm; bây giờ, nước 
da đôi bạn đã sạm đen, phong trần; tuy thân thể có gầy đi 
nhưng đôi mắt như tinh anh hơn, sáng rực hơn; và bên trong 
như còn ngun ngút lửa, ngọn lửa thao thức tuyệt đối, ngọn 
lửa không đầu hàng hư vô, bóng tối, mãyã! Tuy những bước 
chân trở lại có vẻ bất lực, thất bại nhưng họ chưa bỏ cuộc, 
nhất định còn lên đường tìm kiếm nữa; nên trước khi tạm 
thời chia tay, họ cam kết với nhau răng: “Nếu ai tìm ra con 
đường Chân phúc và Bất tử trước, thì người ấy tức khắc 
thông báo cho người kia và ngược lại”. 

Tôn giả Assaji, một vị trong nhóm ngài Kondañña, trên 
bước đường du hóa ghé về hầu thăm đức Phật ở Trúc Lâm, 
sau đó đang đi trì bình khất thực. 

Nhân duyên kỳ diệu đã đến. 

Hôm ấy, du sĩ Upatissa (Sãriputta) vừa chia tay với du sĩ 
Kolita (Moggallana), đang trên đường về thăm lại đạo sư 
Sañjaya sau nhiễu năm xa cách thì trông thấy tôn giả Assajl. 
Upatissa nhìn sững! Từ màu y vàng hoại sắc đến chiếc bát 
øố trên tay, cho đến phong thái, uy nghi đều toát ra một cái 
gì rất lạ thường, rất khó nói mà từ bao nhiêu năm qua, lê gót 
lang thang khắp mọi chân trời chàng chưa hề nhìn thấy! 
Xem kia, có cái gì vừa trang nghiêm vừa khiêm hòa trong 
từng bước đi trầm tĩnh, nhẹ nhàng, trong đôi mắt nhìn xuống 
ôn nhu và văng lặng! Tất cả đấy, cái hiển lộ ra ây, phải có 
một cái gì rất ôn định, một cái gì dừng lặng rất sâu xa ở phía 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 39 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


bên trong: Cái không còn lao xao, lăng xăng tìm kiếm! VỊ 
đại đức khả kính nọ đang khoan thai, chừng mực đi từ nhà 
này sang nhà khác, nhận lãnh chút ít vật thực khiêm tốn từ 
tâm lòng của mọi người có cái gì đó rất từ bi mà cũng rất 
trân trọng! Chính cái cốt cách rất siêu phàm mà vô cùng 
bình dị ấy của bậc chân tu đã lôi cuốn, hấp dẫn Upatissa một 
cách mãnh liệt! Chàng chưa bao giờ gặp được một sa-môn, 
một bà la-môn, một đạo sĩ, một du sĩ có được một nhân cách 
nom có vẻ bình thường mà cũng thật là vĩ đại như vị đại đức 
này! Chắc chắn ngài, vị này, là một trong những người đã 
đắc quả A-la-hán (là lý tưởng phố thông thời ấy giờ), hay ít 
ra là một trong những vị đang đi trên con đường dẫn đến đạo 
quả vô thượng ấy! 

Upatissa tự nhủ:“Ta hãy đến gần ngài và hỏi rằng: Vì 
sao ngài thoát ly thế tục? Thầy của ngài là ai? Và giáo pháp 
ây là giáo pháp gì?” Tuy nhiên, thấy tôn giả Assaji đang yên 
lặng trì bình, Upatissa không dám làm phiền rộn ngài! 

Tôn giả Assaji đi bát xong, hướng mắt đến vùng ngoại ô 
cất bước. Upatissa vẫn cung kính, lặng lẽ theo sau, tự nghĩ: 
“Chắc chăn ngài đang tìm đến một nơi an tịnh phải lẽ để độ 
thực, ta sẽ tìm cách hầu hạ ngài như một người đệ tử. Rồi ta 
sẽ hỏi pháp”. 

Tôn giả Assaji biết có người theo sau, ngài tự nghĩ: 
“Mấy ông du sĩ ngoại đạo này thường công cao, ngã mạn; 
chúng không biết răng, khi đức Thế Tôn xuất hiện như mặt 
trời, mặt trăng ở trong đời thì tất cả giáo phái chủ, giáo phái 
sư, chân sư, đạo sư... trên châu Diêm-phù-đề nây chỉ còn là 
những ngọn đèn le lói, những con đôm đốm lập lòe! Ừ, 
nhưng mà ta hãy xem ông du sĩ này muốn gì?” Đến một lùm 
cây cao có bóng mát, tôn giả AssajJi dừng chân lại. ỦpatIssa 
biết ý, nhanh nhẹn lấy tắm tọa cụ của mình đặt trên một đám 
cỏ bằng, sạch sẽ rồi thưa rằng: 

- Xin ngài hãy an tọa ở đây mà độ thực! Xin ngài hãy 


40 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


hoan hý tiếp thọ tâm lòng thành của đệ tử! 

Tôn giả Assaji gật đầu, mim cười, bình lặng ngồi xuống 
rồi nhẹ nhàng đặt bình bát ở trước mặt, thong thả độ thực. 
Ngài dùng chậm rãi, từ tốn, an trú chánh niệm, rốt ráo hiện 
quán, rốt ráo tỉnh thức. Upatissa đứng một bên, vòng tay 
cung kính, nét mặt trang nghiêm, bình lặng. 

Một ý nghĩ chợt khởi sanh trong tâm tôn giả Àssaji: 
“Người này, vị du sĩ trẻ tuổi, tuân mỹ phi phảm và rất mực 
lễ độ này đã biểu lộ một cái gì đó rất khác thường! Ta chưa 
từng thấy ai, biết ai trong hàng ngoại đạo, lại toát ra vẻ trí 
thức, đạo hạnh và khiêm cung rất mực như thế! Phải chăng 
đây là một đóa kỳ hoa khi được ánh năng siêu thoát của đức 
Tôn Sư rọi đến?” Thế rồi, lúc tôn giả vừa rời tay khỏi bình 
bát thì Upatissa đã nhanh nhẹn và cần trọng dâng nước rửa 
tay, nước uống và tăm xiỉa răng, là những vật phụ tùy mà các 
du sĩ hành cước luôn mang sẵn bên mình, với cung cách của 
một đệ tử rất thuần thục trong bồn phận phải làm! Tôn giả 
AssajI im lặng thọ nhận, tự nghĩ: “Không phải không duyên 
cớ mà y đi theo sau ta, lại cung kính phục vụ, hầu hạ ta với 
tư cách của một người đệ tử lễ phép, ngoan ngoãn. Vậy ta 
hãy tìm chỗ phải lẽ để nghỉ ngơi, an trú tâm giải thoát rồi 
xem thử ý đồ của y ra sao!” 

Tôn giả Assaji đứng dậy. Upatissa nhanh chóng thu dọn 
mọi thứ rôi thưa: 

- Có lẽ ngải muốn tìm một nơi khác để tĩnh chỉ? Đệ tử 
xIn được đi theo, có việc gì xin ngài cứ tùy nghi sai bảo! 

- Tôi đã hoan hỷ thọ nhận tất cả những mỹ ý của ngài 
rồi, vị du sĩ trẻ tuôi đáng mến ạ! Tôn giả đáp - Nay là thời 
khắc phải lẽ để nghỉ ngơi vào buổi trưa, tôi không dám làm 
phiên nữa đâu! Chăng hay tôi có thể giúp đỡ cho ngài được 
việc gì? 

Upatissa thỉnh tôn giả ngồi xuống trở lại trên tâm tọa cụ 
của mình, quỳ đánh lễ rồi bạch: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 41 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


- Đệ tử lang thang tìm đạo đã nhiều. Đệ tử đã lê gót ta bả 
khô hạnh khắp cả hằng trăm quốc độ, nghe đâu có các bậc 
đạo sư, chân sư thì tìm đến để học hỏi. Đệ tử ở trong truyền 
thống bả-la-môn, đã học hỏi hết tất thảy kinh điển hiện có 
trên đời, cũng đã từng tu tập tất cả mọi con đường đề dẫn 
đến với Phạm thể. Thế nhưng, cuối cùng vẫn bế tắc và khổ 
đau. Bao năm qua, đệ tử đã khắng khái phất tay từ bỏ chúng, 
bước ra ngoài truyền thống: rồi cũng học hỏi với rất nhiều 
đạo sư, chân sư không thừa nhận uy quyền của thánh kinh 
Vedä, Upanishad nhưng Chân phúc và Bắt tử vẫn không tìm 
thây! 

Bạch ngài, vị sa-môn khả kính! Đệ tử chưa từng thấy ai 
có được ngũ quan trong sáng với bước đi trầm thản vả an 
tịnh như ngài. Cốt cách và phong thái của ngài mới bình dị, 
tịch tịnh và siêu thoát làm sao! Đệ tử chiêm ngưỡng ngài rồi 
tụ nghĩ: “Đây đúng là nhân cách của bậc vĩ nhân A-la-hán 
hay ít ra là cũng đang trên đường đi đến đạo quả A-la-hán.” 
Vậy xin ngài hãy dạy cho đệ tử biết, vì mục đích nào mà 
ngải thoát ly thế tục? Có ai làm tôn sư của ngài trên đời này 
không? Ngài thọ giáo với a1? Và giáo pháp mà ngài thọ giáo 
ây như thế nảo? 

Tôn giả Assaji chăm chú lắng nghe, tự nghĩ: “Đúng là y 
đã nói tận đáy lòng. Đúng vy là một du sĩ có học thức, có trí 
năng, có hạnh kiểm. Đúng là y đã từng nỗ lực cần câu sự an 
ồn, vượt thoát mọi khổ ách trên đời này!” Sau đó, ngài đã 
khiêm tốn trả lời, thái độ khiêm tốn là đặc điểm tính cách 
của chư vị thánh nhân: 

- Tôi đã đọc được sự thành khẩn và sự chân thật trong 
cung cách của ngài du sĩ; nhưng tôi chỉ mới là một tu sĩ sơ 
cơ, mới chỉ tập tành bước chân vào giáo pháp. Tôi là người 
Ít học, ít ngôn ngữ, thiếu khả năng diễn đạt nên thật không 
đủ sức giảng nói giáo pháp một cách rành rẽ được. 

Upatissa vẫn cứ cung kính dập đầu: 


42 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


- Đệ tử là Upatissa! Xin ngài cứ chỉ giáo cho ít nhiều. 
Dẫu chỉ một ít nhưng đệ tử sẽ cố găng suy nghiệm theo 
nhiều cách khác nhau! Đệ tử là người khao khát giáo pháp 
như hạn hán trông mưa, nhất là thứ giáo pháp mà ngài đã tu 
tập, đã thâm sâu vào trong ruột rồi tỏa sáng, chói ngời nơi tứ 
oal nghi, nơi tác phong siêu thoát của ngài! Xin ngài hãy ban 
cho đệ tử một ít về giáo pháp ấy. Ngài chỉ cần vải lời tóm 
tắt. Dẫu là tóm tắt nhưng phải là cái căn bản, cốt lõi nhất! 

Biết lòng thành khẩn, thiết tha của người du sĩ, tôn giả 
AssaJI nói: 

- Vậy, này hỡi người du sĩ trẻ tuổi! Tôi sẽ tóm tắt gọn 
chẽ một giáo giới cao siêu, như chân như thật của đức Tôn 
Sư, hãy lăng tai để nghe, hãy lấy trí để biết, để thấy và để 
liễu tri: “Các pháp phát sanh do bởi một nhân. Nhân ấy, đức 
Như Lai đã chỉ rõ. Và ngài cũng đã chỉ dạy phương pháp để 
diệt tắt nhân ấy. Chính đó là lời giáo huấn của bậc Đại Sa- 
môn!” (Ye dhamma hetuppabhava. Tesam hetum Tathagato. 
Aha tesam ca yo nirodho. Evam vãdI Mahã Samano!) 

Bốn câu kệ tóm tắt toàn bộ giáo pháp của đức Tôn Sư 
thật giản dị mà vô cùng cao siêu. Có lẽ trí tuệ của Upafissa 
lúc bấy giờ đã thuần thục nên lập tức thấu triệt chân lý ấy. 
Đấy là cách giảng nói Tứ diệu đề một cách rất cô đọng, chất 
lọc như chỉ còn cái tinh tủy. Các pháp phát sanh chính là 
định luật duyên khởi của mọi hữu vi, của mọi hiện tồn sanh 
lão bệnh tử sầu bi khổ ưu não: Đấy là sự thật về dukkha. Do 
bởi một nhân: Ái dục, đấy là sự thật về nguyên nhân của 
dukkha. Và phương pháp diệt tắt nhân ấy chính là Đạo đế, 
Bát chánh đạo! 

Như một tia sáng kỳ diệu, chỉ cần một mở phơi như thế 
là Upatissa đã thấy hé lộ con đường đi đến Chân phúc và 
Bất tử! Còn kỳ diệu hơn thế nữa, là không đợi đến lúc tôn 
giả Assaji đọc xong bốn câu, mà chỉ mới nghe hai câu đầu 
thôi, Upatissa đã chứng quả Tu-đà-hoàn (SotapatI), đi vào 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 43 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


dòng thánh! 

Upatissa đứng lặng hỏi lâu, toàn thân chàng chấn động 
mạnh: Một trạng thái siêu thoát đã đến với chàng! 

Xúc động, cảm kích, tri ân, bàng hoàng lẫn lộn, Upatissa 
quỳ xuống, ôm chân bụi của tôn giả Assaji, nghĩ rằng: “Ý 
nghĩa của sự giải thoát, Chân phúc và Bất tử, ta đã tìm thấy 
ở đây rồi!” Rồi nói: 

- Bạch ngài! Đệ tử đã tìm thấy rồi! Thật vĩ đại, nhiệm 
mầu và vô thượng là giáo pháp này. Xin ngài đừng giảng 
giải gì thêm nữa! Đối với đệ tử, vậy là quá đủ, quá đủ cho 
mục đích của một thiện gia nam tử xuất ly, cân cầu an ổn 
mọi ách phược trên trần thế! 

Tôn giả Assaji biết vị du sĩ trẻ tuổi đã đắc pháp nhãn, đã 
thây rõ con đường xuất trần ly câu, bèn nói: 

- Hãy đi đến bên chân của đức Đạo Sư, bậc Vô Thượng 
Chánh Đăng Giác, ngài còn có cả một kho tảng Pháp Bảo, 
chỉ để dành cho những ai có trí! 

- Bạch ngài, hiện đẳng Vô Thượng Giác ở đâu? 

- Cũng gân đây thôi! Ở phía bắc kinh thành, chỗ rừng 
trúc, nơi có nhiều sóc và thỏ! 

- Rồi đệ tử sẽ đến đó! Hiện giờ đệ tử sẽ đi tìm một người 
bạn thân, y cũng cần cầu giáo pháp, thao thức giáo pháp từ 
thuở thiếu niên! Y cũng đã từng đau khổ nhiều năm như đệ 
tử vậy. Nay tức khắc đệ tử phải thông báo cho y niềm vui 
siêu thoát và bất tử nảy. Ít hôm nữa thôi, chúng đệ tử sẽ đến 
quy bên chân đức Đạo Sư vô song! 

Upatissa cung kính quỳ mọp đảnh lễ tôn giả Assaji rồi từ 
giã. 

Thấy bạn với dáng đi, với nét mặt tỏa sáng, rạng rỡ kỳ lạ 
chưa từng thấy, Kolita ngạc nhiên hỏi: 

- Này hiền huynh! Đừng nói với đệ là hiền huynh đã tìm 
ra đạo bất tử rồi đây nhé! 

- Phải, hiền đệ ạ! Upatissa cười xòa - Thật là hạnh phúc 


44 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


cho chúng ta, cho tất cả chúng sanh vì đạo bất tử đã thật sự 
có mặt trên cuộc đời này rôi! Ôi, một đức Thế Tôn vô SOnØ, 
một bậc A-la-hán vĩ đại đã tuyên bố một giáo pháp vĩ đại 
chưa từng được nghe! Huynh đã nếm được hương vị đầu 
tiên của giáo pháp qua đệ tử của đức Vô Thượng ây. Bây 
giờ, hiền đệ hãy lăng tai để nghe, lây trí để giác hiểu! 

Nói thế xong, Upatissa đọc lên. Khi bốn câu kệ ngôn 
vừa chấm dứt, Kolita chân động cả châu thân, ánh sáng bất 
tử lóc hiện: Chàng nhập vào dòng thánh như Upatissa vậy! 

Kolita chợt quỳ xuống, chấp tay cung kính: 

- Quả là giáo pháp tối thượng, vĩ đại đã xuất hiện ở trong 
đời! Đệ tử xin được cung kinh đánh lễ giáo pháp ấy! Đệ tử 
xin được cung kinh đảnh lễ đức Đại Giác vô thượng đã cho 
đệ tử thấy được ánh sánh vinh quang và bắt tử! 

Kolita run run nắm tay bạn: 

- Đức Thế Tôn ấy giờ ở đâu? 

- Tại khu rừng trúc, phía bắc kinh thành gần đây thôi! 

- Chúng ta hãy mau mau đến đảnh lễ, chiêm bái ngài! 

Upatissa có vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói: 

- Rồi chúng ta sẽ đến chiêm ngưỡng đức Đại Giác ấy. 
Nhưng hiền đệ nghĩ như thế nào, có nên thông báo sự kiện 
hy hữu này đến cho thầy cũ của chúng ta không? 

- Nên lắm! Kolita gật đầu —- Nên thức tỉnh đạo sư 
Sañjaya từ bỏ mớ giáo lý “bất khả tri” hời hợt nông cạn ấy, 
một vài cái định phù du mà bảo là “niềm băng an tại thế 
hăng cửu” ấy! Khi mặt trời chân lý đã có mặt thì tất cả mọi 
tư tưởng, triết thuyết trên thế gian sẽ chăng còn rọi sáng cho 
a1 được nữal 

Thế rồi sáng hôm sau, họ tìm đến tu viện cũ. Trên 
đường, đôi bạn thấy rất nhiều tu sĩ khoác y màu vàng đất 
hoặc màu lõi mít. Họ đều giống nhau ở cách ăn mặc gọn 
gàng, râu tóc sạch sẽ; và đặc biệt hơn là trông ai cũng an 
nhiên, tĩnh tại trong từng bước ởi, trong từng cử chỉ, trong 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 45 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


từng tia mắt! Chỉ chừng ấy thôi đã chứng tỏ họ đều có được 
niềm vui tịnh định, an nghỉ ở phía bên trong, vừa bình dị vừa 
siêu thoát! Rõ ràng đây là những con người mới, những sa- 
môn mới ở trong tôn giáo mới đều là bạn hữu của thầy tai 
Thật khác xa với những tu sĩ, đạo sĩ ở trong và ngoài truyền 
thông cũ lúc nào cũng có vẻ âu sầu, đăm chiêu, tư lự! Không 
thế thì đôi mắt cứ láo liên, xuôi ngược; bước đi thì hấp tấp, 
vội vã, lơ đễnh, thất niệm! Và cái dễ nhận ra rõ nhất là tóc 
râu rối bù, y áo xốc xếch, dơ dáy; dường như càng bân thiu, 
càng kỳ hình dị dạng chừng nào sẽ càng làm cho mọi người 
kính ngưỡng, tôn trọng hơn! Đều là những người có kiến 
thức và trí tuệ vượt bậc, đôi bạn chỉ nhìn lướt qua đã xác tín 
đâu là chân thiện mỹ. Chắc hăn giáo pháp của đức Thế Tôn 
ây sẽ có một năng lực, một uy lực cảm hóa con người và 
cuộc đời. Giáo pháp ây đã đưa đôi mắt tuệ quán xanh trong, 
không ô nhiễm để thấu triệt sự duyên khởi hữu vi cùng 
nguyên nhân của nó. Như vậy, nó không ru ngủ, huyễn hoặc 
con người trong bùa chú, thánh ca, tế lễ, cầu khẩn trong 
hương khói âm u, trong những đền miếu thần thánh và ma 
quỷ kỳ bít... 

Gặp lại hai người học trò ưu tú, đạo sĩ SañJaya mừng 
lắm. Đôi bạn kế tóm tắt nhưng đây đủ nhiều năm lang thang 
tầm đạo, tất cả đều vô ích, cuối cùng, gặp được giáo pháp 
bất tử như thế nào; rồi họ khuyên đạo sĩ Sañjaya hãy từ bỏ 
đạo tràng này để đến quy giáo một đức Thế Tôn đã xuất hiện 
ở trên đời! Vì nghĩ ân đức của thầy cũ nên họ đã ra sức 
thuyết phục, bằng lý lẽ minh nhiên, băng sự thấy biết chân 
thực, băng nhiều ví dụ, ân dụ kín đáo mà sâu sắc nhưng đạo 
sĩ SañJaya một mực từ chối. Ông ta viện dẫn sự khô hạnh, sự 
tu tập suốt bao nhiêu năm trường mới có được sự thành tựu 
như ngày hôm nay! Ông nói đến công lao dạy dỗ môn sinh, 
sự gian lao vất vả khi xây dựng cơ sở vật chất! Ông nói đến 
danh vọng, địa vị và lợi dưỡng hiện nay! Tất cả thành công 


46 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


ây không phải trong một sớm, một chiều; phải đầy đủ công 
phu, dõng lực, bản lĩnh, trí tuệ siêu phàm tạo lập mới có 
được! Chăng lẽ nào lại thảy trôi sông tất cả để đi làm đệ tử 
người khác? Thật là ngu xuân, các vị có biết không? 

Cảm thấy mình đã thất bại trước con người tầm thường, 
hạ trí này; nhưng hai người cũng có gắng lần cuối: 

- Thế thây có thấy giáo pháp mà chúng đệ tử vừa trình 
bày, có điểm nào sai lầm, điểm nào là không chân thực, 
không như thực? 

Hồi lâu, đạo sĩ SañJaya mệt mỏi, gật đầu thú nhận: 

- Không sai một điểm nào cả; chúng tất trí tuệ nữa là 
khác! 

Kolita mở tròn mắt: 

- Thế mà thây vẫn không chịu từ bỏ? Không theo tôn 
giáo mới? 

- Phải! Ông gật đầu mạnh mẽ, nghĩ thầm: “Đối với 
những kẻ trí tuệ, chân thực và lắm nhiệt huyết nây, nếu 
không được trả lời một cách rõ ràng, dứt khoát thì chúng sẽ 
căn vặn cho đến tận cùng: ta sẽ không có chỗ nào mà lách, 
mà trỗn được nữa, Ta đã mệt mỏi quá rôi, thôi, thà cứ nói 
thật một lần là xong”. Bèn nói tiếp: Đất đã không chịu trời 
thì trời đành chịu đất vậy. Các ngươi hãy nghe đây! Các 
ngươi đều là kẻ có trí tuệ, chân thực có lẽ hơn cả ta! Điều 
mà các ngươi bảo rằng đúng, ta cũng công nhận là đúng, 
không thể bài bác, không thể phủ nhận. Cái giáo pháp mà 
các ngươi cho là vô thượng, chân phúc và bất tử ấy, quả thật 
ta cũng không một mảy may nghĩ ngờ! Nhưng đây mới là sự 
thật, ta cân nói với các ngươi! Giọng đạo sư Sañjaya đến đây 
như chùng hắn xuống - Ta thật sự đã già quá rồi! Ta không 
thể thay đôi những thói quen đã ăn sâu quá lâu. Ta thật sự đã 
quen làm đạo sư của thiên hạ, thật không thê thay đôi thành 
đời sống của một đệ tử được nữa! Rồi chợt ông hét to lên — 
Các ngươi nghe rõ rồi đấy chứ! Thôi, hãy đi đi! Hãy để cho 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 47 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


ta được yên! 

Nghe lời thành thật tầm thường và đau đớn ấy, cả hai 
chợt áy náy, thương xót cho đạo sĩ giả; biết là không còn có 
cách gì thuyết phục được nữa. Upatissa lại cố vớt vát: 

- Khi đức Thế Tôn xuất hiện ở trên đời thì đó là phúc 
duyên tối thượng triệu triệu năm mới có một lần, thây mà 
không theo thì thầy sẽ hối hận. Có hối hận cũng đã muộn 
rồi! 

- Ta không bao giờ hối hận! Các ngươi cần phải biết 
rằng, trên đời nảy, người trí ít lăm, chính kẻ ngu mới nhiều, 
rất nhiều... 

- Ý thầy muốn nói gì? Kolita lại ngạc nhiên. 

- Ta nói rõ rồi đây chứ! Ta nói thế có nghĩa rằng, xin cho 
một số kẻ khôn ngoan, có trí như ngọc, như kim cương ấy 
hãy đến với đức Thế Tôn của các ngươi! Còn những chúng 
sanh ngu dốt, mê muội, thiêu trí nhiều như bụi bặm, nhiều 
như cát sông Gaủgã hãy đến với ta! Ha ha! 

Nói vậy là hết kinh điền, hết chữ nghĩa, hết văn cú, danh 
ngôn, hết tất thảy mọi lý lẽ phải trái ở trên đời! Upatissa và 
Kolita bèn xá lễ, cáo từ... 

Mặc dầu nói cứng vậy, nhưng khi cả hai đi rồi, thân thờ 
dạo quanh tu viện, ông thấy tất cả đều văng tanh, trồng trải, 
ông vô cùng buôn bã... Bây giờ ông mới thật sự thấy răng, 
ảnh hưởng tỉnh thần và uy tín của hai vị đệ tử ưu tú to lớn 
quá đối với đám môn đệ của ông: Khi ra đi, không những họ 
mang theo hai trắm năm mươi môn sinh cũ của họ trước đây 
- mà còn lôi cuốn tất thảy đồ chúng, hai trăm năm mươi 
người của ông nữa. Càng nghĩ, đạo sĩ SañJaya càng đau 
lòng, tức uất đến hộc máu tươi! 

Xế chiều, Upatissa và Kolita khuyên nhủ đám môn sinh 
của đạo sĩ Sañjaya chẳng nên bỏ thây lúc tuổi già, hứa sẽ 
không quên dìu dắt họ vào giáo pháp mới, họ mới chịu về lại 
tu viện cũ.. Ngụ qua đêm tại một ngôi rừng vắng vẻ, 


48 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Dpatissa và Kolita thay nhau giáo giới đám môn đệ một ít về 
tăng tướng mô phạm, một ít về cách sống, cách tu tập khi 
gia nhập một tôn giáo mới. Vài ngày hôm sau nữa, khi râu 
tóc đã sạch sẽ, y áo đã được trang bị đàng hoàng, cả hai mới 
dẫn đồ chúng lên đường tìm đến Trúc Lâm bái yết đức Đạo 
Sư. 

Hôm ấy, đức Phật cho triệu tập chư tăng, thuyết một thời 
pháp đi sâu vào nhiệm vụ hoằng hóa khó khăn trong mai 
hậu, theo đó, mỗi người, dù lậu hoặc đã tận nhưng còn cần 
phải tu tập thêm tứ vô lượng tâm, tinh tấn, nhẫn nại... Phải 
thể hiện cho bằng được đời sống trong sạch như vỏ ốc, luật 
nghi, nên nếp sáng ngời mới mong cảm hóa, thu nhiếp 
những người ngoại giáo, gIới vua chúa, quý tộc cũng như 
các giới cấp khác... Đề kết luận, ngàải nói: 

- Nây các thầy tỳ-khưu! Như Lai đi từ Lộc Uyễn, 
Isipatana, đến Gayã, Uruvelã là do thấy nhân duyên từ quá 
khứ nên đã độ cho ba mươi vị vương tử nước Kosala, ba anh 
em Kassapa và một ngàn đồ chúng của họ; sau đó, Như Lai 
lại đến Rajagaha để độ đức vua Seniya Bimbisära và triều 
đình, là những hộ pháp đắc lực khuông phò giáo hội sau 
này! Các thầy đừng nghĩ rằng, bây giờ có thêm Trúc Lâm 
với công trình xây dựng vĩ đại đang được hoàn thiện từng 
bước một, như vậy là đủ, như vậy là đã đặt được nên móng 
vững chắc! Giáo hội của chúng ta sẽ còn có nhiều nhân 
duyên kỳ diệu hơn thế nữa kìa! Vậy thì hôm nay, bây giờ, ở 
đây, Như Lai sẽ tiếp nhận thêm hai đóa hoa kỳ tuyệt, hai 
ngôi sao sáng, hai nhân cách tú mỹ cho giáo hội. Nhân 
duyên từ rất lâu xưa ấy giờ đã chín muôi, đã tròn đủ. Các 
thầy hãy nhìn xem: Hai thanh niên du sĩ Upatissa và Kolita 
cùng với hai trăm năm mươi môn đệ đang vào đến cửa khu 
rừng. 

Quả nhiên, một lát sau, Upatissa và Kolita đã vào đến 
nơi. Cả hai đều đẹp đẽ, tuấn mỹ; theo sau là mấy trăm môn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 49 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


đệ râu tóc sạch sẽ, y bát trang nghiêm bước đi thứ tự, uy 
nghị, lặng lẽ... Hội chúng tự động chừa một con đường cho 
họ đến bái yết đức Thế Tôn. 

Sau khi đảnh lễ đức Phật, Upatissa chấp tay thưa rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chúng đệ tử lang thang, lưu lạc đã 
nhiều may nhờ ánh sáng của giáo pháp qua đệ tử của đức 
Tôn Sư mà chúng đệ tử tìm thấy con đường bất tử! Nay 
chúng đệ tử đến đây xin được nương tựa đức Phật, đức 
Pháp, đức Tăng: ngưỡng mong đức Thế Tôn từ bi thâu nhận. 

Đức Phật mỉm nụ hoa sen: 

- Này SãrIputta, Mogøallanal Như Lai chứng nhận cho 
hai ông và môn đệ của hai ông đã là tỳ-khưu trong giáo pháp 
nây! Như Lai cũng đã có ý chờ đợi hai ông. Khi pháp bảo đã 
được thấy rồi, thì đời sống của những sa-môn Thánh đệ tử là 
những tháng ngày thiêng liêng, đạo hạnh trong sạch vì lợi 
ích cho mình, cho chư thiên và loài người. 

Rồi ngay tối hôm ấy, đức Phật cho triệu tập riêng các vị 
tỳ khưu thượng thủ như tôn giả Kondañña, Assall, 
Mahanama, Yasa, ba tôn giả Kassapa cùng với SãrIputta, 
Mogsgalläna rồi dạy rằng: 

- Hiện nay, Trúc Lâm tịnh xá đã có gần vải ngàn tỳ- 
khưu; trong đó trên một ngàn vị lậu hoặc đã tận, một số khác 
đã bước vảo dòng: riêng mấy trăm tỳ-khưu môn đệ của 
Sãriputta, Moggallana mấy trăm tỳ-khưu từ nhóm 
Kondañña, AssaJi, nhóm Yasa... cho thọ giới các nơi rồi 
mang về. Đa phần họ còn trẻ, cần sự giáo huấn, nhắc nhở 
hăng ngày. Đảm trách sự ăn ở, tới lui đã có ba trưởng lão 
Kassapa đốc thúc và những đệ tử lớn chăm lo. Làm gương 
cho chúng thì đã có Kondañña, AssajJi, Mahanama, Yasa... 
C1áo hội như vậy thì trông đã khá vững mạnh. Tuy nhiên, 
hiện Như Lai vẫn chưa có trợ thủ đắc lực có thê thay mặt 
Như Lai giáo giới pháp học, pháp hành đến cho chư tỳ-khưu 
cùng hai hàng cận sự nam nữ; còn có thể giúp Như Lai giải 


50 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐẸỆ TỬ 


quyết tất thảy mọi vấn đề về Phật sự cũng như Tăng sự; vị 
ây còn có thê có khả năng đối thoại với bất kỳ vị giáo phái 
chủ, giáo phái sư nào trên châu Diêm-phù-đề nầy mà không 
sợ bị thất thủ, lại còn nhiếp phục được họ nữa; nhân cách, 
tác phong, khẩu thuyết, đạo hạnh, trí tuệ của vị ấy có thể 
cảm hóa giới vua chúa, quý tộc, đại thân, thương gia, triệu 
phú... một cách dễ dàng! Ý Như Lai muốn nÓI răng, người 
có thê đảm trách công việc cực kỳ khó khăn â ấy phải có kiến 
thức bác lãm tất cả mọi nguồn tư tưởng, triết học xưa và 
nay, phải có sự thông minh kỳ đặc, nghe Như Lai nói một 
mà VỊ ây hiểu hai, ba, năm, bảy...; phải có trí tuệ tĩnh minh, 
sắc bén, biện tài cả phân tích và tông hợp; ngôn ngữ, khẩu 
thuyết phải chính xác, rõ ràng, lưu loát... Và quan trọng 
nhất, vị ấy phải có lời phát nguyện trước một vị Chánh Đắng 
Giác quá khứ là trở thành cánh tay phải và cánh tay trái của 
Như Lai! Một vị như vậy, hai vị như vậy Như Lai đã có 
chưa nhỉ? 

Câu hỏi của đức Phật như rơi vào đại định. Tuy nhiên, 
chư vị đều là thánh nhân, ngài Kondañña mỉm cười rồi nói: 

- Những nhân cách thành tựu tất thảy mọi ưu việt như 
thế, thật không có đâu, bạch đức Thế Tôn! Đệ tử rất hy vọng 
ở hai hiển giả Sãriputta và Moggallanal' Về mặt tướng pháp 
học mà nói, thì hai vị hiền giả đáng mến nảy như hai ngôi 
sao châu quanh đức Tôn Sư vậy! Và dường như đây là nhân 
duyên nhiệm mẫu từ quá khứ, bạch đức Thế Tôn! 

Các vị thượng thủ khác cũng đồng ý như thế, ngoài ra, 
không ai không biết cái tài tướng pháp như thần của trưởng 
lão Kondañña về việc thành Phật của thái tử Siddhattha thuở 
trước! 

Đức Phật chợt nói nhỏ nhẹ rằng: 

- Nhưng cả hai sa-môn trẻ nảy đều chưa chứng quả cao 
nhất! 

Chợt, Mogsallãna quỳ xuống: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 51 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


- Bạch đức Thế Tôn! Ngay ngày mai, cho đệ tử đến một 
ngôi làng vắng vẻ, tịch mịch, cũng Ở gần đây thôi. Đệ tử biết 
là mình phải làm gì cho tròn bồn phận. 

- Được! Đức Phật nói —- Ông vừa khởi tác ý, cương quyết 
hành trì để đắc đạo quả A-la-hán! Điều ấy rất tốt, rất phải lẽ, 
là xứng đáng bốn phận đâu tiên cân phải làm. Tuy nhiên, sẽ 
có những trở ngại trên lộ trình, chứ không dễ dàng như các 
ông Kondañña, Yasa đâu. Khi nào khó khăn nhất, cơ hồ 
không vượt qua nôi, lúc ây, Như Lai sẽ có mặt, sẽ hỗ trợ cho 
ông. 

Rồi đức Phật quay qua Sãriputta: 

- Còn ông, ngày mai, phải cùng đi với Như Lai đến ở 
trong một nơi khá xa, phia nam kinh thành; ông cũng phải 
có những bồn phận phải làm như Moggallãna vậy. Mọi công 
việc ở tịnh xá, Như Lai trông cậy vào các vị trưởng lão ở 
đây! 

Sau khi đảnh lễ từ giã đức Phật, Upatissa và đại chúng, 
Mogsgalläna tìm đến ngụ cư ở bìa rừng ngôi làng Kallaväta, 
cách RãJagaha không bao xa. Ngày ngày, ngoài việc trì bình 
khất thực quanh vùng, toàn bộ thì giờ còn lại, ngài dành cho 
việc thiên định, thiền quán là bổn phận duy nhất còn lại. 
Đúng một tuần sau, sự mệt mỏi, dã dượi, hôn trầm, thụy 
miên đồng loạt kéo đến; mặc dầu đã hết sức chống chỏi 
nhưng ngải cơ hỗ không vượt qua nổi. Đúng lúc ấy thì đức 
Thế Tôn xuất hiện như vâng trăng, bảo ngài đi rửa mặt, sau 
đó chỉ dẫn những tầng bậc thiền định, những pháp che lấp 
phải vượt qua, cần vượt qua liên tục; phải thay đổi từ oai 
nghi này sang oai nghi khác, phải chiến thắng. Còn có 
những cảm thọ vi tế của hý, của lạc, của xả, của thuần tịnh 
nhất tâm, của không, của thức, của tưởng... phải an trú rồi 
phải xuất ly như thế nào. Khi tâm đã tịnh định như ngọn 
Sineru, văng lặng như đáy biển sâu, trong suốt như pha-lê 
châu hãy nhìn ngăm sắc thọ tưởng hành thức, nhìn ngắm 


52 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


như thực rồi quan sát mọi duyên khởi một cách trọn vẹn, 
trạm nhiên và hư tính thì tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh sẽ phát 
sanh. Khi định và tuệ đã được thấy rõ, đã giải thoát toàn vẹn 
mọi trần cấu, đã được an lập một cách tự tại, đã được thiết 
định, đã được làm cho thuân thục, đã được kiên trú vững 
chắc, đã làm cho nhuần nhuyễn... thì hãy sử dụng chúng để 
hướng tâm thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, biến 
hóa... không gì là không làm được, không gì là không thành 
tựu vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người... 

Nói vắn tắt như vậy xong, đức Phật biến mắt. Vì là bậc 
trí, Moggallana thông suốt đạo lộ, ngay tối hôm ấy thôi, ngài 
chứng đắc đạo quả A-la-hán luôn cả năm thăng trí, năm thần 
thông vô ngại, là pháp của bậc thượng nhân! 

Trong thời gian ấy thì Sãriputta đang ở cùng với đức 
Phật trong một hang động tịch liêu có tên là Sũkaralena 
(động Lợn Rừng) nằm ở sườn núi phía nam kinh thành, hăng 
ngày cùng với ngài đi khất thực mà chăng được dạy bảo gì 
cả! Trên đường trì bình hay tại chỗ ngụ cư, bao giờ đức Phật 
cũng nhàn thoát, tự tại; thỉnh thoảng ngài trú định sâu, khí 
an tĩnh và mát mẻ tâm đầy cả hang động. Đôi khi, từ vằng 
trán của ngài tỏa ra nhiều loại hào quang khác nhau; vài lần, 
ngải như ngồi trong cả khối châu ngọc. Sãriputta lặng lẽ tu 
tập. lặng lẽ đi theo, lặng lẽ chiêm ngưỡng và cảm nhận 
những năng lực, những từ lực, những khí, những thần từ đức 
Phật tỏa ra nhiếp hóa cả không gian xung quanh. Lại còn 
những khi đức Phật dẫn Sãriputta lên các ngọn núi phía nam, 
tây nam; đi loanh quanh các sườn núi tây bắc, nhìn các hang 
động khác; và bao giờ cũng dừng lại khá lâu ở đỉnh Linh 
Thứu (Gijjhakũta). Lên cao chút nữa, ngồi ở điểm cao nhất 
của dãy núi Chanthã, ta có thê nhìn bao quát xuống tận phía 
nam, những thung lũng trải dài xanh mát và cả kinh đô 
Rãjagaha cô kính, sầm uất được hai bức tường thành trong, 
ngoài che chắn, bảo vệ rất kiên có, vững chãi. Thấy đức Phật 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 53 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


lặng yên, tĩnh tại, lúc thì như nhìn ngắm mây trời, lúc thì 
như đang cảm nhận những làn gió mát mẻ thoảng qua trong 
không gian trong lành, vô nhiễm và thanh bình, Sãriputta 
đọc được một phần nào cái tâm của bậc Đại Giác: Người 
không những đã yên nghỉ trong hạnh phúc vĩnh cửu với từng 
sát-na địch biến của thiên nhiên, vạn hữu mà còn phác thảo 
trong tâm trí những dự định hoằng hóa mai hậu vì lợi ích 
cho giáo pháp. 

Đúng một tuần sau, khi Moggallãna đắc quả A-la-hán 
luôn cả ngũ thông rồi, đức Phật chợt nói với Sãriputta: 

- Moggallãna đã làm xong những việc cần phải làm, còn 
ông, sao Như Lai không thấy ông “chất vẫn” Như Lai điều 
gì cả? 

SãrIputta sợ hãi, quỳ SỤp xuống: 

- Đệ tử còn quá tối tăm, ngu muội, đâu dám “chất vấn” 
đức Tôn Sư điêu gì! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Không phải thế đâu, này Sariputta! Như Lai dùng động 

ừ “chất vẫn” là có lý do, và cũng rất chính xác đấy, nhà học 
giả ngôn ngữ ạl Rồi đức Phật xuông giọng như tâm sự - Ông 
biết không, trong rất nhiều kiếp quá khứ, đôi khi ô ông là thây 
của Như Lai, nhiều lần Như Lại là thầy của ông, rất nhiều 
kiếp, chúng ta còn là vua tôi, cha con, huynh đệ và cả bạn 
hữu nữa! Và lúc nào cũng vậy, chúng ta đều là người hằng 
thao thức, tầm câu học hỏi, săn tìm học hỏi cho đến tận 
cùng: bởi thế, Như Lai luôn luôn chất vẫn ông, mà ông cũng 
luôn luôn chất vấn Như Lai! Ôi, những câu hỏi khó khăn, 
hóc búa; những câu hỏi có trọng lượng của quả địa cầu; 
những câu hỏi lạnh buốt cả hư vô, những câu hỏi xuyên sâu, 
chẻ vụn từng sát-na, từng hạt vi trần! Thế đây! Nhiều lần, 
Như Lai đấy tư duy ông đến tuyệt lộ; và nhiều lần, không 
kém øì, ông cũng đã làm cho Như Lai toát mô hôi hột! Ỏ, 
nhân duyên thật là nhiệm mẫu, kỳ diệu vậy thay! 


534 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


SãrIputta lại thưa: 

- Quá khứ đã bị che lấp, xin đức Tôn Sư b¡ mẫn khai 
hóa! 

- Hãy kham nhẫn, này Sãriputta! Kiến thức, sở học của 
ông không thua gì Như Lai; công hạnh ba-la-mật của ông 
dẫu chưa toàn hảo, trọn vẹn nhưng cũng đã đủ đây. Tâm và 
trí của ông là cả một kho tàng, chỉ cần mở hé cánh cửa là 
ông sẽ thấy ra toàn bộ. Nhưng nay thì chưa phải thời! 

Rồi một tuần sau nữa, đức Phật chợt nói: 

- Nầy Sãriputta! Chiều nay, có một du sĩ tu theo Ni-kiền- 
tử vượt đường xa đến thăm ông đấy! 

- Đệ tử có một ông cậu tu theo giáo phái ấy! Ông ta 
cứng đầu, cô chấp, ngã mạn, lại có tài ngôn ngữ, miệng lưỡi 
nữa! 

- Nhưng mà du sĩ Dighanakkha biện tải ấy, lần nào tranh 
luận với ông cũng luận bại chứ đâu có luận thăng, có phải 
thê không? 

- Đức Thế Tôn không có gì là không biết! Sãriputta mỉm 
cười nhẹ rồi cất giọng tha thiết - Kính xin đức Thế Tôn bi 
mẫn hóa độ cho ông ấy! 

Đúng buổi chiều hôm ấy, du sĩ Dĩighanakkha y áo luộm 
thuộm, râu tóc gió sương tìm đến hang động. Sãriputta rất 
vui mừng nhưng đã vội giáo đầu và nhắc nhở ngay: 

- Liệu hồn cậu đấy, đừng có mà miệng lưỡi xuôi ngược 
với đức Tôn Sư! Đừng có hòng mà múa rìu qua mắt thợ! 
Kiến thức và sở học của cậu và cháu cộng lại chỉ là hai hạt 
bụi so với núi Sineru! Chỉ lắng nghe và học hỏi thôi! Khi 
một đức Chánh Đăng Giác đã xuất hiện ở trên đời rồi thì chỉ 
một lời, một câu của ngài thôi cũng đã đủ cho chúng ta nêm 
thưởng được hương vị của giáo pháp bất tử! 

Và quả thật vậy, tướng hảo quang minh của đức Phật đã 
hoản toàn nhiếp phục Dighanakkha; nhưng tri kiến “Tôi 
không thích thú cảm thọ” của ông ta có vẻ ngoan cô và cứng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 55 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


đầu. Đức Phật đã nhẫn nại đi lướt qua bốn phạm trù (tứ cú) 
đưa đến tranh luận, chống đối, nhiệt não cần phải xa lánh, 
đoạn trừ: Đấy là “Tôi có thích thú cảm thọ, tôi không thích 
thú cảm thọ, tôi vừa có vừa không thích thú cảm thọ, tôi 
không có, không không thích thú cảm thọ”! Tất thảy chúng 
là hý luận, là kiết phược, là não hại. Phải nhận chân như 
thực rằng: Cả ba loại cảm thọ khô, lạc, xả đều hữu vi, vô 
thường, do duyên sanh thì sẽ do duyên diệt. Bậc thánh đệ tử 
phải xa lánh, yếm ly tất cả chúng, phải giải thoát tất cả 
chúng không còn dư tàn... Sau thời pháp nói về các cảm thọ 
(Vedanä) cùng những bám víu, bám giữ, chấp thủ 
(Pariggaha) chúng như thế nào để sinh ra thọ uân (Vedanä- 
khandha), đánh mất như thực, dẫn đến sai lầm và đưa đến 
đau khổ thì du sĩ Dighanakkha đắc quả Tu-đà-hoàn! 
Sãriputta hầu sau lưng đức Phật, nhờ nhất tâm chuyên chú 
vào thời pháp nên đặc quả A-la-hán luôn cả bốn tuệ phân 
tích (tứ vô ngại giải). 

Biết người đệ tử mình đã làm xong xuôi bồn phận cuối 
cùng cũng như Mogsallãna trong tuân trước, đức Phật chợt 
đứng dậy: 

- Này Sariputtal Bây giờ trời còn sớm, chúng ta hãy 
cùng nhau trở về Trúc Lâm, ở đó còn rất nhiều việc cân phải 
làm! 

Đến bây giờ, Sãriputta chợt hiểu: “Hóa ra, đức Tôn Sư 
gợi ý cho Moggallana ân tu để đạt quả vị cuối cùng: ngài đột 
ngột dẫn ta đến biệt trú ở động Lợn Rừng này, đợi chờ nhân 
duyên khai ngộ cho du sĩ DIighanakkha và cũng để ta tự 
thành tựu rốt ráo Phạm hạnh - mà dường như không dạy 
một chữ, một lời! Sự thấy biết của một đức Toản Tri Diệu 
Giác thật bất khả tư nghì vậy”. 

Khi về đến Trúc Lâm thì trời đã quá khuya, có một tỳ- 
khưu tên là Nagasamala, được tôn giả Uruvela-Kassapa chỉ 
định làm thị giả đón chờ, dẫn đức Phật đến hương phòng của 


56 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


ngài. Tịnh thất đạt yêu cầu: Tinh tươm, sạch sẽ, tiện nghi, 
rộng thoáng: có cả chỗ rửa chân, tắm giặt và nơi vệ sinh! Tất 
cả vật liệu như đá chân móng, gạch xây, gỗ lát tường, nên, 
cửa tre gỗ, mái tranh lá... nhờ còn giữ nét thô mộc nên trông 
giản dị, đẹp! Hai chùm đèn dầu lạc sáng địu, một lò trầm 
chiên-đàn thơm thoảng và ấm áp! Một chiếc sạp tre chân 
thấp được lót một tâm thảm cỏ thơm. Một tọa cụ được đan 
bện nhiều lớp mây sợi công phu được đặt trên một hộp gỗ 
vuông vức... “Chà! Đức Phật tâm tắc ngợi khen - Người 
thiết kế hương phòng cho Như Lai phải là bậc thầy về nghệ 
thuật kiến trúc!” 

Ty-khưu thị giả Nagasamala mang nước rửa chân, khăn 
âm rửa mặt, sau đó trình cho đức Phật biết là quy mô xây 
dựng toàn bộ khuôn viên Trúc Lâm đang từng bước hoàn 
thiện, có lẽ sẽ xong trước an cư mùa mưa chừng mươi ngày. 

Đêm đầu tiên, trong bao nhiêu năm nay, đức Phật được 
nghỉ ngơi trong một tịnh thất đẹp đẽ và sang trọng nhất! Cả 
gân hai ngàn tỳ-khưu mà đâu đó lặng như tờ, khá khen thay 
là sự giáo hóa của các vị trưởng lão! 

Chiều hôm sau, đức Phật cho thông báo một cuộc họp 
rộng rãi, có đầy đủ các vị trưởng lão và gần hai ngàn vị tỳ- 
khưu; rồi ngôi trên một pháp tòa cao, có thể quán xuyến hết 
thảy hội chúng: ngài cất giọng phạm âm với tám tuyệt hảo 
(Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, rõ ràng, sung mãn, phân minh, 
thâm sâu và vang động) không ai là không nghe: 

- Nây các thây tỳ-khưu! Muốn cho giáo pháp có thê phát 
triển vững mạnh, lan xa nhiều quốc độ, giáo hội cân thiết 
phải có hằng ngàn vị thánh vô học, hàng ngàn vị thánh hữu 
học, hàng ngàn vị có đời sống thanh cao, phạm hạnh, hiểu 
biết giáo pháp, rành thông uy nghĩ, phép tắc, các điều học; 
nghĩa là đây đủ minh, tuệ, hạnh, giới... Vào buổi đầu, ngay 
tại cơ sở đầu tiên này, nhân lực của giáo hội tương đối đã 
đáp ứng được chừng một, hai phần yêu câu. Trong tương lai 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 57 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


sẽ có nhiều nhân vật ưu tú thuộc nhiều thành phần giai cấp 
khác nhau xuất hiện. Và họ đã bắt đầu xuất hiện. Hôm nay, 
Như Lai sẽ giới thiệu hai nhân vật quan trọng, họ là những 
tình hoa ưu tú trong những người ưu tú, đó là Upatissa và 
Kolita, tức là Sãriputta và Moggallana!l Như Lai tuyên bố 
răng, họ là hai cánh tay mặt và tay trái của Như Lai, là 
trưởng tử của Như Lai, được sinh ra từ cửa miệng của Như 
Lai, được sinh ra bởi giáo pháp của Như Lai! Kế từ bây giờ, 
Sãriputta và Moggallana là hai trợ thủ đắc lực của Như Lai, 
được quyền thay mặt Như Lai để giải quyết mọi lãnh vực 
thuộc Phật sự và Tăng sự; thỉnh thoảng hỗ trợ Như Lai để 
giáo giới chư tỳ-khưu trẻ, giáo giới hai hàng cư sĩ áo trắng. 
SarIiputta và Mogsallana thật xứng đáng là hai vị đại đệ tử 
của Như Lai, Như Lai trân trọng tuyên bố như vậy! 

Đức Phật vừa nói xong, đại chúng xôn xao bàn tán. Có 
nhiều cuộc tranh luận nho nhỏ đâu đó xảy ra, nhóm nây và 
nhóm khác. Người ta không hiểu tại sao, đức Phật không 
dành địa vị tối thắng, cao trọng nầy cho các vị trưởng lão 
tuôi cao, đức lớn như nhóm năm ngài Kondañña? Nhóm 
năm mươi lăm người của ngài Yasa? Nhóm ba mươi vỊị 
vương tử dòng Kosala? Nhóm ba tôn giả Kassapa tuổi lớn, 
trí hạnh đây đủ mà cả ngàn đồ chúng của họ xem như vị 
thần? Tất cả các vị ấy đều xứng đáng bước vào hàng thượng 
thủ, đại đệ tử! Còn hai vị mà đức Phật trân trọng giới thiệu 
thì họ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giáo hội, chưa có 
công đức gì, chưa có danh vọng và uy tín gì, lại còn thuộc 
vào hàng trẻ tuổi, mới đến Trúc Lâm chỉ vừa đúng nửa 
tháng? 

“Ô! Chăng lẽ nào một đức Chánh Đăng Giác lại còn có 
tâm thiên vị!?” 

Đức Phật hướng tâm, biết tâm của đại chúng, ngài liền 
giải tan mối nghĩ: 

- Nây các thầy tỳ-khưu! Như Lai không hề thiên vị! Như 


58 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Lai làm vậy là do sự thấy biết của Như Lai! Các thầy vì 
không thấy biết nên đã hiểu lầm Như Lai một cách đáng 
tiếc! 

Đề cho hội chúng yên lặng trở lại, đức Phật hỏi nhóm 
năm ngài Kondañña: 

- Hãy nói đi! Hãy xác chứng cho Như Lai! Trong một 
kiếp quá khứ, các ông là nông dân, khi cúng dường vật thực 
chín lần trong mùa gặt lên một vị Chánh Đăng Các, các ông 
đã phát nguyện những gì dưới chân đức Thế Tôn ấy? 

Nói thế xong, đức Phật biết năng lực túc mạng thông của 
Kondañña còn yếu, không đủ sức thấy biết quá khứ xa xôi 
như vậy, ngài bèn nhập định, hỗ trợ cho ông. Quả nhiên, chỉ 
vài khắc sau, Kondañña quỳ xuống: 

- Đệ tử thấy rồi, bạch đức Tôn Sư! Cả chín lần cúng 
dường, cả chín lần phát nguyện, chúng đệ tử chỉ xin được 
chứng quả vị cao nhất, đầu tiên, và cũng làm những đệ tử 
đầu tiên của đức Phật Sãkya Gotamal 

Quá khứ lâu xưa đã được vén lên, đã được một vị thánh 
trưởng lão uy tín xác nhận. Đức Phật lại quay sang hỏi tôn 
giả Yasa và nhóm bằng hữu: 

- Còn các vị, nhất là Yasa, ông đã đắc túc mạng thông: 
hãy cho Như Lai biết, trong quá khứ, có khi nào ông phát 
nguyện sẽ được làm đại đệ tử của một vị Phật? 

- Dạ thưa không, bạch đức Tôn Sư! Tôn giả Yasa mau 
mãn đáp - Từ xa xưa, đệ tử đã có duyên gặp đươc các đức 
Chánh Đăng Giác Sumedha, Siddhattha, Kassapa chỉ nguyện 
được sông đời giác ngộ, giải thoát bên chân một vị Phật mà 
thôi! 

Đức Phật chưa hỏi mà tôn giả Uruvela-Kassapa đã đại 
diện mọi người, tiếp lời: 

- Không có ai cả đâu, bạch đức Thế Tôn! Cho đến hai 
mươi chín đại kiếp trước, trước đại kiếp nây, trong nhóm 
vương tử Kosala hoặc trong hội chúng của con, chẳng ai có 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 59 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


thê có khả năng làm đại đệ tử cả! Đại nguyện cũng không 
mà sở học, sở hành, sở tu thì quả thật chưa đủ! Đệ tử dù 
thắng trí giới hạn nhưng cũng thấy răng hiền giả Sãriputta, 
đúng là bậc Tối Thượng Thanh Văn, không chỉ lậu hoặc đã 
tận trí hạnh đủ đầy mà còn chứng đắc 
catupatisambhidappabheda (tứ vô ngại giải); Moggallana 
cũng thế, một bậc Tối Thượng Thanh Văn thứ hai, đã chứng 
đắc chalabhiññã (lục thông). Cả hai thành tựu ấy thật khó 
được, thật là vô lượng công phu tu tập, không chỉ trải qua 
vài vị Phật mà thôi đâu, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ông đã nói đúng, đã thấy đúng, này Kassapa! Không 
chỉ hai mươi chín đại kiếp trước đâu! Cả Sãriputta và 
Mogøsallaäna đã phát nguyện tu tập mười ba-la-mật tính đến 
nay đã trải qua một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trái 
đất rồi! Chính ba-la-mật của ông cũng còn thiếu cả một a- 
tăng-kỳ, so với hai vị kia đấy, ông phải biết như vậy! 

Sau khi tôn giả Kassapa trình bày, đức Phật xác nhận rồi 
giải minh thêm, cả hội chúng ai cũng nhìn SãrIputta và 
Mogøallana với sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đức Phật còn 
biết hội chúng muốn nghe chuyện quá khứ của hai vị đại đệ 
tử, nên ngài hoan hỷ kế chuyện đã xa mù trong ký ức tiền 
kiếp: 

“- Cái gì cũng có nhân, cũng có duyên, này các thầy tỳ- 
khưu! Nay Như Lai sẽ kế chuyện quá khứ của Sãriputta và 
Mogsalläna một cách vừa đủ để cho các thầy thấy rõ nhân, 
thây rõ duyên mà tu tập. Cách đây một a-tăng-kỳ và trăm 
ngàn đại kiếp, có một vị Chánh Đăng Giác hiệu là 
Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian; ngài có hai vị đại đệ tử, 
thượng thủ, xuất sắc làm cánh tay mặt, tay trái rất đặc lực! 

Thuở ấy có một trưởng giả hảo phú, tên là Nãrada, sau 
khi cha mẹ qua đời, cảm thấy tiên bạc, của cải tợ phủ vân, 
lạc thú ngũ dục vui ít, khổ nhiều nên đã bố thí tất cả tài sản, 


60 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


vào rừng xuất gia làm đạo sĩ. Nhờ tinh cần tu tập nên Nãrada 
đắc được các định và có một số năng lực thần thông, môn 
sinh đệ tử rất đông đảo. Đạo sĩ Nãrada có một người bạn 
thân, là điền chủ Sirivaddhaka giàu có, cũng là người hăng 
tâm hằng sản: Ngôi nhà của ông là giếng nước giữa ngã tư 
đường cho các tu sĩ, đạo sĩ, cho những người nghèo khó. Cả 
hai rất thân với nhau. Sirivaddhaka cũng muốn từ bỏ tất cả 
để xuất gia như bạn mình, nhưng Naãrada khuyên là chưa 
nên, hãy ở nhà làm các công đức, vì chính ông, tuy đắc định, 
có nhiều năng lực nhưng bài toán sinh tử vân chưa giải 
quyết được, khổ đau và phiền não vi tế vẫn còn ngủ ngâm ở 
bên trong! 

Hôm kia, đạo sĩ Nãrada, nhờ thiên nhãn, thiên nhĩ nên 
biết trong quốc độ đã có một vị Phật, một vị Chánh Đắng 
Các vừa mới ra đời, ngài có hiệu là Anomadassi! Toàn thân 
ông chợt rúng động! Ông tự nghĩ: “Định này, các năng lực 
này, tuy là thăng trí nhưng nhất định chưa phải là trí tuệ, ta 
phải đi bái yết đức Phật ấy, vị Chánh Đắng Giác ấy để nhờ 
vào sự khai hóa của ngài!” 

Đức Phật AnomadassI hướng tâm, biết tâm nên đã từ hư 
không xuất hiện ngay ở trước mặt với dung sắc chói sáng ba 
mươi hai quý tướng và tám mươi vẻ đẹp! Đạo sĩ Narada biết 
ngay đấy là ai, quỳ xuống đảnh lễ rồi lẫy tọa cụ của mình đặt 
trân trọng dưới gôc cây, nơi một đám đất cao ráo rồi thỉnh 
đức Thế Tôn an ngự. Việc vừa xong thì phía hai bên đức 
Phật hiện ra hai vị sa-môn với mỹ mạo trang nghiêm thủ 
thăng thế gian khó bì! Đức Phật Anomadassĩ mỉm nụ hoa 
sen nói:'Đây là hai đại đệ tử của Như Lail° Đạo sĩ Narada 
tức tốc gọi đệ tử tìm kiếm hai tâm tọa cụ khác đặt ở hai bên 
đức Chánh Đắng Giác rồi thỉnh hai ngài an tọa. Ngước lên, 
đạo sĩ Nãrada ngạc nhiên đến sửng sốt: Cả hằng ngản sa- 
môn y áo vàng rực, không biết xuất hiện từ bao giờ đang 
đứng đầy đặc cả khu rừng! May mắn thay, đạo sĩ cũng có 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 61 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


hằng ngàn đệ tử nên việc chuẩn bị tọa cụ cho chư vị thánh 
tăng giáo đoàn không đến nỗi khó khăn lắm... 

Rồi bằng tất cả tâm lòng thành, tự thân đạo sĩ mang 
nước rửa chân, nước rửa tay, sau đó dâng cúng những trái 
cây ngon lành nhất vào bát cho đức Thế Tôn. Cả hằng ngàn 
đệ tử của ông, thấy sự cúc cung tận tụy của thây mình như 
thế nên cũng hoan hỷ phục vụ tương tợ đến đoàn sa-môn rất 
chu đáo. Khi đức Thế Tôn, hai vị đại đệ tử và giáo đoàn yên 
lặng thọ thực, đạo sĩ quan sát và chợt phát giác một điều: 
Chỗ ngồi của đức Thế Tôn ngang bằng hai vị đại đệ tử; và 
chỗ ngôi của thánh chúng xung quanh, có nhiều nơi lại cao 
hơn! Lại nữa, tất cả tọa cụ đều đã cũ rách, có nhiều tắm lắm 
đất lắm bụi thật không xứng đáng cho một cuộc tiếp đón 
trân trọng, không tương hợp chỗ ngồi của chư vị thánh nhân! 
Thể rồi, đạo sĩ sai bảo đệ tử vào rừng kiếm hoa, hoa cho thật 
nhiều; còn đích thân ông, sử dụng thần thông làm cho tọa cụ 
của đức Tôn Sư cao lớn như một bảo tọa có các diễm tua 
châu ngọc. Hai vị đại đệ tử cũng hai bảo tọa trân trọng như 
vậy nhưng thấp hơn băng nửa hắc tay. Hằng ngàn bảo tọa 
khác thấp hơn bảo tọa của hai vị đại đệ tử. Khi chúng đệ tử 
mang hoa về, đạo sĩ sai rải đây tất cả xung quanh chỗ ngôi 
của các ngài... Khi công việc xong xuôi, đạo sĩ Narada quỳ 
xuống: 

- Chúng đệ tử ở rừng sâu, không biết lấy gì để cung 
nghĩnh, đón tiếp và cúng dường đến đức Thế Tôn và thánh 
chúng, vậy xin ngài bi mẫn hỷ xả! 

Đức Phật nói: 

- Cung nghinh như vậy là cung nghinh đệ nhất, cúng 
dường như vậy là cúng dường đệ nhất, quả báo của công đức 
này thì vô lượng nhân thiên cũng không bì được! Ông và 


° Hắc tay (hattha): Đơn vị đo lường, tính từ khủy cánh tay ra tới đầu ngón tay 
giữa. 


62 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐẸỆ TỬ 


chúng đệ tử hãy hoan hỷ đi, này Naradal 

Nãrada hý lạc dâng đầy cả chân tơ kẽ tóc, thưa tiếp: 

- Xin đức Thế Tôn hãy ban bố cho chúng đệ tử một thời 
pháp! 

Vì muốn thử lòng đạo sĩ Narada nên đức Phật nói: 

- CIờ này không phải thời, này Narada! GI1ờ này là thời 
mà Như Lai và đệ tử của Như Lai an nghỉ trong định diệt 
thọ, tưởng! 

Thể rồi, tất cả như một rừng đại định. Đạo sĩ Narada tức 
khắc sử dụng thân thông biến hóa ra một chiếc lọng tua vàng 
rồi nghiêm cần đứng hâu che cho đức Thế Tôn. Vì định này 
là định kéo dài suốt bảy ngày đêm nên đạo sĩ Nãrada cũng 
không ăn, không uống, không ngủ nghỉ cũng suốt bảy ngày, 
bảy đêm như thế để che sương đỡ nắng cho đức Thế Tôn! 

Xả định, đức Phật sai hai vị đại đệ tử thay nhau thuyết 
pháp đến cho hội chúng, mặc dầu với ngôn ngữ lưu loát, 
trong sáng, dễ hiểu, dễ nghe... nhưng chăng ai đắc quả vị gì 
cả. Đến phiên đức Phật thuyết thì toàn bộ đệ tử của đạo sĩ 
Nãrada đều Nhập lưu hoặc đạt quả cao nhất! Riêng đạo sĩ 
Nãrada thì không đắc gì cả, vì khi ấy, ông đang chăm chú 
nhìn vị đại đệ tử tay phải, và hoàn toàn bị lôi cuốn bởi oai 
tướng, ngôn ngữ biện tài lưu loát và phong cách của vị ấy! 

Thời pháp xong, đạo sĩ Narada thưa hỏi: 

- Nhân duyên tu tập như thế nào mới có khả năng thành 
tựu địa vị ưu thăng của một vị đại đệ tử, như vị đại đệ tử 
ngôi bên phía tay mặt của đức Thế Tôn? 

- Cũng lâu lãm, cũng trường kỳ tu tập mới đạt được! 
Đức Phật bi mẫn nói - Này Nãrada! VỊ trợ thủ đắc lực ây của 
Như Lai phải thực hành ba-la-mật trải qua một a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp quả địa cầu đấy! Hiện tại, trên châu 
Diêm-phù-đề nây, ông ta được xem là đệ nhất về trí tuệ phân 
tích, biện tài vô ngại! Ngoài ra, các trí và hạnh khác, ông ta 
được xem là gần ngang băng với Như Lai đây! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 63 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Đạo sĩ Narada quá ngưỡng mộ, bèn quỳ sụp bên chân 
đức Phật AnomadassT: “Tất cả công phu tu tập của đệ tử, tất 
cả công đức được hầu hạ đức Thế Tôn hôm nay, đệ tử xin 
được phát đại nguyện trở thành một vị đại đệ tử của một đức 
Chánh Đăng Giác ngày vị lai, xin đức Tôn Sư chứng minhl? 

- Ông sẽ được như nguyện! Đức Phật nói - Vậy thì trải 
qua một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp quả địa cầu, tại 
châu Diêm-phù-đẻ, sẽ có một vị Chánh Đăng Giác ra đời, 
ngài có hiệu là Sakya Gotama, ông sẽ là đại đệ tử cánh tay 
mặt của vị ây! 

Sau cuộc tiễn đưa, đạo sĩ Nãrada vận thần thông lực, tìm 
ngay bạn mình là điền chủ Sirivadhaka, kế lại mọi nhân 
duyên kỳ diệu rồi khuyên bạn mình là phải thỉnh đức Phật 
và thánh chúng để làm phước lớn, cúng dường lớn... Thể là, 
điền chủ Sirivadhaka cúng dường trọng thê đến đức Phật và 
thánh chúng trọn bảy ngày rồi xin phát nguyện được làm vị 
đại đệ tử tay trái của đức Phật Sakya Gotama thời hậu lai, 
ngoài trí và hạnh ưu thắng, ông ta là bậc có thần thông đệ 
nhất trong giáo hội, chắng ai bì được”. 

Đức Phật thuyết xong, cả hội chúng 1m lặng như tờ! Các 
vị thánh nhân đắc quả cao nhất và có thần thông họ cũng 
không có thê thấy biết nhân duyên, nhân quả lâu xa như thế! 
Các vị mới vào dòng hoặc sơ tu thì thây rõ sự kỳ diệu của 
đạo lộ tu tập, họ lại càng thâm tín với giáo pháp hơn. Đức 
Phật kết luận: 

- Thế là Như Lai đã không có thiên vị, phải không? Ai 
với phẩm vị nảo, với lời nguyện nảo từ quá khứ thi Như Lai 
đã đặt đúng phẩm vị của vị ấy, đúng với lời nguyện của vị 
ây không hè sai lệch vậy! 

Sự giải minh của đức Toàn Tri Diệu Giác không có chỗ 
cho một hạt bụi hoài nghi nào bám dính vào! Địa vị của hai 
vị đại đệ tử vậy là đã được thiết lập vững chắc trong giáo hội 
và nhất là trong lòng tin của đại chúng. 


64 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Đại tịnh xá Trúc Lâm (Ve|uvanãärama) thế là đã hoàn tất 
như quy mô dự định của đức vua Seniya Bimbisara. Tuy 
nhiên, gần đến ngày an cư mùa mưa, các vị tân tÿ-khưu vừa 
mới xuất gia ở nhiều nơi, phát sanh từ các phái đoàn truyền 
giáo, ai cũng muôn chiêm ngưỡng đức Thế Tôn nên lũ lượt 
tìm về. Hai ngàn cốc liêu thế là không đủ vào đâu cả! Vẫn 
đề tưởng là khó khăn nhưng hóa ra vô cùng đơn giản. Tôn 
giả Uruvela-Kassapa hội ý với hai em là chỉ nên giữ lại các 
đệ tử lớn, các tỳ-khưu biết đảm đang công việc, biết chăm lo 
các chỗ ăn ở, nước nôi, vệ sinh chỗ này chỗ kia, còn ngoài ra 
nên tự lực di trú đến các ngôi làng, các khu rừng, núi đôi gần 
đây có khá nhiều hang động có thể tĩnh cư được, nhường 
chỗ cho những người mới đến! 

Hai vị đại đệ tử vừa được tấn phong, luôn được đức Phật 
gọi vào dạy dỗ việc này việc kia. Các thời pháp của đức Thế 
Tôn giảng nói hằng ngày cho chư tăng hoặc tại gia cư sĩ, cả 
hai vị đều lắng nghe không bỏ sót một buổi nào! 

Hôm kia, đức vua Seniya Bimbisãära cho làm lễ khánh 
thành để dâng cúng toàn bộ công trình xây dựng Trúc Lâm 
lên đức Phật và tăng chúng. Ông đã tổ chức rất long trọng. 
Dường như tất cả giáo phái chủ, giáo phái sư, chủ ngân 
hàng, chủ nghiệp đoàn, đại thương gia, hào phú, nhân sĩ, trí 
thức... của kinh đô đều được mời đến. Riêng giới hoàng gia, 
quý tộc, quan lại, tướng lãnh, chiến sĩ.. . phải được xem như 
là bốn phận của mình, phải biết đóng góp tiền của hoặc công 
sức cho công trình vĩ đại ấy! 

Dịp này, đức vua và triều đình đặt bát cúng dường bảy 
ngày; và suốt sáu ngày, tại đại giảng đường vừa mới khánh 
thành, đức Phật ban bố những thời pháp “thuận thứ” đến cho 
hai hàng cư sĩ áo trăng: chiều tôi, ngài lại giáo giới chư tăng. 
Riêng ngày thứ bảy, đức Phật lại giao phó cả hai thời pháp 
ây cho tôn giả Sãriputta đảm trách, có lẽ ngài muốn giới 
thiệu rộng rãi vị đại đệ tử ưu tú mà chưa al rõ tâm vóc trí tài 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 65 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


như thế nảo! 

Là bậc đại trí tuệ, đã đắc tứ vô ngại g1ải, mặc dầu cận kề 
đức Phật với thời gian rất ngăn nhưng tôn giả Sãriputta năm 
bắt đại cương và chi tiết giáo pháp rất nhanh, lại còn có khả 
năng triển khai rộng rãi chúng nữa tùy căn cơ và đối tượng! 
Lại nữa, tôn giả SãrIiputta đã quen làm trưởng giáo, quen 
giáo huấn môn đệ; ngôn ngữ, văn phạm, cú pháp lại đều làu 
thông từ thuở thiếu niên nên việc thuyết giảng trước hội 
chúng, thâu nhiếp hội chúng, quả thật là không mây khó 
khăn! Thời pháp buổi chiều, tôn giả đã làm cho giới tại gia 
cư sĩ hoan hý, tín phục, xúc động: thời pháp buôi tôi, không 
những các vị tân tỳ-khưu thích thú, phỉ lạc dâng đây mà các 
hàng tôn túc trưởng lão cũng vô cùng mát mẻ, thỏa dạ, bội 
phục. Và ai ai cũng cảm nhận được rằng: Ngôn ngữ lưu loát, 
sông động, những ví dụ cụ thể, phong phú của tôn giả đã 
làm cho họ thấy hiểu giáo pháp sâu thêm, rộng thêm từ 
những điểm quá cô đọng của đức Tôn Sư! Và chỉ có đức 
Phật là không ngạc nhiên gì cả, lúc nào ngài cũng xuất hiện 
đúng lúc để xác định với hội chúng rằng: “Như Lai đã từng 
tuyên bố là Sãriputta và Moggallana được sinh ra từ cửa 
miệng của Như Lai, từ giáo pháp của Như Lai; bây giờ điều 
ây đã được khăng định có da, có thịt, có xương, có tủy, có 
phải thế không!” 


66 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


THÂẦU NHIẾP MAHA KASSAPA 


Thâu Nhiếp 
Mahã Kassapa 


Ngày hôm sau, đức Phật lặng lẽ ôm bát ra đi, không nói 
là đi đầu, không thông báo với ai cả. Hành trạng của đức 
Toản Giác bao giờ cũng có nhân, có duyên chẳng ai thắc 
mắc cả! Hóa ra, đức Phật, sau khi tri bình khất thực, ngài đã 
đi bộ hơn nửa do tuần, tìm đến một ngôi làng ở ngoại ô, ngồi 
độ thực dưới gốc cây Bahuputtaka ven đường, chờ đợi nhân 
duyên để thu nhận thêm một đệ tử vĩ đại khác: Tôn giả 
Mahã Kassapal 

Cách chỗ ngôi của đức Phật không bao xa, bên kia con 
sông nhỏ có ngôi làng Mahatittha trù phú, có gia đình bà-la- 
môn Kapila cự phú; người ta đồn răng, tài sản, kho tiền 
vàng, kho châu báu của ông còn nhiều hơn ông vua một tiểu 
quốc! 

Ông bà-la-môn Kapila chỉ có một cậu con trai duy nhất! 
Tương truyền, lúc lâm bồn, bà mẹ ngồi dưới sốc cây đại thụ 
Pippali nên lẫy tên cây đặt tên cho con: Pippali! Ngoài ra, 
còn có tên thường gọi khác nữa là Maha Kassapal 

Cũng như nhiều nhân cách vĩ đại khác, Pippali có nhiều 
quý tướng, vẻ đẹp của bậc đại nhân, có sự thông minh, nết 
hạnh và những phẩm chất, cá tính ưu việt. Đến tuổi thanh 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 67 


THÂU NHIÉP MAHA KASSAPA 


niên thì kiến thức, sở học của chàng cũng tương tợ Sãriputta 
và Moggallana vậy, nghĩa là đầy đủ bản lãnh của trí thức bà- 
la-môn thời đại: Có thê làm trưởng giáo, quan đại thần hoặc 
tham mưu triều chính! Đấy là ước vọng của gia đình. 

Pippali có đời sống nội tâm trầm lặng. Đặc biệt là không 
thích ca, vũ, nhạc, rượu men, rượu nấu... và luôn tìm cách xa 
lánh ca nhi, mỹ nữ. Khi cha mẹ bắt lập gia đình thì chàng từ 
chối đây đây, hoảng sợ như đỉa phải vôi! Mặc dầu cương 
quyết cự tuyệt, nhưng thấy khó lay chuyên được ý định của 
hai thân, Pippali bày ra một mưu kế. Chàng thuê một nhà 
điêu khắc nổi danh, tạc tượng một mỹ nữ băng vàng, bằng 
người thật rồi nói rằng: “Nếu quả thật trên thế gian có người 
đẹp như thế này, y hệt như thế này thì mới xứng đáng kết 
hôn với con!” 

Tưởng cha mẹ nản chí, ai ngờ ông bà cho làm một chiếc 
kiệu lớn, như ngôi đình nhỏ, đặt tượng mỹ nữ lên trên, rèm 
che sáo phủ, có bốn bánh xe rồi thuê người di chuyển từ 
làng này sang làng khác. Bên cạnh luôn có mặt bốn thầy bà- 
lamôn học thức, trọng tuổi, có tướng mạo đẹp đẽ, tiên 
phong đạo cốt. Cứ hễ dừng xe một nơi phải lẽ, có thị trần, 
xóm làng thạnh mậu; có gạo trăng, nước trong hoặc có kỳ 
hoa dị thảo thắm tươi thì các thầy bả la-môn lại rao truyền: 
“Nữ thần đây! Nữ thần giáng hạ trần gian đây! Các tiểu thư 
khuê các, các công nương diễm kiều hãy đến chiêm ngưỡng: 
chỉ cần kính thành hoa hương lễ phẩm thì sẽ đạt được những 
ước mơ như sở nguyện!” Thế rồi, rèm sáo được vén lên, 
tượng nữ thân bằng vàng với dung mạo tuyệt mỹ, chói lọi! 
Một đồn hai, hai đôn bốn, bốn đồn tám rồi như một đám hội 
của giai nhân khắp các nơi đồ đến! Bốn vị bà-la-môn trấn 
bốn góc, chăm chăm tìm kiếm “cô gái đẹp y, giỗng y tượng 
nữ thần” trong số mỹ nữ, gia nhân đến chiêm bái! 

Lạ lùng làm sao, kỳ dị làm sao, có một cô gái đẹp y, 
giống y như vậy thật! Nàng tên là Bhaddäkãpilãni, mười sáu 


68 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


THÂU NHIẾP MAHA KASSAPA 


tuổi, con gái của bà-la-môn triệu phú Kosiya ở thị trấn 
Sãgala, vùng Madda! Thật ra, Bhaddãkäpilãni không muốn 
đi xem, nhưng bạn bè bảo là tượng nữ thân như được đúc từ 
nàng mà ra vậy, nên sinh ra tò mò! Khi bốn thầy bà-la-môn 
nhìn thấy Bhaddãkãpilãni, họ cũng kinh ngạc, sững sờ, sao 
thượng đề sắp xếp chi những tao ngộ quá diệu kỳ! 

Pippali không biết từ chối đâu được nữa. Cuộc hôn nhân 
hai bên sớm tiễn hành. Chàng và nàng chung sống với nhau 
chắng ai hạnh phúc cả. Đêm động phòng hoa chúc, chàng 
một góc, nàng một góc, chăng ai nói chuyện với ai câu nào. 
Các đêm sau cũng thế. Pippali quan sát thì dường như 
Bhaddãkãpilãni còn ủ ê, sầu não hơn cả chàng nữa! Ngạc 
nhiên, chàng hỏi: “Tại sao nàng có vẻ cáu giận ta như thế, ta 
có làm gì nàng đâu!” Bhaddakãpilãni ôn nhu, mềm mỏng trả 
lời: “Thiếp thành thật xin lỗi chàng! Thật ra, thiếp không có 
øì phải giận chàng cả! Thiếp giận là giận cho cái nghiệp 
duyên trớ trêu của mình! Từ khi lớn lên, mang thân nữ giới, 
thiếp không thích đời sống ngũ dục, lại cảng không thích lập 
gia đình! Chí nguyện của thiếp là sống đời xuất gia phạm 
hạnh! Thế mà... thê mà...” Nói thế xong, Bhaddäkãpilãni gục 
khóc nức nở. Hóa ra, cả hai có cùng một nguyện ước! 
Pippali sung sướng quái! Rồi chàng tâm sự cho nàng nghel 
Cuối cùng, hai người cam kết, thỏa thuận,sẽ sống với nhau 
như bạn! 

Thời gian trôi qua, hai vợ chồng thay nhau chăm lo mọi 
việc trong ngoài vì cha mẹ đã già yếu. Thì giờ rảnh rỗi, khá 
nhiều, họ nghiên cứu thêm triết đạo học, thực hành yoga, 
thảo luận với nhau về những điểm khúc mắt về các tư tưởng 
tôn giáo! Họ sống với nhau như bát nước đây, trong sạch 
như vỏ ốc! 

Vậy là sau mười hai năm thủ ước, cha mẹ qua đời, 
Pippali bèn bàn với Bhaddäkãpilani kế hoạch hành động: 
Trước khi xuất ø1a nên bố thí tất cả châu báu, của cải, tải 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 69 


THÂU NHIÉP MAHA KASSAPA 


sản! Chàng sẽ tha phương tầm đạo, sẽ học hỏi tất cả mọi 
giáo chủ, mọi chân sư ở trên đời! Còn nàng nên tạm thời đến 
xuất gia với ni chúng Niganthanãtaputta (Ni-kiền-tử), bao 
ø1ờ tìm ra đạo lộ bất tử sẽ báo cho nàng saul 

Suốt ba tháng trường mới bố thí hết, xả ly hết của cải 
tích góp nhiều đời, chàng và nàng nhẹ hãng, phơi phới. 
Chàng chuẩn bị đây đủ tám món vật dụng của một du sĩ 
hành cước: ba y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ 
và đồ lọc nước! Nàng cũng chuẩn bị như vậy. Lựa một ngày 
đẹp trời, nàng, cắt bỏ mái tóc thanh xuân, chảng sạch sẽ râu 
tóc, tam y, nhất bát lên đường! Đến đầu làng, hai người chia 
tay, rẽ sang hai hướng; nàng về nam tìm đến giáo phái Ni- 
kiên- tử, chàng lên phía bắc, lang thang nhiều quốc độ! Năm 
ây chàng đã ba mươi hai tuôi. 

Chính cái ngày mà hai người ra đi thì đức Phật đang 
ngôi dưới cội Bodhirukkha! Vậy là chỉ hơn một năm mòn 
mỏi, không tìm ra chân sư, không tìm ra giải đáp tôi hậu, 
Pippali lần hướng về quê nhà thì hay tin: Một vị Chánh 
Đăng Giác đã ra đời, đang khai đàn lập giáo ở khu Rừng Tre 
do vua Seniya Bimbisara cúng dường. Hiện tại, kinh đô này 
như đang lên cơn sốt của một tôn giáo không có thần linh, 
nói rằng, mỗi người là ngọn đèn cho mình, có thê giác ngộ, 
giải thoát cho chính mình mà không cần uy lực của thượng 
đế nào cả! Mấy ngàn sa-môn của tôn giáo mới ở ngoài 
truyền thống ấy như những đám mây vàng nhẹ nhàng, thanh 
thoát tràn ngập khắp mọi nơi, khắp mọi không gian: địa lý 
và tầm linh! 

Pippali, tức là Maha Kassapa, nghe rúng động từng chân 
tơ, kẽ tóc; tin đồn ấy rất hợp với tư duy của chàng, rất quen 
thuộc với những hình ảnh trong giâc mơ thánh thiện của 
chàng! 

Đứng lặng bên ngôi nhà cũ. Nhăm mắt, tĩnh lặng chiêu 
niệm ân đức của hai đắng sinh thành, rồi Mahã Kassapa 


70 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂẦU NHIẾP MAHA KASSAPA 


quay gót, theo thuyền vượt qua con sông nhỏ, với ý nghĩ là 
sẽ tìm đến Trúc Lâm; nhưng mới đi một đỗi đường thì gặp 
đức Thế Tôn! Phải, tuy chưa có duyên gặp đức Thế Tôn 
nhưng Mahã Kassapa thấy một sa-môn phi phảm với ba 
mươi hai quý tướng và tám mươi vẻ đẹp đang ngồi tĩnh tại 
dưới cội cây Bahuputtaka, dung sắc chói ngời, hào quang 
sáng rỡ thì chàng biết, đấy là ngài chứ không còn ai khác 
nữal 

Với thái độ thành kính rất tự nhiên, Mahäã Kassapa, quỳ 
mọp xuống, đảnh lễ rồi nói rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Thế Tôn là đạo sư của con, con là 
đệ tử của ngài! (Sattha me bhante savako-hamasmI!) 

- Này Mahã Kassapa! Hãy ngồi xuống đây rồi Như Lai 
sẽ trao cho ông một gia tài pháp bảo! 

Maha Kassapa thấy đức Thế Tôn ngồi trên đám cỏ bằng, 
bèn lấy y ngoại (samghat, y hai lớp) xếp làm bốn rồi thỉnh 
ngài an tọa, sau đó mới cung kính quỳ hầu một bên. 

Đức Phật giáo giới: 

- Nây Mahã Kassapa! Ông ở trong gia đình giàu sang tột 
bực, lại được thọ sinh từ dòng tộc bà-lamôn cao quý 
(brahmajäti), nên dễ ngã mạn về thọ sinh, ngã mạn về dòng 
tộc (Jatimana)! Trong giáo hội của Như Lai, cả bốn giai câp 
đều bình đăng như các con sông đều tan hòa trong biên nước 
của đại dương, ở đây, sự kính trọng không tùy thuộc giai cấp 
mà tùy thuộc vào hạ lạp! Sau này, giáo hội sẽ có những vị 
đại đức, những vị trung đức, những vị sơ đức phải biết như 
vậy đề đối xử cho phải lẽ! 

Này Mahã Kassapa! Ông đã có được một sở học và kiến 
thức uyên bác từ thuở thanh niên nên dễ sinh ra ngã mạn về 
tri kiến (ñãnaditthimãna)! Vậy ông phải biết chăm chú lăng 
nghe giáo pháp, ghi nhớ giáo pháp, thực hành giáo pháp và 
kính trọng giáo pháp mới mong thành tựu những lợi lạc tối 
thượng! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 71 


THÂU NHIÉP MAHA KASSAPA 


Này Mahã Kassapa! Ông có những quý tướng và vẻ đẹp 
của bậc đại nhân nên dễ sinh ra luyên ái sắc thân, tự hào về 
sắc thân, ngã mạn về sắc thân (kãyamãna)! Vậy ông nên tu 
tập đề mục niệm thân (kãyagatasati), nhất là phải thấy cho rõ 
những thể trược, những bất tịnh (asubha) của chúng. Rồi 
cũng nến tiễn hành đề mục về hơi thở (anäpãnasati) để đạt 
các định cần thiết, quán chiếu thân, thọ, tâm, pháp đề thấy rõ 
thực tướng vô thường, vô ngã và dukkha của chúng để đạt 
tuệ nhãn, tuệ tr1, tuệ giác, tuệ minh, giải quyết trọn vẹn vẫn 
đề sinh tử, giải thoát tất cả mọi sâu, bi, khổ, ưu não trên cuộc 
đời! 

Đức Phật dạy xong ba điều về ngã mạn, du sĩ Mahã 
Kassapa trở thành tỳ-khưu! Đây là sự thọ giới được gọi là 
“thọ giới tỳy-khưu bằng giáo huấn” (Ovädapatiggahan- 
ũpasampad8) đặc biệt, duy nhất trong giáo hội của đức Tôn 
Sư. 

Là bậc vốn có trí hạnh đầy đủ, nghe xong tức hiểu, 
Mahã Kassapa ôm chân bụi của đức Thế Tôn, vô cùng cảm 
kích. 

Đức Phật chợt mỉm cười, nói rằng: 

- Tắm ngoại y của ông, không rõ băng chất liệu gì mả 
mềm mát, âm áp và êm địu đến thế? 

Mahaä Kassapa là bậc trí, ông hiểu là đức Thế Tôn lại 
quở trách nhẹ nhàng, tinh tế khi ông đã sử dụng samghãti 
bằng loại tơ tăm cực mịn, không tương hợp với những sa- 
môn sơ cơ đang tu tập với đề mục niệm thân! Thế rồi, ông 
xin dâng cúng samghati đắt giá ấy lên đức Phật, người đã 
diệt tận mọi nhiễm ô, đổi lấy samghãti tầm thường của 
ngài). 

Đức Phật lại bi mẫn tứ giáo răng: 

- Nầy Mahã Kassapa! Ông hoàn toàn hiểu ý của Như 


0 Đực Phật chỉ muốn trả lại hạnh nguyện đầu-đà cho ngài Mahã Kassapal 


J Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂẦU NHIẾP MAHA KASSAPA 


Lai! Cái hạnh sáng rỡ của ông trong giáo pháp này chính là 
một bậc thánh vô dục, đầu-đà khổ hạnh nhưng lưu ý là đừng 
rơi vào cực đoan! 

Bảy hôm sau, trước an cư mùa mưa mẫy ngày, do nhiệt 
tâm, tinh cần tu tập, Mahã Kassapa đắc đạo quả A-la-hán, 
luôn cả tuệ phân tích và thần thông! 

Quả thật là một thành tựu hy hữu của một nhân vật kiệt 
xuất nên hôm kia, trước đây đủ chư vị tôn túc trưởng lão và 
mây ngàn tỳ-khưu, đức Phật trân trọng giới thiệu Mahã 
Kassapa: 

- Đây là một vị ty-khưu cũng được sinh ra từ cửa miệng 
của Như LaI, từ giáo pháp của Như Lai; là một đệ tử ưu tú, 
là một đệ tử cao quý! Maha Kassapa sẽ là một tỳ-khưu đệ 
nhất về khô hạnh đâu-đà rồi còn giáo hóa cho mọi người về 
một đời sống tri túc và thiểu dục nữa! (Etadaggam 
bhikkhave mama savakanam bhikkhunam dhutavaädanam 
vadidam Mahakassapo!) 

Lời tuyên bố của đức Phật, thế là đã xác định được địa 
vị ưu thắng, đệ nhất về khổ hạnh đầu đà của ngài Mahã 
Kassapa trong lòng giáo hội và đại chúng. 

Khi nghe chuyện về hai vợ chồng hy hữu, mười hai năm 
thủ ước sống trong sạch bên nhau rồi còn dễ dàng rũ bỏ tài 
sản cự phú... nên hội chúng cứ xôn xao bàn tán mãi, không 
rõ do nhân gì, duyên gì từ kiếp trước! Đức Phật lại phải vén 
mở bức màn quá khứ, kế cho hội chúng biết rằng: Họ đã 
từng tu tập từ rất lâu xa, đã từng thực hành mười ba-la-mật 
tuy không bằng Sariputta và Moggallana, nhưng cũng đã trải 
qua nhiều vị Chánh Đắng Giác. Đặc biệt, một kiếp nọ, Mahã 
Kassapa làm vua, có tên là Nandaraga, Bhaddakapiläni làm 
hoàng hậu; cả hai đều có đức tin trong sạch với thiện pháp. 
Vào thời không có Phật Toàn Giác ra đời, đức vua và hoàng 
hậu đã hộ độ bốn món vật dụng cho năm trăm vị Độc Giác 
đây đủ, hỷ mãn cho đến khi các ngài an nhập Niết-bản, với 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 73 


THÂU NHIÉP MAHA KASSAPA 


lời nguyện đạo quả bất tử. Kiếp ấy, sau khi truyền ngôi vị 
cho hoàng tử, cả hai khoác áo đạo sĩ vào Tuyết sơn sống đời 
khổ hạnh độc cư, lâm chung, đắc định, hóa sanh phạm thiên 
giới! Sở dĩ cả hai đều chán ghét ngũ dục là vì họ vừa ở cõi 
phạm thiên hạ sanh, tâm nhàm chán, viễn ly dục lạc của định 
sắc giới còn ảnh hưởng rất mạnh đến kiếp này! 

Còn chuyện tượng nữ thần bằng vàng, lại gặp được mỹ 
nhần giỗng hệt, các bậc có trí tự hiểu rằng: Họ đã nhiều kiếp 
vợ chồng, nhiều kiếp cùng tạo trữ ba-la-mật thì hình ảnh, 
dung sắc của người vợ mỹ miễu, đức hạnh không lúc nảo là 
không hiện rõ rệt từng đường nét một trong tâm trí của thanh 
niên PIppall! 


74 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


MÙA AN CƯ THỨ HAI 
(Năm 586 trước TL) 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 75 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẾ, 


Bài Đồng Dao Biếm Nhẽ 


Công việc truyền bá giáo pháp, như chiếc thuyễn ra 
khơi, không phải lúc nào cũng trời yên biển lặng. Sự phát 
triển quá nhanh số lượng tăng chúng, kéo theo nhiều vấn đề 
phức tạp. Ba trăm ngàn thị dân thành phố Rãi agaha bắt đầu 
gánh chịu áp lực nặng nề trong việc đặt bát mỗi ngày cho 
hằng ngàn sa-môn, đệ tử của đức Phật và cũng hăng ngàn du 
sĩ, đạo sĩ của tôn giáo khác nữa! Mà trong số ấy, không phải 
ai cũng chính đính, trang nghiêm, có tăng tướng, có oal nghi 
mô phạm! Trong số một ngàn đệ tử của các tôn giả Kassapa 
cùng một số đệ tử của tôn giả Sãriputta và Moggallãna đêu 
đã là bậc thánh, họ biết, họ tự điều chỉnh nên họ đã tự động 
tản mác vào những thôn làng xa ở các ngoại ô. Riêng mây 
trăm tân ty-khưu từ bốn phương vẻ, trong số họ gồm nhiều 
thành phần phức tạp, chưa được học giáo pháp đúng mức lại 
thích đi bát trong thành phố vì có nhiều thực phẩm thượng 
vị; họ lại thường có ngôn hành thô tháo nên tạo ân tượng 
không được tốt đẹp trong mắt quần chúng. Thứ nữa, sự ganh 
ty từ phía các tôn giáo bạn khi đức Phật và hội chúng của 
ngài được đức vua Seniya Bimbisära, hoảng tộc và triều 
đình trọng vọng, không những quy y, hộ độ hăng ngày mà 
còn xây dựng, hiến cúng cả Trúc Lâm tịnh xá quy mô nữa! 


76 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẼ 


Ngoài ra, đâu đó còn ân chứa mầm giống tiêu cực về mặt xã 
hội. Nhiều người đang có công ăn việc làm, đang sông đời 
bình thường với gia đình, hốt nhiên thích làm sa-môn, gia 
nhập giáo đoàn của đức Phật mặc cho vợ con túng thiếu. Dư 
luận sau đây được bàn tán qua cửa miệng của nhiều người 
thị dân:““Giáo hội của sa-môn Gotama đã làm cho các giông 
dòng tuyệt tự, gia đình ly tán, vợ góa con côi! Không những 
sa-môn này kéo theo bên mình một ngàn đạo sĩ tóc búi, hai 
trăm năm mươi môn đệ của Sañjaya, hằng trăm người thuộc 
thành phần phức tạp mà còn có những thiện gia nam tử cao 
sang đệ nhất nước Mãgadha cũng thoát ly gia đình để về 
sông dưới sự hướng dẫn của ông ta!” 

Thế rồi, không chỉ họ phỉ báng “bọn sa-môn đầu trọc”; 
không biết người trí thức nào còn đặt ra câu đồng dao rồi 
dạy cho trẻ con hát, chọc ghẹo các vị tỳ-khưu từ góc phố này 
sang góc phố khác: 

“- Người đến từ cổ thành 

Bậc đạo sư trên đường 

Dẫn theo đoàn khất sĩ 

Dẫn theo đoàn đạo nhơn 

Biết còn ai thọ giới 

Quy phục lực sa-môn?” 

Nghe được sự việc trên, đức Phật dạy răng, bận lòng làm 
øì những lời châm chọc ấy, chúng thường không kéo dài 
được lâu, hãy kham nhẫn! Còn câu đồng dao, thấy lời lẽ 
châm biếễm cũng rất nhẹ nhàng, đức Phật chợt mỉm cười rồi 
đọc ngay một vân thi kệ: 

“- Các bậc vô thượng nhân 

Hiển lộ lẽ thực chân 

Chỉ đường theo chánh pháp 

Trí đức sáng vô ngần 

AI nỡ nào ganh ty 

Các khất sĩ hiền nhân 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 71 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẾ, 


Dẫn đưa người tiễn bước 

Bằng giáo pháp như chân!” 

Các vị sa-môn trẻ thú vị vì câu thi kệ nên đã nhanh 
chóng truyền sang bên ngoài, rồi cũng nhanh chóng, trẻ con 
các nơi thích thú hát theo, thế là câu đồng dao cũ tức khắc bị 
vô hiệu hóal Và cả lời chỉ trích, thời gian sau cũng không 
còn nữa. Có lẽ một phần do sự ngăn chặn của đức vua 
Seniya Bimbisara và triều đình; phần khác là nhờ các vị 
trưởng lão A-la-hán Kondañña, Assajl, Yasa... ba tôn giả 
Kassapa, Mahã Kassapa; và nhất là Sãriputta, Moggallana 
được phép đức Phật, liên tục mở các lớp giáo huấn, giảng 
dạy vê ngôn hành, tứ oai nghị, đưa chư vị tân tỳ-khưu vào 
nền nếp. Nhân tiện, đức Phật cũng bảo Sãriputta để ý đến 
thành phần Ít học hoặc chăng học, thiếu căn bản trí thức và 
trình độ giáo dục; họ thường khiếm nhã, thiếu tư cách, mất 
tác phong trong khi đi trì bình khất thực. Theo yêu cầu của 
vị đại đệ tử, đức Phật đã ban hành một số học giới liên hệ. 
Ví như phép cư xử nhã nhặn, lịch sự, khiêm tốn đối với mọi 
người! Cách thức đi trì bình hoặc thọ thực phải giữ sự im 
lặng của bậc thánh! Các tân tỳ-khưu phải biết vâng lời, tôn 
kính các bậc giáo thọ, phải có những bồn phận nhất định với 
các thầy như chăm sóc y phục, rửa sạch bình bát, lau chùi 
sàng tọa... Bên cạnh đó, hiệu quả nhất là tôn giả Sãriputta đã 
làm thêm được ba việc. Thứ nhất là, trong khi an cư mùa 
mưa, đức vua, triều đình, thương gia, các vị thí chủ ngoài 
việc cúng dường vật thực hăng ngày, mời đến tư gia đặt 
bát... còn có thể cúng dường gạo, đậu, mè, dầu, bột, đường, 
quả củ, rau trái... đến chư tăng: rồi một số cư sĩ áo trắng phụ 
VIỆC SẼ nấu chín, đặt bát cho những trưởng lão già yếu, 
người ốm bệnh hoặc các vị tỳ-khưu bận rộn nhiều công việc 


ớ) Phỏng theo “Đức Phật lịch sử” của H.W. Schumamn, Trần Phương Lan 
dịch, Nxb T/P HCM, năm 2000). 


78 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẼ 


ở tịnh xá! Thứ hai là, chia phiên từng nhóm để đi khất thực 
trong thành phố hoặc các thôn làng, ngăn chặn sự tùy tiện 
hoặc giải tỏa áp lực ở một vùng, một thôn xóm! Thứ ba là, 
mỗi ngày chia phiên trực ban: Ban vườn cảnh, đường kinh 
hành, nhà vệ sinh, nhà tắm, cốc liêu; ban dọn đẹp, thu xẾp, 
sắp đặt giảng đường, tọa cụ, dâu đèn, đón tiếp khách thập 
phương hoặc thí chủ các nơi; ban bảo quản nhà kho lương 
thực, chăm lo, đốc thúc bếp núc, sửa soạn vật thực phục vụ 
nhân số cơ hữu! Ngoài ra, tôn giả Sãriputta còn chu đáo, 
thay đối thị giả hầu cận đức Phật, tỳ-khưu Nãgita thay thế 
tỳ-khưu Nãgasamäla, tìm kiếm các thị giả cho các trưởng lão 
Kondañña, Assaj1, Kassapa... 

Quả thật, có tâm và có trí của vị đại đệ tử được đức Phật 
tin cậy, sự trật tự, nên nếp của Trúc Lâm tịnh xá đã bước lên 
một tầm cao mới. Nhân dân các nơi khi đi chiêm quan Rừng 
Trúc, không ai là không khen ngợi, tán thán sự tổ chức, nền 
nếp sinh hoạt của giáo đoàn. Sự châm biếm, phỉ báng không 
còn nữa, mà ngược lại, thanh danh đức Phật và hội chúng 
của ngài lại càng lan xa, lan rộng thêm nữa! 

Đức vua Seniya Bimbisara thường hay lui tới, ông 
không dẫn theo nhiều người, chỉ có năm bảy thị vệ tháp tùng 
cùng đi với hoàng hậu Videhi và thái tử AJatasattul Nhà vua 
bảo là ông rất nhớ đức Phật và thánh chúng; và lúc nào cũng 
muốn nghe pháp. Đời sống của một vị vua chẳng an lạc và 
hạnh phúc gì, luôn luôn bận rộn và luôn luôn cảnh giác, đề 
phòng việc này, việc kia, người nảy, người nọ! Hôm kia, 
đức vua như cô ý gởi gắm thái tử Ajãtasattu, nhờ tôn giả 
Sãriputta dạy dỗ vì tương lai đất nước tùy thuộc tư cách, 
phẩm hạnh của bậc nhân chủ! Nhưng khi đức vua dẫn thái tử 
dạo chơi thì hoàng hậu Videhi lại tâm sự với đức Phật rằng: 

- Đệ tử rất lây làm lo ngại vì lời tiên tri thuở trước của 
các thây bà-la-môn khi đứa trẻ còn ở trong thai bào, có tên là 
Ajãtasattu, có nghĩa là “kẻ thù chưa sanh”! Số là từ khi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 70 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẾ, 


mang thai trẻ, đệ tử chợt nhiên thèm muốn lạ lùng vài giọt 
máu nơi bản tay phải của đức vua! Thèm muốn đến xanh 
xao, vàng võ mà không dám nói! Sau, bị cật vấn hoài, đệ tử 
đành phải thú thật! Thế là nhà vua vui vẻ, lây dao rạch tay 
cho đệ tử hút máu! Đệ tử định giết đứa trẻ này, kế khi còn 
trong thai hay khi đã sanh ra nhưng đức vua cương quyết 
không cho! Nhà vua thương nó lắm. Đến nỗi khi trẻ bị cái 
mụt nhọt trên đầu ngón tay, mưng mủ, nhức nhối suốt ngày 
đêm, la khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ dành được. Đang 
bận việc giữa triều đình, thế mà đức vua đã nhè nhẹ bề trẻ 
lên, ngậm ngón tay đau của con, nhè nhẹ mút chỗ mưng mủ 
cho con đỡ đau. Đứa trẻ đỡ đau thật, không còn khóc la nữa, 
thế là nhà vua không dám rút tay trẻ ra, cứ ngậm mãi rồi bao 
nhiêu máu mủ ông nuốt vào bụng hết! Thế đó là tình phụ tử 
đậm đà, sâu nặng, thế gian khó có người thứ hai, nhưng đệ 
tử vẫn lo ngại vô cùng về sự oan trái nào đó giữa hai cha con 
từ quá khứ! 

Đức Phật biết chuyện nghiệp báo nhân quả, thậm chí còn 
biết việc gì xây ra trong tương lai giữa hai cha con đức vua; 
nhưng ngài đã kín đáo và tinh tế khuyên dạy: 

- Định luật nghiệp báo nhân quả rất khó thấy, khó biết, 
cho chí một bậc thánh A-la-hán cũng chưa thấy rõ một cách 
toàn diện! Khi nhân đã gieo rồi thì quả nó sẽ trồ, không ai có 
thể ngăn chặn được. Có thể do đời sống tu tập, tạo nhiều 
nghiệp lành thì quả báo xưa có thể nhẹ đi chứ không thê 
chấm dứt hắn! Hoàng hậu hãy để tâm an lành, tĩnh niệm 
trong đời sống hiện tại; chuyện đã qua rồi, đừng để cho bất 
kỳ hình ảnh nảo, sự việc gì từ quá khứ ám ảnh, tạo ra bất an, 
phiên não không đáng có! 

Dù chưa dứt tuyệt ám ảnh, nhưng hoàng hậu Videhi 
cũng nguôi ngoai. Hơn nữa, ngắm nhìn khung cảnh thanh 
bình và đời sống giản đị, an tịnh của đức Phật và Tăng 
chúng, tâm bà như cũng êm đềm và mát mẻ theo! 


S80 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẼ 


Riêng quý phi Khema, vị phu nhân khả ái, xinh đẹp của 
đức vua Seniya Bimbisära thì không dám đến nghe pháp, vì 
nghe nói đức Phật thường chê bai phụ nữ, đôi khi còn xem 
phụ nữ là bất tịnh; ngài không những không tán dương sắc 
đẹp bên ngoài của người phụ nữ mà còn coI nó là một trở 
ngại cho sự tu tập của hàng sa-môn! 

An cư năm nay, dù mưa gió nhiều, nhưng không ảnh 
hưởng gì lắm đến sự tu tập cũng như việc khất thực của chư 
tăng. Cốc liêu có mái lợp, tường che kín đáo. Kho lương 
thực dự trữ có thể hỗ trợ cho việc đặt bát tại tịnh xá. Có vấn 
đề gì phát sanh thì hai vị đại đệ tử đã tự động giải quyết, 
khỏi phiền đến đức Phật hoặc các vị trưởng lão. Như việc 
đau ốm thì cần phải có thuốc thang, bệnh xá và lương y phụ 
trách. Như việc có quá nhiều người ăn xin đến chầu chực 
khoảng thời gian chư tăng độ thực thì phải làm sao? Đuôi đi 
thì thương tốn lòng từ mà lấy phần của chư tăng để bồ thí thì 
đụng chạm đến đức tin của thí chủ! Cả hai việc lớn, khó xử 
này, tôn giả Sãriputta, tôn giả Mogsallana phải cầu viện đến 
đức vua, các vị trọng thần và các thánh cư sĩ hào phú. Sau 
đó, nhanh chóng một bệnh xá đã được thiết lập, một trại 
chân bân ngoài bìa rừng đã được dựng lên! Tôn giả còn để ý 
tìm hiểu nguyên nhân của một số căn bệnh do ngồi thiền 
nhiều, do ít cử động về tay chân nên khuyên chư tăng hãy đi 
kinh hành nhiều sau khi độ thực, siêng năng trong việc lao 
tác như xách nước, quét tước, dọn dẹp nơi này và nơi khác. 
Đối với các vị già lão thì tôn giả hướng dẫn các thế Hatha- 
yoga đề điều thân, điều khí cho máu huyết lưu thông! 

Nói tóm lại là bất cứ chỗ nào cũng phải đề mắt đến. Các 
ngày đầu và cuỗi tháng, các ngày bát quan trai, hai hàng cư 
sĩ áo trắng ngồi đầy giảng đường, đèn, hoa cũng tràn ngập 
giảng đường! Vậy, có đủ chỗ vệ sinh sạch sẽ cho họ chăng? 
Hoa tàn, hoa héo, lá gói, dây cột và rác rưởi thì ai dọn đẹp, 
chất đồ ở đâu? Những tâm tọa cụ phải được thay thế băng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 81 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẾ, 


nhiều tắm thảm vải thô lớn rộng và bên chắc! Hễ có nắng 
lên là phải phơi phóng để tránh âm mốc! Cả từng núi công 
việc, từng đồng vấn đề phải cần có đầu óc phi phàm, biết 
tính toán, biết lo liệu, biết sắp XẾp, biết tô chức; nếu không 
sẽ trở thành một bãi chiến trường, một bãi rác! 

Thì giờ sinh hoạt trong ngày của chư tăng đã thông báo 
rộng rãi và từng bước một cũng được thực thi nghiêm túc. 
Sau giờ hành thiền buổi sớm, ai cũng phải lao động chân 
tay, cất đặt dọn đẹp, quét tước xung quanh cốc liêu của 
mình. Các vị tỳ-khưu chúng trưởng có trách nhiệm phân 
nhóm, phân đường đi khất thực các nơi. Trưa về, phải độ 
thực tại nhà ăn, ngoại trừ những vị theo hạnh đầu-đà noi 
gương tôn giả Maha Kassapa, thường chọn rừng, nghĩa địa 
để tiện việc tu tập, quán tưởng! Buối sáng, chương trình của 
đức Phật thường tùy nghĩ: đi bát tự do, có người mời hoặc 
ngải thuyết giáo cho cư sĩ tại gia! Buổi chiều, khi thì đức 
Phật giáo giới cho nhiều thành phần giai cấp đến hỏi đạo, 
khi thì ngài giảng dạy chư tăng. Tôn giả SãrIputta và 
Moggallana, thỉnh thoảng được đức Phật chỉ định thuyết 
thay ngài! Buổi tôi cũng thế, đôi khi lại để dành cho các tỳ- 
khưu phương xa. Khuya là chư thiên, khuya nữa là phạm 
thiên! Đức Phật chỉ nghiêng lưng nghỉ ngơi vào nửa canh 
ba; nửa canh về sáng, ngài đã trở dậy để quán nhân duyên 
với chúng sanh! Hai vị đại đệ tử biết thì giờ của đức Phật 
nên phân định công việc đâu ra đó. Đến lúc này thì uy tín 
của hai vị đại đệ tử chỉ còn sau đức Phật mà thôi vậy! 

Hôm kia có một đoàn người từ Kapilavatthu đến. Đấy là 
một quan đại thần và mấy chục chiên sĩ Sãkya. Đức vua 
Suddhodana, sau bảy năm xa cách con trai, nhớ nhung vô 
cùng nhưng không nghe tung tích ở đâu. Thời gian gân đây, 
các phái đoàn thương buôn, xuống lên, qua lại theo con 
đường thương mãi (sau này là con đường tơ lụa), ghé 
Kapilavatthu nghỉ ngơi và đổi hàng, thanh danh của đức 


S2 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẼ 


Phật được họ bản tán xôn xao rằng: “Dòng dõi Sãkya anh 
hùng của quốc độ này đã phát sanh một bậc Chánh Đắng 
Giác. Ngài đã chiến thắng nhân giới, ma giới và thiên giới! 
Ngài đã được chư thiên và nhân loại xưng tán, tôn vinh với 
nhiều hông danh như Đại A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn! Thế rồi, sau 
khi độ cho năm đạo sĩ khô hạnh ở Lộc Uyền, Isipatana, ngài 
theo dãy núi Gayäã đi lần về Mãgadha, cảm hóa hằng ngàn 
đạo sĩ tóc búi. Hiện tại, đức vua Seniya Bimbisara oal danh 
lừng lẫy cùng với bá quan, triều đình đều đến quy giáo đức 
Tôn Sư ấy, dâng cúng toàn bộ Trúc Lâm và hàng ngàn công 
trình xây dựng. Đức Quang Vĩnh Điều Ngự luôn đoanh vây 
quanh mình hằng ngàn sa-môn áo vàng, hăng chục ngàn 
người thuộc hoàng gia, quý tộc, triệu phú cùng đệ tử hai 
chúng thuộc mọi thành phân giai cấp xã hội khác nhau!” 

Trái tim già nua của đức vua Suddhodana chợt đập liên 
hồi khi hay được tin trên. Hoàng hậu Gotami bỗi hồi bồi hồi 
nhìn ngắm phương trời xa, tưởng tượng đứa con ưu tú thuở 
xưa bây giờ đã trở thành bậc đạo sư của thiên hạ. Công 
nương Yasodhara tủi thân, lệ đô hai hàng mặc dầu bà đã 
nhiều lần làm chủ cảm xúc, hy sinh hạnh phúc nhỏ bé để cho 
thái tử thỏa mộng ước tầm cầu chân lý! Nghe tin vui, ai cũng 
mừng rỡ, nôn nóng trong lòng! Tăm bóng của cánh chim 
giang hỗ kia bây giờ mọi người thân yêu đã tìm ra dấu vết! 
Thể là đức vua Suddhodana tức tốc cho một phái đoàn, gồm 
một quan đại thần cùng mấy chục chiến sĩ lên đường đến 
kinh đô RaJagaha, Trúc Lâm tịnh xá, bày tỏ ước mong đức 
Phật trở về thăm quê hương xa cách lâu ngày! 

Đến Trúc Lâm, phái đoàn sứ giả thấy khó tiếp xúc với 
đức Phật, vì lúc nào ngài cũng bận giáo giới chư tăng, hai 
hàng cư sĩ hoặc quan khách các phái đoàn! Tò mò, không 
hiểu đức Phật giảng nói cái gì mà mọi người cung kinh, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 83 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẾ, 


chăm chú lãng nghe từ lớp, nây đến lớp khác! Chư tăng cả 
hàng ngản vị trật tự, nền nếp, trang nghiêm. lắng nghe giáo 
pháp không một tiếng ho, không một tiếng tăng hăng, tất cả 
như chìm ngập trong miễn tịnh định an lạc rất lạ lùng! VỊ 
quan đại thần và tốp chiến sĩ lăng lặng ngôi nghe. Hóa ra, rồi 
họ cũng say mê, nghe buổi sáng, nghe buôi chiêu và nghe cả 
về đêm nữa! Đức Phật biết chuyện gì xây ra, nhưng ngải 
không nói gì cả. Khi cả phái đoàn đồng xin xuất gia tỳ-khưu, 
đức Phật biết họ đã đắc quả A-la-hán, và chính các vị trưởng 
lão đã làm lễ thọ giới cho họ có ngài chứng minh. 

Rồi chuyện gì xây ra? Rồi suốt mấy tháng trường như 
thế, chín phái đoàn như thế, đều đắc quả A-la-hán, họ không 
còn muốn trở về Kapilavatthu nữa! Thật ra, không phải là họ 
đã quên trọng trách! Sau khi đắc quả A-la-hán, quán nhân 
duyên, thây chưa phải thời, họ biết lúc nào là đầy đủ nhân 
duyên, chính đức Phật sẽ trở lại quê nhà mà chăng cần ai 
thưa thỉnh gì cả! 

Nhưng riêng đức vua Suddhodana thì rất nóng lòng, cả 
chín phái đoàn ra đi đều mất tích như những cây kim chìm 
mắt giữa đại dương! Chưa nản chí và cũng như là quyết định 
cuỗi cùng, đức vua bèn cử một vị trọng thần, bạn cũ thời thơ 
âu và cả tuổi thanh xuân của thái tử là Kaludäyi dẫn đầu 
phái đoàn, lên đường thực hiện sứ mạng! Được sự tin cậy, 
Kã|udãyi rất sung sướng: nhưng sung sướng hơn là hy vọng 
gặp lại người bạn thuở xưa đến nỗi nao nức không ngủ 
được! Ông bây giờ đã từng trải quan trường và cũng đã khá 
nhiều mệt mỏi vì gánh nặng nước nhà cũng như gánh nặng 
gia đình! Mái tóc ông đã có vài sợi bạc, không biết thái tử, là 
vị Phật ấy, bây giờ ra sao mà thanh danh vang dội còn hơn 
cả đẳng thần linh? Và, Kã|udãyi cũng tin chắc như thế; trí 
tuệ, nhân cách và nghị lực của vị ây, chắc hắn sẽ có được 
những thành tựu vĩ đại! Trước khi đi, ông ghé thăm lệnh bà 
GotamI, công nương Yasodhara. AI cũng hy vọng và gởi 


S4 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẼ 


găm những tình cảm trân trọng! 

Đến Trúc Lâm đã qua mùa an cư từ lâu nhưng đại giảng 
đường vẫn tiếp tục những thời pháp, không khí vẫn rộn ràng 
những Phật sự và tăng sự! Ka|uday! là người tính tế, ông 
chưa gặp đức Phật vội! Ông nhìn ngăm, ông quan sát! Ông 
bỏ ngoài tai những lời đồn đãi, ông chỉ xác định cái gì đó 
bằng mắt thấy, tai nghel Và quả thật, ông đã bước vào một 
vương quôc của hòa bình, một vương quôc không thể có ở 
trần gian! Đời sống tăng chúng đâu đó đều như có tính tự 
giác và tỏa ra một sự ồn định, thanh bình từ nội tâm. Người 
quét rác cũng bình yên, thanh thản; kẻ bước đi cũng thung 
dung tự tại. Và tuyệt đôi không có một tiếng động ồn ào — 
nơi hàng ngàn con người đang sinh sống! Pháp luật ở đâu, 
pháp chế ở đâu, kỷ luật ở đâu - không thấy! Từ giảng đường, 
nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà khách, công viên, sân vườn, không 
thây người chỉ huy, điều hành mà đâu đó đều tươm tất, lịch 
sự! Làm quan triều đình, ông biết, tâm địa thế gian đâu dễ gì 
giáo dục! Mà ở đây như hội tụ những tính hoa trí thức như 
xã hội của những triết nhân, những con người thượng lưu 
thật sự! 

Khi nghe pháp, Kã|udãyi và phái đoàn đều đắc quả A-la- 
hán, được chư vị trưởng lão cho thọ giới tỳy-khưu có sự 
chứng minh của đức Thế Tôn thâu nhận vào giáo đoản. Tìm 
gặp đức Phật, trong tăng tướng sa-môn, Ka|uday! quỳ lạy 
đảnh lễ với nụ cười viên mãn! Ông không biết nói gì! Mà 
chuyện gì, đức Thê Tôn lại không biết! Tuy nhiên, đóng vai 
trò của một sứ giả bình thường, ông kể chuyện quê nhà từ 
lúc thái tử ra đU Rằng là phụ vương của ngải tuy già yếu 
nhưng vẫn còn khang kiện! Lệnh bà Gotami thì sức khỏe rất 
tốt! Công nương Yasodharã tuy thương nhớ nhưng vẫn giữ 
cốt cách, vẫn tự chủ mọi cảm xúc! Nanda đã lớn, là một 
thanh niên hào hoa phong nhã, thích chưng diện, ham chơi, 
đang đính ước hôn sự với một tiểu thư kiều diễm! Sundarĩ- 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 85 


BÀI ĐÒNG DAO BIÊM NHẾ, 


Nanda đã là một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn, đứng 
đắn, chưa chịu để mắt xanh đến vị vương tôn, công tử nào! 
Rãhula đã bảy tuổi, không ngoan lắm, ít chịu học hành là 
hòn ngọc, là con cưng của tất thảy mọi người! Änanda và 
Anuruddha lúc này đã chín chắn, mẫu mực, nhưng không 
chịu nhận bất kỳ một chức vụ øì, giả dụ như làm vua hai vị 
cũng không quan tâm; luôn luôn nói rằng, sẽ đợi chờ hành 
tung của người anh siêu việt! Trong số các bạn cũ, 
Mahãnãma rõ ràng là chững chạc nhất, là phụ tá quan trọng 
nhất cho đức vua; tham mưu, quyết định những vấn đề trọng 
đại của triều đình! Nếu kế vị ngôi vương thì chắng có ai 
xứng đáng hơn Mahanamal Còn Kimbila, Bhaddiya, Bhagu, 
Udãy... kẻ làm quan tông trấn, người tướng lãnh quân đội, 
đại thần đảm đang triều chính đều là những nhân vật khả thủ 
cải 

Nghe xong tất cả mọi chuyện, đức Phật nói: 

- Như Lai cũng đã có dự định về thăm quê nhà, thăm tất 
cả mọi người thân thuộc khi đầy đủ nhân duyên! Có lẽ là 
đầu mùa xuân, Ka|uday! ạ! Ông hãy ở lại đây một thời gian, 
khi giáo pháp đã thấy rồi, còn cần phải thu xếp đời sống 
phạm hạnh cho tương hợp! 

Kãl|udãyi cúi đầu tuân phục. Ôi, con người này bây g1ờ 
vĩ đại quá! Thế gian này đâu có vẫn đề gì nữa mà bàn? Một 
đời sống thanh bình an lạc; một nụ cười vô ưu, siêu thoát; 
một con đường phạm hạnh thiêng liêng đang hấp dẫn vô 
lượng chúng sanh tìm về trong đạo lộ thênh thang! Một hơi 
thở, một cái nhìn cũng đã trở thành tự do và tuyệt đối! 

Bất giác, Kã|udãy¡i mỉm nụ hoa sen và thấy rõ răng, tất 
thảy thế gian đều thanh tịnh! 


S6 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


Về Thăm Quê Hương 


Sau khi Kã|udãy¡ trở về quê nhà báo tin, đức Phật cho 
họp tăng chúng, lựa chọn năm trăm vị ty-khưu lậu hoặc đã 
tận cùng lên đường với ngài, có tôn giả SãrIputta, tôn giả 
Mahã Kassapa hướng dẫn hội chúng. Còn mọi sinh hoạt tại 
Trúc Lâm, giáo giới, nhắc nhở chư tăng tu tập, thuyết pháp 
cho hai hàng cư sĩ áo trắng, đức Phật giao phó cho tôn giả 
Mogøallana, nhóm tôn giả Yasa, ba tôn giả Kassapa cùng 
các vị đệ tử lớn tuổi khác. Còn tôn giả Kondañña thì đã xin 
ân cư tại Himalaya. 

Đức Phật và chư ty-khưu tăng năm trăm vị, lên đường 
vào một ngày trời nắng nhẹ, gió xuân phơi phới mát lành, 
trăm hoa nở rộ khắp nơi. Đường bộ từ Rãjagaha trở về 
Kapilavatthu phải ngược lên phía tây bắc, đạp qua sông 
Ganga, tại thị trần Pataligama rôi theo con đường thương 
buôn, trọn lộ trình xa chừng sáu mươi do-tuần. Vì vừa đi 
vừa trì bình khất thực, thỉnh thoảng đức Phật còn phải thuyết 
pháp tại các làng mạc, thị trân nên phái đoàn mỗi ngày chỉ đi 
được trên dưới một do-tuần. Như thế thì gần hai tháng sau 
mới có thê tới nơi. 

Tôn giả Kaluday! và trên mười vị ty-khưu dòng tộc 
Sakya đã đắc quả A-la-hán đón tiếp đức Phật trước chín 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 87 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


mười ngày đường. Do niềm vui siêu thế ở trong tâm, do 
niềm hạnh phúc của triều đình, của hai quốc độ được đón 
tiếp bậc Thiên Nhân Sư, tôn giả Kã|udayi đã cảm hứng ngữ 
thốt lên một bài tụng ca đẹp lộng lẫy với màu sắc tươi thăm, 
TỰC TỠ: 

“- Bầu trời đức Thế Tôn đi, 

Chư thiên nam tấu nhạc, 

Chư thiên nữ rắc hoa, 

Giữa nền mây ngọc bích, 

Giữa nên mây pha-lê châu! 

Con đường đức Thế Tôn đi, 

Những hàng cây tàn xanh bóng mát, 

Hoa hồng thắm, hoa vàng tươi, 

Bướm ngũ sắc từng đàn lấp lánh, 

Nào quả trái đỏ xanh lủng lắng, 

Hòa niềm vui nghinh đón sa-môn, 

Cả vùng trời tỏa ngát hương thơm, 

Ôi, bất tuyệt trần gian một thuở! 

Thật đúng thời, 

Đức Thế Tôn trở lại, 

Hoa rải cánh, 

Tin lành kết trái, 

Kết hỷ hoan, hý lạc dâng tràn, 

Đã qua rồi năng hạ, đông hàn, 

Xuân vĩnh cửu, 

Với từng bước đi vĩnh cửu! 

Tộc Sakya, tộc Koliya, 

Có được phúc lành hy hữu! 

Dòng sông Rohini biếc xanh, 

Lòng người biếc xanh, 

Cung nghĩnh, chiêm bái đức Tôn Sư!” 

Đức Phật phải dừng chân lại, mỉm cười cho những lời lẽ 
miêu tả thanh tao, trong sáng nhưng không kém phần diễm 


68 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


lệ, huy hoàng của người bạn thân vừa mới đắc quả! Và quả 
thật vậy, đức Phật và đoàn sa-môn thánh thơi bước đi trong 
không gian tỏa nức mùi thơm của hương đồng cỏ nội, của 
hoa lá ngày xuân. 

Đến Kapilavatthu, đức Phật bảo với Kãludäyi là chưa 
nên đi vào kinh thành mà hãy để cho ngài và hội chúng tỳ- 
khưu tạm trú tại Niprodharama (NiI-câu-luật viên), tức là 
rừng đa cổ thụ ở phía đông nam kinh thành, có nhiều cây to 
bóng mát mà trước đây các đạo sĩ, du sĩ thường hay lui tới. 

Đức vua Suddhodana, triều đình và con cháu dòng tộc 
Sakya đã hay tin nên đồng đến Nigrodhãarama đề đón tiếp. 
Tuy nhiên, vôn bản tính ngã mạn đã thành nỄ, các vị cao 
niên trưởng lão của dòng tộc, nghĩ răng: “Dẫu là ông Phật, 
ông thánh chăng nữa thi vị sa-môn kia cũng chỉ thuộc vai 
con về cháu mả thôi!” Do vậy, họ chỉ đứng yên hoặc lựa 
ngôi một chỗ nào đó ở phía sau, bảo những người nhỏ tuổi 
đến đẳng trước để chào đón. Hướng tâm đến, đức Phật hiểu 
tất cả, nhưng ngài lại bước đến phía đức vua Suddhodana: 

- Phụ vương! 

- Thái tử ! 

Trao bình bát cho vị thị giả là tỳ-khưu Nagtta, đức Phật 
năm chặt hai bàn tay khô gầy của vua cha. Đã gần tám năm 
xa cách, đức vua tuy có già hơn nhưng vẫn còn tinh anh, 
quặc thước. Nhìn những giọt nước mắt trôi chảy lặng lẽ 
xuống đôi gò má nhăn nheo của vua cha, đức Phật rất 
thương cảm, nhưng ngài đã làm chủ cảm xúc, trao gởi một 
cái nhìn vô cùng dịu dàng và âm áp! Riêng nhà vua thì cảm 
nhận rất rõ rằng, con ngài bây giờ không còn là thái tử 
Siddhattha thuở xưa nữa, mà đã là một đại sa-môn cao quý, 
một bậc lãnh tụ tỉnh thần vĩ đại, đã vượt cao, vượt xa, vượt 
trên nhân thế, không còn bị giới hạn trong sự thông tục của 
đời thường. Bất giác, đức vua cúi đầu xuống, thành kính 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 89 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


chấp tay theo phong cách, mỹ tục của một quốc vương lúc 
diện kiến một bậc chân sư, một đạo sư, một giáo chủ! 

Đức Phật thấy thái độ trí thức của vua cha, ngài rất hài 
lòng: và muốn để tăng trưởng đức tin ấy, đồng thời nhằm 
cảm hóa, nhiếp phục tính kiêu căng của hoàng tộc, ngài liền 
bay lên giữa hư không, tạo một con đường bằng ngọc nằm 
vắt từ đông sang tây rồi đi kinh hành qua lại. Lát sau, đức 
Phật sử dụng một loại thần thông bất khả tư nghị, hóa phép 
yamaka pãtihãriya, có nghĩa là “hai thân lực song song” làm 
cho nước và lửa cùng một lúc phát sanh từ lỗ chân lông: rồi 
hai tia sáng xanh và đỏ tỏa ra ngời ngời như hai tia điện 
chớp chóa mắt hội chúng. Hiền lộng thần oai xong, đức Phật 
đáp xuống chỗ bảo tọa đã soạn sẵn, ngồi đoan nghiêm, thanh 
tĩnh! 

Thấy thần thông kỳ diệu của đức Phật, đức vua 
Suddhodana mọc ốc cả toản thân, niềm tin phát khởi, và một 
lần nữa, ông lại xác nhận cái điều mà ông đã suy nghĩ: “Quả 
thật, con ta bây giờ không còn là thái tử đương triều nữa — 
mà đúng là thần oai của một vị Phật, một đức Chánh Đắng 
Ciác như mọi người đã xưng tán, tôn vinh!” Nghĩ thế xong, 
bất giác, đức vua quỳ xuống đảnh lễ rồi thốt lên rằng: “Đây 
là lần thứ ba, phụ vương đảnh lễ con đây!” Cả triều đình, 
dòng tộc Sakya lớn nhỏ, sợ hãi, quỳ lạy theo! 

Tôn giả Sãrnputta ở bên cạnh đức Phật, còn tôn giả 
Moggallana, lúc ây, đang ở Trúc Lâm tịnh xá cách xa sáu 
mươi do-tuần nhưng cả hai tâm ý tương thông, muốn trợ 
duyên cho đức Thế Tôn dễ dàng khai hóa hoảng tộc; nên 
đồng một lúc, như chỉ trong cái nháy mắt, đã như hai đám 
mây vàng rực, bay lên giữa hư không, đồng một lúc, đáp 
xuống bên phải và bên trái, năm vóc sát đất, đảnh lễ ngài rồi 
cùng thưa răng: 

- Bạch đức Tôn Sư! Muốn trở thành một đức Chánh 
Đắng Giác thì phải tu tập như thế nào? Phải trải qua thời 


090 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


gian công hạnh ba-la-mật như thế nào? 

Biết dụng tâm của hai vị đại đệ tử, đức Phật bẻn cất 
giọng phạm âm với tám tuyệt hảo, thuyết một thời pháp nói 
về Phật tông (Buddhavamsa); tức là gôc nguôn, hành trạng 
của chư Phật! Muốn thành tựu quả vị Chánh Đăng Giác phải 
trải qua bảy a-tăng-kỳ phát nguyện ở trong tâm, chín a-tăng- 
kỳ phát nguyện thành lời; bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp thực hành mười ba-la-mật trải qua hai mươi bốn vị 
Phật. Rồi đức Phật cũng kề tóm tắt nhưng đầy đủ hành trạng 
của hai mươi bốn vị Phật ây: Phật DIpankara, Phật 
Kondañña, Phật Mangala, Phật Sumana, Phật Revata, Phật 
Sobhita, Phật AnumodassI, Phật Paduma, Phật Naãrada, Phật 
Padumuttara, Phật Sumedha, Phật SuJata, Phật PIiyadassl, 
Phật AtthadassI, Phật DhammadassI, Phật Siddhattha, Phật 
TIssa, Phật Phussa, Phật Vipassl, Phật Sikhi, Phật Vessabhu, 
Phật Kakusandha, Phật Konagamana, Phật Kassapa. Và 
chính ngài là vị Phật thứ hai mươi lăm, có danh hiệu là 
Sakya Gotamal Trong vô lượng kiếp trôi lăn sinh tử ấy, 
chính ngài có năm kiếp làm đạo sĩ, chín kiếp làm tỳ-khưu, 
năm kiếp làm cư sĩ, hai kiếp làm long vương, một kiếp làm 
Sakka, một kiếp làm nguyên soái Dạ-xoa, một kiếp làm vua 
sư tử đã được chư Phật thọ ký với tên tuôi, quê quán, dòng 
tộc, hành trạng hiển nhiên, minh bạch như thế nào! Rồi còn 
có vô lượng kiếp mê mờ, như đi giữa sương mù, xuống lên, 
chìm nồi giữa ba cõi, sáu đường thật không tính xuê! 

Thời pháp của đức Phật, lạ lùng làm sao, lại có rất nhiều 
chư thiên chứng quả Nhập lưu, còn hội chúng thì như được 
mở hé một chân trời vi diệu nhưng không ai chứng đắc øì! 
Ngay khắc ấy, một trận mưa bất ngờ tuôn đồ xuống. Một 
trận mưa đỏ như màu máu. Một trận mưa lạ lùng: Đức Phật, 
chư thánh tăng, những người bắt đầu có đức tin thì khô ráo; 
còn những aI kiêu căng, ngã mạn thì ướt như chuột lột! Mọi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 01 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


người bàn tán sôi nồi. Đức Phật thuyết thêm một thời pháp 
nữa, kế lại kiếp áp chót làm người, thái tử Vessantara, đã bố 
thí bất nghịch ý với năm đại thí như thế nào, sau mười hai 
năm lưu đày, trở lại làm vua, giữa hội chúng thân thuộc, 
cũng có một trận mưa như thế nhưng là một trận mưa bảy 
báu ngập tràn cung điện! Sau kiếp người, sanh làm thiên tử 
Setaketu ở cung trời Tusita, hết tuổi thọ mới giáng sanh vào 
lòng mẹ Mahamaya,vua cha Suddhodana, dòng tộc Sãkya, 
kinh đô Kapilavatthu... đề hoàn thiện công hạnh của một bậc 
Chánh Đăng Giác! 

Vậy là nhân duyên, nhân quả vô lượng kiếp đã được đức 
Thế Tôn giảng nói, thuyết minh khá rõ ràng làm cho hội 
chúng rất thỏa thích. Nhưng khi chia tay, cả hoàng tộc, 
không ai biết bốn phận là phải thỉnh mời đức Phật và chư 
tăng giáo đoàn vào ngày mai ra sao! Riêng đức vua 
Suddhodana thì đơn giản nghĩ rằng: “Đã về đến quê nhà, tất 
phải thọ thực ở cung điện rôi!”; nên ngài đã cho chuẩn bị 
yến tiệc đãi đằng đức Phật rất chu đáo! 

Đêm ấy, tại công viên Niprodhãrama, đức Phật tiếp 
những người bạn cũ do tôn giả Kãludäyi dẫn đến, đó là 
Mahanama, Bhaddiya Ananda, Anuruddha, Kimbila, 
Bhagu... cả Nanda và Channa nữa. Có lẽ là tôn giả Kal|uday1 
đã kế cho họ nghe khá nhiều về đức Phật, vị huynh trưởng 
xưa của họ, người đã tìm ra ý nghĩa và giá trị đích thực của 
cuộc sông, đã giải quyết trọn vẹn vấn đề tử sinh! Lại nữa, 
buổi chiêu, lẫn trong đám đông, họ đã chứng kiến thần thông 
vi diệu của đức Phật, đã nghe được hai thời pháp nên biết rõ 
răng, bây giờ họ là người trần tục, và những ý tưởng được 
ngải tuyên thuyết không còn năm trong lãnh vực tế thế an 
bang, cơm no, áo âm cho muôn dân nữa, mà là cái øì vĩnh 
cửu hơn thế, đại toàn hơn thế! Lạ lùng làm sao, đức Phật 
không giáo giới gì, ngài chỉ hỏi thăm chừng mực công việc 
của từng người, ai đã lập gia đình, ai chưa lập gia đình! Đức 


92 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


Phật mỉm cười, khi biết chỉ có Mahãnäma là có vợ con, các 
vị khác đều thích sống độc thân! Suốt trong thời gian đàm 
đạo, họ như được tâm mát trong làn khí tâm từ, sau đó, đức 
Phật hẹn dịp khác, ngài bảo rằng, chưa đủ duyên để nói 
chuyện nhiều hơn! 

Nửa cuối canh ba ngày hôm sau, đức Phật hướng tâm 
đến quá khứ, biết rằng, theo thông lệ của chư Phật, lúc về 
thăm quyến thuộc, các ngài không đi thắng về nhà mà đều 
theo hạnh trì bình khất thực nên báo cho tôn giả Sãriputta 
hay biết. Thế rồi, với đại y màu san hô vắt vai, bát đá đen 
tuyên cầm tay, đức Phật như sư tử chúa lông vàng dẫn đầu 
hơn năm trăm vị tỳ-khưu thánh tăng đi vào trung tâm thành 
phó. Cứ lân lượt con đường nảy sang con đường khác, từ 
cửa nhà này sang cửa nhà khác, chăng phân biệt giàu nghèo, 
sang hèn... Lần đầu tiên, kinh thành Kapilavatthu như bừng 
sáng lên bởi đoàn sa-môn mà họ đã được nghe tin truyền từ 
chiêu hôm trước! Vị giáo chủ sáng lập tôn giáo mới ấy là 
đức Phật, nghe nói chính là thái tử Siddhattha nhân đức, 
thân yêu của họ! Miệng truyền miệng, taI truyền tai, không 
mây chốc, cả kinh thành như lên cơn sốt! Những đôi mắt tò 
mò, ngạc nhiên. Những tụm năm tụm bảy chỉ trỏ, bàn tán. 
Thế là họ đồng kéo ra xem rồi thành kính đặt bát cho đức 
Phật và đoàn sa-môn! 

Đức vua Suddhodana nghe quân hầu báo tin, vừa giận, 
vừa thương, tức tốc lên cỗ xe tứ mã ra khỏi hoảng cung. Đến 
con đường lớn, đức vua nhìn thấy đoàn sa-môn như con 
rồng vàng uốn lượn xa mút mắt; và đức Phật với dáng dấp 
cao to, uy nghi, trang nghiêm từng bước một đi đầu như 
chúa phượng hoàng! Bắt giác, đức vua sinh tâm kính trọng! 
Bao nhiêu sự phẫn nộ ở trong lòng chợt như bị nguội tắt. 
Bước về phía đức Phật, nhà vua cung tay chào lịch sự nhưng 
lại mở giọng như hờn, như trách: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 93 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


- Dầu sao, thái tử vẫn được xem như là đức vua của 
nước này! Chăng lẽ nào cả ta và cả hoàng tộc không lo nỗi 
cho thái tử một bữa cơm, lại đi xin ăn lang thang như kẻ đầu 
đường xó chợ như thế? Sao thái tử nỡ làm tốn thương hoàng 
tộc như thế? Làm nhục nhã truyền thống vương triều như 
thế? 

Đức Phật dừng chân lại, mỉm cười: 

- Không phải vậy đâu, phụ vương! Như Lai không hè 
làm tôn thương hoàng tộc và làm nhục vương triều! Đi trì 
bình khất thực trước cửa mọi nhà chính là truyền thống, 
dòng dõi của Như LaI! 

Đức vua dịu giọng, nhưng vẫn giữ ý mình: 

- Dòng dõi Sãkya là dòng dõi của những vị chiến sĩ anh 
hùng, ta chưa hề thấy một ai trong truyền thống ấy lại nhục 
nhã đi xin ăn như thế! 

- Phụ vương! Đức Phật mềm mỏng nói — Truyền thống, 
dòng dõi Sãkya anh hùng thì không ai làm như thế; nhưng 
đây là truyền thống của chư Phật ba đời! Rồi ngài giảng giải 
— Tất cả mọi người trong giáo pháp này đều phải đi xin ăn. 
Khi nhận một muỗng cháo, một vá cơm từ người nghèo khổ 
hay một món ăn thượng vị của bậc đề Vương, các vỊ sa-môn 
khất sĩ đều xem trọng như nhau! Trong đôi mắt xanh trong 
suốt của vị tỳ-khưu, tất cả đều bình đăng, không phân biệt 
giàu nghẻo, quý tiện! Một bả-la-môn, một sát-đé-ly, một vệ- 
xá, một thủ-đà-la hay cả một chiên-đà-la nô lệ đều là con 
người, đều có nhân phẩm, phẩm giá, giá trị giống nhau! Và 
ai cũng có khả năng giác ngộ, giải thoát! Nghỉ hơi một chút, 
đức Phật ra dấu thị giả Nãgita ôm bát theo sau, tôn giả 
SãrIputta cùng đi với ngài; tôn giả Maha Kassapa, tôn giả 
Kãludãy¡ hướng dẫn đoàn sa-môn tản ra các con đường để 
khất thực, sau đó về công viên Nigrodhãrãma đợi ngài, còn 
đức Phật nắm tay vua cha, đi bộ về cung điện, vừa đi vừa 
tiếp tục câu chuyện - Phụ vương thấy không, xã hội chúng ta 


94 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


quá chênh lệch về tài sản, chăng đông đăng về quyền lợi; kẻ 
thì quá đói nghèo, bần khổ, người thì quá giảu sang, xa xỉ. 
Sự phân biệt và kỳ thị g1a1 cấp đã tạo nên hồ sâu ngăn cách, 
đã làm cho biết bao nhiêu con người không còn giữ được giá 
trị con người nữa! Giáo pháp mà Như Lai đã khai sáng, 
chứng ngộ, lây con người làm trọng tâm và tất cả đều bình 
đăng. Như vậy, đi xin ăn qua cửa mọi nhà, không phân biệt 
là phương pháp tu tập của tất thảy sa-môn từ ngàn trước đến 
ngàn sau! Khi đi trì bình như thể, họ khiêm nhu và vắng 
lặng, họ chánh niệm và tỉnh giác, họ vô sản và bắn hàn, họ 
vô ngã và vô mạn, họ thong dong và siêu thoát! Ngoài ra, họ 
còn tạo cơ hội cho mọi người mở rộng tắm lòng, ai cũng có 
thể bố thí, cũng dường gieo duyên với giáo pháp. Làm được 
như thế là đem lại hạnh phúc, an vui cho mình và cho người! 
Các giá trị nhân văn và nhân bản ấy, cái mỹ học tuyệt vời 
ây, đáng lý ra, phụ vương nên đem áp dụng vào đường lỗi 
chính sách của vương triều, tôn trọng giá trị nhân phẩm của 
con người vì bình đăng, vì tình thương, vì hạnh phúc cho 
muôn dân mới phải! 

Nghe đến ngang đây, cơ duyên chín muỗi, đức vua 
Suddhodana chứng quả Nhập lưu, cảm thấy tâm trong, trí 
sáng, có đức tin bất động, mọi hoài nghi tiêu sạch, ông cúi 
xuống, khiêm cung, hoan hý thỉnh mời đức Phật về hoàng 
cung độ thực. 

Đức Phật không lên xe ngựa mà ngài đi bộ, thong dong, 
nhàn nhã. Vậy là đức vua cũng phải đi bộ theo. 

Đến hoàng cung, mây ngàn người đã tê tựu như cuộc hội 
lớn. Khung cảnh chăng mây đối thay nhưng hoa cảnh rực rỡ 
và trâm hương tỏa ngát khắp mọi nơi. Ai cũng trầm trồ vì 
thây đức Phật dường như còn đẹp đẽ, sang trọng và có cái gì 
đó trông đáng kính, khác lạ hơn thái tử Siddhattha thuở 
trước! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 95 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


Đức Phật mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh như thầm chào 
hỏi tất cả mọi người. Từ xa, bà GotamI nụ cười rạng rỡ, 
dáng dấp còn trẻ trung trong tấm SarT màu xanh da trời, lanh 
lẹ và nhẹ nhàng bước đến. 

- Mẫu hậu sức khỏe vẫn còn rất tốt, chắng khác xưa bao 
nhiêu! Đức Phật cất giọng đầm ấm; và khi thấy bà bắt đầu 
sụt sùi đỏ lệ, ngải nói tiếp với nụ cười - Cuộc hội ngộ này 
đáng lý ra phải mừng vui mới phải chứ! Ở đây còn thiểu 
Yasodharä, Rahula, SundarT-Nanda, Nanda nữa đấy! 

Đức vua mời đức Phật vào chỗ ngồi đã được soạn sẵn. 
Tại sân châu rộng rãi, chính đức vua và hoàng hậu đích thân 
sớt vật thực vào bát cho đức Phật. Tôn giả SãrIputta và tỳ- 
khưu thị giả Nãgita cũng được tiếp đãi như thé. 

Độ ngọ xong, đức Phật nói: 

- Phụ vương đã lớn tuôi rồi, cũng cần có chỗ nương tựa 
vững chắc cho đời mình! Phụ vương có thể bắt đầu ghép 
mình vào đời sống chánh hạnh vì an vui cho đời này và an 
vui cho nhiều đời sau nữa! 

Kỳ diệu thay, sau câu nhắc nhở của đức Phật, đức vua 
Suddhodana chứng quả Nhất lai, Tu-đà-hàm (Sakadägämi), 
còn bà Gotami chứng quả Nhập lưu, Thất lai, tức là Tu-đả- 
hoàn quả (SotapattI)! 

Biết việc gì xảy ra trong tâm của những người thân yêu, 
đức Phật chợt đứng dậy, ân cần năm tay đức vua đi về 
hướng đông cung, nơi ở của Yasodharal Là bậc Toàn Giác, 
đức Phật biết tâm sự của nữ nhân, của Yasodharä, đễ cảm 
xúc, dễ tủi thân, tủi phận! Chính ngài phải đến thăm 
Yasodharä, chứ không phải Yasodharä đến thăm ngài! Và 
đức Phật đã nghĩ đúng! Yasodharã, trong lúc ấy, đã được 
nghe tràn tai về đắng phu quân của mình, vừa mừng, vừa tủi, 
vừa nôn nả, háo hức, vừa hồi hộp, run ry, nàng tự nghĩ: 
“Nếu trong thời gian thái tử văng mặt, tám năm ròng rã, ta 
khiếm khuyết đức hạnh, ta khiếm khuyết thủy chung thì thái 


096 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


tử sẽ không đến thăm ta; băng ta là một viên ngọc man 
không tỳ vết thì chính thái tử phải đến thăm ta dù ông ta có 
là một vị Phật chăng nữa!” 

Đức Phật chợt nói với tôn giả SarIputta: 

- Tình cảm của nữ nhân, ông biết đây! Vậy khi Như Lai 
đến thăm Yasodharä, hãy cứ để công nương tùy nghi biểu tỏ 
tình cảm của mình! 

Và quả thật vậy, khi đức Phật vừa ngôi trên bảo tọa đã 
được sắp đặt sẵn, Yasodharä mặc tâm Sarï màu vàng trăng, 
chẳng châu báu điểm trang, chăng hoa hương lòe loẹt từ hậu 
cung, đi bằng hai đầu gối, đến bên chân Phật, quỳ úp mặt 
vào bản chân bụi của ngài, khóc ròng rã. Đức Phật cứ để yên 
vậy. Một lát sau, khi biết những giọt nước mắt đã trôi đi 
những cảm xúc lâu ngày dồn nén lại, đức Phật dịu dàng nói: 

- Này Yasodharä! Này Gopäl Như Lai vẫn không khác 
xưa lắm đâu! Như Lai vẫn là con người cũ đó thôi! Nhưng 
bây giờ, tâm Như Lai thanh tịnh hơn, trí Như Lai quang rạng 
hơn! Như Lai đã tìm ra giá trị vĩnh hằng của cuộc sống mà 
đã một thời, chúng ta, các ông hoàng, đã cùng nhau thao 
thức, đã cùng nhau trăn trở! Bây giờ, Như Lai là hiện thân 
cho cái gì vừa ở bên trong cuộc đời này mà vừa ở bên ngoài 
và bên trên cuộc đời này nữa, đề cứu độ nhân sinh! Do vậy, 
Như Lai không còn sống cho riêng mình, mà là sống vì hạnh 
phúc và an vui cho chúng sanh ba giới bốn loài! Này Gopä! 
Là bậc trí, là kẻ cùng chung vui khổ với Như Lai, cùng 
chung hạnh nguyện ba-la-mật với Như Lai, Gopã phải cần 
biết như thế! 

Được lời như cởi mở tâm lòng, Yasodharã lau ráo lệ. 
Hoàng hậu Gotami trìu mến nhìn công chúa rồi ca tụng công 
đức của nàng: 

- Từ lúc thái tử ra đi, công chúa vô cùng sầu muộn, như 
mất một bảo vật trân quý nhất ở trên đời; tuy nhiên nàng vẫn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh Q7 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


giữ được sự tự chủ hiếm có. Niềm an ủi lớn nhất của công 
chúa chính là trẻ Rãhula! Khi nghe thái tử sống đời tu Sĩ, 
lang thang không cửa, không nhà, công chúa đã tự vất bỏ 
châu báu điểm trang, chỉ quàng tâm Sarï mảu trắng dị giản! 
Khi nghe thái tử sống đời khổ hạnh, công chúa cũng bắt đầu 
từ bỏ vật thơm, dầu thoa, øIường cao, chăn âm; chỉ gối cây, 
nằm đất và mỗi ngày chỉ dùng một ít vật thực vào buổi trưa! 
Biết bao vương tôn, hoàng thân, công tử giàu sang, hảo hoa, 
quý phái xứng đôi, vừa lứa tìm đến nhăm nhe dạm hỏi, công 
chúa đều từ chối không tiếp! Khi nghe thái tử đã đắc thành 
quả Phật, đắp y vàng dẫn đầu đoản sa-môn thanh tịnh về 
thăm quê hương thì công chúa cũng quảng tắm SarT màu 
vàng! Thế đấy, không những công chúa có đức hạnh vẹn 
toàn mà còn biết cảm thông, chia sẻ với thái tử trong mỗi 
năm, mỗi tháng, mỗi ngày xa cách, biệt ly! 

- Mẫu hậu đừng nói nữa! Yasodharä chợt nói rồi đi đến 
bên cạnh bà — Thái tử bây giờ đã là một vị Phật rồi, chẳng có 
gì mà vị Phật lại không biết! 

- Phải đấy, Gopal Chắng có gì mà Như Lai không biết! 
Và Như Lai còn biết nhiều hơn thế nữa! Rồi ngài quay sang, 
như nói chuyện với đức vua và hoàng hậu Gotami - Gopa là 
thế đây, không những bây giờ, mà đã từ vô lượng kiếp trước, 
từ thời đức Phật DIpaủkara rồi trải qua hai mươi bốn vị 
Chánh Đăng Giác, nàng luôn chính đính, đoan trang, tiết 
hạnh, thủy chung: chia vui, sẻ buồn; không ngừng giúp đỡ 
Như Lai, nâng đỡ Như Lai, khuyến khích Như Lai trên 
đường tân tu đạo nghiệp! 

Nói thế xong, đức Phật vén bức màn quá khứ: 

- Cách đây phỏng chừng bốn a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, có đức Phật Dipaikara xuất hiện. Thuở ây có 
chàng thanh niên Sumedha, xuất thân gia đình bà-la-môn cự 
phú, thiên tư thông tuệ, tài mạo và sở học đều xuất chúng. 
Sau khi cha mẹ qua đời, Sumedha đã làm một cuộc bố thí vĩ 


98 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


đại rồi lên non sông đời đạo sĩ. Nhờ tỉnh cân tu tập, đạo sĩ 
đắc bát định và ngũ thông: tuy nhiên, chàng biết rằng, bài 
toán phiền não và đau khô chưa được giải đáp tận cùng! 

Hôm kia, tại thành phô Rammaväti, dân chúng xôn xao 
chuẩn bị đón tiếp đức Phật và hội chúng thánh tăng: họ phải 
cùng nhau ra tay làm một con đường đài do mưa lũ xói mòn, 
bùn sình lầy lội! Mới nghe đến từ Phật (Buddho! Buddho!), 
tâm trí đạo sĩ Sumedha bị chân động mãnh liệt, chàng khởi 
tâm đóng góp một tay vào công đức này, nên xin đảm nhận 
một quãng đường khó khăn nhất! Chàng suy nghĩ: Nếu ta sử 
dụng thần thông thì trong nháy mắt sẽ xong ngay, nhưng nếu 
làm vậy thì chăng đồ mô hôi, chăng phải tôn hao sức lực, rốt 
lại, chắng có ý nghĩa và giá trị gì! Thế rồi, đạo sĩ bèn sử 
dụng sức lao động của mình! Khi đức Phật và hội chúng ngự 
giá đến nơi, con đường dải đã phăng phiu, phong quang, 
sạch sẽ, khô ráo nhưng phần đường do chàng đảm nhiệm lại 
chưa hoàn thành! 

Nhìn đoạn đường sình lầy chỉ còn chừng một đòn gánh, 
đạo sĩ Sumedha đã có chủ định. Tuy nhiên, khi đức Phật 
Dipaikara và hội chúng thánh tăng đã đi gần đến nơi, thấy 
tướng hảo quang minh của ngài, đạo sĩ khởi tâm tịnh tín, 
muốn cúng dường cái gì đó nên cứ đưa mắt nhìn quanh! 
Trong đám đông dân chúng, đạo sĩ chợt nhìn thấy một cô gái 
xinh đẹp, đang cầm trên tay 8 đóa hoa sen! Và lạ lùng làm 
sao, cô gái ấy cũng đang chăm chú nhìn chàng! Cô gái ấy 
tên là Sumitta, khi nhìn thấy Sumedha thì trái tim nàng xao 
xuyến mãnh liệt; và rồi như hiểu được nguyện vọng của 
chàng, nàng nói: 

- Trong tám đóa hoa sen này, ba đóa là phân của thiếp để 
cúng dường đến đức Phật, năm đóa còn lại là phần của 
chàng, nhưng với một điều kiện... 

- Cô nương cứ nói đi! Đạo sĩ Sumedha hối hả nói - bất 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 00 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


cứ điều kiện gì mà khả năng ta có thể làm được! 

Nàng Sumitta mỉm Cười: 

- Tướng mạo và phẩm cách của chàng thật là tuyệt vời! 
Công đức hoàn thiện con đường đề nghĩnh đón đức Phật của 
chàng cũng thật là tuyệt vời! Trong tương lai, chắc chàng sẽ 
thành tựu được sở nguyện vĩ đại trong lộ trình tu tập của 
mình! Thiếp nguyện được đi theo bên chàng, nâng khăn sửa 
túi cho chàng trong vô lượng kiếp sau... 

Trái tìm đạo sĩ trai trẻ chợt rung động, nhưng chàng lại 
nói: 

- Ta đồng ý điều kiện ấy, nhưng nàng hãy hứa là đừng 
cản trở chí nguyện và những công hạnh ba-la-mật của ta mới 
được! 

Thiếu nữ mỉm cười, gật đầu ưng thuận rôi trao cho đạo 
sĩ năm đóa sen tươi thắm. Rồi cả hai cùng nắm tay nhau, 
chạy đến quỳ bên chân Phật, đồng dâng tám đóa sen lên 
ngài! Việc vừa xong, đạo sĩ Sumedha chợt sụp xuống đất, 
ôm chân bụi của ngài, thốt to lên rằng: 

- Chỉ còn một khúc đường sình lây, đệ tử xin nguyện lấy 
tâm thân giả hợp nây để trải đường cho đức Thế Tôn và 
thánh chúng bước lên! Xin nguyện công đức của ngày hôm 
nay, mai sau đệ tử sẽ đắc thành quả Phật vì hạnh phúc cho 
chư thiên và loài người! 

Phát nguyện thế xong, đạo sĩ Sumedha vội đến nằm sắp 
vào đám sình! Đức Phật chợt hướng tâm, biết rõ nhân quả! 
Ngài cũng nghe rõ, quả đất đang rung động vì lời nguyện vô 
thượng của đạo sĩ; chư thiên, phạm thiên khắp mấy tâng trời 
đang rải hoa mạn-đà xưng tán, ca ngợi công đức vô thượng 
ây, ngài quay lại nói với đại chúng rằng: 

- Có hai việc vừa xây ra được xem là hy hữu trên đời 
nây! Việc thứ nhất là tám bông sen của chàng trai và cô gái. 
Với sự thành tâm phát nguyện của họ, cả hai sẽ nên duyên 
tình nghĩa vợ chồng từ đời này sang kiếp khác, luôn đầm 


100 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


âm, thủy chung và luôn khuyên khích, nhắc nhở nhau trên lộ 
trình tu tập! Việc hy hữu thứ hai, là đạo sĩ này, với lời 
nguyện vô thượng của mình, thực hành ba-la-mật trong thời 
gian bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, trải qua hai 
mươi bốn vị Phật sẽ thành tựu quả vị Chánh Đăng Giác 
đúng như ước mơ của chàng! 

Rồi đức Phật quay sang hai người: 

- Này Sumedha! Ước nguyện của con sẽ được thành tựu; 
và bắt đầu từ kiếp sau, Sumitta sẽ là người bạn đời chung 
thủy của con, như chim liền cánh để bay qua sông dài biển 
rộng, sẽ đồng tâm, đồng chí, đồng phước, đồng nhân, đồng 
quả! Và này Sumitta! Con chăng bao giờ cản trở chí nguyện 
của chồng con đâu! 

Kế đến ngang đây, đức Phật kết luận: 

- Giàu sang, vương giả, địa vị, danh vọng, quyên lực và 
tiền bạc... như vậy không phải là điều kiện để mang lại hạnh 
phúc cho con người. Tình yêu thương không, chưa đủ, mà 
còn cần sự hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. 
Sumedha và Sumitta đã vô lượng kiếp nên duyên chồng vợ; 
và cũng từng ấy kiếp, Sumitta luôn sát cánh, chung vai với 
người bạn đời của mình thực hiện con đường vô thượng. 
Sumitta thuở ấy giờ là Yasodharä, còn Sumedha chính là 
Như Lai vậy. 

Ai cũng xúc động. Riêng Yasodharä thì bồi hồi, rưng 
rưng giọt lệ, nhưng là những giọt lệ hạnh phúc. Hoàng hậu 
Gotami khẽ ôm vai công chúa, thốt lên rằng: 

- Đúng là như thế! Yasodharã luôn là như thế, kế từ đêm 
thái tử rời bỏ kinh thành. Chính công chúa tinh ý nên biết tất 
cả và đã âm thầm hỗ trợ cho thái tử ra đi theo chí nguyện 
của mình! 

Mọi người cười vui, không khí đã trở nên đầm ấm, mát 
mẻ. Đức Phật chợt hỏi: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 101 


VẺ THĂM QUÊ HƯƠNG 


- Thế còn Nanda, Sundari-Nanda cùng Raãhula ở đâu, 
không thấy! 

- SundarT-Nanda đã dẫn Rãhula đi chơi đâu đó ngoài hoa 
viên - Lệnh bà Gotami trả lời - Còn Nanda thì ngày nào 
cũng cùng bên vị hôn thê của mình! 

khi đức Phật, tôn giả SãrIputta đứng dậy giã từ, đức vua 
Suddhodana ngỏ ý thỉnh ngài và tăng chúng đặt bát tại 
hoàng cung vào ngày maIll 


102 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


Hóa Độ Quyến Thuộc 


Ngày hôm sau, tin truyền thái tử Siddhattha đã trở thành 
một vị Phật đã lan truyền khắp thành phố, hang cùng ngõ 
hẻm. Ngài đang dẫn đầu một hội chúng sa-môn năm trăm vị 
về thăm kinh đô cùng quyến thuộc xa cách lâu ngày. Chính 
ngài đã khai sáng một con đường mới, một tôn giáo không 
có thần linh; và mỗi một con người, không. kế giai cấp nào, 
cũng có thể trở thành một vị Phật nếu biết cần cầu, nỗ lực, tu 
tập theo đạo lộ bát chánh của ngài! 

Đức vua Suddhodana, bây giờ đã đắc quả Tư-đả-hàm, 
muốn làm rạng danh đứa con ưu tú của dòng tộc Sãkya, nên 
đã bố cáo rộng rãi cho muôn dân Kapilavatthu tổ chức một 
cuộc nghĩnh đón trọng thể vào ngày mai! Ngoài việc trang 
hoàng thành phó, con đường từ công viên Nigrodhärama đến 
hoàng cung phải được dọn dẹp phong quang, sạch sẽ; rồi 
phải treo cờ, kết hoa tươi vui, rộn rã! Tân khách của quốc 
vương được thỉnh mời, chừng mẫy ngàn người, đều là các 
nhân sĩ, trí thức, tai mắt của kinh thành. 

Trong lúc đức Phật và đoàn sa-môn thứ tự, trang nghiêm 
và lặng lẽ từng bước một hướng về hoàng cung thì dân 
chúng đã ken dày các ngả đường. Họ vừa tò mò, vừa thành 
kính chấp tay bởi dung nghi sáng rỡ, Tăng tướng nhàn thoát 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 103 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


và bước đi thanh tịnh của đức Phật và đoàn sa-môn! Đâu đó 
có tiếng hò reo mừng vui. Đâu đó có lời bàn tán rì rào, răng 
là cái tôn giáo này, các vị sa-môn có râu tóc sạch sẽ, y bát 
trang nghiêm, tướng mạo đường hoàng có vẻ đều là bậc quý 
tộc, có văn hóa, có học thức! 

Đức vua Suddhodana muốn làm gương cho mọi người 
nên ngài đã đi chân đất ra nghinh đón đức Phật và chư tăng 
tận ngoải công cung thành! Các hàng trưởng lão, trọng thần, 
hoảng tộc và quan khách đều phải bắt chước làm như thế! 
Các chỗ ngồi và lều trại đều đã được chuẩn bị sẵn tại sân 
châu của đại điện. 

Khi đức Phật và chư tăng đã vào những chỗ ngồi đã 
được soạn sẵn, đức vua nói vài lời với quan khách, đặc biệt 
trong đó có một số bà-la-môn tu sĩ, học giả nổi danh, những 
nhân sĩ uy tín, rằng là hoàng gia hôm nay đặt bát cúng 
dường đức Phật và tăng chúng, mong răng phước sự nảy sẽ 
mang đến hạnh phúc, an lành cho tất cả chúng ta và cho cả 
quôc độ! 

Đức vua lại tận tay sớt vật thực vào bát cho đức Phật; và 
hằng trăm người phục vụ ân cần và chu đáo chia nhau làm 
công việc của mình! 

Đức Phật và chư tăng thọ thực trong yên lặng. Đức vua, 
hoàng øg1a, tất cả quan khách cũng lặng lẽ thọ thực sau đó. 

Thời pháp hôm ấy, đức Phật thuyết về Tứ diệu đề rất cao 
siêu, nhưng ngài lại đi từ những nguyên nhân, những lý do, 
tại sao trước đây ngài đã buông bỏ tất cả để xuất gia tầm 
đạo. Sự giới hạn của đời người bởi sinh, già, bệnh, chết; sự 
nghiệt ngã của định luật vô thường nó đã hủy diệt, cuốn trôi 
tất thảy tuổi thanh xuân, ước mơ cũng như những hoạch đắc 
rỗng không trên trần thế. Sự thật ấy, dukkha, nó không ngoại 
trừ một ai! Chắng có gì tồn tại đươc lâu. Chăng có gì năm 
bắt được. Cái được gọi là niềm vui, sự thỏa mãn, khả ý, khả 
lạc qua địa vị, quyền lực, danh vọng, ngũ dục luôn đi kèm 


104 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


với bất toàn, bất như ý, đồ vỡ, sầu bi khổ ưu não. Con đường 
của đạo giác ngộ, tỉnh thức do ngài tìm ra, nó không ru ngủ 
mỌI người nơi một thế giới cực lạc nào đó ở mai sau, không 
núp bóng quyền uy của thánh thần nào đó để mong được các 
ngài chở che, ban thưởng. Là kẻ trí, là bậc trí trong giáo 
pháp nây, phải nhìn xuyên thủng màn sương khói của mãyã 
để thấy rõ nguyên nhân của dukkha ây! Mọi hình thức lễ 
nghị, tế tự, cầu nguyện, bùa phép, mật chú... chỉ là những 
liều thuốc an thần không bao giờ chữa trị tận gốc mọi đau 
khổ và phiền não! Tất cả mọi giáo phái trong và ngoài 
truyền thống, cái thì lạc vào duy thân, duy linh, duy lý, duy 
danh, duy tâm; cái thì lạc vào duy vật, duy sự, duy mỹ, duy 
thực, duy nghiệm! Không ảo giác thánh thần thì cũng hư vô 
chủ nghĩa! Không rơi vào mê tín, tà lộ thì cũng rơi vào khổ 
hạnh hoặc dục lạc cực đoan! Không al, ở đâu, có đủ can đảm 
và dũng khí để nhìn ra chính mình, nội quán đề thấy rõ toàn 
bộ sự vận hành của thân tâm mình! Tại sao, nguyên nhân 
nào mà tham lam, sân hận, si mê, ganh ghét, đồ ky, tị hiểm, 
sầu não, hận thù... khởi sanh? Tại sao, nguyên nhân nào lại 
sinh ra nước mắt, thông khổ, thất vọng, tuyệt vọng... làm 
khô héo, tàn tạ mầm xanh của sự sống? Đạo giác ngộ, tỉnh 
thức, được lập cước từ nhận thức ấy mà ra đi, mà tìm kiếm 
con đường chấm dứt tất cả khổ, tất cả dukkha, bên trong, 
bên ngoài, thô hay tế từ cõi này hay cảnh giới khác! Và đạo 
lộ ây, Như Lai đã tìm ra! Đạo lộ ấy chính là quán chiếu 
duyên khởi, vô ngã tính của tất cả pháp! Đạo lộ ây chính là 
tỉnh thức trong từng hơi thở, từng bước đi! Đạo lộ ấy chính 
là nhìn ngắm như thực khi mắt thấy, tai nghe... và đừng bị 
cuốn trôi hoặc đắm chìm trong các ảo tưởng, ảo giác vốn 
không thực hữu! Thánh thơi, an lạc, mát mẻ, vô ưu, vô phiên 
sẽ đến cho những ai sống đời chánh niệm, tỉnh giác! Chánh 
niệm, tỉnh giác là lộ trình bước ra khỏi mãya, dukkha! Hiện 
tại, Như Lai và hội chúng của Như Lai đang đi trên con 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 105 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


đường ấy. Và ai cũng nếm thưởng được hương vị của giải 
thoát, của pháp mầu bắt tử! Tuy nhiên, không phải ai cũng 
đi được theo lộ trình Ấy. Giáo pháp của Như Lai được chế 
định riêng cho giới xuất gia và tại gia. Giới xuất gia thì tu 
tập giới định tuệ, theo con đường phạm hạnh, có thể giác 
ngộ giải thoát ngay ở đây và bây giờ; giới tại gia thì bố thí, 
trì giới và thực tập quán niệm... để có được niềm vui đích 
thực và nụ cười giải thoát trong đời sống với những sinh 
hoạt thường nhật! Nhưng phải bước đi bằng chính đôi chân 
của minh, băng nỗ lực, tự tri, tự thức của chính mình! Đừng 
nô lệ một vị thần linh, thượng để nào; mà cũng đừng nô lệ 
những truyền thống dù tốt đẹp từ ngàn xưa để lại! Bước 
chân an lạc và thánh thơi, tại đây và bây giờ của chúng ta, 
chính là con đường! Không có con đường nào khác! Như 
Lai tuyên bố như vậy! Con đường cũng chính là những bước 
chân an lạc và thảnh thơi của chúng ta, tại đây và bây giờ! 
Đừng bước đi giữa hư vô, bước đi dưới những cái bóng của 
thần linh mả cũng đừng bước ra khỏi trái đất, chư vị hãy nhớ 
như vậy! 

Thật là những tư tưởng chưa từng được nghe, đi vào tâm 
trí giới bà-la-môn và các vị quan khách! Có người bủn rủn. 
Có người bàng hoàng. Có người dường như thây được các gì 
đó. Có người như vừa bước ra khỏi đám sương mù hỗn 
mang. Có người cảm giác tâm trí mình chợt như được sáng 
ra! Trong đôi mắt của họ có cái gì đó sáng lấp lánh! 

Thế là giáo pháp của đức Thế Tôn đã như một luông 
sinh khí mới thôi qua kinh thành Kapilavatthu cổ xưa. Rất 
nhiều người chứng quả Nhập lưu! Rất nhiều người xin được 
quy y Tam Bảo! 

Thế rồi, bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy, đức Phật bận 
khách liên tục, tại hoàng cung cũng như tại công viên 
Nigrodharama. Các ông hoàng thân tình thuở trước như 
Ananda, Bhaddiya Mahanama, Kimbila, Anuruddha, 


106 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


Bhagu; cả Nanda và Sundri-Nandä... đều có đến thăm, 
nhưng ngài cũng không có thì giờ nói chuyện nhiều. Thấy 
tình trạng ăn ở, các tiện nghi sinh hoạt tại công viên quá 
thiếu thốn nên họ đã huy động nhân công, vật liệu để làm 
cốc liêu, giảng đường, nhà ăn, nhà khách và các công trình 
khác đề dâng cúng lên đức Phật và Tăng chúng. 

Công việc đang tiễn hành thì ngày thứ ba, hoàng cung 
cử hành một lúc ba đại lễ quan trọng: Thành hôn, phong 
tước và khánh thành cung điện mới cho hoàng tử Nanda. 

Trong lúc mọi người tấp nập mang lễ phâm đến chúc 
mừng thì bất ngờ, đức Phật xuất hiện vào lúc đã khá trưa: 

- Như Lai cũng đến chúc mừng. Chức mừng hạnh phúc 
và an lành đến cho tất thảy mọi người! 

Đức vua và hoàng hậu Gotamn hối hả bảo soạn chỗ ngôi 
và dâng cúng vật thực cho ngài. Đức Phật im lặng thọ thực, 
khi tất cả đã xong xuôi, ngài trao bát cho hoàng tử Nanda rồi 
bước đi, không nói gì cả! 

Vì quá nề trọng ông anh, Nanda ôm bát lủi thủi theo sau, 
tự nghĩ: Ra đến công, chắc đức Phật sẽ thâu bát lại! Nhưng 
không, đức Phật cứ bước mãi, ra khỏi công đã khá xa, ngài 
cũng không ngoảnh lại! 

Tân nương Janapãda Kalyãni chợt cảm thấy lo ngại mơ 
hồ, chạy ra đến công, thống thiết kêu lên: “Hoảng tử yêu 
quý ơi! Hãy trở lại!” Đức Phật dường như không hề nghe, 
không hề thấy, ngải vẫn từng bước đĩnh đạc, uy nghi tiễn xa 
mãi vê phía trước. Hoàng tử Nanda nghe tiếng gọi tha thiết 
của người yêu, trái tim xôn xang, tê điếng: chân thì bước tới 
mà mặt thì ngoảnh luI, nhưng đức Phật thì cứ thành thơi, tự 
tại như không có chuyện gì xảy ral 

Đến công viên Niprodhãrama, đức Phật vừa ngồi yên vị 
thì tôn giả Mahäã Kassapa đến trình, vì ở đây đang xây dựng 
nên có mấy trăm vị tỳ-khưu muốn đến tạm trú tản mác tại 
các khu rừng, công viên hay nghĩa địa! Tôn giả Sariputta lại 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 107 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


thưa, là có ba bốn chục vị tỳ-khưu trẻ muốn phụ giúp một ít 
về công việc chân tay cho tu viện mau hoàn thành. 

Đức Phật nói: 

- Vậy là phải lẽ! Vậy là các thầy đã biết những công việc 
mình phải làm! Nhưng này Maha Kassapa, ông hiện đang 
thọ trì bao nhiêu pháp đầu-đả? 

- Đệ tử cũng không nhớ rõ! Từ khi gặp được đức Thế 
Tôn, thấy được pháp mâu bắt tử, đệ tử chỉ dùng ba y, không 
thọ nhận bất kỳ chiếc y nảo khác, nếu đã hư rách thì đệ tử 
chỉ đi lượm vải người ta quăng bỏ ở nghĩa địa, giặt sạch rồi 
nhuộm lại. Về vật thực, đệ tử chỉ đi trì bình xin ăn, chứ 
không nhận thỉnh mời trai Tăng của bất cứ ai khác. Khi đi trì 
bình khất thực, chỉ đi thứ tự từng nhà, không bỏ khoảng 
cách. Thọ thực thì chỉ ngồi một chỗ, không di chuyển chỗ. 
Chỉ ăn trong bát, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không nhận 
thêm vật thực. Chỉ ngụ ở cội cây, rừng, nghĩa địa, nơi chỗ 
trống hoặc chỗ Tăng chỉ định. Và đệ tử chỉ ngồi và không 
năm, dù lúc ngủ nghỉ từ đây đến nay, bạch đức Thế Tôn! 

- Vậy là mười ba pháp, rất tốt, rất hy hữu đây, này Mahã 
Kassapal Đức Phật nói - Đấy được gọi là đầu-đà bậc 
thượng! Từ rảy về sau, ông nên hướng, dẫn cho những ai 
muốn sống đời khổ hạnh độc cư như thế, tùy khả năng, có 
thể bậc thượng, bậc trung hay bậc hại Tất cả pháp môn đâu- 
đà ây đều có khả năng thiêu cháy, đốt cháy phiền não, đều 
có khả năng giúp cho các sa-môn sống đời thiểu dục, tri túc 
rất hiệu quả! Hãy làm gương cho các hàng sa-môn hậu học, 
này Maha Kassapal 

Rồi quay sang tôn giả Sãriputta, đức Phật nói: 

- Còn Sãriputta thay mặt Như Lai thuyết pháp cho hai 
hàng cư sĩ, giáo giới mây chục tân tỳ-khưu vừa mới xuất gia 
ngày hôm qua. Thứ nữa, các vị tỳ-khưu trẻ có thể phụ giúp 
công việc, nhưng có những giới hạn nhất định: Không nên 
đào hồ, đào hầm, đào mương rãnh; không nên chặt cây, chặt 


108 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


cành, xớt cỏ, ngắt lá, bẻ hoa... nghĩa là cái gì đụng chạm đến 
sự sống động vật hay thực vật thì các vị tỳ-khưu không nên 
làm, không được phép làm! 

Hai vị tôn giả lĩnh ý. Đức Phật bây giờ mới hướng mắt 
đến hoàng tử Nanda - vẫn kiên nhẫn đứng một bên, không 
dám trao bát lại cho đức Phật khi ngài chưa bảo - ân cần nói 
rằng: 

- Này Nanda! Ông có muốn sống đời xuất gia như Như 
Lai và như các vị tôn giả trang nghiêm, phạm hạnh kia 
không? 

Nanda nóng lòng như lửa đốt vì sợ không kịp giờ cử 
hành hôn lễ; nhưng khi đức Phật hỏi, vì tôn kính ngài quá, 
chàng không dám từ chối, gật gật đầu rất miễn cưỡng! 

Mim nụ cười lặng lẽ ở trong tâm, đức Phật tức khắc bảo 
tôn giả SãrIputta và tôn giả Mahã Kassapa cạo sạch sẽ râu 
tóc cho hoảng tử Nanda, kiếm đây đủ y bát rồi làm lễ thọ 
giới tỳ-khưu cho chàng. Thế là vị tân lang, em cùng cha 
khác mẹ với đức Phật, con hoàng hậu Gotami, phải xuất gia 
đúng ngày cử hành hôn lễ, dâu rất sầu khổ, nhớ thương công 
nương Janapada Kalyam! vô cùng, nhưng chàng chỉ nín nhịn 
chịu đựng, không dám thốt một lời! Từ đây, Nanda tập sống 
đời tỳ-khưu dưới sự hướng dẫn của tôn giả Sãriputta, không 
được phép trở lại hoàng cung, không được phép thăm viếng, 
gặp gỡ công nương Janapada KalyanI nữa! 

Việc làm có vẻ “ngang ngược” của đức Phật làm xôn 
xao dư luận trong hoàng cung, lan ra cả ngoài kinh thành! 
Lệnh bà Gotam rất khó chịu. Đức vua Suddhodana, nhờ đã 
đắc quả Tư-đà-hàm, đã nhẹ nhàng hai sợi dây bất bình và 
tham ái nên nghĩ răng, đức Phật có lý do của ngài! Đúng lúc 
ây thì tôn giả Ka|udãyi đến thăm rồi nói chuyện rất lâu với 
đức vua và hoàng hậu. Tôn giả đã đem ra rất nhiều ví dụ, ấn 
dụ để so sánh đời sống buộc ràng, phiền não, đau khổ của 
người tại gia và đời sông thanh cao, an lạc, giải thoát của 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 109 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


người xuất gia! Lây bản thân mình làm ví dụ, tôn giả nói, 
với một sa-môn vô sản bần hàn như bây giờ, nếu được đánh 
đổi một triệu lần đời sống vương giả trước kia, ông cũng 
không thèm! Tôn giả còn mở phơi các cảnh giới sông chết, 
nhấp nhô chìm nỗi, lang thang bất định trong các kiếp sống, 
chịu đựng muôn vàn thống khổ như thế nào! Đại vương là 
người đã bước hai bước vào đạo lộ bất tử, hiện tại, chỉ còn 
một kiếp làm người nữa thôi, là vĩnh viễn châm dứt vòng 
trầm luân sinh tử luân hồi ây, lẽ ra, bệ hạ nên vui mừng cho 
hoàng tử Nanda mới phải chứ! 

Sau buổi nói chuyện ấy, đức vua cảm thấy nhẹ nhàng, 
thanh thản; riêng hoàng hậu Gotami thì vẫn còn buồn khổ, 
nhưng vì quá tin tưởng việc làm của đức Phật, bà chỉ còn 
tiếc cho ngai vàng chưa có người thừa kế mà thôi! 

Cuối cùng, chỉ còn gia đình quan đại thần, cha mẹ của 
công nương Janapäda Kalyäni, họ rất bực tức và xem đây 
như là một mỗi sỉ nhục, là sự đùa bỡn tiết hạnh con gái nhà 
hiền lương! Thế rồi, tôn giả Kaludäyi lại tìm đến để làm sứ 
giả hòa bình. Nhờ tính minh, lịch thiệp, nhờ khôn khéo ngôn 
ngữ, tôn giả đã làm cho gia đình nhà gái nguôi ngoai. Nhưng 
riêng công nương Janapada Kalyami thì tơ tình vướng víu đã 
ken dày nhiều lớp, không ai có thê gỡ rồi được! 

Đức vua Suddhodana năm nay đã trên chín mươi tuôi 
nhưng ông vẫn còn quặc thước và rắn rỏi. Từ hôm nếm 
thưởng được hương vị của giáo pháp, đức vua g1ao việc trỊ 
nước cho hoàng thân Mahäanãma cùng các lão thần trông coi; 
còn riêng ngài để dành thì giờ để tu tập. Hễ rảnh việc là nhà 
vua lại muốn nghe pháp nên ông mời thỉnh đức Phật và vài 
mươi vị đến hoàng cung đặt bát cũng dường! 

Thời pháp buổi chiêu, nhiều thành phần các giai cấp đến 
nghe, đức vua cũng ngôi kiết-giả thế hoa sen, nhiếp tâm 
thanh tịnh, không bỏ sót một lời, một chữ! Sau đó, nhà vua 
rút về cung sâu để thiền định, kinh hành; và ông đã tìm ra 


110 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


nguôn an lạc, hạnh phúc chưa hề có ở trong đời! 

Đến ngày thứ bảy, đức Phật mới có thì giờ để đi thăm 
Rahula, đứa con trai mà ngài chỉ mới thoáng thây khi còn là 
một hải nhi đỏ hỏn! Hôm ấy, đức vua, hoàng hậu muốn cúng 
dường đặt bát cho đức Phật tại đông cung, có tính cách gia 
đình nên chỉ mời một số vị lão thần, các quan đại thần thân 
tín của hoàng tộc Sakya mà thôi. Công nương Yasodhara đã 
cô ý cho Rahula ăn mặc thật đẹp, với màu sắc thật dịu dàng; 
và trông tươm tất, chỉnh tê từ đầu đến chân! 

khi đức Phật, tôn giả Sãariputfa và tỳ-khưu thị giả Nagtta 
bước vào hoa viên thì từ lầu cao, công nương đã nhìn thấy! 

Lần đầu tiên, Yasodharã mới có địp nhìn ngăm đức Phật 
một cách kỹ lưỡng như thế sau nhiều năm xa cách. Ôi! 
tướng mạo sa-môn trong chiếc y màu san hô của ngài nồi bật 
giữa hàng cây xanh trông đẹp làm sao! Từng bước đi của 
ngài vừa oai nghiêm, trầm hùng vừa an lạc, thảnh thơi mà 
không ai trên đời này có thể bắt chước được! Dường như 
mỗi bước đi đã là một sự dừng nghỉ! Dường như mỗi bước 
đi đã là một sự tựu thành! VỊ này không còn là Siddhattha 
thuở nào nữa rồi! 

Thấy công nương Yasodharä mê mải ngắm nhìn người 
lạ mặt bên dưới đang bước lại gần, Rãhula níu và giật giật 
tâm SãrT màu vàng chanh của bà: 

- Mẹ! Mẹ! A1 vậy mẹ? 

Như sực tỉnh, công nương ngồi thấp xuống với con, mỉm 
CƯỜI: 

- Con có thấy vị sa-môn đi đầu, trông như một vị phạm 
thiên oal vệ đó không? 

- Thấy, có thấy! Vị ấy là ai mà đẹp thế mẹ? 

- Là cha của con đây! 

- Cha của con? 

- Ù! Rồi Yasodharäã khẽ nói — Ngài chính là cha của con, 
và ngài đang có một kho tàng vĩ đại, vô cùng quý giá! Từ 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 111 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


ngảy ngài ra đi, đã gần tám năm qua, con chưa hề được gặp 
mặt. Con hãy chạy xuống bên ngài, nắm tay ngài, lắc lắc 
chéo y của ngài rôi nói răng: “Thưa cha, con là con của cha, 
con hiện là một vương tôn, mai sau con sẽ lên ngôi, cai trị 
một vương quốc tươi đẹp và thanh bình! Hiện giờ con đang 
cân một gia sản. Mẹ nói rằng, cha đang sở hữu một kho tàng 
vô giá, vậy cha hãy trao nó cho con, vì tài sản của cha chính 
là tài sản của con!” Nhớ nói thế nhé, Rãhula! 

Ngoan ngoãn, Rãhula gật đầu, cười tít mắt rồi chạy vụt 
xuống thang lầu. Đến gân bên, cậu bé ngây thơ năm tay đức 
Phật, giật giật chéo y của ngài và nói gần đúng với nguyên 
văn như mẹ đã dặn. 

Đức Phật mim cười, nhìn đứa trẻ với khuôn mặt tròn 
trĩnh, tươi sáng, đáp lời, “Ừ, rồi Như Lai sẽ trao gia tài ây 
cho con!”; nhưng trong tâm ngài đã khởi lên ý nghĩ:“Nó đã 
được nuông chiều từ nhỏ nhưng không biểu hiện một cá tính 
øì rõ rệt, chưa có một đức hạnh gì nôi bật; được cái là sau 
này nó không cứng đầu cứng cô lắm đâu!” Rồi ngải ưu ái 
năm tay Rãhula cùng bước lên lầu hoa thuở trước, nơi mọi 
người đang chờ đợi! 

Độ ngọ xong, đức Phật nói về những điều kiện cần và đủ 
để duy trì hạnh phúc gia đình. Đại lược, thứ nhất là vợ 
chồng phải thật sự thương yêu nhau, chấp nhận cá tính của 
nhau, dù tốt hay xấu, dù thuận hay nghịch. Thứ hai là phải 
biết tôn trọng lẫn nhau, đừng áp đặt, chủ quan, độc đoán. 
Thứ ba là phải biết để ý để tìm cách chia sẻ vật chất đến cha 
mẹ cả hai gia đình, nếu họ thiếu thốn. Thứ tư, người chồng 
phải trao tiền cho vợ, giao cho vợ quán xuyến mọi việc nội 
trợ, ăn ở, sinh hoạt cũng như tự quyết định việc chi tiêu hằng 
ngảy; người chồng phải biết chăm lo nghề nghiệp, thu xếp 
các công việc ở bên ngoài. Thứ năm là người chồng đừng 
quên quà biếu, vật trang sức cho vợ, vào những lúc đi xa về 
hay là những ngày kỷ niệm hỷ sự; ngược lại, người vợ phải 


112 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


biết kinh trọng, tôn trọng những ai chồng mình kỉnh trọng, 
tôn trọng ví dụ như bạn bè, thân hữu của chồng mình! Tuy 
nhiên, cái được gọi là tốt nhất, cao nhất, căn bản nhất để 
năm điều kia được thành tựu viên mãn chính là chuyển hóa 
cách nhìn, chính là trí tuệ: Chồng nhìn vợ mình, vợ nhìn 
chồng mình luôn với cặp mắt xanh, luôn luôn mới mẻ, luôn 
luôn không định kiến, không thành kiến, không trước ý; luôn 
luôn hiện tiền trong sáng, không bị chồng chất, ám ảnh bởi 
hình ảnh của quá khứ, của tương lai hoặc của hiện tại chỉ 
vừa mới thoáng qual 

Mọi người thâm thía với thời pháp, nên họ trầm ngâm, 
suy gầm và thật không dễ gì năm bắt ngay được nhất là cái 
căn bản! Sau rốt, có người hỏi về chính sách trị dân, nó liên 
hệ thế nảo, tương quan thế nào giữa giáo pháp xuất thế của 
đức Phật với an lạc hạnh phúc dung thường của mọi người 
trong trần thế! Và, nếu mọi người đản ông đều xuất gia cả 
thì quốc độ sẽ ra sao, nhân loại sẽ ra sao? Điều ấy có thể nào 
lý giải rõ rằng qua phạm trù đạo đức tại thế được chăng? 

Đức Phật mỉm cười, hẹn dịp khác, ngài sẽ khai thị về 
điều ấy; đến lúc hiểu rồi, thây rôi thì xuất thế mà không ra 
khỏi cuộc đời, tại thế nhưng vẫn xuất thế vì nó không dính 
mắc phiên não và bụi bặm của trần gian; nói một thì không 
phải, nói hai cũng chăng nhằm! 

Mọi người có vẻ nghĩ ngợi! 

Đức Phật đứng lên, từ gIã. 

Cậu bé Rãhula có vẻ lưu luyến đức Phật, nên khi ngài 
rời hoàng cung, nó tất tả chạy theo, nắm tay ngài ra chiêu 
thân thiết. Lúc ấy là sau ngọ, trời nắng hơi gắt; Rãhula vừa 
bước đi vừa núp trong cái bóng của ngài, vừa phát biểu rất 
dễ thương, rất ấn tượng: “Ôi! Chỉ cái bóng của sa-môn thôi, 
mà sao làm cho con bình yên và mát mẻ đến thế!” (Sukhã 
vafa te chaya, samanal) 

Thấy Rãhula đi theo đức Phật, không ai ngăn cản. Đi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 113 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


một đỗi, tôn giả Sãriputta năm tay Rãhula rồi một ý nghĩ 
chợt khởi sanh: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chư Phật quá khứ lúc về thăm quê 
nhà; các ngài cứu độ quyến thuộc khó khăn hay dễ dàng? 

- Cái ây tùy thuộc nhân duyên, này Sãriputta! Hạt giống 
giáo pháp chỉ bén rễ sâu ở mảnh đất màu mỡ cùng với các 
điều kiện môi sinh thuận lợi! 

Tôn giả Sãriputta hiểu, ngài chạnh nghĩ đến gia đình của 
mình với tín ngưỡng truyền thống đã ăn sâu vào huyết mạch 
rất khó lay chuyền... 

Trở về đến công viên, đức Phật dẫn Rãhula vào hương 
phòng, lúc ây đã làm xong, ngài nói: 

- Này Rahula! Mẹ dặn con là xin cho được một gia tải 
quý báu, bây giờ con hãy nghe đây! Gia tải, gia sản vật chất 
nhiều khổ ít vui; nó lại còn là nơi nuôi dưỡng lòng tham, 
phát sanh tranh chấp, đau khổ, phiền não cùng nhiều rảng 
buộc, hệ lụy khác nữa! Hiện tại, Như Lai có một gia tài, ø1a 
sản tinh thần rất lớn, rất quý báu; nó chỉ đem đến nụ cười, 
niềm vui, thanh bình và siêu thoát, Như Lai muốn trao cho 
con, con có nhận không? 

- Có ạ! Rahula vòng tay lễ phép — Con chỉ muốn nhận 
gia tài niềm vui mà thôi! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Muốn có được gia tài ấy, con phải cạo đầu, mặc y, 
mang bát như Như Lai, như ông SãrIputta, như chú Nanda 
và như mọi người ở đây! Con có đồng ý không? 

- Con đồng ý ạ! 

Thế rồi, đức Phật bảo tôn giả Sãriputta làm lễ xuất gia 
ngay tức khắc cho Rãhula! Như vậy, tôn giả Sãriputta nhận 
nhiệm vụ giáo thọ vị sa-di tí hon, bắt đầu dạy cách mặc y, 
mang bát, đi đứng, lúc ngủ nghỉ, cách nói năng, thưa hỏi thế 
nào cho đúng phép tắc, luật nghi! Và thật khó tưởng tượng 
một vương tôn cành vàng lá ngọc, quen nếp sống được 


114 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


nuông chiều trong cung điện lại có thê thích nghi được đời 
sống của một khất sĩ khổ hạnh! Tuy nhiên, thật đáng ngạc 
nhiên làm sao, là sa-di Rãhula chăng nhớ mẹ, nhớ ai ở cung 
đình cả; lại rất sung sướng trong đời sông mới, ngoan ngoãn, 
lễ độ, biết nghe lời dạy bảo của thây mình! 

Ngày hôm sau, đức vua Suddhodana, hoàng hậu GotamI, 
công nương Yasodharä mới hay tin, ai cũng bàng hoàng. 
Quả thật như một tiếng sét đánh ở cung đình. Hoảng tử 
Nanda vừa xuất gia đúng vào giờ cử hành hôn lễ cách đây 
bốn ngày, bây giờ lại Rahula nữa, nó còn quá ngây thơ, bé 
bỏng mà! Người đau khố, sầu não nhất là công nương 
Yasodhara, thứ đến là lệnh bà Gotam; nhưng khi cả hai 
muốn đến chất vẫn đức Phật thì đức vua Suddhodana ngăn 
lại, ông nói: 

- Đừng có vội vàng, nóng nảy! Một đức Chánh Đăng 
Giác làm việc gì cũng có nhân duyên và quả của nó; đừng 
nhìn hiện tượng bên ngoài, tâm lý thường tình hoặc tình cảm 
cá nhân để xét định một sự việc. Trẫm tin tưởng tuyệt đôi 
vào giáo pháp, vảo trí tuệ của con trầm, bây giờ là vị Phật 
đó! Chắng bao giờ một bậc Toàn Giác lại thây biết sai lầm, 
các khanh nên hiểu như vậy! 

Đúng là tâm và trí của một vị Thánh đệ tử! Sau khi trấn 
an hai bà và mọi người khác, đức vua lên xe ngựa một mình 
cùng với vài quân hầu đến công viên Nigrodhãrama. Gặp 
đức Phật, nhà vua mở lời trách cứ khá nhẹ nhàng: 

- Khi thái tử lia bỏ cung vàng, điện ngọc ra đi, trầm vô 
cùng đau xót, ái hậu GotamI cũng thế. Còn Yasodharä lại 
càng sâu muộn, buôn tủi, thống khổ hơn! sử trải qua tám 
năm dải đăng đăng “làm sương phụ sa-môn” vò võ, cô đơn, 
gối chiếc cũng không dễ dàng gì; ngoại trừ Yasodhara, 
không có ai bản lãnh, nghị lực đến thế! Bây giờ đến lượt 
Nanda! Trẫm hỏi đức Thế Tôn! Người cha người mẹ bình 
thường nào mà không xót xa, đứt ruột? Chuyện Nanda chưa 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 115 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


nguôi, cả hoàng cung lại mắt thêm Rahula, là trẻ được cưng 
chiều, thương yêu; là nguồn an ủi duy nhất của hai vị phu 
nhân. Tình thương của người mẹ mất con, ông bà mắt cháu 
cũng dường như bị ai đó cắt da, xẻ thịt, cắt gân, róc luôn cả 
xương cả tủy... Ngừng lại giây lát, đức vua nói tiếp — May 
nhờ cả hai vị phu nhân đều là bậc trí, hai trái tim mềm yêu 
kia có năng lực giáo pháp tăng thêm sức mạnh, nếu không 
họ đã gục ngã rồi! Còn trầm thì đã thấy rõ ái luyên sinh đau 
khô, ái luyễn sinh buộc ràng, ái luyễn đưa vào dòng chảy 
trầm luân nên tình cảm kia chỉ như một cơn gió nhẹ xao thối 
qua rồi mắt! Tuy nhiên, trẫm xin thỉnh nguyện đức Thế Tôn 
một điều: Từ rày về sau, sẽ không ban hành lễ xuất gia cho 
bất kỳ một người con nào, nhất là tuổi vị thành niên mà chưa 
được cha mẹ hoặc gia đình cho phép, ưng thuận! 

Lời lẽ trình bày với lý tình minh bạch của đức vua, 
người đã bước được đôi chân vững chắc trên đạo lộ bất tử, 
làm cho đức Phật rất hoan hỷ. Ngay tức khắc hôm ấy, đức 
Phật bảo tôn giả Sãriputta, tôn giả Mahã Kassapa bố cáo 
khắp tỳ-khưu tăng, xem lời thỉnh cầu của đức vua đã trở 
thành điều luật được ban hành rộng rãi! 

Công viên NIgrodharama sau khi xây dựng xong, tuy 
không được quy mô và công phu như Trúc Lâm nhưng cũng 
đã trở thành nơi sinh hoạt của giáo đoàn tại kinh đô 
Kapilavatthu. Từ đó, dường như ngày nào cũng có người đặt 
bát cúng dường, ngảy nào cũng có đoàn này hay đoàn khác 
đến tham vấn, học hỏi, quy y! Hoàng tộc Sãkya, các chủ 
ngân hàng, chủ các nghiệp đoàn... bao giờ cũng là những thí 
chủ bố thí, cúng dường rộng rãi nhất. Họ còn cúng dường 
vải vóc, bát, tọa cụ, ngọa cụ, các loại thảm lót chân, lót nên 
nhà, phè đựng nước, khăn mặt, khăn tắm, chăn nằm, chăn 
đắp... Thế là đức Phật lại phải chế định một số học giới, cái 
øì được thọ nhận, cái gì không nên thọ nhận. Ví dụ, các ty- 
khưu chỉ được phép năm sạp cây, được phép sử dụng tọa cụ, 


116 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


ngọa cụ bằng thảm cỏ, thảm cói không được dùng nhung, 
lụa, sâm, chăn bông, gối dài! Mỗi vị tỳ-khưu chỉ có ba y, 
một bát, thừa y bát là phải xả cho vị khác, xả vào kho bảo 
quản cho vị đến sau! Y cũ rách không được quăng bỏ, phải 
giặt sạch để làm màn che gió, ngăn tường. Cũ rách quá nữa 
thì làm tắm lót chân, làm khăn lau nên nhà...Y tăng-già-lê (y 
ngoạ!), không được quá dày do lót bông, lót dạ, chỉ nên 
dùng để đắp, làm sao để đừng ấm quá mà cũng đừng lạnh 
quá! Cắt may y và màu y phải tuân thủ quy định chung. 
Kiếm rễ cây, thân cây nhuộm màu, không được nhạt quá 
như màu cọng rơm mà cũng không được sậm quá như màu 
cánh gián... Bát sắt, bát gỗ sờn tróc là phải tìm cách xông 
khói nhuộm lại... Đức Phật cho phép chư ty-khưu được nhận 
lời mời của thí chủ thọ trai tại tư gia. Riêng tôn giả Maha 
Kassapa và các vị tỳ-khưu thọ đầu-đà bậc thượng, bậc trung, 
bậc hạ thì được tùy nghi tìm chỗ độc cư, từ rày không bị 
ràng buộc bởi sinh hoạt của giáo đoàn, ngoại trừ khi có 
Sangha (Tăng-g1à) triệu tập! 

Mỗi mỗi lời giáo giới của đức Phật, tôn giả Sãriputta ghi 
nhớ không bỏ sót một điều nào! Các thời pháp, cũng vậy, 
bất kỳ ở đâu, với ai, giờ nảo, tôn giả đều lắng nghe, tư duy, 
chiêm nghiệm; lúc cân, ngài có thể giảng giải lại, rất rộng 
rãi, mạch lạc mà vẫn không rời cái căn bản, cái cốt tủy! 

Suốt một tuần lễ, các vị hoàng thân Mahãnäma, Ananda, 
Bhaddiya, Kimbila, Anuruddha, Bhagu, Channa và cả 
Devadatta từ Koliya sang đặt bát cúng dường đức Phật và 
Tăng chúng. Thế rồi, đức Phật thuyết pháp, dành cho họ 
suốt ba buổi chiều. Và hôm nào cũng thế, họ thay phiên 
nhau hỏi từ điểm sơ cơ nhất của giáo pháp, cho đến cả 
những khái niệm ở ngoài ngôn ngữ, tức là những pháp siêu 
thế! Họ cũng hỏi đến những lãnh vực siêu hình, các khả 
năng thắng trí mà một sa-môn có thể thành tựu được. Đức 
Phật không phải lúc nào ngài cũng trả lời một cách mà băng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 117 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


nhiều cách! Do trí vô ngại giải, khi thì ngài trả lời tức khắc 
thăng vào câu hỏi; khi ngài trả lời bằng cách hỏi ngược lại; 
khi thì ngài trả lời băng cách giảng giải câu hỏi cho rộng, 
cho sâu thêm; thỉnh thoảng ngài 1m lặng hoặc sử dụng một 
vài năng lực huyền nhiệm. Khá nhiều lần, đức Phật lại Ø1aO 
trọng trách ấy cho tôn giả Sãriputta! Và đến lúc này, các ông 
hoàng mới thật sự kinh ngạc về trí biện tài thông tuệ, tầm 
kiến văn uyên bác cũng như ngôn ngữ lưu loát của vị nghe 
nói là đại đệ tử! Bây giờ thì sự kiêu căng, ngã mạn không 
còn nữa vì họ chợt hiểu rằng, dù họ học, nghe cả đời cũng 
không thê so sánh được với vị tôn giả cánh tay phải của đức 
Phật! Tuy nhiên, cái dòng máu cứng đầu của Sãkya đã tiềm 
mật, lưu liên, âm ỉ nhiều đời kiếp: Họ vẫn chưa chịu quy y! 

Hai tháng sau, trước khi từ giã Kapilavatthu để trở về 
cho kỊp an cư mùa mưa ở Trúc Lâm, đức Phật đã thuyết một 
thời pháp quan trọng đến cho đức vua và cả triều đình. Đây 
cũng là thời pháp nhằm giải thích các câu hỏi còn tồn đọng 
trong tâm trí mọi người. 

Đức Phật mở giọng trầm hùng, vang vang như tiếng 
chuông ngân: 

- Đầu tiên là nói về chính sách trị dân! Phải nói răng 
không có một chính sách trị dân nào trên thế gian này được 
gọi là toàn hảo, là tốt đẹp cả! Tại sao vậy? Vì khi hoạch định 
chính sách, các triều đại đã xác lập thế lưỡng phân đối đãi, 
bị quy định trong phạm trù: người cai trị và kẻ bị trị! Khi có 
người cai trị và kẻ bị trị thì sự xung đột, bất bình đẳng trong 
xã hội sẽ nây sinh! Đấy là sự thất bại thứ nhất với nghĩa nhị 
nguyên triết học! 

Tiếp nữa, người cai trị, tức là thành phân lập định chính 
sách, họ ra sao? Họ có đạo đức chân thực? Có nghiêm minh, 
trung chính? Có một đời sống hiền thiện, mẫu mực? Hay họ 
chỉ là những con người luôn bị chi phối bởi xan tham, sân 
hận, si mê, ích kỷ, đầy đặc khát dục, tham vọng danh lợi và 


115 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


quyên lực? Có thể nào một chính sách tốt đẹp, toàn hảo lại 
có thể được sinh ra từ một tập thể, mà, nhân cách chưa được 
tốt đẹp, chưa được toàn hảo mọi giá trị nhân văn và nhân 
bản? Đấy là sự thất bại thứ hai với nghĩa tương quan duyên 
khởi tục thể - mà khi nói sự thật ra - thì đụng chạm đến 
nhiều người, đụng chạm đến thành phần cơ cấu của tập cấp 
lãnh đạo của mọi thê chế chính trị trên trái đất này! 

Vậy thì thưa chư vị, con người đẻ ra chính sách; con 
người là nhân tố quyết định còn chính sách là cái tương sinh, 
tương thuộc, phụ tùy! Giáo pháp mà Như Lai đã giác ngộ và 
tuyên thuyết là từ con người, bởi con người và cho con 
người, tức là trở về với nhân tố quyết định cho sự toàn hảo, 
tốt đẹp của mọi chính sách! Một con người đã giải thoát mọi 
ô nhiễm từ nội tâm đến ngoại cảnh, không còn bị đắm chìm, 
ràng buộc bởi những cám dỗ của cuộc đời thì luôn luôn đem 
đến an vui, hạnh phúc cho mình và cho người khác! Những 
con người như vậy, trong hội chúng của Như Lal, không 
phải chỉ một trăm, hai trăm mà cả một ngàn, hai ngàn... và 
sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai! Những con người 
như vậy, họ hiện ở đây, ở bên chư vị, ở trong cuộc đời này, 
đang mặc y, đang khất thực, đang ăn, đang uống và đang 
thở! Họ siêu thế, xuất thế mà vẫn tại thế giữa mặt đất này! 
Vậy, nếu lập ngôn là một, là hai - đều bất khả! Đấy là sự 
thực, cụ thể, có thê sờ nắm được, chứ không phải lý luận 
trừu tượng, mơ hồ của những luận thức đa biện, phân lập! 

Chư vị là những bậc thức giả, trí giả nên Như Lai cũng 
nói chuyện như nói với những bậc thức giả, trí giả! Một 
chính sách được gọi là toàn hảo, tốt đẹp với nghĩa tuyệt đôi 
thì không thể có mặt giữa trần gian tương đối. Nói cách 
khác, các sứ giả của Như Lai, những con người đã giải thoát 
ây, nếu họ lãnh đạo, lập định chính sách, cai trị muôn dân thì 
sự toàn hảo, tốt đẹp kia cũng trở thành tương đối, giới hạn 
mà thôi! Lực cản ở đây cũng lại chính là con người với biệt 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 119 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


nghiệp, với cộng nghiệp cùng với những tâm địa xấu tốt lẫn 
lộn từ muôn thuở! Tuy nhiên, điều ấy lại trở nên không 
tưởng vì kẻ đã giác ngộ, giải thoát rồi thì ngay chính ngôi vị 
Chuyên luân Thánh Vương, họ cũng không làm! Đây là sự 
thất bại thứ ba theo nghĩa những giá trị tương đối tại thế! 

Thưa chư vị, hiện tượng sinh, trụ, diệt của vạn hữu cũng 
như nội tâm rút ra định luật vô thường và vô ngã của chư 
pháp! Vậy nên, bản chất bất toàn, bất ôn định, bất như ý, bất 
toại nguyện... là sự thật không thể thay đổi được! Trong cái 
thế gian tương đối ấy, cái được gọi là giá trị, là toàn hảo, là 
tốt đẹp luôn luôn được hiểu là chỉ một giai đoạn, một thời 
kỳ, một gợn sóng vừa an trụ lại vừa diệt mất! Cái gọi là an 
vui và hạnh phúc của chúng sanh trên đời này cũng mong 
manh như thế đây! Người lãnh đạo, người lập định chính 
sách tối thiểu cũng phải có được trí tuệ ấy, sau đó, tối thiểu 
cũng có đầy đủ mọi phâm tính cần và đủ của nhân tính, nhân 
văn và nhân bản! Và chính con người ấy, nhờ trí tuệ và đạo 
đức tương đối của mình, họ soi sáng cho chính sách; và TÔI, 
chính sách sẽ soI sáng cho con người, cho mọi người khác! 
Nói gọn lại, người lãnh đạo, lập định chính sách, tối thiểu 
cũng phải có tam quy, ngũ giới, khá hơn nữa, họ hành thập 
thiện, thọ trì bát quan trai giới thì quốc độ ấy sẽ thanh bình, 
hạnh phúc! Và khi mà như vậy thì chắng cần dùng những 
sáo ngữ như thương dân, vì dân, vị tha, bác ái hoặc những 
tuyên ngôn với những mỹ từ cao khiết nhưng chỉ còn là 
những chiếc vỏ rỗng, hoa hòe, diêm dúa, lấp lánh chữ nghĩa 
đề mị dân, để quảng cáo từ đầu đường đến xó chợ! 

Thời pháp lột trần tâm địa con người của Đức Phật có 
thê tạo phản ứng nghịch, nhưng không, ai cũng chăm chú 
lắng nghe. 

Đức thân vương Amittodana, thân phụ của Ananda phát 
biểu: 

- Hay lắm! Đây là con đường đức trị! Là chính sách với 


120 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


mười vương pháp của các đức Chuyển luân Thánh vương 
mà đức Thế Tôn đã minh thuyết thật cao siêu, quảng bác và 
vô cùng mới lạt Tri ân đức Thế Tôn, chúng tôi đã được mở 
rộng kiến văn! 

- Chẳng phải chỉ là mở rộng kiến văn mà thôi đâu! Thân 
vương Sukkodana, thân phụ của Mahãnãma tiếp lời - Kiến 
văn là cái vỏ ngoài! Tâm và trí tôi giờ đã được bừng sáng ra! 
Chính trị, chính sách là cái cớ, chính đức Phật đã nói cho 
chúng ta thây rõ mối tương quan ấy! Chính con người có tu 
tập, tùy từng cấp độ thành tựu của họ mới quyết định được 
an vui và hạnh phúc trên đời này! 

Một vị quan đại thân ngôi ở phía xa, phát biêu: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chăng có lời nói nào của ngài mả 
chúng tôi không thâm thía lúc suy gầm! Tại thế và xuất thê, 
chúng tôi hiểu rồi! Con người tương quan duyên hệ với 
chính sách: Con người tốt lành đẻ ra chính sách tốt lành, 
chính sách tốt lành làm cho con người tốt lành, cả hai vốn 
tương quan, tương hỗ, tương thuộc. Cái này đẹp, cái kia mới 
đẹp! Đấy là sự thật bất ly, bất dịch hoán! Chúng tôi hiểu rồi! 

- Tuy nhiên, còn một câu hỏi ở ở trong tâm quý vị nữa - 
Đức Phật nói - Đây là tất cả thanh niên xuất gia đều sông đời 
độc thân thì vấn đề duy trì huyết thống, vẫn đề tồn tại của 
quốc độ, của nhân loại sẽ được giải thích như thế nào? Thật 
ra, chư vị không cân phải lo xa như thế, vì không bao ĐIỜ CÓ 
cái sỐ lượng ' “tất cả” ấy đâu, không phải ai cũng xuất gia 
được đâu nêu không có duyên căn từ nhiều đời! Các sa-môn 
trong giáo hội của Như Lai bao giờ cũng là thiểu số; và 
chính nhờ cái thiểu số ấy, có một đời sống trong lành và 
hiền thiện, tạo nhân tố tích cực để duy trì và phát triển các 
giá trị tỉnh thần cho thế gian này, mà thiếu nó, tức là khi cái 
xấu, cái ác lan tràn thì nhân loại sẽ diệt vong! 

- Chúng tôi hiểu! Vậy, giáo pháp của đức Thế Tôn còn 
liên hệ đến việc thịnh suy của một triều đại? 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 121 


HOÁ ĐỘ QUYÉN THUỘC 


- Đúng vậy! Đức Phật nói - Nó còn là điều kiện quan 
trọng trong những điều kiện khác về lẽ thịnh suy ấy! Một 
quốc độ muốn được hùng cường, giàu mạnh, muôn dân sống 
an lành, hạnh phúc thì phải hội tụ đây đủ bảy điều kiện sau 
đây. Thứ nhất, là người dân thích tụ họp đông đảo, vui vẻ 
với nhau, tức là biết tương thân, tương ái; đến với nhau, nhìn 
nhau bằng con mắt thiện cảm! Thứ hai là lúc nào cũng sống 
với nhau trong tinh thần đoàn kết: Đoàn kết lúc hội họp, 
đoàn kết trong công việc, đoàn kết trong mọi bốn phận và 
nghĩa vụ, đoàn kết để vươn đến các lý tưởng cao đẹp! Thứ 
ba là tại vương triều, các nhà lãnh đạo không nên ban hành 
những đạo luật mới, có tính cách chỉnh sửa, thay đôi hoặc 
chống nghịch các giá trị đạo đức truyền thống. Thứ tư là 
phải biết kính trọng, tôn trọng các bậc trưởng thượng, các vị 
bô lão; và phải nghe những lời dạy bảo kinh nghiệm, khôn 
ngoan của các vị ây! Thứ năm là phải biết tôn trọng nữ giới; 
nghĩa là đàn bà, con gái trong quốc độ không bị sống trong 
nô lệ, bị cưỡng bức hoặc bị ép buộc trong hôn nhân cũng 
như trong gia đình! Thứ sáu là phải biết duy trì tông miêu, 
xã tắc; phải biết làm cho vẻ vang tông miêu, xã tắc; không 
được xao lãng những nghi thức cô truyền đã được tiền nhân 
tôn trọng. Thứ bảy, phải biết tạo cơ duyên, bảo bọc, hộ độ, 
hỗ trợ nhiệt tình cho giáo pháp, cho các vị A-la-hán hoằng 
pháp, khiến cho những ai chưa đến sẽ muốn đến; và những 
ai đã đến, đã sông ở đây đều được an lành, an toàn. Như vậy, 
trong bảy điều kiện, điều kiện thứ bảy là quan trọng nhất, vì 
nó bao hàm sáu điều tiên dẫn! Có điều kiện thứ bảy thì sáu 
điều kiện kia càng được củng cô, tăng trưởng, thịnh mãn! 

Sau thời pháp ấy, hội chúng rất thỏa mãn. Khi đức Phật 
ra về, họ bàn với nhau, là mỗi gia đình dòng tộc Sãkya nên 
lựa chọn lấy một người xuất gia trong giáo pháp của ngài! 
Do vậy, suốt một tuần lễ sau đó, con cái hoàng gia, quý tộc 
đến xin xuất gia tỳ-khưu khá nhiều. 


J5 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


Các Ông Hoàng 
Quý Tộc Ra Đi 


Suốt hai tháng về thăm quê hương, tuy công việc hoăng 
hóa không được thành công rực rỡ cho lắm nhưng đức Phật 
cũng đã đặt được một nền móng vững chắc! Như một luồng 
gió mới thôi qua kinh thành Kapilavatthu cổ xưa, những thời 
pháp của đức Phật đã bắt đầu thay đôi một số tư duy cũ kỹ 
của giới cấp lãnh đạo về vẫn đề trị an. Các giá trị tinh thần 
cũng như các quan niệm vui, khô xưa nay đều phải được 
đánh giá lại! Đạo đức bản thân và vấn đề thiện ác cũng phải 
được nhìn ngăm từ bên trong, nội quán, bởi phản tỉnh, bởi 
những dấy khởi từ tâm niệm! 

Những ông hoàng bạn cũ thuở xưa của đức Phật, họ 
không nóng nảy, không vội vã khi thấy con cháu dòng họ 
Sakya xuất gia. Họ nhiêu lần gặp nhau, nhiều lần thảo luận, 
đặt lại vẫn đề nhân sinh, các định thức giá trị qua những thời 
pháp được nghe từ đức Phật. Họ đã mất ngủ nhiều đêm, thao 
thức, trăn trở rồi thấy rõ đời sống vinh hoa, phú quý, ngũ 
dục thật không nghĩa lý gì! Niềm vui nào cũng mau qua, 
mau chán; và thường sau đó thì đối diện với cái rỗng không, 
vô vị! Lại đi tìm sinh thú mới, lạc thú mới rồi lại buôn, lại 
chán, lại rỗng không! Họ nhớ lại từng dáng đi, từng nụ cười, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 123 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


từng ánh mắt của đức Phật... và họ càng xác quyết là ngài đã 
tìm ra, tìm được niềm an lạc vĩnh cửu, là sự an lạc không có 
điều kiện, sự an lạc không có các đối tượng khả ái, khả ý từ 
bên ngoài. Nó tự có một mình, độc lập, không phụ thuộc 
không gian và thời gian! Nó là cái gì vậy? Mà đức Phật đã 
có nó và hầu hết chư tỳ-khưu, hội chúng đệ tử của ngài cũng 
có nó! 

Hoàng tử Änanda là người muốn khởi tâm xuất gia đầu 
tiên, tìm đến rủ Anuruddha cùng đi. Khi thấy Anuruddha dễ 
dàng chấp thuận thì Mahanãma, vị quan đại thần đương triều 
được đức vua Suddhodana trọng dụng, là anh ruột của 
Anuruddha, ngăn em lại: 

- Em phải ở nhà vì cha mẹ thương yêu em nhất! Em lại 
còn trẻ trung, thanh xuân, chưa lập gia đình, tương lai tốt 
đẹp đang còn ở phía trước. Việc xuất gia hãy để cho anh, 
anh là người đã quá mệt mỏi chuyện gia đình và chuyện 
quan trường lắm rồi. Hãy để ưu tiên việc xuất gia ấy cho 
anh, em nhé! 

Anuruddha cười ha hả: 

- Anh có nói nhằm không đấy! Chính anh là người đang 
đảm nhận trọng trách quốc gia đại sự! Chính anh là người 
đang bận bịu chuyện gia đình, vợ con! Anh ra đi thì những 
gánh nặng kia biết quăng bỏ cho ai hả? 

Quan đại thần Mahãnãma nín lặng. 

Anuruddha đến xin thân mẫu nhiều lần nhưng bà một 
mực từ chối, sợ con trai mình, vốn chỉ biết ăn chơi không 
kham nổi đời sống khổ hạnh của các sa-môn! Thấy 
Anuruddha dọa tuyệt thực, dọa tự tử, bà tìm cách chối từ rất 
khéo: 

- Thôi được rồi! Nếu con đã cương quyết như thế, mẹ 
cũng cho đi, nhưng với một điều kiện... 

- Mẹ cứ nói! 

- Con hãy chịu khó đến gặp quan tổng trấn Bhaddiya! 


124 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


Nếu Bhaddiya đồng ý xuất gia, mẹ sẽ cho con xuất gial 

Thân mẫu Anuruddha nêu điều kiện ấy tưởng là sẽ ngăn 
được con trai vì bà đơn giản nghĩ răng, quan tổng trấn 
Bhaddiya tiếng tăm lừng lẫy, danh vọng, địa vị, sự nghiệp 
trùm lấp một phương; và nghe đâu, vừa mới hứa hôn với 
một công nương tài sắc vẹn toản thì lẽ nào lại bỏ tất cả để đi 
xuất gia được! Quả thật, họ tuy gặp nhau nhiều lần, thảo 
luận giáo pháp nhiều lần; và đồng ý với nhau hầu như toàn 
diện vê giáo pháp diệt khổ của đức Phật, nhưng nếu 
Anuruddha muốn thuyết phục Bhaddiya đi xuất gia là 
chuyện không đơn giản một chút nào! 

Sau nửa ngày đường dong ngựa, đến dinh liêu rộng lớn, 
nguy nøa, lầu cao lầu thấp, tòa ngang, dãy dọc của quan tổng 
trần; thấy tường rào mấy lớp, quân lính canh phòng nghiêm 
ngặt trong ngoài, người lui, kẻ tới tấp nập, rộn ràng đây đó, 
Anuruddha bần thần, dừng lại, chợt nghĩ đến điều kiện khó 
khăn của mẹ! 

Được quân canh và quân hầu kính cân thông báo, 
Bhaddiya bỏ công việc, tiếp bạn ngay như tiếp một vị 
thượng khách! Sau khi đãi đăng cơm nước, thấy khuôn mặt 
của Anuruddha râu rĩ, khó đăm đăm, trước sau không thốt 
một lời, Bhaddiya ân cân vả ái ngại hỏi: 

- Có chuyện gì vậy? Tại sao em có vẻ buồn quá vậy? 

- Tại anh cả đây! Anuruddha bây giờ mới nói, giọng hờn 
trách —- Tôi muốn theo đức Phật xuất gia tu học như các 
chàng trai Sakya khác, nhưng tại vì anh, tại vì chức quan 
tổng trần của anh nên tôi đã không đi được! 

Bhaddiya cả cười: 

- Tại sao lại có chuyện lạ lùng đến thế? Tôi cản trở em 
hồi nào? Nếu em muốn xuất gia thì tôi sẽ tìm đủ mọi cách 
cho em được thỏa nguyện nữa là khác! 

- Thật thế nhé! Anuruddha sáng mắt ra, cười vui, đưa 
ngón tay phải ra, móc ngoéo vào ngón tay của Bhaddiya như 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 125 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


bắt bạn phải nhận một lời hứa khả! Chắc chắn vậy nhé! 

Bhaddiya biết có chuyện gì đây, nhưng vốn tính tình 
phóng khoáng, cởi mở, chàng cũng vui theo niềm vui của 
bạn! Anuruddha kể tóm tắt chuyện của mình và điều kiện 
của mẹ đưa ra, rồi kết luận: 

- Như vậy, có phải vì anh mà tôi không được xuất gia 
không! Anh đã hứa giúp tôi bằng mọi cách thì cách duy 
nhất, tốt nhất, mau nhất là anh phải cùng đi xuất gia với tôi! 

Lời đã hứa tồi, Bhaddiya thây mình kẹt quá, kẹt cha mẹ, 
kẹt chức vị tông trấn và kẹt nhất là người vợ vừa mới hứa 
hôn! Thật ra, chàng cũng có dự định xuất gia vì thấy đời sa- 
môn như cánh chim giữa không rộng trời cao chắng dính 
mắc, bận rộn gì cả, nhưng không phải là bây giờ! 

- Thôi, bảy năm nữa nhé, tôi sẽ đi xuất gia cùng em! 

- Không được! Anuruddha lắc đầu - Bảy năm lâu quá! 

- Thôi, vậy thì ba năm. Ba năm đề anh thu xếp mọi công 
việc trong ngoài cho đâu ra đấy đãi 

- Cũng không được! Anuruddha lắc đầu nguây nguậy - 
Sự chết có chờ đợi ai được đâu! 

- Thế thì nhất định bảy tháng, chúng ta sẽ cùng đi! Ít ra 
cũng để anh có đủ thời gian trả lại quan tước, bàn giao chức 
vụ và thu xếp việc gia đình chứ! 

Thấy Anuruddha cũng không chịu, Bhaddiya đành đưa 
cái hẹn bảy ngày! 

Vui mừng, hớn hở, Anuruddha như bay trên lưng ngựa 
trở về kinh đô, sau đó, cùng với Ananda, cả hai đi rủ thêm 
Kimbila, Bhagu và cả Devadatta tại kinh đô Devadaha, nước 
Koliya nữa! Và ai cũng khó khăn, vất vả lúc thuyết phục gia 
đình, nhất là Ananda, nhưng do nhờ quyết tâm, họ được ra 
đi như ý nguyện! 

Thế rồi, bảy ngày sau, họ gặp nhau tại Đông cung của 
thái tử Devadatta. Sáng ngày, họ leo lên cỗ xe lớn bốn ngựa 
kéo do người thợ cạo thân tín của hoàng gia, là thanh niên 


126 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


Upäli cầm cương, theo đường lữ hành vượt biên giới 
Koliyal 

VỊ trời nắng nóng, biết đức Phật và hội chúng sa-môn đi 
chậm vả men theo đường rừng, có lẽ còn ân khuất đâu đó tại 
các thôn làng ngoại ô thành phố Mallã nên họ đã cho ngựa 
phi nhanh, hy vọng bắt kịp! Hai ngày sau, được biết đức 
Phật đang còn ở tại làng Anupiyã, chỉ còn cách mây xóm 
nhả ven đường là tới; họ xuống xe, cởi bỏ hoàng bào cùng 
các món châu ngọc điểm trang, trao cho người thanh niên 
thợ cạo Dpall, rỗi nói rằng: 

- Bạn là người chân thực, trung tín mà từ lâu chúng tôi 
được biết nên chúng tôi đã cố ý nhờ bạn đánh xe đến đây! 
Bây giờ chúng tôi chỉ giữ lại một tâm áo và y bát để theo 
Phật, sông đời xuất gia vô sản, bần hàn, vậy chiếc xe bốn 
ngựa này, tất cả tư trang tư dụng này, chúng tôi xin tặng bạn 
để làm vốn liếng sinh nhai! Hãy cô gắng sống đời trong lành 
và hiền thiện! 

Sau khi sáu ông hoàng đi khuất sau lùm cây, thanh niên 
Upäli nước mắt đoanh tròng, ôm mớ châu báu mà đứng 
sững! UpalI tự nghĩ: “Họ tốt quá! Họ giảu sang vương giả là 
thế, nhưng chức tước, địa vị, danh vọng, quyền uy, châu 
báu... họ đã quăng bỏ đi như mớ giẻ rách! Còn mình là gì? 
Một tên thợ cạo tầm thường, đủ ăn đủ mặc bấy lâu là nhờ ân 
đức của hoàng gia! Cái gì cũng không có cả thì ôm níu cái 
øì, mê đắm cái gì mà không chịu vứt bỏ, ra đi xuất gia như 
họ?” Sáu chiếc vương bào rơi xuống đất, một đồng châu báu 
rƠI ra, sáng lóc, chấp chóa đủ màu sắc dưới ánh mặt 
trời!“Chính cái này đây, trân bảo này đây, đống răn độc này 
đây mà lòng tham con người phát sanh — Upäli nghĩ tiếp - 
Rồi cái được gọi là hạnh phúc do thỏa mãn ngũ dục kia sẽ đi 
liền theo đau khổ, nước mắt lẫn những hiểm họa khôn lường 
khác! Giả sử mình mang đồng này vệ, thì mọi người sẽ nghĩ 
răng mình là một tên giết người cướp của; ít hơn thế nữa 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 127 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


cũng là một tên lường gạt, trộm cắp. Pháp luật quốc gia sẽ 
không dung thứ cho ta đâu! Trên đời này, biết còn bao nhiêu 
người tin vào những lời nói thật?” 

Upäli dẫu sanh thuộc giai cấp hạ tiện, nhưng chảng 
thông minh, sáng đạ, giải quyết sự vụ rất nhanh. Vì biết 
ngựa quen đường cũ nên Upali tháo ngựa ra khỏi xe, tháo 
cương ra khỏi ngựa, lây roi, quất nhẹ cho ngựa trở về đường 
cũ! Còn châu báu, Upali gói thành sáu gói khác nhau, cứ đi 
một đoạn, chàng móc lên cảnh cây, thầm mong cho ai là 
người hữu phước sẽ sở hữu được tài sản vô chủ này! Xong 
xuôi, thở một hơi dài, Upäli nhằm hướng ngôi làng Anupiyã, 
ra sức chạy... 

Xế chiêu, lúc các ông hoàng đang ngồi nghỉ ngơi dưới 
gốc cây thì Upäli bắt kịp; chàng hồn hến kê lại tâm sự và ý 
nghĩ của mình trước đồng hoàng bào và châu báu; sau đó là 
cách giải quyết chúng như thế nảo... 

Bhaddiya cười ha hả: 

- Thế là ông bạn cũng muốn xuất gia, tốt, tốt! 

Devadatta hơi nhăn mày: 

- Ông là Sudrã... 

- Không sao! Anuruddha xen lời - Đức Thế Tôn từng 
dạy rằng: Trăm con sông dâu tên gọi khác nhau, nhưng khi 
vào biên, hòa với biển chỉ được gọi chung là biển. Cũng vậy, 
chúng ta dầu tên tuôi, giai cấp, địa vị khác nhau; nhưng khi 
xuất gia rồi thì hòa nhập với Tăng đoàn, sống với Tăng 
đoản, cùng chung trong một biến lớn là giáo hội của đức 
Tôn Sư! 

Ai cũng gật đầu, mim cười, khen phải! 

Sau một đêm gối đất nằm sương, cảm nhận thấm thía 
đời sống không cửa, không nhà của hội chúng thánh hạnh, 
họ đi vào làng Anupiya và gặp được đức Phật. Thật ra, đức 
Phật đang tạm cư ở đây ba ngày, vừa thuyết pháp cho cư dân 
trong vùng, vừa có ý chờ đợi họ! 


128 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


Sau khi đảnh lễ đức Phật, họ trình bày ý nguyện lên 
ngải, đồng xin xuất gial 

Ananda thưa: 

- Xin đức Thế Tôn hãy cho Upäli xuất gia trước để 
chúng đệ tử phải xem cậu ta như một vị sư huynh; lợi ích 
thứ nhất là nhằm xóa bỏ sự kỳ thị giai cấp, lợi ích thứ hai là 
dập tắt cái tính tự cao, tự đại của dòng dõi hoàng gia Sakya 
và Koliyal 

Đức Phật lặng yên chấp thuận. Mọi việc đã được chuẩn 
bị sẵn. Lễ xuất gia thọ giới tỳ-khưu cho Upäli và sáu nhân 
vật quan trọng của hoàng gia được diễn ra rất dị giản. Thể là 
Upäli Ananda, Devadatta, Bhaddiya, Kimbila, Bhagu, 
Anuruddha được tôn giả SãrIputta ân cần hướng dẫn cách 
mặc y, mang bát, cách trì bình khất thực, cách thọ thực và cả 
cách đi đứng ngồi nằm của một sa-môn khất sĩ trong giáo 
hội của đức Tôn Sư. Còn đức Phật thì dạy họ những pháp sơ 
cơ về cách hành trì tu tập, một vài căn bản về định và tuệ! 

Được gặp lại các ông hoảng quen biết, Nanda vui mừng 
lắm; và có lẽ vui mừng nhất là Rahula! Tỳ-khưu Nanda, từ 
khi xuất gia đến nay, không hề tìm thấy niềm vui, luôn luôn 
buôn bực, sầu khổ vì nhớ nhung vị hôn thê xinh đẹp, nảng 
luôn luôn hiển hiện trước tầm mắt, khi đi đứng ngồi nằm, và 
cả trong giác ngủ chập chờn, mộng mị! Thấy các ông hoàng 
vương giả, cao sang tột bực đồng một lúc đến xuất gia, 
Nanda cảm thấy như mình được an ủi một phân nào! Sa-di 
Rãhula thì tâm lý đơn giản hơn, được gặp lại nhiễu người 
quen thân; và a1 trong họ cũng yêu thương mình cả, nên cậu 
cảm thây mình không còn lẻ loi, cô độc nữa, mà ngược lại, 
thây thân thiết và âm áp vô cùng! 

Đức Phật biết tất cả chuyện gì xây ra ở nơi nội tâm của 
mỗi người, nhưng ngài chỉ giáo giới chung chung răng: Lộ 
trình đi đến nơi giác ngộ, giải thoát, luôn thường trực chiến 
đấu với chính mình, với ma quân, phiền não; không phải dễ 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 129 


CÁC ÔNG HOÀNG QUY TỘC RA ĐI 


dàng, êm ái như bước trên tâm thảm nhung đâu! Phải để ý 
coi chừng từng bước chân, từng hơi thở! 

Hôm sau, đức Phật thông báo lên đường, rời ngôi làng 
Anupiyä, hướng đến kinh thành Vesäli! 

Đường xa, bộ hành vất vả, khá thương cho chú bé 
Rãhula dầm sương, dãi nắng, gối cây, năm đất đã mười mấy 
ngày rồi. Tôn giả Sãriputta đã để tâm dành mọi tiện nghi có 
thể, chăm lo cho vị sa-di tí hon này từng ly, từng tí! Tỳ-khưu 
Nanda cũng đặt biệt quan tâm đến cháu của mình nên lúc đi 
bát có gì ngon thường mang đến san sẻ; ngay tâm y đấp, 
Nanda cũng phủ ấm cho Rahula! Bây giờ, lại có thêm 
Ananda, Anuruddha nữa, Rãhula cảm thấy như mình được 
đùm bọc, chở che trong vòng tay thân thuộc của hoàng gia; 
cậu nói cười liễn thoắng, vui vẻ! 

Chừng mươi ngày sau thì đến ngoại ô Vesäli, đức Phật 
và hội chúng trú tại rừng Mahavana; ngài cũng ở lại đây ba 
hôm đề thuyết pháp cho cư dân trong vùng, rồi từ đó, lần hồi 
qua sông Gaủga, về đến Trúc Lâm kịp an cư mùa mưa. 


130 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


MÙA AN CƯ THỨ BA 
(Năm 5S8§Š trước TL) 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 131 


ÔI! HẠNH PHÚC QUÁ 


Ôi! Hạnh Phúc Quá! 


Nghe tin đức Phật trở về, tôn giả Moggallãna cùng các 
vị trưởng lão như AssajI, Yasa, NadIkassapa, CGayakassapa... 
đồng đến đảnh lễ và vẫn an sức khỏe của ngài. Rồi sau đó, 
lần lượt chư tỳ-khưu trong tu viện và lác đác các nơi tìm 
đến; đức Phật phải mất hết mây ngày để giáo giới, nhắc nhở 
nếp sông kỷ cương, phạm hạnh. Đức vua Seniya Bimbisara 
cùng hoàng hậu Videhi và một số quan cận thần vui mừng 
đến đảnh lễ Phật và thăm hỏi chuyến về thấm quê hương của 
ngải. Thấy các ông hoàng Sãkya xuất gia, đức vua rất cảm 
động, hoan hỷ; ông cũng đặc biệt nắm tay, ân cần, bịn rịn 
chú sa-di Rahula! Khi đức vua gợi ý muôn cúng dường bất 
kỳ loại tứ sự nào, Rahula đều lắc đầu từ chối, bảo là đời 
sông sa-môn lẫy tri túc và thiểu dục làm hạnh phúc! Nghe 
vậy, đức vua vừa ái ngại, vừa kính trọng vừa thương cảm, 
chạnh nghĩ đến con trai của mình, hoảng tử Ajãtasattu, 
không biết được mấy phần nhận thức chín chăn của Rãhula! 

Chương trình an cư kiết hạ năm thứ ba tại Trúc Lâm 
được hai vị đại đệ tử và các vị trưởng lão hoạch định rồi đệ 
trình lên đức Phật, ngài không bồ sung gì thêm, chỉ lưu ý 
dành nhiều thì giờ để giáo giới các vị tân tỳ-khưu! Riêng 
đức Phật, ngài đã mất trọn nửa tháng, vào các buổi chiều để 


132 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


ÔI! HẠNH PHÚC QUÁ 


thuyết giáo, hướng dẫn cặn kẽ thiền định và tuệ quán cho 
nhóm quý tộc Sãkyal 

Các tỳ-khưu quý tộc dòng Sãkya, ban đầu thật là khó 
khăn khi thích ứng với đời sống mới; nhưng qua một tháng 
sau, ai cũng tìm được sự an lạc, thảnh thơi! Đức Phật biết 
được sự diễn tiễn trong đời sống tu tập của họ nên bao giờ 
ngài cũng thuyết những bài pháp hỗ trợ đúng lúc, đúng thời! 

Tỳ-khưu Bhaddiya, sau khi nắm đề mục từ đức Thế Tôn, 
ông tinh cần tu tập. Đêm kia, ngồi dưới gốc cây, đi sâu vảo 
định, ông cảm nhận một niềm phúc lạc vô biên chưa hề có ở 
trong đời, hoan hỷ quá, ông thốt lên: 

- “Ôi! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá!” 

Lúc ấy, trời khô ráo, dưới ánh trăng mờ, nhiều vị tỳ- 
khưu hành thiên gần đấy, nghe được, biết là lời ' 'cảm thán” 
của vị cựu tổng trấn danh uy một thời! Họ tưởng rằng, vị tân 
tỳ-khưu Bhaddiya không kham nối cuộc sống cơ cực của sa- 
môn, tưởng nhớ đến đời sống ngũ dục xa hoa vương giả cũ, 
nên trình lại với đức Phật, mong nhờ ngải quan tâm sách 
tần! 

Chiều hôm sau, sau buổi pháp thoại, đức Phật nói với 
Bhaddiya: 

- Có phải thế không, này Bhaddiya! Đêm hôm qua, trong 
lúc thiền tọa, ông đã bất giác thốt lên:“Ôi! Hạnh phúc quái 
Hạnh phúc quá!” Điều ấy là đúng sự thật hay không đúng sự 
thật? 

- Quả đúng như thế, bạch đức Thế Tôn! 

- Tại sao ông lại thốt lên cảm hứng ngữ như thế, hãy 
trình bảy lý do ây cho hội chúng củng nghe! 

- Bạch đức Thế Tôn! Hơn mười mấy năm làm tông trấn, 
cai quản suốt cả vùng lãnh thổ phương Bắc Sãkya, đệ tử đã 
từng thao thức trăn trở ngày đêm. Bên ngoài thì giữ yên lãnh 
thỗ, đánh đẹp các toán thổ phỉ hung bạo; bên trong thì làm 
thế nào cho dân chúng có được cuộc sống bình yên, cơm no, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 133 


ÔI! HẠNH PHÚC QUÁ 


áo âm! Tuy nhiên, giàu sang, phú quý và quyền lực có thể 
làm cho tâm địa con người dễ sinh ra hư hỏng: do vậy, thù 
trong, giặc ngoài làm cho đệ tử luôn luôn nơm nớp lo sợ 
mặc dầu quân túc vệ canh gác suốt ngày đêm! Kế cả các vị 
quan thân tín nhất cũng phải đề phòng! Phản trắc, láo lường, 
đục khoét của công, tham nhũng, hối lộ của giới chức thuộc 
quyền không những có thê nguy hại đến tính mạng của đệ tử 
mà còn nguy khốn cho cả vương quốc! Sợ hãi, bất an là tâm 
lý thường trực! Phiền não, lo lắng, nghi ky luôn chập chờn 
trước mắt như một ám ảnh, ngày cũng như đêm! 

Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử đi xuất gia không phải do tự 
nguyện mà dường như bị ép buộc bởi lời hứa với vương tử 
Anuruddha! Tuy nhiên, vì uy đức của Thế Tôn, vì giáo pháp 
nhiệm mâu mà đệ tử được nghe, vì cảm mến tâm hồn thánh 
thiện của Anuruddha nên đệ tử đã khăng khái phất tay từ bỏ 
tất cả! Đêm hôm qua, giữa nửa khuya thanh văng, đệ tử cảm 
nhận một sự thanh thản chưa từng có ở trong đời! Ngồi một 
mình, đệ tử thây rõ, mình chăng có gÌ để mất, chẳng có gì để 
sợ, chăng có gì phải quan tâm, lo lắng, đề phòng! Hoàn toản 
rỗng rang, thanh bình và tự tại! Với ý nghĩ như vậy, đệ tử đi 
vào thiền định một cách dễ dàng, đi vào các tầng thiền một 
cách ôn định, vững chắc! Thế rồi, các trạng thái hỷ, lạc, nhất 
tâm chúng tắm mát, no đầy thân tâm của đệ tử làm cho đệ tử 
cảm nhận sâu sắc, tế vi, thậm mật hạnh phúc của thiền 
duyệt! Chính lúc ấy, không dừng được, đệ tử đã thốt lên cảm 
hứng ngữ kia, đã làm cho huynh đệ phiền lòng, làm cho đức 
Thế Tôn phải quan tâm, đệ tử cảm thấy mình có lỗi vậy. 
Kinh xin đức Thế Tôn và đại chúng cho đệ tử được sám hối! 

Sau lời tự sự gan ruột của tỳ-khưu Bhaddiya, hội trường 
chợt yên lặng như tờ! Ai cũng nhìn vị cựu tổng trần bằng tia 
mắt kính trọng và đầy thiện cảm! 

Đức Phật mở lời tán thán: 

- Ông hoàn toàn không có lỗi, mà ngược lại, câu chuyện 


134 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


ÔI! HẠNH PHÚC QUÁ 


này cần phải được tán dương và kế lại cho nhiều người 
nghe! Để cho mọi người cùng thấy rằng: Quyền lực, danh 
vọng, địa vị chỉ đem đến lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ! 
Và chỉ có đời sống khước từ, xả ly, vô sản, bắn hàn, độc cư, 
thiền định mới đem đến an bình và hạnh phúc thật sự! 

Thời gian sau, nhờ miên mật công phu, gia công thiền 
quán, tỳ-khưu Bhaddiya đắc được Tam minh, làm xong 
những việc cần phải làm của sa-môn hạnh! Trong lúc đó, tỳ- 
khưu Ananda chứng được quả vị Nhập Lưu; tỳ-khưu 
Anuruddha có được Thiên nhãn thông: ty-khưu Kimbila và 
Bhagu đắc A-la-hán quả; tỳ-khưu Devadatta không đắc 
thánh quả nào nhưng lại đắc được Ngũ thông! Riêng tỳ- 
khưu Upäli, người thợ cạo không đắc được gì cả, nhưng 
luôn được đại chúng khen ngợi vỀ Oai nghĩ, cử chỉ; tôn trọng 
các điều học được chế định một cách nghiêm túc, không có 
một khiếm khuyết nào về giới hạnh! 

Vậy là tất cả họ đã đặt được những bước chân an toàn và 
vững chắc trên mảnh đất của giáo pháp! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 135 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


Thần Y 
JTvaka Komaärabhacca 


Yên tâm vì đại chúng bây giờ đã có hai vị đại đệ tử và 
các trưởng lão chăm sóc, hướng dẫn, đức Phật thường ôm 
bát ngoạn du đây đó. Nơi ngài thường đến ở trọn ngày là núi 
Linh Thứu hoặc các hang động sườn núi phía nam thành 
phối Thường thì đức Phật hay đi một mình, tối, ngài dùng 
thần thông trở lại Trúc Lâm. Đôi khi mưa ĐIÓ suốt mây 
ngày, ngài cứ ở mãi trong các hang động, nhất là động Lợn 
Rừng, an hưởng định Diệt thọ tưởng. Có những ngày mát 
mẻ, chư tỳ-khưu các nơi tìm đến để nghe những pháp thoại 
ngăn gọn, đôi khi là cả một thời pháp dài! 

Trên đường đi và về, lên hoặc xuống núi Linh Thứu, đức 
Phật thường nghỉ chân tại vườn xoài mát mẻ và xanh tươi ở 
bên vệ đường. Đây là vườn xoài của vị lương y Jivaka 
Komãrabhacca nổi tiếng của kinh thành Rãjagaha. 

Đức Phật có ý đợi chờ nhân duyên chín muôi để gặp gỡ 
một người, một nhân vật đặc biệt quan trọng. Đấy là đại 
danh y, là thân y Jivaka Komarabhacca. Vả chăng, tăng 
chúng càng ngày càng đông, nhiều bệnh tật sẽ phát sanh, nếu 
không có một lương y giỏi thì sẽ trở ngại vô cùng cho sự tu 
học của họ. 


136 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


Câu chuyện về Jïvaka Komarabhacca là như sau. 

Cách đây hơn hai mươi năm về trước, tại kinh đô 
Rãjagaha này có một cô kỹ nữ tải sắc vẹn toàn. Không biết 
bao nhiêu là vương tôn, công tử quý tộc say đắm tìm đến 
cận kể hoa nguyệt cùng hân thưởng tài nghệ cầm ca của 
nàng. Giá một đêm phong lưu là một trăm đồng tiền vàng 
Kahäpana, người ta cũng không tiếc. Nàng tên là Sãlavat. 

Rồi chuyện gì xây ra thì nó tự nhiên xây ra. Thời gian 
kia, cô kỹ nữ có thai. Sợ là sẽ bị ễ khách, nàng tìm cớ cáo 
bệnh, trốn mọi người để dưỡng thai nhi. Đủ tháng đủ ngày, 
một đứa bé trai ra đời. Để cho rảh tay rảnh chân, cô kỹ nữ đã 
sai đặt đứa hài nhi trong cái giỏ tre rồi quăng bỏ tại một 
đóng rác bên vệ đường. 

Hôm ấy, hoảng thân Abhaya đi chầu vua từ sáng sớm, 
nhìn thấy một bầy quạ bu quanh chiếc giỏ thành một vòng 
tròn rất là lạ lùng, bèn cho quân hầu đến xem. 

- Cải gì ở đó vậy? 

- Là một đức trẻ, thưa hoàng thân! 

- Thế nó còn sông không? Hoàng thân hỏi. 

- Dạ, còn sống (JTvati)! Quân hầu trả lời. 

Sau khi biết là một hài nhi còn đỏ hỏn bị ai bỏ rơi, hoàng 
thân Abhaya tự nghĩ:“Đứa trẻ này được bầy quạ bảo vệ xung 
quanh thì quả là không đơn giản chút nào! Kiếp trước chắc 
nó đã từng bảo vệ sự sống cho nhiều người nên kiếp nảy, dù 
bị bỏ rơi bên đường, vẫn được đàn quạ bảo vệ sự sống? Biết 
đâu, nó là hiện thân của một nhân cách phi phàm?” 

Thế rồi hoàng thân cho đem về cung, sai vú nuôi chăm 
sóc tử tế, nhân thể, do quân hâu bảo là còn sống (JTvati) nên 
ngài đặt tên cho trẻ là Jivaka. Cũng do được hoàng thân 
Abhaya quan tâm nuôi dưỡng nên mọi người gọi là Jivaka 
Komarabhacca. 

Lớn lên, Jivaka đặc biệt thông minh, khôn ngoan nhưng 
ưu tư quá sớm. Nó đọc được từ trong đôi mắt của mọi người 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 137 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


nửa như thương cảm, nửa như kỳ thị; dường như nó không 
phải là dòng dõi vương giả, quý tộc! Nó nghi ngờ xuất thân 
của chính mình. Hôm kia, nó đánh bạo hỏi hoàng thần 
Abhaya: 

- AI cũng có mẹ, tại sao con lại không có mẹ? Mẹ con là 
a1, thưa cha? 

- Ta cũng không biết! Hoàng thân Abhaya thành thật đáp 
- Nhưng ta rất thương con, ta xem con như con ruột vậy. 

“Thế mình rõ là đứa con hoang! Jvaka buôn rầu, tự nghĩ 
- Vậy mình không thể sống mãi trong cung phủ giàu sang, 
quý phải này với sự thương hại của mọi người. Phải tự lập! 
Phải kiễm một nghề để tự mưu sinh!” Vài năm sau, mặc dầu 
đang theo học lớp học của hoàng gia, Jivaka không ngớt suy 
nghĩ để lựa chọn cho mình một nghề nghiệp mưu sinh thích 
hợp. Duyên đã đến, Jïvaka quen biết với một ông thầy thuốc 
thường hay đến chữa bệnh cho vương phủ. Vị ấy còn khiêm 
tốn nói là mình học nghệ chưa tính. Rồi mách cho Jïvaka 
biết rằng, ở phương bắc, cách đây mấy trăm do-tuần, tại 
quốc độ Gandhãra, thủ đô Takkasilã có trường đại học y 
khoa nỗi tiếng. Hãy chịu khó đến đây học trong mười năm 
mới trở thành thây thuốc giỏi được! 

Chí đã quyết, Jivaka dành dụm tiền bạc, trỗn nhà ra đi. 
Dãi nắng dầm sương, lang thang lếch thếch, JTvaka cũng tìm 
được nơi cân đến. 

VỊ giáo sư già sau khi nghe chuyện người học trò không 
có tiền đóng học phí, không có tiền ăn tiền ở, chăng được ai 
giới thiệu, nhưng thấy y đôi mắt rực sáng, ý chí nghị lực 
ngời ngời bèn chấp nhận cho theo học với điều kiện là phải 
chăm lo việc củi nước, vệ sinh cỏ rác sân vườn! 

Sụp lạy tri ân vị giáo sư già, Jĩvaka hứa hoàn tất mọi 
công việc được giao phó, đồng thời sẽ chăm chuyên học tập. 
Và quả đúng như vậy, Jivaka sớm trở thành một vì sao sáng, 
một người học trò kiệt xuất về trí tài cũng như về đức hạnh. 


13S Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


VỊ giáo sư nào cũng ngạc nhiên về sự tiếp thu nhanh nhạy 
kiến thức chuyên môn của người học trò ưu tú; đồng thời, họ 
còn sững sờ, bàng hoàng vì những suy luận, những trực cảm 
bẩm sinh chính xác từng bệnh lý như ở trong gan ruột của 
người ta vậy. Phải nói là Jivaka học một mà biết hai, biết ba. 
Thế là sau bảy năm học xong, học giỏi chương trình nội, 
ngoại khoa; sở đắc ưu việt nhất của chàng là chân bệnh, giải 
phẫu và bào chế dược thảo. Điều ai cũng kinh sợ và khâm 
phục người học trò này là trí nhớ; cả hăng ngàn cây thuốc, VỊ 
thuốc, tên gọi, được tính... chàng thuộc năm lòng, rồi còn 
nhận diện cây cỏ, rễ củ ngoài thiên nhiên chưa bao giờ sai 
trật. 

Ngày mãn khóa, JTvaka khiêm tốn hỏi thầy: 

- Mới bảy năm, con ngại nghề thuốc chưa tinh... 

VỊ giáo sư g1à mỉm Cười: 

- Vậy con hãy câm cái thuồng, từ đây đi ra phía ngoại ô 
Takkasilã, vuông vức chừng một do-tuần, nếu con thấy loại 
cây cỏ rễ củ nào không phải là thuốc thì con hãy đem nó về 
đây cho ta xem. Nhớ mang theo lương thực nhiều ngày! 

Một tuần lễ sau, Jivaka thất thêu trở về: 

- Bạch thầy, con đã rất công phu tìm kiếm, nhưng chăng 
thấy một cây cỏ nào không được gọi là dược phẩm; cái gì 
cũng là thuốc cả, thưa thây! 

- Đúng vậy, này con yêu! Nghệ của con đã tinh rồi đấy! 

Trìu mến nhìn người học trò trí tài nhưng khiêm nhu, 
hiền thiện, vị giáo sư già lần lưng lấy mấy đồng tiền vàng 
tặng làm lộ phí, với lời khuyến hóa sau củng: 

- Làm thầy thuốc giỏi phải có lương tâm nghề nghiệp; 
phải yêu bệnh, yêu người, yêu chúng sanh như bà mẹ hiền 
với đứa con một vậy, hãy ghi nhớ điều ấy! 

Đường trở lại quê nhà xa xăm diệu vợi. Mới đi được gần 
hai phần đường thì lộ phí đã hết sạch sảnh sanh; nhưng 
Jivaka không lo, chàng sẽ tìm cách chữa bệnh cho ai đó để 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 139 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


kiếm chút lương thực đi đường. 

Tại thị trấn Sãketa, có phu nhân của một vị triệu phú 
mang bệnh đau đâu đã bảy năm, không thầy thuốc nào chữa 
trị được; bao nhiêu vàng bạc châu báu lần lượt đội nón đi 
theo những ông thầy từ phương này sang phương khác. 
Jivaka đứng giữa phó đông, cất giọng lớn: 

- Tôi là thầy thuốc đây! Có ai trong thị trân này cần chữa 
trị những căn bệnh hiểm nghẻo không? 

Người ta mách chỗ ông triệu phú, JTvaka tìm đến. Thấy 
chàng trẻ quá, không ai tin. Sau rốt, JTvaka thuyết phục là 
hãy chữa bệnh cho lành trước đã, còn tiền bạc chút ít chỉ đó, 
tính sau. 

Sau khi quan sát sắc diện, bệnh tình (cũng vọng, văn, 
vân, thiết như Trung y vậy); Jï 1vaka chỉ xin chừng năm bảy 
muỗng bơ lỏng hòa với một số dược thảo mang sẵn rồi tìm 
cách cho đồ vào đường mũi, thông qua miệng phu nhân; 
chàng tự tin, nói: 

- Chứng đau đầu sẽ dịu ngay tức khắc thôi mà! 

Phu nhân triệu phú thấy bơ tràn miệng, bèn nhô bơ ấy 
vào vật đựng, căn dặn người tớ gái: 

- Con hãy thu hồi bơ lỏng này bằng cách lọc qua một lớp 
bông gòn. Nó có thể dùng để thoa chân hoặc đốt đèn còn 
được đấy! 

Jivaka nghe vậy, rầu rầu nghĩ bụng: “Ôi thôi, chăng nước 
non gì! Cho chí chút bơ bỏ đi ấy mà bả nảy còn tìm cách sử 
dụng, thiệt là kiết cóp vắt chày ra nước; mình còn hy vọng gì 
một chút công lao còm cõi nhỉ?” 

Bà triệu phú vừa được chữa trị xong, cảm giác cái đầu 
nhẹ hãng, sự đau đớn bảy năm trường, thoáng chộc đã tiêu 
tan, cứ ngỡ như giấc mộng. Sung sướng quá, bà ngồi dậy, nụ 
CưỜi rạng TỠ: 

- Hết đau đầu rôi! Đúng là phước quả bảy đời mới gặp 
được vị thần y trẻ tuổi nầy. Quản gia đâu, hãy đền trả công 


140 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


ơn một cách hậu hĩnh, không dám nói là thù lao, cho vị ân 
nhân của chúng ta. 

- Bao nhiêu thưa nữ chủ? 

- Bốn ngàn đồng tiền vàng Kahäpana! 

Jrvaka giật thót mình, tự nghĩ:“Hóa ra không phải là bà 
ta hà tiện, quả mình đã hiểu lầm. Các bậc triệu phú họ 
thường tiết kiệm, nhưng khi cần, họ rất hào phóng, rộng rãi 
nữa là khác”. 

Sau đó, cả nhà vui mừng đô xô lại. Con trai, con dâu 
cảm kích, vét hết tiền tích cóp để dành, biếu thêm tám ngàn, 
mừng cho mẹ mình đã lành. Ông triệu phú hề hả thưởng bốn 
ngàn, tặng thêm một chiếc xe ngựa, một tớ trai, một tớ gái 
nữa đề trả công lao trời biển. 

Về đến vương phủ, việc đầu tiên, chàng tìm gặp hoàng 
thân Abhaya, xin ông tha thứ cho lỗi lầm là bỏ nhà ra đi 
không xin phép, lý do là muốn tự lập nghiệp mưu sinh. Rồi 
chàng kể lại sự chăm chuyên học tập trong bảy năm qua, 
những gian lao, khô nhọc như thế nào... 

- Và đây là thành quả của con, thưa cha! Jĩvaka vập đầu 
nói - Con đã chữa trị được một căn bệnh hiểm nghèo chỉ với 
một chút bơ và một ít thuốc bột con đã tự pha chế. Phần 
thưởng của gia chủ: Mười sáu ngản đông tiền vàng 
Kahapana, chiếc xe ngựa, tớ tral, tớ gái, con xin dâng hết 
cho cha như là lòng thành sám hồi vậy! 

Hoàng thân Abhaya không những không chấp mà còn 
thành thật mừng vui cho chàng, ông nói: 

- Con đã thật sự khôn lớn, trưởng thành, này Jivakal Ta 
đã tha thứ cho con rồi! Con hãy sử dụng số vàng ấy để mua 
một khu vườn, làm một căn nhà, sau đó, dùng nghề nghiệp 
chơn chánh của mình để giúp đời, cứu người! 

Lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra mắc bệnh âm 
sang, tức là một loại mụt nhọt cứ rò ri hoài mủ và máu 
(bhagandalabadha) rất khó chịu. Các lớp vải choàng vừa 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 141 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


mới thay liền bị lắm lem máu mủ. Các vương phi được vua 
sủng ái được dịp chọc ghẹo vui: “Lúc này, chúa công đã đến 
kỳ kinh nguyệt, rồi cũng sẽ sinh con như chúng thiệp vậy!” 
Các quan ngự y dẫu đã dùng phương này và thuốc khác 
nhưng thảy đều vô năng! Đức vua rất hỗ thẹn, tâm sự điều 
ây với hoàng thân Abhaya. Sau đó, JTvaka được gọi vảo 
cung: rồi chỉ với một ít thuốc bột giấu ở những đầu móng 
tay, chàng đã làm cho những mụt nhọt bất trị ây đều khô mủ 
và máu, ít hôm là lành hắn. 

Xiết bao cảm kích, đức vua cho mở kho châu báu, gọI 
năm trăm cung nga thể nữ trang điểm đây đủ lên đầu tóc, cô 
và fay của môi người. Tổng cộng số nữ trang ây chính là 
phân thưởng mà đức vua hiến tặng cho vị thân y. 

Jivaka nhìn đống châu báu, tâm không động, chàng nói: 

- Hạ thần không dám thọ nhận số châu báu vượt ngoài 
khả năng tài nghệ có được. Chỉ xin đại vương ban cho một 
chức tước xứng hợp với nghẻ nghiệp nuôi mạng của mình là 
tốt rồi! 

Nghe nói vậy, đức vua càng sinh tâm quý trọng, bổ 
nhiệm cho chàng được làm quan, đứng đầu các quan ngự y, 
nhận bỗng lộc của triều đình. Từ đây về sau, Jivaka chỉ có 
nhiệm vụ săn sóc sức khỏe cho đức vua, hoàng hậu, vương 
phi, thái tử, công chúa; và sau này còn có thêm đức Phật và 
Tăng chúng ở Trúc Lâm tịnh xá mà đức vua rất tôn phục và 
kính trọng. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều trường hợp đặc 
biệt, Jïvaka phải chữa bệnh cho một số đối tượng khác. 

Viên thị trưởng kinh thành RaJagaha có người bạn thân 
là một gia chủ đại triệu phú, đau đầu đã mây năm, tất cả mọi 
thuốc thang đều bất lực. Gần đây nhất, sau khi thăm bệnh, 
một vị lương y nổi danh từ chối vàng bạc, không dám chữa 
trị, vi thấy rõ, trong năm ngày nữa, gia chủ sẽ chết. Vị lương 
y nổi danh khác, cũng từ chối, bảo rằng, bảy ngày nữa gia 
chủ sẽ châu trời! Tin đồn vị tân quan ngự y trẻ tuổi chữa 


142 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


bệnh cho vua như thần đến tai viên thị trưởng. Thương bạn, 
vả, còn nước còn tát, viên thị trưởng vào khân cầu đức vua, 
nhắc đến công đức của vị gia chủ đại triệu phú đối với kinh 
thành bấy nay, nhất là đối với người nghèo, mong vua 
thương tình cho phép quan ngự y chữa trỊ cho. 

Jrvaka được lệnh vua, cụ bị y dụng cùng một số thuốc 
gói, bột, hoàn bỏ vào tay nải đến nhà người bệnh. Sau khi 
xem xét, hỏi han bệnh tình, lắng nghe diễn biến bệnh cùng 
cách chữa trị của các thầy thuốc trước đây, JTvaka nói: 

- Không phải là vô phương cứu chữa đâu, bệnh có thể 
lành được, thưa gia chủ, nhưng với một số điều kiện hơi khó 
khăn... 

VỊ đại triệu phú đôi mắt sảng TỠ: 

- Nếu lành được, điều kiện gì tôi cũng xin khứng chịu. 

Vì muốn thử lòng, Jrvaka hỏi với nụ cười nhẹ: 

- Ví dụ thù lao? 

Ông đại triệu phú khăng khái nói: 

- Tất cả tài sản, ruộng vườn, vợ con, tÔi tớ... øÌ cũng 
được hết, nêu bệnh lành. 

- Thôi, chuyện tiền bạc để đấy đã. Việc này mới quan 
trọng: Gia chủ có đủ sức chịu đựng không? Ví dụ như gia 
chủ có thể nằm một bên hông trong suốt bảy tháng chăng? 

- Nếu lành bệnh được, tôi sẽ cô gắng! 

- Chưa hết đâu. Còn hông bên kia nữa, cũng phải nằm 
yên bảy tháng như thê. 

- Tôi cũng có thể. 

- Còn nữa! Chàng tiếp lời - Gia chủ còn phải chịu khó 
năm ngửa bảy tháng nữa, được không? 

- Được! 

J1vaka đưa lên một ngón tay: 

- Giữ lời hứa đấy nhé! 

- XIn vâng! 

Giao kèo, cam kết như vậy xong, JTvaka mời tất cả mọi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 143 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


người ra ngoài, chỉ giữ lại người con trai của gia chủ, nhờ 
lây dây cột chặt chân tay của người bệnh xuống giường. Sau 
khi cho bệnh nhân uống một loại thuốc chỗng giảm đau, 
Jivaka lấy y cụ gồm dao, kéo, kim chỉ, sát trùng chúng cũng 
bằng một loại thuốc nước. Nhờ người con trai giữ chặt đầu, 
Jivaka lấy con dao giải phẫu, rạch làn da đầu, đưa con dao 
tách một góc sọ não. Do máu chảy, chàng gảy một đầu 
móng tay, một loại phấn vàng bay ra, cầm máu tức khắc. 
Lách cây kìm, nâng võ não, nhìn sâu vào phía bên trong, 
chàng lẫy một cây kìm khác, nhọn và dài, lần lượt gắp ra hai 
con sâu lăn tăn, một to một nhỏ. Rất thiện xảo, rất nhanh 
nhạy, JTvaka cho khép hai mảnh sọ lại, bôi vào đấy một loại 
thuốc mỡ; lật làn da đầu trở lại y cũ rồi lấy kim chỉ khâu lại 
vết thương, bôi thêm một lần thuốc mỡ nữa. Tay rửa máu 
me xong xuôi, chàng lấy cây kim nhỏ chỉ vào con trùng lớn, 
nói: 

- Bậc danh y thứ nhất nói, gia chủ năm ngày nữa sẽ chết, 
vị ấy đã nói đúng, vì con trùng lớn nảy, năm ngày nữa là nó 
sẽ đục khoét vào tận trung khu não bộ. Rồi chàng chỉ vào 
con trùng nhỏ hơn, nói tiếp - Bậc danh y thứ hai nói bảy 
ngày nữa gia chủ sẽ quy tiên, cũng đúng luôn; vì con trùng 
nhỏ này, bảy ngày nữa mới ăn tới tâm não... 

Mọi người đã được phép vào thăm. Sau khi thấy, nghe 
mọi sự, ai cũng kinh dị. 

Có người hỏi: 

- Thầy có biết tại sao có hai con trùng lại nằm trong 
não? 

Jrvaka nói: 

- Cách đây chừng bốn năm, có lần ông đại triệu phú cỡi 
ngựa, bị té, đầu va đập vào chân ngựa, có hai con trùng từ 
nơi lông ngựa đã bám vào chân tóc, rồi chúng đi lần vảo bên 
trong, xuyên vỏ não rồi ăn dân vào não. Đây là trường hợp 
hy hữu. 


144 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


- Đúng thế! Con trai triệu phú xác nhận - Sau lần té ấy, 
non một tháng sau là cha tôi mắc chứng bệnh đau đầu. 

Jrvaka giải thích: 

- Bệnh gia tăng chậm, nhưng càng theo thời gian, càng 
đau nhức đữ dội vì càng lúc càng đi sâu vào não! 

- Đúng thế! Con trai triệu phú lại gật đầu - Đến năm thứ 
tư này thì dường như không còn chịu nồi! 

Jivaka đều đều tiếp: 

- Mỗi tháng chỉ có tám lần đau. Vì nửa tuần trăng, mỗi 
con trùng chỉ ăn hai lần no, sau đó chúng năm ngủ. Khi 
chúng ngủ thì bệnh nhân yên hàn vô sự! 

Mọi người kính phục quá, tán thán: 

- Ôi! Đúng là có thần y xuất hiện trên đời rồi! 

Bệnh nhân đang nằm ngủ yên, người quay về phía hông 
mặt. JTvaka bảo với mọi người trong gia đình: 

- Phải làm sao giữ yên tư thế năm như vậy trong bảy 
tháng mới lành bệnh được. Chỉ nên cho ăn cháo gạo lứt 
loãng và muối trộn mè đen cùng với số thuốc tôi đã bào chế 
sẵn. 

Jivaka chào mọi người, ra về. Bảy ngày sau, chàng trở 
lại thăm bệnh nhân. Vị gia chủ than phiền: 

- Tôi chết mất, thầy thuốc ơi! Tôi chẳng thể nào nằm 
như thế này trong bảy tháng được! 

- Vậy tại sao gia chủ lại hứa? Ngài nuốt lời sao? 

- Thật không dám thể. Nhưng tôi đã không thể chịu 
đựng được nữa rôi! 

Trầm ngâm một chút, Jrvaka chợt gật đầu, có vẻ thông 
cảm: 

- Thôi được! Vậy gia chủ có thê nằm nghiêng phía hông 
trái bảy tháng vậy. 

Người con trai thay đối thế năm cho cha, Jivaka đưa 
thêm một số thuốc đã bào chế rồi ra về. 

Bảy ngày sau, đến thăm, bệnh nhân lại áo não than phiền 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 145 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


là cũng đã hết sức chịu đựng, JTvaka giả vờ cau mày một lát, 
sau đó, đông ý cho nằm ngửa nhưng cũng phải bảy tháng. 

Bảy ngày nữa, Jivaka lại ghé thăm, gia chủ đại triệu phú 
lại than phiền như cũ, chàng cáu gắt: 

- Chăng lẽ nào cả ba lần ngài đều thất hứa mà không hồ 
thẹn? 

Vị đại triệu phú quay mặt ngoảnh đi, trông bộ dạng rất 
tội nghiệp. Chợt nhiên, JT1vaka cười ha hả, nói lớn: 

- Thôi, ngồi dậy đi, ngài hoản toàn lành bệnh, khỏe 
mạnh rôi đấy! 

Nghe thế, nửa tin nửa ngờ, vị đại triệu phú từ từ ngôi 
dậy, nhè nhẹ đưa tay sờ đầu thì thấy mọi vết cắt trên não đã 
liền lạc như cũ, chăng còn đau đớn gì nữa; ông cảm giác 
sung sướng, nhẹ bưng, thần hồn như bay tít lên tận thiên 
đường. Nhưng ông còn bàng hoàng, ngạc nhiên: 

- Thầy bảo bảy tháng, bảy tháng, bảy tháng... nhưng rõ 
ràng là mới có hai mươi mốt ngày?! 

- Phải, tôi phải nói như vậy. Tôi biết chỉ cần hai mươi 
mốt ngày là vết thương sẽ liền da, nhưng phải cam kết khó 
khăn nhiều tháng như thế, ngài đại triệu phú mới chịu năm 
yên được đúng với thời gian yêu cầu chứ! 

Xiết bao cảm kích, cả gia đình sụp xuống lạy tạ, tri ân. 
Jvaka lẫy tay ngăn lại, chàng nói: 

- Đừng làm tôi tốn thọ. Bây giờ, ngài đại triệu phú trả 
thủ lao cho tôi như thế nào đây? 

- Tất cả tài sản đều là của thây; và tô1, vợ con tôi sẽ làm 
tôi làm tớ cho thầy! 

Ân cần nắm tay vị đại triệu phú, chàng nói: 

- Tôi biết ngài sẽ giữ chữ tín, nhưng không cần thiết phải 
như vậy. Nghe nói, ngài có công đức rất lớn đối với nhân 
dân nghẻo khổ trong kinh thành này; với nhân quả ấy, lý ra 
tôi không dám đặt vấn đề thù lao. Tuy nhiên, tôi bây giờ là 
người của đức vua, đang phụng sự cho đức vua; vậy ngài 


146 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


hãy dâng biếu đức vua cái gì đó và tặng tôi cái gì đó như vật 
kỷ niệm là đủ rồi. Sống với nhau còn có cái tình, cái nghĩa 
nữa chứ! 

Cả nhà cảm động đến nghẹn ngào, rưng lệ. Sau đó, để 
biểu tỏ tâm lòng với vị vua nhân đức cũng như với chảng 
trai tốt bụng, vị đại triệu phú bắt ép chàng phải nhận trăm 
ngản đồng tiền vàng Kahäpana và đức vua cũng băng chừng 
ầy ngân lượng. 

Thế là danh tiếng của vị thân y tràn qua các vương quốc, 
tiểu quốc. Một vị triệu phú ở BaranasIĩ có người con trai 
thường hay chơi trò nhào lộn nên bị xoắn ruột. Suốt một thời 
gian dải không thể nuốt vào một chút cháo, một chút nước, 
lại còn bí cả đường đại tiêu tiện. Nhìn đứa con trai xanh xao, 
gây, ốm, chỉ còn trơ xương, chết dần chết THÒN; Và rồi thầy 
thuốc nảo cũng bỏ chạy, vị triệu phú thở văn, than dài. Hôm 
kia, danh tiếng của JTvaka tràn đến thành phố này; vị triệu 
phú hối hả thắng ngựa, tìm đến kinh đô Rãjagaha, nước 
Mãgadha, vào tận vương cung, khẩn thiết vập đầu xin đức 
vua cứu cho con trai thân yêu của mình. Thấy cũng thương 
tình, đức vua Seniya Bimbisära cho gọi JTvaka đến. 

- Thế nào, ngài trưởng ngự y? Bệnh như thế có cứu được 
không? 

Jivaka cần trọng hỏi han bệnh tình, rồi đáp: 

- Có lẽ dễ thôi, tâu đại vương! Nhưng phải quan sát, xem 
xét tận mắt mới quyết chắc, mây ngày, vị công tử kia mới ăn 
uống bình thường trở lại. 

VỊ triệu phú thở dài, nhẹ nhõm. 

Thế rồi, Jivaka lại theo xe về Bãrãnas1. Quan sát người 
bệnh một hồi, JTvaka mời mọi người ra ngoài, kéo màn cửa 
che kín, chỉ giữ lại người vợ để nhờ phụ giúp một tay. Cũng 
tương tợ lần trước, Jïvaka bảo người vợ cởi áo cho thanh 
niên, rôi lấy dây buộc chặt chân, tay, đùi, ngực... vào cột 
nhà, chỉ chừa cái bụng trăng hếu. Soạn y cụ, lấy thuốc bôi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 147 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


làn da bụng, cho bệnh nhân uống một loại thuốc rỗi xắn tay 
câm con đao giải phẫu sắc lẻm, sáng lấp lánh. Người thanh 
niên và bà vợ tái mặt, run, sợ hãi... 

Jivaka mỉm cười trấn an: 

- Tôi cho uống thuốc giảm đau rồi, chỉ như kiến căn, 
đừng sợ! Còn nhanh hơn mô gà, mồ vịt nữa đấy! 

Rồi với bàn tay thiện xảo, JTvaka nhẹ nhàng đưa lưỡi 
dao xuyên làn da bụng, rạch sâu một đường, vừa đủ cho bàn 
tay lọt vào. Tự nhiên như nhiên, vừa cười vừa nói, chàng thò 
tay vào bên trong lôi nắm ruột ra; rồi vừa đưa tay chỉ vừa 
giải thích cho người vợ trẻ: 

- Hãy xem chùm ruột của tướng công bà! Đây này, nó 
xoăn lại như sợi dây thừng như thế này thì làm sao chảy trôi, 
thông thuận được nước hồ, nước cháo! Nó xoắn nhiều vòng 
như thế này thì làm sao mà đại tiểu tiện? Chưa chết là may 
lắm rồi đó! 

Vừa nói, vừa chỉ trỏ, vừa đưa những ngón tay khéo léo 
như ảo thuật sắp xếp lại từng khúc ruột trên dưới cho đúng 
vị trí rồi đặt trở lại vào bên trong. Rồi, những ngón tay như 
có con mặt, không phí một sát-na nào, chàng lấy kim chỉ 
khâu vết thương, bôi một lớp thuốc mỡ bên ngoài, lau máu, 
lau tay sạch sẽ. 

- Xong rồi đây! Chàng nói - Nhờ bà chị làm phiền cởi 
dây trói, mặc áo lại cho công tử. 

Khi mọi người được phép vào thăm thì Jivaka đã đặt cho 
thanh niên năm yên trên giường, chàng nói: 

- Phải được giữ yên như thế, quan trọng nhất là vị trí cái 
bụng, đừng cho xê dịch! Chỉ nên cho ăn cháo loãng ba ngày, 
cháo đặc ba ngày; ngày thứ bảy ăn cơm được; và như thê có 
nghĩa là có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Còn cái trò 
chơi lộn nhảo kia thì khuyên công tử phải bỏ hắn đi, tái 
phạm, tôi không cứu nữa đâu! 

Rồi chăng khách sáo gì, Jïvaka nhận lãnh mười sáu ngàn 


148 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


tiền thưởng, về lại kinh đô với công việc cũ của mình... 

Và còn nữa, còn nữa, không biết bao nhiêu huyền thoại, 
giai thoại, truyền thuyết về ông quan ngự y Jïvaka! Đôi khi 
biết là tánh mạng của mình bị đe dọa mà chàng vẫn cứ cứu 
người, như trường hợp sau đây. 

Đức vua Pajjota nước Ujjenï nổi tiếng độc ác, bạo tàn 
nên được gọi là Candappajjota°) bị bệnh vàng da, nhưng các 
quan ngự y của vua bó tay bất lực. Phần thưởng nghìn vàng 
vẫn còn treo lơ lửng ở đây, nhưng chẳng có danh y nào dám 
thò tay năm lấy. Danh tiếng thần y Jïivaka Komarabhacca 
hôm kia bay đến tai vua. Với lễ vật trọng hậu, một đoàn sứ 
giả thăng xa mã lên đường, bệ kiến đức vua Seniya 
Bimbisära, quỳ lạy khẩn thiết, xin cho quan ngự y cứu đức 
vua của họ. 

Đức vua Seniya Bimbisara lắng lặng không hứa khả điều 
øì, sau đó, hẹn ba ngày sẽ trả lời. 

Gọi Jivaka đến, vua hỏi: 

- Học thuốc, khanh tâm đắc y thuật hay y đạo? 

Nghe câu hỏi nặng tợ ngàn cân, J1vaka giật thót mình, 
tuy nhiên, chàng trấn tĩnh rất nhanh. 

- Tâu đại vương! Thuật hay đạo cũng đều là y cả. Sở dĩ 
gọi thuật là vì phải dùng phương, dùng thuốc để đối trị, bố tả 
hay công thủ tùy nguyên nhân bệnh lý, cơ địa, mùa tiết... 
Nói cách khác, thuật, nó biến hóa vô cùng, vô biên giới 
nhưng đều gặp nhau một điểm là sử dụng ngoại công để trị 
liệu. 

- Thế còn đạo? 

- Đạo là tự mình cứu mình, tự mình chữa trị cho minh, 
không dùng ngoại công, chỉ sử dụng nội công, nội thủ... 

- Trầm hiểu! Nhưng cao nhất, tối thượng nhất của nội 
công, nội thủ là gì? 


t) Canda là đữ tợn, bạo tàn, hung dữ... 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 149 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


- Dạ thưa, là không làm gì cả, chỉ chú trọng hít thở để 
điều khí, điều tâm... 

Đức vua chợt cười ha hả: 

- Cái ông thầy thuốc con nít này nói cứ y như đức Phật 
nÓI Vậy. 

Jrvaka ngạc nhiên: 

- Hạ thần đã nghe danh tràn tai về sự sâu nhiệm của tư 
tưởng cũng như giáo pháp của đức Phật â ây, tiếc là chưa có 
địp diện kiến. Rồi hạ thần sẽ tìm gặp. Tại sao có sự trùng 
hợp ngẫu nhiên giữa y đạo và giáo lý thoát khổ, kỳ lạ đến 
vậy. 

Trầm ngâm một lát, đức vua hỏi tiếp: 

- Cứu người, có phân biệt người ấy là tốt, là xấu, là 
thiện, là ác không, hở JTvaka? 

- Dạ thưa không! Chỉ có bệnh, nguyên nhân bệnh, phải 
chấn trị cho hết bệnh với phương dược tùy nghi thế nào đó, 
tâu đại vương! Trong con mắt vả trong cái tâm của người 
thầy thuốc, là không có người mà chỉ có bệnh! 

- Nữa! Đức vua lại cười - Lại nói giống ông Phật con 
nữa rồi! 

Cứ để cho JTvaka thắc mắc, đức vua không giải thích, 
ngải kế lại cho chàng nghe về việc thỉnh cầu chữa bệnh của 
đức vua Pajjota, nước UjjenI, vốn là một kẻ độc ác, bạo tàn. 
Đến chữa bệnh cho ông ta thì sống chết khó lường. Tuy 
nhiên, cái sự việc ây, nhận hay không nhận, đức vua để cho 
Jivaka tự do quyết định. 

Rất tri ân đức vua đã có sự tôn trọng phải lẽ, JTvaka 
muôn thử tài nghệ của mình, sau khi hứa với đức vua là sẽ 
rất cần trọng, sẽ rât thận trọng! 

Nhìn thần sắc, tướng mạo của đức vua Pajjota, JTvaka, 
biết rõ bệnh và biết rõ cả tâm địa, chàng nói: 

- Đơn giản thôi, tâu bệ hạ! Nhưng chữa lành rồi, bệ hạ sẽ 
tái phát trở lại! 


150 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


Vua Pajjota trợn mắt: 

- Tại sao? 

Jvaka bạo gan, ướm thử: 

- Bệnh của bệ hạ là do gan nóng, khô; gan nóng, khô lại 
là do bệ hạ uống nhiều rượu, hay nóng nảy, hay giận đữ... 
Hạ thần còn ngại rằng, không chỉ có vàng da mà khí nóng cứ 
mãi bốc lên làm cho đôi mắt càng ngày cảng yếu, càng mờ 
đi; biến chứng có thể dẫn đến mù mắt! 

Vua Pajjota thấy ô ông thây thuốc nói đúng từ bên trong ra 
bên ngoài, việc mắt mờ cũng đã lờ mờ xuất hiện nên cứ hầm 
hừ, ầm è trong cô họng: lát sau, ông mới nói: 

- Cứ chữa lành bệnh cho ta đi, tái phát thì ta chịu, ngươi 
là thầy thuốc mà sao lắm lời đến thế, còn dạy khôn, dạy 
ngoan người ta nữa! 

- Nhưng thưa bệ hạ, thần nói đúng chứ? 

- Đúng! 

Jivaka không dừng lại, chảng tiếp: 

- Vậy thì nhất định là hạ thân sẽ chữa lành! Thuốc quý 
hiểm cả hằng trăm loại, hạ thần đi kiếm được, nhưng khó 
nhất là nước dẫn... 

- Nước dẫn gì? 

- Dạ thưa! Chàng chọc tức - Nước uống để dẫn thuốc đi, 
ví dụ như nước tiểu bò, nước tiểu khi... 

- Ta sẽ chém đầu ngươi! 

- Vậy thì nước ao hô, nước cống rãnh? 

- Ngươi không muốn sống nữa à? 

Chợt JTvaka cười ha hả: 

- Sau khi lành bệnh, một năm sau bệ hạ mới tái phát. 
Càng giận dữ chừng nào thì thời gian tải phát càng nhanh. 
Hạ thần muốn chọc giận bệ hạ, xem thử bệ hạ giận dữ đến 
cái cỡ nào, hóa ra còn có thể chữa trị được! 

Nói thế xong, Jivaka chậm rãi tiếp lời: 

- Thôi! Hạ thần sẽ dùng nước bơ lỏng đề làm thuốc dẫn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 151 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


vậy! 

Đức vua chợt giận dữ, vùng đứng dậy, quặc mắc: 

- Đấy là thứ mà ta rất cắm ky. Ta rất ghét. Ngươi mà sử 
dụng bơ lỏng, ta sẽ cho chặt ngươi làm ba khúc. 

Jivaka nghe ớn lạnh cả xương sống. Lát sau đã tìm ra 
giải pháp, chàng nói: 

- Vậy thì bệ hạ có dùng nước cam, vị cam, hương cam 
chăng? 

- Ứ, cái thứ đó thì được! 

Ngẫm nghĩ một hồi, đã có kế, chàng bèn đưa ra điều 
kiện: 

- Trong thời gian chữa trị, hạ thần cần đi tìm kiếm gấp 
rất nhiều loại thuốc quý hiễm xung quanh núi rừng ngoại ô 
kinh thành; vậy đức vua hãy cho phép hạ thần được tự đo ra 
vào các công thành bất cứ lúc nào; sử dụng bất cứ phương 
tiện nào được xem là thuận lợi nhất, nhanh nhất, cũng vì lợi 
ích tôi thượng cho bệ hạ! 

Đức vua gật đầu: 

- Điều kiện ấy thì ta chấp thuận, ta sẽ thông báo tức 
khắc. Nếu cần, ta còn cho phép ngươi sử dụng cả con voi 
thần Bhaddavatikã có thể đi năm mươi do-tuần trong một 
ngày. 

Sau ba ngày công phu chế biến các loại được thảo, trộn 
lẫn hương cam, vị cam trong một bát thuốc, JTvaka dâng lên 
đức vua: 

- Ngài uống bát thuốc này xong thì sẽ đồ mô hôi, ấy là 
triệu chứng giải độc đấy, sau đó nên nằm ngủ một lát. Bây 
giờ hạ thần xin cáo lui! 

Ra khỏi cung điện, JTvaka thăm hỏi đường đến trại nuôi 
voi, vừa đi vừa nghĩ: “Phương thuốc nảy duy nhất có hiệu 
quả, là lây bơ lỏng làm nước dẫn; vì đức vua có ác cảm với 
bơ nên ta đã dùng vị cam, hương cam đánh bạt mùi vị bơ ởi. 
Nhưng khi thuốc tiêu hóa vào bao tử, vào đường ruột, bơ bị 


152 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


đốt cháy sẽ sinh ra ợ hơi. Do ợ hơi, vua sẽ biết đấy là bơ chứ 
không phải cam. Độc ác, bạo tàn, độc đoán là bản tính cô 
hữu của ông ta; nghịch ý ông ta thì mình sẽ bị chém đầu, 
không chỉ là lời hăm dọa suông đâu. Vậy, bây giờ, tốt nhất, 
muốn bảo vệ cho cái tính mạng sâu kiến nhỏ nhoi của mình, 
ta sẽ chuôn nhanh qua bên kia biên giới!” 

Viên quản tượng đã có lệnh của đức vua khi biết đây là 
viên ngự y lừng danh, nên sẵn sảng trao voi thần, còn tìm 
cách chỉ bày cặn kẽ cách khiến voi, trị voi nữa! 

Ngủ đẫy một giấc, thức dậy, đức vua ợ hơi và cảm nhận 
mùi bơ nông nặc, rất khó chịu; ông hét toáng lên: 

- Quân bây đâu! Tên thầy thuốc xảo trá đâu rồi? Nó đám 
cho ta uống bơ lỏng! Hãy gọi y đến đây gấp cho ta trị cái tội 
hỗn láo! 

- Tâu bệ hạ! Quan cận vệ hớt hãi - Ông thầy thuốc ấy đã 
phi vun vút ra khỏi cửa cung bằng con voi thần 
Bhaddavatikã mất rồi! 

Đức vua mắt trợn ngược, võ long sàng, quát lớn: 

- Phải chém, phải chặt thành bảy khúc cái tên thầy thuốc 
nghịch tặc ấy! Hãy gọi nam nô lệ Kãka thân yêu của ta đến 
đây! 

Thanh niên Kãka nô lệ của vua vốn là dòng dõi phi 
nhân, có thể chạy nhanh như gió, mỗi ngày chạy được sáu 
mươi do tuần, hơn cả voi thần, nghe vua gọi liền đến trình 
diện. 

- Ngươi hãy ra sức thân võ! Vua phán - Đuôi bắt tên 
thần y quỷ quyệt ấy về đây cho ta, sẽ được trọng thưởng 
ngàn vàng. Nhưng hãy ghi nhớ điều này, ngươi đừng nhận 
bất kỳ thứ gì mà hắn giả vờ thân thiện trao cho; ở nơi móng 
tay, móng chân của hắn, xem chừng, chỗ nảo cũng phục 
kích sẵn thuốc độc cả đây! 

Kãka cúi đầu vâng dạ, lời vừa dứt thì cái bóng đã loang 
loáng ngoài xa, rồi sau đó, đôi chân thoăn thoát của hắn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 153 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


dường như lướt trên đầu cỏ. Giữa đường, gần thành phố 
Kosambi, thanh niên nô lệ Kaka gặp Jrvaka Komarabhacca 
đang nghỉ chân ăn uống nơi chiếc quán bên vệ đường. 

Kãka lễ phép nói: 

- Thưa thầy, đức vua bảo, kẻ nô lệ này phải bắt dẫn thây 
trở vê! 

Jivaka đã nghe danh tên nô lệ nầy rồi, biết sự việc gay 
cần rồi, nhưng chàng giả vờ phớt lờ như không có chuyện 
chĩ: 

- Ta biết. Nhưng này chú em, hãy chờ cho ta ăn chút gì 
đã chứ! Chú em cũng ăn đi! 

Kaka thật thà: 

- Kẻ nô lệ này không được phép thọ nhận bất kỳ thứ gì 
từ nơi ông thây thuốc cả! 

Lúc ây, Jrvaka đã ăn xong, rôi rất nhanh, rất thiện xảo, 
chàng gảy nhẹ móng tay, thế là một ít bột thuốc nâu vàng đã 
bay sang trái cây Amalaka. Chàng cầm một trái ăn và uống 
nước. 

- Chú em cũng nên ăn trái cây và uống nước rồi hắn lên 
đường! 

Thanh niên nô lệ Kãka chất phác suy nghĩ:“Thầy thuốc 
không trao gì, ta không nhận gì. Chỉ ăn trái cây trên bản và 
uông nước. Việc này chăng có gì là sai trái cả.” Bèn vô tư 
thò tay cầm một trái... 

Vừa cắn một miếng, vừa nhai tí chút, nô lệ Kãka đã xây 
xắm mặt mày, tay chân bủn rủn mất hết khí lực, y ngây đại 
đưa mắt nhìn JTvaka, nói thêu thào: 

- Kẻ nô lệ tội nghiệp nây có còn được mạng sống không, 
thưa thầy? 

JTvaka vỗ võ vai hắn, thân mật, mỉm cười: 

- Chú em là người tốt, ta không hại mạng sống của chú 
em đâu! Thuốc này chỉ để chú em thong thả ngôi đây chơi 
chỉ mây khắc thời gian thôi, đủ để cho ta qua khỏi bên kia 


154 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


biên giới. Sau khi cử động chân tay được rồi, chú em hãy ăn 
một bụng no, khỏi phải trả tiền cho chủ quán. Con voi 
Bhaddavatikãa ta cũng đã cho ăn no phành bụng, hãy mang 
nó về trả lại cho đức vua. Ta cũng nhờ chú em nói lại với 
ông vua răng, tên thầy thuốc xảo quyệt Jvaka luôn luôn đầy 
sán một bụng mưu ma, chước quỷ để đối phó với quỷ ma 
hung dữ; nhưng hắn chưa hại ai, hắn chữa bệnh như thần! 

Thế rồi, khi an toàn về lại Rãjagaha, JTvaka kế lại mọi 
chuyện cho đức vua Seniya Bimbisara nghe, ngài cười ha 
hả: 

- Tuyệt lãm! Này JTvaka! Mưu kế ấy tuyệt lắm! Đáng 
ghét thay cái loại người độc ác! Vua chợt ngâm ngợi rôi tò 
mò hỏi - Nhưng bát thuốc đánh tráo hương, đánh tráo vị ây, 
cái tên vua xấu xa, đê tiện kia có lành bệnh chăng? 

- Chắc chăn chứ, lành hăn chứ, tâu bệ hạ hiền đức! Thần 
đã nói là chỉ thấy bệnh, không thấy người kia mà! 

Mấy ngày sau, bệnh vàng da của đức vua đã đối sắc, 
ngày một hồng hào, ăn ngon, ngủ khỏe, đức vua vô cùng tri 
ân ông thầy thuốc giảo hoạt, cứng đầu, nhiều mưu kế, nhiều 
thủ đoạn khó lường. Nói chung là giỏi, rất giỏi... đáng khâm 
phục, đáng ngưỡng mộ! Càng nghĩ đến mưu chước quỷ 
quyệt của Jivaka, đức vua càng khoái, ông tức tốc sai sứ giả 
đến gặp JTvaka, nhắn rằng: 

- Hãy đến Ujjen để được trọng thưởng! 

- Thôi đi! Jivaka đáp - Ta nguyên rủa đức vua vô ơn của 
các ông! Nếu mà còn hung dữ, độc ác, bạo tàn... là ông ta đã 
tự giết mình đây, ta không cứu chữa nữa đâu! 

Thế đấy, đại lược con người Jivaka là như vậy đấy! Thật 
xứng đáng để bước vào giáo pháp của đức Tôn Sư. 

Riêng Jivaka Komarabhacca thì nghe danh đức Phật đã 
lâu, qua cửa miệng của đức vua, triệu thần cũng như các bậc 
thức giả, quần chúng... nên chàng rất kính trọng, rất ngưỡng 
mộ nhưng chưa có dịp hội diện ngài. Chàng rất tâm đắc ở 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 155 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


chỗ, đức Phật đã thuyết một loại giáo pháp, nghe nói là do 
ngài độc sáng, chưa hề có trong tư tưởng của các giáo phái 
truyền thông, gần gần đúng như nghẻ nghiệp của chàng: Nêu 
ra thực trạng của bệnh khổ, nguyên nhân của bệnh khổ, sự 
chấm dứt bệnh khổ và phương thuốc chữa trị bệnh khổ ấy! 
Như vậy, chính đức Phật là một vị đại lương y, chữa trị bệnh 
tâm thâm căn cô đề của chúng sanh! 

Mới đây, sau khi chữa lành bệnh âm sang cho đức vua, 
Jvaka được ngài chỉ định chăm sóc sức khỏe cho đức Phật 
và Tăng chúng. Vậy, Jvaka Komarabhacca cần yết kiến 
ngài để vẫn nghi một vài điều còn thắc mắc trước khi nhận 
thêm nhiệm vụ mới. 

Hôm đó, nhân duyên đã đến, Jivaka được gặp đức Phật 
ngay chính nơi vườn xoài của mình, đảnh lễ ngài xong, 
chàng hỏi: 

- Bạch đức Thế Tôn! Nội dung giáo pháp thoát khổ của 
ngài, tôi chưa có thì giờ, chưa dám hỏi đến. Tôi chỉ hỏi cái 
ngoài rìa! Nó như sau. Tôi nghe khá nhiều tin đồn đãi, loan 
truyền, không được hay cho giáo pháp, răng là nhiều súc vật 
đã bị giết vì ngài; và sa-môn Gotama tuy biết thế, vẫn dùng 
các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình! Chắng 
hay điều ấy có đúng chăng? 

- Này JTivaka Komarabhaccal AI nói vậy là không như 
chơn, không như thực, họ đã xuyên tạc lời nói của Như Lai. 
Chính Như Lai đã nói như sau: “Có ba loại thịt được thọ 
dụng, đấy là không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng 
con vật kêu rông đau đớn khi bị giết, không nghi ngờ con 
vật bị giết ấy là vì mình, bởi mình, cho mình! Không thấy, 
không nghe, không nghi, là ba loại thịt thanh tịnh (tam tịnh 
nhục) được thọ dụng, này JTvaka Komarabhaccal” 

- Vậy là chính xác, bạch đức Thế Tôn! JTvaka 
Komarabhacca có vẻ trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp — Tôi là 
một lương y, thường phải sử dụng cây cỏ rễ củ để chữa 


156 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


bệnh. Thảo mộc, chúng cũng có sự sông, nhưng tôi từng tâm 
nguyện rằng, khi làm như vậy là tôi không hại mình, không 
hại người, không hại cả hai! 

- Đúng vậy, này JTvaka Komarabhaccal Như Lai và đệ 
tử của Như Lai cũng bảo vệ nguồn nước, cây lá và cỏ xanh. 
Một vị tỳ-khưu sống đúng pháp và luật thì phải biết tôn 
trọng sự sống của muôn loài; do vậy, họ không được đảo, 
cuốc, bẻ cây, chặt cành; dù mâm sống nhỏ nhoI của một hạt 
cỏ, một vi sinh cũng không được xâm hại. Ngoài ra, ông 
cũng còn thấy rõ sự quan trọng của sự khởi tâm lúc hành 
động: và tốt hay xấu, lỗi lâm hoặc không lỗi lầm, nó nằm 
nơi chỗ tư tác, chủ ý, cô ý (cetanä) ấy? 

- Thế Tôn đã rất hiểu ý của tôi! JTvaka nói - Tôi chỉ nghĩ 
đến việc cứu người! 

Đức Phật mỉm cười nhìn vị lương y trẻ tuổi ra chiều thân 
thiện: 

- Là vị thây chữa bệnh thân, ông chú trọng nơi chỗ khởi 
tâm trong khi hành động. Như Lai là vị thây chữa bệnh tâm 
cho chúng sanh nên Như Lai phải khởi tâm cả ba thời: 
Trước khi, trong khi và sau khi đó nữa, này JTvaka 
Komarabhacca! 

Chàng lương y có vẻ ngạc nhiên: 

- Xin đức Thế Tôn cho tôi được nghe cao kiến? 

- Này JTIvaka Komarabhacca! Như Lai và đệ tử của Như 
Lai khi sống dựa vào một ngôi làng, một ngôi rừng, một thị 
trần hay thành phố nảo thì luôn biến mãn một phương, nhiều 
phương với tâm từ, tâm bị, tâm hỷ, tâm xả quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Thế rồi, khi đêm đã qua, mặt 
trời lên, Như Lai và đệ tử của Như Lai với trạng thái tâm vô 
lượng ấy đi trì bình khất thực bình đăng, tuần tự trước cửa 
mọi nhà, rỗng rang, tự tại, không hận, không sân, không hại 
mình, không hại người, không hại cả hai! Đấy được gọi là 
khởi tâm trước khi, ông có hiểu không, này JTvakal 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 157 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


- Tôi hiểu, thật là tuyệt vời! Vậy còn trong khi thì thế 
nào, thưa đức Thế Tôn! 

- Như Lai và đệ tử của Như Lai trong khi thọ thực, 
không hề nghĩ đến vật thực ngon bổ hoặc không ngon bồ, 
không cầu mong vật thực như thế này hoặc như thế khác, 
không tham đắm, không đam mê, không chấp trước; còn 
thây rõ vị ngọt, sự nguy hại và ý thức rõ rệt sự xuất ly chúng 
nữa! Trong khi thọ thực với tâm như thế, vị tỳ-khưu không 
hại mình, không hại người, không hại cả hai, có phải vậy 
không, này Jivakal 

- Quả thật là minh nhiên, bạch đức Thế Tôn! 

- Còn sau khi nữa, này JTivaka Komarabhaccal Như Lai 
và đệ tử của Như Lai thấy răng, với tứ vô lượng tâm cũng 
chưa đủ, với không hận, không sân cũng chưa đủ! Sau khi 
thọ thực xong, vị ấy tìm một góc rừng vắng, một gốc cây, 
một ngôi nhà trồng, an trú chánh niệm trước mặt, vị ây đ 
vào, đi ra các định, các thiền; sau đó dùng tuệ tr1, tuệ giác, 
tuệ minh; ông ta bứng nhỗ vô lượng tham sân, phiên não tùy 
miên, làm cho chúng không còn sanh khởi trong tương lai! 
Và như vậy thì, vị ấy trước khi thọ thực không có lầm lỗi, 
trong khi thọ thực không có lâm lỗi; và, sau khi thọ thực 
cũng không có lâm lỗi! Đây là hành trình làm ông thầy 
thuốc chữa bệnh tâm của Như Lai và đệ tử của Như Lai, nó 
không những không hại mình, không hại người, không hại 
cả hai mà còn lợi mình, lợi người, lợi cả hai nữa, này J1vaka 
Komarabhaccal 

Jivaka Komãrabhacca thốt lên: 

- Thật là tuyệt vời, bạch Đức Thế Tôn! Rồi chàng nói 
tiếp - Sự thọ thực như vậy là chơn chánh, nghiêm minh, 
phạm hạnh, không có ở đâu từ xưa đến nay ngoại trừ giáo 
pháp của đức Thế Tôn! Sự xuyên tạc của một số người do 
ganh ty danh vọng, do đố ky lợi dưỡng sẽ không có chỗ 
đứng trong tâm kẻ trí khi họ nghe được buổi pháp thoại tốt 


158 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


đẹp, viên mãn cả ba thời này! 

Đức Phật nói: 

- Dường như họ còn nói rằng, Như Lai đồng ý với sự 
hủy diệt, hoan hỷ với sự hủy diệt, đồng phạm với sự hủy 
diệt, ông có nghe người ta nói như thế không? 

- Thưa có, tôi có nghe! Jivaka Komarabhacca gật đầu — 
Tôi thì hủy diệt chúng vô tình hoặc được ghép vào tội danh 
hoan hý, đồng ý và đồng phạm! Đức Thế Tôn thì hủy diệt 
chúng hữu tình, cũng bị ghép vào tội danh hoan hỷ, đồng ý 
và đồng phạm như thế! 

- Thế ông có thấy mình có tội không, này JTvaka? 

- Dạ thưa không, bạch đức Thế Tôn! Chỉ những ai khởi 
tâm có ý hủy diệt, người ấy mới có tội! 

- Cũng vậy, này JTvaka Komarabhaccal Có năm phi 
công đức, năm nguyên nhân tạo tội mà người cư sĩ tại g1a, 
những người cúng dường vật thực đến cho Như Lai và đệ tử 
của Như Lai phải nên thấy rõ, biết rõ. Hãy dắt con thú này 
đi! Đây là khởi tâm có tội, là phi công đức thứ nhất! Khi con 
thú bị dẫn đi đến nơi lò mồ, nó bị kéo lôi, bị trầy cổ, nó sợ 
hãi, nhưng lòng người ta vẫn lạnh lùng, sắt đá, đấy là 
nguyên nhân, là phi công đức thứ hai! Hãy giết mô con thú 
này! Đấy là khởi tâm có tội, là nguyên nhân, là phi công đức 
thứ ba! Khi con thú bị giết, nó quăn quại, nó kêu rông, nó 
cảm thọ đau đớn với lệ máu, nhưng người ta vẫn nhẫn tâm 
thọc huyết, xẻ thịt, đấy là nguyên nhân, là phi công đức thứ 
tư! Sau khi tích lũy bôn nguyên nhân có tội ấy, bốn phi công 
đức ấy, người tại gia cư sĩ cũng dường món ăn ấy đến cho 
Như Lai và đệ tử của Như Lai, chính là nguyên nhân, là phi 
công đức thứ năm! 

Này JTvaka Komarabhaccal Như Lai không có hoan hỷ, 
không có tán đồng, không có chủ trương, không có khuyên 
khích những vật thực cúng dường nằm trong năm loại phi 
công đức ấy! Cúng dường như vậy là phi pháp, không đúng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 159 


THÂN Y JTVAKA KOMÄARABHACCA 


với chánh pháp! 

Còn như thể nảy nữa, Jivakal Trong thế gian tương đối, 
với bốn giai cấp có lợi dưỡng khác nhau, quan niệm khác 
nhau, có thói quen khác nhau về vật thực. Ví như giai cấp 
bà-la-môn chủ trương dùng ngũ cốc, rau trái, hoa quả; giai 
cấp sát-đề-ly chỉ thích dùng các loại thịt tươi sống, ngon bồ, 
rau trái quả thượng phẩm; giai cấp vệ-xá, có khá đông người 
giàu có, họ thọ dụng các loại thịt hoặc rau trái cũng không 
thua gì quý tộc đâu. Riêng giai cấp thủ-đà-la thì không có 
khả năng chọn lựa, cái gì rẻ, dễ kiếm thì dùng. Còn chiên- 
đà-la thì thức ăn vật uống của họ thì chỉ để mà tôn tại! Như 
Lai và đệ tử của Như Lai khi đi trì bình khất thực, phải giữ 
tâm bình đăng trước mọi giai cấp, trước mọi nhà, không kể 
giảu nghèo, sang hèn. Và chính vật thực kiếm được trong 
chiếc bát, thường đủ đại biểu cho mọi giai cấp trong xã hội! 
Ông nghĩ thế nào, này Jfvakal Giáo pháp của Như Lai, vì 
muốn giữ tâm bình đăng, thực hiện giáo pháp trung đạo, lấy 
giới luật làm thành trì, lẫy tâm ô nhiễm hoặc không ô nhiễm 
làm thước đo, lấy mục đích giác ngộ, giải thoát làm cứu 
cánh thì có nên đặt vẫn đề chọn lựa hay không chọn lựa? 
Hỏi tức là đã trả lời Do vậy, Như Lai chỉ cho phép chư ty- 
khưu tùy nghĩ thọ dụng rau trái, hoa quả, ngũ côc, tùy nghĩ 
thọ dụng ba loại thịt thanh tịnh: Không thây con vật bị giết, 
không nghe tiếng con vật bị giết, không nghi con vật bị giết 
ây là do mình! Như vậy, Như Lai không rơi vào cực đoan 
này, không rơi vào cực đoan kia, này Jivaka Komarabhaccal 

Cảm phục xiết bao lời dạy sáng tỏ đầu đuôi, thấy rõ gốc 
ngọn vẫn đề của đức Phật, lương y Jivaka Komãrabhacca 
quỳ năm vóc sát đất xin được quy y, làm đệ tử, bắt đầu học 
tập bồn phận của người cư sĩ tại gia. Và việc đầu tiên là 
chàng hoan hỷ cúng dường vườn xoài của mình để đức Phật 
và Tăng chúng tùy nghi sử dụng! 

Vài ba lần về sau, mặc dâu công việc ở hoàng cung khá 


160 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN Y JTVAKA KOMÄRABHACCA 


bận rộn, lương y Jïvaka Komarabhacca vẫn thu xếp được 
thời gian viếng thăm Trúc Lâm, nghe pháp và quan sát sinh 
hoạt của tăng chúng. Trong vài lần đàm đạo với đức Phật về 
sức khỏe chung của chư tăng, JTvaka nói rằng, đời sông hành 
thiền nhiều dễ phát sanh một số bệnh liên hệ do khí huyết 
thiếu lưu thông. Chàng mang đến một số dầu xoa bóp, thuốc 
nhuận tràng và hướng dẫn chư tăng cách bấm một số huyệt 
trên cơ thê để ai cũng có thể tự chữa cho mình khi nhức đầu, 
số mũi, mỏi vai, đau lưng... Ngoài ra, nước cốt trái cây và 
dùng nhiều rau quả tươi xanh sẽ rất tốt cho cơ thể. Chàng 
còn đề nghị đức Phật cho chư tăng tập thể dục, một số động 
tác Hattha-yoga, như Sãriputta đã từng chủ trương, làm việc 
nhẹ về tay chân, tắm suối nước nóng (Ở xung quanh Trúc 
Lâm và rải rác ngoại ô Rãjagaha có khá nhiều suối nước 
nóng). Về mùa lạnh, không nên tắm ở ngoải trời, phải tắm ở 
trong lều có sưởi âm. Thấy ý tưởng một bệnh xá tại mỗi nơi 
tu viện, Jivaka Komãrabhacca rất hoan nghênh, ông hứa 
cung cấp thuốc men và cho thêm một số lương y đến phụ 
trách! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 161 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


Đức Tin Phát Sáng 


Sau mùa an cư thứ ba (một mùa tại Lộc Uyền, hai mùa 
tại Trúc Lâm), hầu hết các trưởng lão, các tỳ-khưu A-la-hán 
đều xin đức Phật đi du phương hành hóa các nơi. Đầu tiên là 
tôn giả Mahã Kassapa và chúng đệ tử của ngài, muốn thể 
hiện hạnh đầu-đà nên tản mác khắp thành Rãjagaha để làm 
sương cho chúng. Tiếp đến là nhóm tôn giả Yasa và chúng 
đệ tử của ngài muốn đi hoằng pháp tại các quốc độ phía tây 
nam. Một số các tôn giả trong nhóm Pãyãva và chúng đệ tử 
muốn trở lại tuyên giáo các xứ sở miễn tây bắc. Nhóm tôn 
giả NandIkassapa, Gayakassapa và chúng đệ tử lại chia nhau 
sang các xứ đông nam để truyền bá giáo pháp! Các tôn giả 
Assaji, Vappa, Bhaddiya (cũ), Mahanama, Uruveläkassapa 
và một số đệ tử chững chạc thì ở lại để chăm lo công việc và 
giáo giới cho các vị tân ty-khưu. Nhóm các ông hoàng và 
các tÿ-khưu dòng tộc Sakya một số ở lại, một sô theo chân 
tôn giả Ka|udäayi qua bờ bắc sông Gaủgã đi gieo duyên hóa 
độ các tiểu bang và các nước cộng hòa ở đấy. Hai vị đại đệ 
tử thì thường theo hầu đức Phật để tiếp thu các thời pháp 
hoặc nhận những chỉ thị từ ngài. Tỳ-khưu Änanda thì rất 
ham mê nghe pháp, không cận kề đức Phật được thì gần gũi 
chư vị tôn giả SarIiputta, Moggallana hoặc nhóm ngài AssaJi 


162 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


để nghe lại các thời pháp từ hồi còn ở Lộc Uyễn, rừng 
KappAsIya, tụ lạc Uruveli... 

Sa-di Rahula thì rất chăm ngoan lăng nghe, học hỏi, tu 
tập từ vị giáo thọ sư của mình cùng các vị khác nữa. 

Như vậy là chỉ non nửa tháng sau, Trúc Lâm chỉ còn 
hơn một nghìn vị tỳ-khưu! Tuy nhiên, chỉ mây hôm sau là 
nhân số Trúc Lâm được bồ túc thêm. Đầu tiên, đức Phật tiếp 
đón chàng thiếu niên Sotthiya và gần hai mươi bạn hữu chăn 
bò từ Uruvelã tìm đến. Đức Phật mỉm cười, thân thiện 
chuyện trò, tiếp nhận rồi bảo tôn giả Sãriputta cho họ thọ 
gIớI Sa-dI. Kế đến là đạo sĩ Pukkusa, người bạn của đức Phật 
từ đạo tràng đầu tiên dẫn theo cả mấy trăm đạo sĩ, đệ tử cũ 
của đạo sư Alãra, đạo sư Uddaka đến xin quy giáo. Gặp lại 
đức Phật, đạo sĩ Pukkusa rất vui mừng. Sau khi đảnh lễ vị 
Phật mà ông ta đã vô củng ngưỡng mộ, đồng thời, danh 
tiếng của đức Đạo Sư vô song đã trở thành đề tài bàn luận 
sôi nổi của các đạo sĩ, Pukkusa kế lại sự sa sút của cả hai 
đạo tràng sau khi hai vị đạo sư mất đi như thế nào. Sau một 
thời pháp giáo giới về những điểm căn bản của đạo giác ngộ, 
đức Phật chứng minh để các vị trưởng lão làm lễ cho họ xuất 
ø1a tỳ-khưu. 

Thời gian này đức Phật còn có ý chợ đợi một người, một 
nhân vật hộ pháp quan trọng, và cũng là nhân duyên cho 
giáo pháp lan sang các quôc độ phương xa. Trúc Lâm là một 
thủ phủ của miên đông nam châu Diêm-phù- -đề; phải cần 
một thủ phủ lớn rộng hơn thế ở miễn tây bắc nữa để hai nơi 
hỗ trợ cho nhau... 

Ngày hôm sau, đức Phật giao trọng trách Trúc Lâm cho 
tôn giả Mogallãna và tôn giả Assaji, đặc biệt lưu tâm đến 
Nanda và Raãhula rồi cùng với tôn giả Sãriputta, thị giả 
Upaväna, thêm một số ít tỳ-khưu khác nữa đến ngụ cư tại 
cụm rừng Sitavana phía tây thành phố! Đức Phật ở đây để 
hóa độ những người hữu duyên, đồng thời, có ý chờ đợi một 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 163 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


người. Và nhân vật ấy là Sudatta! 

Ông là một thương gia giàu có, còn trẻ, tên thôi nôi là 
Sudatta; nhưng vì hằng tâm, hằng sản, do danh thơm bố thí 
và hay giúp đỡ những người nghèo khổ với lòng quảng đại 
vô song nên được người đời kính trọng, mến thương ban 
tặng cho tôn hiệu Anathapindika (Cập Cô Độc); có nghĩa là: 
Nuôi ăn những người nghèo khổ, trợ cấp cho những kẻ cô 
độc! Kinh thành Savatthi (Xá Vệ), vương quôc Kosala là 
quê hương sinh quán của ông. 

Là chủ tịch một nghiệp đoàn thương mãi, chuyên kinh 
doanh vàng bạc, đá quý nỗi tiếng của kinh đô vương quốc 
Kosala, trưởng giả Sudatta có dịp đi đây đi đó luôn để liên 
hệ chuyện làm ăn. Ông kết hôn với em gái của một phú 
thương ở Rãjagaha nên hay lui tới thành phố kinh tế và 
thương mãi này. 

Hôm kia, vào khoảng những ngày cuối tháng mười năm 
năm trăm tám lăm (tr.TL), trưởng giả Sudatta đến Rãjagaha, 
ghé nhà ông anh rễ. Bình thường thì trưởng giả Sudatta được 
cả nhà đón tiếp rất nồng hậu, rất niềm nở; nhưng nay thì 
chắng thấy ai chào hỏi cả mặc dầu ông đã bước vào cửa 
tronel Trưởng giả Sudatta thấy ai cũng bận rộn sắp đặt, 
trang hoàng, trần thiết, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, chỗ kia với 
chối quét, với sơn vôi, với khăn lau, với bình hoa, chuỗi hoa, 
tràng hoa như để chuẩn bị đón tiếp một vị thượng khách 
nào! Dường như chăng ai chú ý đến ông! Và chính chủ nhân 
cũng đang lúi húi công việc ở nhà saul 

Chắng lấy thế làm điều, chắng để bụng chuyện đó, 
Trưởng giả Sudatta chỉ tò mò, ngạc nhiên hỏi: 

- Hôm nay cả nhà ta, có ky giỗ, có hý sự gì trọng đại lắm 
phải không? 

Ông anh rễ mỉm cười, bí mật: 

- Không phải thế! 

- Hay là để đón tiếp một người bạn chí cốt, tương giao 


164 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


nào đó của ông anh mà đệ chưa biết? 

- Nếu là vị ây, thì có ai thâm tình, chí thiết hơn ông em 
rễ của tôi đã chứ! 

Trưởng giả Sudatta nhăn mày, suy đoán: 

- Hay là đón tiếp đức vua, các trọng thần của triều đình? 

- Các vị cấy cũng là thượng khách hy hữu đấy, nhưng 
không đến nỗi để tôi quên cả ông em rễ quý trọng! 

- Vậy thì còn ai trên trời đất này nữa nhỉ? 

- Có đấy, hơn cả trời đất nữa, ông em thân mến ạ! Vị ấy 
là thầy của chư thiên và loài người, đây là đức Buddha và 
Tăng chúng đệ tử của ngài! 

Mới nghe danh từ Buddha, tâm Sudatta chợt nhiên rúng 
động, bồi hồi; một cảm xúc siêu thoát như chớm nở dịu dàng 
trong lòng ông, trưởng giả Sudatta lắp bắp: 

- Buddhal Buddhal! Kỳ diệu làm sao, ông anh ơi! 
Buddhal Buddha! Sao âm vang kia nó như xao động vào 
chiều sâu ký ức tiền kiếp của em vậy! Ôi! Em mong muốn 
được diện kiến đức Buddha ấy biết bao nhiêu! 

- Rồi ngày mai ông em sẽ được gặp ngài mài 

- Ở đâu? Hiện tại vị ây ở đâu? Trái tim trưởng giả 
Sudatta xao xuyên, hỏi dồn dập — Có xa đây không hả ông 
anh kính mến? 

- Cũng gần đây thôi, nơi cụm rừng STtavana, qua khỏi 
một nghĩa địa, phía tây thành phố; ngài đang ở đấy cùng với 
một số ít sa-môn! 

Thế là trưởng giả Sudatta bắt đầu nóng ruột, ông muốn 
đi gặp đức Phật ngay, nhưng tiếc thay, trời đã tối. “Qua hôm 
sau sẽ gặp! Qua hôm sau sẽ gặp! Và ta sẽ có cơ hội chiêm 
bái ngài!” Sudatta nhủ thầm như vậy, rất lấy làm hoan hý rồi 
yên tâm đi nằm ngủ. Vừa chợp mắt, trưởng giả Sudatta đã 
giật mình tỉnh dậy, mong cho trời mau sáng. Và cứ vậy, ông 
thắc thỏm, nằm rồi thức dậy nhiều lần. Đến đầu canh ba, 
trưởng giả Sudatta không còn chờ đợi được nữa, trong bóng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 165 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


tối, ông làm vệ sinh cá nhân, mặc áo trong, choàng áo ngoài, 
vấn khăn, cột đầu chỉnh tê - rồi chắng đợi ông anh chỉ lối, 
ông mở cửa khẽ khàng. Trăng hạ tuân soi tỏ mờ mờ, sương 
mù dây đặc. Trưởng giả Sudatta nhắm hướng tây bươn bả đi. 
Trời chấp chóa, trưởng giả Sudatta nôn nao nên vấp ngã 
luôn, dầu vậy, ông cũng lần mò đến được nghĩa địa. Bóng 
cây vật vờ chỗ này, ánh lân tinh từ những đốt xương người 
lấp lóa, chập chờn chỗ kia. Sự hoang vu và yên lặng của 
nghĩa địa làm cho người can đảm nhất, tóc tai cũng phải 
dựng ngược. Nhờ nghĩ đến “đức Buddha chí tôn của mình”, 
trưởng giả Sudatta thản nhiên cất bước, đức tin càng lúc 
càng vững mạnh, càng trong sạch ở trong ông. Trạng thái 
tâm lý thuần nhất ấy làm cho ông phát sanh phi lạc (pTt): 
Toàn thân phát sáng - sáng hơn cả lân tĩnh! Vừa ngạc nhiên, 
vừa sợ hãi, trưởng giả Sudatta dừng lại quan sát. Ánh sáng 
nơi toàn thân lại mất! Trưởng giả Sudatta ngơ ngác không 
biết chuyện gì, không hiểu nguyên nhân làm sao; ông đứng 
sững hồi lâu, bần thần suy nghĩ... 

Chợt nhiên, ngay lúc đó, trong gió nhẹ xao, từ hư không 
TƠI xuống bên tai ông một lời nói ngọt ngào, dịu hiền, ấm 
cúng như lời mẹ ru con, như lời khuyến khích của đâng 
nghiêm phụ đối với đứa con trai duy nhất của mình: 

— Này Sudattal Đừng có sợ hãi, không có gì phải sợ 
hãi! Hãy theo cái tâm của ông mà bước tới! Hãy theo tiếng 
gọi thâm sâu từ vô thức mà bước tới! An lạc và chân phúc là 
những bước chân đi tới chứ không phải dừng lại hoặc 
ngoảnh lui phía sau! Cứ hãy thản nhiên mà bước tới!” 

Trưởng giả Sudatta đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai, 
vậy có lẽ là thiên thần! Cảm nhận được thiện ý của lời 
khuyến khích nên trưởng giả Sudatta mạnh dạn bước đi. 
Ông lại nghĩ đến “đức Buddha chí tôn của mình” với đức tin 
trong sạch, ánh sáng nơi thân phát sanh trở lại! Ông sợ hãi 
một lần nữa, ánh sáng lại biến mắt. 


166 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


Giữa hư không, tiếng lời dịu dàng lại tiếp tục: 

“- Này Sudatta! 

Hãy bước tới 

Chớ có dừng lại! 

Dẫu hăng trăm thân ngựa giỏi, 

Hằng trăm thớt tượng hay, 

Hằng trăm cỗ xe thiện xảo, 

Hăng ngàn mỹ nữ 

Cổ vòng vàng và ngọc đeo tai 

Tất cả giá trị và lạc thú trần gian kia 

Thật không thê bằng một phân mười sáu 

Hạnh phúc của một bước chân đi tới! 

Vậy hãy tiến bước, 

Và mạnh dạn ởi tới, này Sudattal 

An lạc và chân phúc 

Đang chờ ông ở phía trước!” 

Tiếng nói kia là của thiên chủ Sakka. Sau khi thấy rõ 
nhân duyên to lớn của ông triệu phú đối với đức Phật và 
giáo pháp nên vị thiên chủ đã tìm cách khuyến khích, sách 
tân. Cho đến lân thứ ba như vậy, trưởng giả Sudatta mới đến 
được cụm rừng STtavana. 

Khi đó trời vừa hứng sáng, đức Phật đang đi kinh hành ở 
ngoài trời và đang có ý đợi ông. Thấy trưởng giả Sudatta 
xuất hiện ở đầu bìa rừng, đức Phật cất tiếng khẽ gọi: 

- Hãy lại gần đây, này Sudatta! 

Tiếng gọi sao mà quá thân thuộc. Chợt nhiên, trưởng giả 
Sudatta biết chắc đấy là vị ấy, là “đức Buddha chí tôn của 
mình” chứ không phải aI khác! 

Trưởng giả Sudatta bước nhanh lại và quỳ xuống: "Con 
đây, hỡi ngài, hỡi đức Buddha chí tôn kính yêu”. Ông lắp 
bắp. Ông cảm xúc quá! Ông hoan hỷ quát Ôi! Đức Buddha 
là vị này đây! Một nhân cách giản dị, bình thường nhưng 
dường như ở đâu cũng tỏa sáng! Ôi! Nụ cười dịu nhẹ của 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 167 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


ngài mới tự tại và siêu thoát làm sao! Dung sắc của ngài sao 
mà hoàn mỹ như cả mặt trời, mặt trăng đồng long lanh soi 
rạng! Cái bóng của ngài vừa hiển hòa, vừa uy nghiêm vừa 
định tĩnh như trùm lấp, thu nhiếp cả không gian xung quanh! 

Trưởng giả Sudatta chiêm ngưỡng mãi, không biết nói 
gì! Lâu lắm, ông mở miệng: 

- Đức Buddha có được yên vui không? 

Trưởng giả Sudatta thấy câu hỏi của mình thật là ngớ 
ngắn, lạc lõng và vô duyên làm sao; nhưng đức Phật lại từ 
hòa đáp: 

- Này Sudatta con! Chắc chăn lúc nào một vị A-la-hán 
cũng yên vuil Vì bên trong các ngài mọi thứ lửa nung đốt 
đều đã được dập tắt! Tất cả dục vọng đeo níu, đắm trước đều 
không còn dư tàn! Tất cả mọi mầm giống ác uế đều đã bị 
hoại diệt! Tất cả mọi trói buộc, xích xiêng đều đã được gỡ 
thoát ra! Tất cả mọi đau khổ, phiên não đều đã được đoạn 
tận! Do vậy, tâm của vị A-la-hán luôn trong sạch, thanh tĩnh 
và mát mẻ! Tâm vị ấy, như vậy, là đã thành tựu một vương 
quốc hòa bình, an lạc và chân phúc! 

Nghe xong, ngay giây khắc ấy, trưởng giả Sudatta đắc 
quả Nhập lưu, đi vào dòng thánh! Trưởng giả cảm nhận một 
cách sâu sắc răng, mình vẫn là con người cũ thôi, nhưng cái 
thây, cái biết, cái trí, cái tâm của ông bây giờ đã đổi khác! 
Có cái gì đó đã vững vàng, ôn định ở bên trong! Đức tin 
văng lặng, trong sạch và thánh thiện ở trong ông dường như 
vừa nở một đóa kỳ hoa! Trưởng giả Sudatta lặng lẽ quỳ 
xuống, đảnh lễ đức Phật một lượt nữa với vô vàn sự tri ân và 
lòng quý kính! 

Ngày hôm sau, đức Phật thọ trai tại tư gia của ông anh rễ 
trưởng giả Sudatta, thuyết pháp thuận thứ, khuyên khích sự 
tu học, đặt cả gia đình vào quy giới rồi trở về Trúc Lâm! 

Trưởng giả Sudatta, lúc nảy, không muốn rời xa đức 
Phật và hội chúng sa-môn nên ông nghe pháp, chú tâm vào 


168 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


pháp và ông thấy mình thật yên bình và hạnh phúc! Đời 
sông sa-môn đệ tử Phật với hạnh tri túc, thiêu dục tạo cho 
ông một ấn tượng quá tốt đẹp về giáo pháp này, hội chúng 
này có đức Tôn Sư dẫn đầu. Nhìn Trúc Lâm tịnh xá với quy 
mô nhà giảng, nhà ăn, nhà hội, nhà khách, nhà kho... và cả 
hàng ngàn côc liêu rải rác đây đó, nghe nói, trong mùa an 
cư, chư tăng các nơi vân tập về có thể hơn ba ngàn vị với 
tam y, bình bát nhẹ nhàng, thanh thoát vào ra... lòng ông bôi 
hồi xúc động. Trưởng giả chạnh nghĩ đến quê nhà, và ước 
øì, ở kinh thành của ông cũng có một trung tâm tu học, to 
lớn, kỳ vĩ hơn cả Trúc Lâm này thì thật là hạnh phúc cho 
quốc đội! 

Hôm kia, trưởng giả Sudat(a vào bạch Phật, thỉnh ngài 
và Tăng chúng về Sãvatthi để truyền bá chánh pháp - hy 
vọng rằng với giáo lý an bình, thanh tịnh và siêu việt này có 
thê nhiếp phục chúng ngoại đạo và hóa độ cho nhiều người 
hữu duyên! Vấn đề đất đai và thiết lập quy mô tịnh xá thì 
ông sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm, kiến tạo và cúng dường! 
Đức Phật thấy đây là duyên lành, đúng như sự thấy biết của 
ngài nên im lặng nhận lời; sau đó gợi ý cho trưởng giả 
Sudatta hay rằng, đời sông xuất gia phạm hạnh thường thích 
hợp những nơi vắng vẻ, an tĩnh, không gần mà cũng không 
xa xóm làng! 

Hoan hý xiết bao, trưởng giả Sudatta quỳ vập đánh lễ 
Phật, rồi ngần ngừ một lát, ông nói say sưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Sãvatthi là kinh đô của vương quốc 
Kosala, một thành phố thịnh vượng và giảu mạnh ở Tây bắc, 
cư dân đông đúc, mức sống khá cao; tuy nhiên, về mặt văn 
hóa, so với RaJagaha thì nó chỉ là vùng biên địa xa xôi, nhân 
dân bản chất thuần hậu nhưng còn hoang dã, mọi rợ, cả tin 
và cuồng tín! Đây cũng là vùng đất màu mỡ, là thủ phủ lý 
tưởng cho bọn bàng môn tả đạo lập căn cứ địa lộng hành! 
Chúng nghênh ngang làm tiền, mê hoặc đám dân đen ngu 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 169 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


muội băng phép lạ, thuật số, bùa chú, ngải nghệ... cùng hăng 
trăm kiểu cúng tế khác nhau. Thần linh và các ngẫu tượng 
dâm loạn, ma mị ngồi đầy khắp am miếu, đèn đài, bờ sông, 
đình chợ, đường sá, công viên... với trầm hương nghi ngút, 
với hoa quả, với đầu súc vật còn tươi máu... 

Chúng tu ngôi xôm, hai tay ôm đâu và nhảy với vũ điệu 
rắn! Chúng tu hạnh quét đất, năm ra đất mà lạy mà bò! 
Chúng để râu tóc như cỏ rậm, ở truông đi tồng ngôồng chỗ 
này chỗ kia, rồi còn chễm chệ trong các điện thờ! Chúng tu 
hạnh năm giữa đất, ăn trên đất. Chúng ngôi trong vũng bùn, 
cống rãnh. Chúng treo ngược người trên cây và ăn môi ngảy 
từng hạt, từng trái nhặt được... Còn giới câp bà-la-môn tại 
gia, trưởng giáo, trí thức hoặc tư tế thì sống trong những 
dinh thự, những điền trang kín cổng cao tường như những 
tiêu vương. Chúng độc quyên liên hệ, đối thoại với thân linh 
nên chúng độc quyên về lễ tang, cưới hỏi, tế thân, tiểu hỷ, 
đại hỷ, lạc thành, hướng nhà, hướng cửa, giờ tốt xấu... với 
những giá cắt cô, bóp hâu, nặn họng đám lương dân nghèo 
đói! Chúng thuyết cho tín đỗ nghe về con đường khổ hạnh, 
xả ly, trầm tư, thiền định để thê nhập với Phạm thể ở trên 
cao; còn chúng thì sống phong lưu ở dưới nảy để hưởng thụ 
mọi thứ xa hoa, dục lạc! 

Bạch đức Thế Tôn! Có lẽ do duyên lành vạn kiếp, mặc 
dầu bị bên này vận động, bên kia kéo lôi nhưng đệ tử vẫn trơ 
trơ không theo bọn chúng, không ngả theo đạo nào! Nhờ 
vậy, đệ tử mới hạnh ngộ đức Thế Tôn và Tăng chúng thánh 
hạnh; được nghe giáo pháp trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp 
nhất trần đời. Do vậy, kinh đô Savatthi, quê hương của đệ 
tử, cần thiết phải có mặt giáo pháp vô thượng của đức Thế 
Tôn! Rác và bụi trong mắt mọi người cần phải được lau quét 
sạch sẽ! Cuồng tín vả ngu si cần phải có ngọn đèn trí tuệ 
chiếu soi. Những hôi hám, dơ dáy, bẩn thỉu trong các sinh 
hoạt tín ngưỡng tâm linh cần phải được làm cho thanh khiết, 


170 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


thanh tịnh! 

Bạch đức Thế Tôn! Khái quát như vậy để biết răng, đến 
Sãvatthi sẽ gặp vô vàn khó khăn, phức tạp; chắc chăn sẽ có 
nhiều thành phần chống đối, phá hoại từ nhiều phía! Ngoại 
trừ đức Thế Tôn hoặc các vị đại trưởng lão nhiều tuệ lực, 
nhiều thân thông lực chớ khó ai có thê đảm nhận trọng trách 
cam go này, từ việc đặt viên đá xây dựng cơ sở cũng như đặt 
viên đá giềng mỗi đầu tiên cho giáo pháp! 

Đức Phật và một số các vị trưởng lão lắng nghe chăm 
chú, rất chăm chú những nhận thức đúng đắn của trưởng giả 
Sudatta rồi ngài nói với ông: 

- Ứ! Như Lai cũng biết là sẽ rất khó khăn! Bất cứ sự cảm 
hóa, cải thiện nào, mặc dầu có lợi ích vẫn bị sự phá hoại, 
chống đối từ nhiều phía. Đương nhiên pháp thế gian là vậy! 
Con người không dễ dàng thay đổi một thói quen, nhất là 
những thói quen đã biến thành lễ nghị, tập quán căm rễ, ăn 
sâu trong truyền thông từ đời này sang kiếp nọ! 

Tôn giả SarIputta chợt quỳ thưa: 

- Tuy nhiên, giáo pháp giác ngộ, giải thoát cần phải 
được xiên dương, cân phải được tăng trưởng, lớn mạnh, cân 
phải đi vào lòng người và xã hội! Giáo pháp của trí tuệ và từ 
bi phải là ánh sáng, là ngọn đèn dẫn đường cho những tâm 
thức nô lệ, yếu hèn và ngu muội! Chúng đệ tử của đức Tôn 
Sư phải biết giương cao ngọn cờ Muñja, ngọn cờ của bậc 
thiện trí! Phải biết vô vi, vô dục mở rộng vòng tay đón nhận 
những chúng sanh lưu lạc quay vê! Phải biết bình lặng như 
đại địa, kham nhẫn như đại địa để tùy duyên mà giáo hóa 
nhân quân! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Vậy này Sãriputta! Ông hãy nghiêng vai mà nhận lãnh 
trách nhiệm ấy! Tất cả mọi khó khăn vào buổi đầu, Như Lai 
giao phó cho ông đấy! 

Tôn giả Sãriputta cúi đầu lạy tạ. Trưởng giả Sudatta xin 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 171 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


thưa tiếp: 

- Với quy mô xây dựng như Trúc Lâm này, đức Thế Tôn 
thây nó thuận lợi hoặc chưa thuận lợi cho sinh hoạt của 
Tăng chúng hiện nay và cả sự phát triển trong tương lai nữa? 

Biết ý ông triệu phú chưa hài lòng lắm các công trình 
xây dựng ở Trúc Lâm. Mặc dù đức vua Seniya Bimbisära 
đích thân chỉ đạo, không ngại tốn kém công quỹ, sự đóng 
góp của hoàng gia; nhưng ông cũng không ngờ là giáo hội 
phát triển quá nhanh nên những buổi thuyết giảng lớn, cả 
hàng ngàn người thì giảng đường đã trở nên chật hẹp! Tăng 
chúng tạm cư chừng vài ngàn vị thì đây đó đã phát sanh 
nhiều vẫn đề từ chỗ ăn ở, vệ sinh, nhà kho cũng như rác thải 
phải được tính toán kỹ lưỡng xa rộng hơn! Nghĩ vậy, đức 
Phật mỉm cười nói: 

- Ông là người có đầu óc, có tầm nhìn, này Sudatta! Như 
Lai hiểu rất rõ những điều đăng sau câu hỏi của ông! Hôm 
nào lên đường về lại Sãvatthi, sa-môn Sãriputta sẽ đi cùng 
với ông! Đệ tử trưởng ưu tú của Như Lai có khả năng thay 
mặt Như Lai để đối thuyết với các giáo phái chủ, giáo phái 
sư và chúng ngoại đạo ở đấy: và, còn có trí biện tài, đức độ 
để nhiếp phục họ! Sãriputta không những rành rẽ môn kiến 
trúc mà còn là một nhà địa lý, thiên văn có thực học nữa, có 
thể cô vấn, tham mưu cho ông trưởng giả nhiều lãnh vực, 
khỏi phải lo ngại điều gì! 

Được lời như mở tấm lòng, trưởng giả Sudatta hớn hở 
lên đường; và bên cạnh, được núp bóng tàn đại thụ của giáo 
pháp là tôn giả Sãriputtal 

Hôm ra đi, biết trưởng giả Sudatta nôn nóng về Sãvatthi 
tìm kiếm đất, tôn giả Sãriputta thông cảm nhìn ông, nói: 

- VỊ ty-khưu chỉ đi bộ, không đi các loại xe, vậy ông cứ 
khởi hành bằng cỗ xe ngựa tốt, đừng để ý đến ta. Tuy nhiên, 
chỗ nào ông dừng chân hoặc muốn gặp ta để học hỏi về giáo 
pháp thì tức khắc, ta sẽ có mặt ngay bên cạnh ông! 


E72 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐỨC TIN PHÁT SÁNG 


Và quả thật như vậy, kỳ diệu xiết bao! Suốt trên đường 
đi, hễ khi thắc mắc điêu gì thì tôn giả Sãriputta như tự trên 
trời rơi xuống, như từ đám mây trắng mà hóa hiện thành 
người! Và ông đã học hỏi được quá nhiều điều, nhiễu hơn cả 
trí tưởng của ông về những điểm khác biệt đặc thù về giáo 
pháp của đức Phật so với các tôn giáo truyền thống, các tín 
ngưỡng cô sơ của các sắc tộc trong nhân gian. Ngoài ra, tôn 
giả SarIputta còn tận tình và cặn kẽ giải thích các biểu tượng 
thờ cúng của đạo bà-la-môn, các lễ thánh tây, tắm nước sông 
Gangã, cầu nguyện thần linh... chỗ nào là nội dung tư tưởng 
khả thủ, chỗ nào là hình thức mù quáng, bá vơi Ôi! Vị đại đệ 
tử này đúng là đức Phật thứ hai, chăng có gì mà tôn giả ấy 
không thấy, không biết! 

Đúng là cơ ngơi của ông triệu phú chủ tịch nghiệp đoàn 
buôn bán vàng bạc và đá quý nổi danh kinh đô Sãvatthi: 
Dinh thự nguy nga, lầu đông lầu tây, tòa ngang dãy dọc 
nhiều không xiết kế, hăng trăm gia nhân xuôi ngược tới lui! 
Vừa về đến nhà là trưởng giả Sudatta vội triệu tập tất cả mọi 
người tại đại sảnh, thỉnh mời tôn giả Sãriputta ngồi chỗ ngồi 
cao và sang trọng nhất, bảo mọi người cùng ra mắt, đánh lễ 
ngài. Tôn giả thuyết một thời pháp ngăn gieo duyên với gia 
đình hiền thiện nảy. Punnalakkhanã, phu nhân của trưởng 
giả, còn khá trẻ, đoan trang, hiền thục rất hoan hý khi nghe 
pháp. Ba cô con gái là Maha-Subhadda, Cula-Subhadda và 
Sumana đều lắng nghe chăm chú. Riêng chú bé trai, tên là 
Kãla lại lơ đễnh, có vẻ ngỗ nghịch, ham chơi. 

Trưởng giả Sudatta thỉnh mời tôn giả ngụ riêng nơi một 
căn lầu, nhưng ngài mỉm cười lắc đầu, bảo ông cứ lo công 
việc của ông, hãy để cho những cánh chim trời được tự do, 
thung dung đây đó. Thế là tôn giả Sãriputta ôm bát ra đi: 
Ngài muốn năm bắt tình hình tôn giáo, tín ngưỡng cũng như 
các sinh hoạt nhân sinh, xã hội của kinh đô trù phú này! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 173 


LẦY VÀNG ĐỎI ĐÁT 


Lấy Vàng Đối Đất 


Suốt mấy ngày lên xe ngựa dong ruổi khắp các miền 
ngoại ô kinh thành Savatthi nhưng trưởng giả Sudatta chưa 
lựa chọn được một miếng đất vừa ý. Hôm kia, ông tìm thây 
một khu vườn rất đẹp, vừa rộng rãi, bằng phẳng lại vừa có 
hồ, có suối, có các ngọn đôi thoai thoải. Tuy vườn trồng 
xoải là chính để có thu nhập kinh tế nhưng chủ nhân cũng 
biết giữ lại những gốc cô thụ rễ lá rườm rà, có trái, có hoa 
cùng các khóm cây có thân đẹp, lá đẹp hoặc có hương thơm. 
Hỏi ra mới biết đây là khu vườn sinh thái, nghỉ mát của 
hoàng tử Jeta (Kỳ Đà), con vua Pãsenadi?! Biết là sẽ rất khó 
khăn, nhưng trưởng giả cũng tìm đến vương phủ của hoàng 
tử, lựa lời khôn khéo, xin ông ta nhượng lại khu vườn ấy đê 
sử dụng vào việc lợi ích. 

Hoàng tử Jeta cười to: 

- Ta biết ông giàu nứt đó đồ vách nhưng ta cũng đâu có 
thiếu tiền, thiếu bạc đến nỗi phải bán khu vườn xinh đẹp ấy 
đi, hở ông trưởng giả triệu phú? 

- Tôi nào có dám nói chuyện mua bán ở đây, thưa điện 
hạ! Trưởng giả Sudatta cất giọng nhũn nhặn - Chỉ vì khu 


t Theo tư liệu trong Dictionnary of Pã|i proper Names - thì vị hoàng tử này 
về sau bị người em cùng cha khác mẹ là Vidudabha sát hại. 


174 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LẦY VÀNG ĐỎI ĐÁT 


vườn ây rất thích hợp cho việc kiến lập một tu viện nên tôi 
chỉ xin hoàng tử mở lòng quảng đại, hoan hỷ nhượng lại thôi 
mài! 

Trước sự khiêm tốn nhưng không kém phần quyết liệt 
của Sudatta, hoàng tử Jeta muốn nêu lên một cái giá cho ông 
trưởng giả đáng kính này nản chí: 

- Thôi được rồi! Khu vườn của ta còn quý hơn cả vàng! 
Nếu ông trưởng giả mang vàng lá đến đó, lót đầy khu vườn, 
ta sẽ nhượng lại chol 

Nói thế xong, hoàng tử Jeta mỉm cười kín đáo, định phất 
tay bỏ đi! Nhưng kỳ lạ chưa kìa! Khuôn mặt ông trưởng giả 
bừng sáng lên, vô cùng mừng rỡ: 

- Xin cảm ơn điện hạ! Bậc vương giả không thể nói hai 
lời! Tôi sẽ làm theo như ý của ngài! 

Thế rồi, ngay tờ mờ sáng hôm sau, trưởng giả Sudatta 
cùng hàng chục gia nhân, với những chiếc xe ngựa chở vàng 
lá đến và bắt đầu lát thảm vàng lên đất của khu vườn. Hoàng 
tử Jeta tất tả đến xem, ông ngạc nhiên quá: Chuyện nói thách 
để mà chơi, giờ đã trở thành sự thật! Nhưng hoàng tử cũng 
còn một hy vọng là ông trưởng giả sẽ thiếu vàng! Suốt hai 
ngày liên tiếp, hoàng tử Jeta thấy trên sắc mặt của ông 
trưởng giả chưa có dấu hiệu nào là ông ta thiếu vàng; và 
vàng thì cứ theo từng cỗ xe, từng cỗ xe lần lượt đồ đến; và 
hàng chục gia nhân mải chăm chỉ, cần mẫn tuần tự lát vàng 
từng chục thước rồi hàng trăm thước! “Chuyện gì xây ra thế 
này - hoàng tử Jeta tự hỏi - tại sao có người xem vàng như 
đất cục? Nghe nói, ông trưởng giả mua đất này để kiến lập 
một tu viện? Tu viện ây cho a1, cho người nào? Phải là một 
nhân vật tầm cỡ nào, vị triệu phú này mới phát tâm hiến 
cúng dõng mãnh, kinh khiếp như thế chứ?” 

Đến ngày thứ tư thì vàng đã vàng chóe hết hai phần khu 
vườn, khi hoàng tử Jeta tìm đến thì thấy ông trưởng giả đang 
đo đạc, tính toán gì ở nơi mây gốc cô thụ. Hoảng tử tuy hơi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 175 


LẦY VÀNG ĐỎI ĐÁT 


nao núng, nhưng cũng thật tình, hỏi: 

- Sao? Thiếu vàng rồi phải không? Ông trưởng giả rút 
lui chuyện mua bán lạ lùng này cũng chưa muộn mài! 

- Dạ, không phải thế, tâu điện hạ! Trưởng giả Sudatta 
ung dung nói - Tôi đang tính cách lót vàng nơi những gốc 
cây choán chỗ trên đất, đồng thời, tính xem, nên chở vàng từ 
kho nào đến đây mới đủ và tiện đường nhât! 

Hoàng tử Jeta thấy mình nổi da gà cả toàn thân, ngạc 
nhiên, tò mò, ông hỏi trưởng giả về tu viện, mục đích kiến 
tạo tu viện là để mà làm gì? Trưởng giả Sudatta đôi mắt chợt 
bừng sáng lên, thân thiết nắm tay hoàng tử, nói tóm tắt 
nhưng đây đủ về đức Phật, Tăng chúng và giáo pháp cho 
hoàng tử nghel Trưởng giả cũng tâm tình, thô lộ mục đích 
hoàn toàn vô vị lợi của ông! Răng là vì muốn phục vụ văn 
minh, văn hóa cho đất nước này, cho quê hương này của 
chúng ta! Từ lâu, chắc điện hạ đã thây bọn ngoại đạo, tà giáo 
chúng lộng hành như thế nào, đang mua thân, bán thánh như 
thế nào! Dân giàu, nước mạnh không, cũng chưa đủ, phải 
cần có một giáo pháp thánh thiện, trong sáng và lành mạnh 
để cho bao người thoát khỏi sự ngu muội, cuồng tín! Cần 
phải có những giá trị tinh thần đích thực để nương tựa đời 
này và đời kia! Tại đất nước Mãgadha, kinh thành Rãjagaha, 
đức vua Seniya Bimbisära, triều đình và cả hàng ngàn hoàng 
gia, quý tộc đã quy giáo đức Thế Tôn và Tăng đoàn thánh 
hạnh! Ôi! Hạnh phúc làm sao là đất nước ấy! 

Đề kết luận, trưởng giả Sudatta sung sướng nói: 

- Vô cùng cảm ơn điện hạ đã hào sảng nhượng lại cho 
tôi khu vườn quý giá nảy! Mai kia, sau khi kiến tạo xong 
xuôi, tôi sẽ hiễn cúng tất thảy công trình này cho đức Phật 
và Tăng chúng mười phương! Vậy là công đức của điện hạ 
cũng to lớn lãm vậy! 

Hoàng tử Jeta cảm thây rất hỗ thẹn trước sự vĩ đại của 
ông trưởng giả đã dám lấy vàng đổi đất, để lót bên dưới mà 


176 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LÁẦY VÀNG ĐỎI ĐÁT 


tôn vinh lên trên những giá trị tinh thần cao quý thế kia, còn 
ta thì sao? Ta là một con người tầm thường, chỉ biết có vàng 
mà thôi sao? 

- Hãy ngưng lại, ông trưởng giả quý mến! Hoàng tử Jeta 
hối hả nói - Vậy là đủ rồi, chăng cần phải lát vàng thêm nữa! 
Đất bây giờ đã là của ông, nhưng ông hãy cho ta hùn góp 
một chút công đức, được chăng? 

- Điện hạ cứ nói! 

- Phân đất vườn là của ông, còn phần cây là của tai 
Hoàng tử chậm rãi nói — Sau này, khi tu viện hoàn thành, 
ông cho ta được dự phần một chút vinh quang, núp sau cái 
bóng của ông vậy? 

Vui mừng quá, trưởng giả Sudatfa nói: 

- Rất là hoan hý, thưa điện hạ! Hay lãm! Cây là của điện 
hạ cúng dường! Đất vườn là của tôi đóng góp! Hay lãm!? 

Thế rồi, với sự góp ý của tôn giả Sãriputta, công trình 
xây dựng được tiễn hành. Tiến hành gấp rút từ bản vẽ của 
tôn giả Sãriputta, ròng rã suốt mấy tháng trường với hăng 
ngản công nhân; và vật liệu thì cứ kìn kìn đồ tới. Do rút kinh 
nghiệm ở Trúc Lâm nên quy mô tại Kỳ Viên này không gian 
sử dụng rộng rãi hơn, tiện nghi sinh hoạt thuận lợi hơn. Theo 
sơ đồ tổng quát, nó gồm hai mươi khu biệt cư (dành riêng 
cho hàng ngàn chư khách tăng vãng laI) nhà giảng (dành cho 
hội chúng cư sĩ), nhà hội (nơi hội họp Tăng sự, giáo giới chư 
tăng) nhà ăn, nhà khách, bệnh viện, nhà kho, mây chục 
giếng nước, mấy chục khu nhà vệ sinh, mây chục nhà tăm 
(một nửa có trang bị lò sưởi), hàng ngàn ghè nước lớn và 
nhỏ, mấy chục nơi xử lý rác thải... Ngoài ra, còn nạo vét và 


t Sau này, khi gọi tên đầy đủ thì phải gọi tu viện này là: Kỳ thọ-cây -cây của 
Kỳ Đà; Cấp Cô Độc viên - vườn của Cấp Cô Độc, gọi tắt là Kỳ Viên; còn gọi 
là Bố Kim Tự “chùa trải vàng". Cũng theo tư liệu trên, khu vườn được lót 
vàng trị giá 18 triệu đồng tiền vàng. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 177 


LẦY VÀNG ĐÔI ĐÁT 


làm sạch đẹp các con suối, trồng sen súng tại các hồ nước, 
làm các con đường kinh hành, các ghế đá rải rác trong công 
viên. Đặc biệt, hương phòng của đức Thế Tôn làm băng gỗ 
chiên đàn, đẹp và tiện nghi. Có khoảng chừng một trăm cốc 
liêu (đành riêng cho các vị trưởng lão), năm trăm cốc liêu 
(dành cho chư tăng nội trú). Xa trước công Kỳ Viên, trưởng 
giả Sudatta còn làm thêm khu nhà chân bẳn, giúp người 
nghèo đói mỗi tháng bốn kỳ. Lại còn có nơi dành riêng cho 
chìm, quạ ăn thức ăn thừa! Việc bảo vệ và chăm sóc công 
trình, ông trưởng giả còn dự định tuyển chọn năm mươi 
người lao động tạp dịch có đạo tâm thường xuyên ăn ở tại 
đây, có khu nhà dành riêng cho họi 

Khối lượng công việc là rất lớn, cần nhiều thời Ø1an; 
ngại rằng đức Phật đến thăm Kỳ Viên rồi trở lại an cư ở 
Trúc Lâm như lời hứa với đức vua Seniya Bimbisara sẽ 
không còn kịp, nên tôn giả Sãriputta đến chào từ biệt trưởng 
giả Sudatta: 

- Ta cân phải đi đón đức Thế Tôn, còn công việc ở đây, 
ông cứ theo họa đồ tổng quát và chì tiết mà thực hiện, đâu 
đó đã được cắm mốc, có phương hướng rõ ràng rồi! 

- Rất tri ân tôn giả! Sudatta nói với gương mặt rạng rỡ - 
Đâu đó đều rất hoàn chỉnh, rất đẹp - Ngân ngừ một lát rồi 
ông nói tiếp - Nghe nói còn có ngày giờ tốt, xấu; hướng tốt, 
hướng xâu và cả thuật phong thủy nữa, không rõ giáo pháp 
của đức Tôn Sư quan niệm như thế nào về chuyện ấy? 

Tôn giả SãrIputta cười đáp: 

- Giáo pháp của đức Thế Tôn chỉ chú trọng đến cái bên 
trong của con người, những căn bệnh phiền não, khổ đau 
cùng phương thuốc chấn trị chúng. Còn những ngoại duyên 
tác động từ bên ngoài là cái thứ yếu, phụ tùy. Đức Thế Tôn 
có đề cập khi nói đến các định luật của vũ trụ, tức là các lực, 
các từ, các khí tương tác của vạn hữu, nhưng xét ra cũng 
không quan trọng lắm! 


178 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LẦY VÀNG ĐỎI ĐÁT 


- Đây là những định luật gì, thưa tôn giả? 

- Ô, ông hãy suy gẫm mà xem! Nắng mưa, ngày đêm, 
nóng lạnh, thời tiết ba mùa trong năm; các ảnh hưởng của 
mặt trời, mặt trăng tác động đến ao biến, sông hồ, con 
người, muông thú, thảo mộc... Những sự vận hành của thời 
tiết, đất trời có vẻ tự nhiên ấy chúng có luật tắc chi phối đấy, 
được gọi là định luật của thế giới vật lý vô cơ"(utuniyãma). 
Còn nữa, những quy luật tác động trong thế ĐIỚI tế bào của 
động vật, thực vật làm cho giông nào sinh ra giông ấy (cam 
ra cam, quýt ra quýt); huyết thông di truyền (con giông cha 
mẹ, ảnh hưởng ngu, trí) thì được gọi là định luật của thế ĐIỚI 
vật lý hữu cơ (bTjaniyama). Rồi, cái luật tắc thứ ba là định 
luật về pháp (dhammaniyäma), khá khó hiểu, nó chi phối 
pháp giới, toàn bộ cư dân hữu tình, vô tình của quả đất... 

Nói đến ngang đây, tôn giả Sãriputta chậm rãi tiếp lời, 
thân mật: 

- Ông triệu phú có biết không! Khi ngồi dưới cội 
Bodhirukkha, đức Thế Tôn đã quay mặt về hướng đông, đấy 
là hướng của thanh khí, dương khí nó sẽ hỗ trợ tốt cho khí 
lực của cơ thế! Canh ba, lúc nằm nghỉ nghiêng lưng nửa 
canh đầu, đức Tôn Sư của chúng ta, thường quay đầu về 
hướng bắc, chân co, chân duỗi về hướng nam, lưng quay về 
hướng đông, mặt quay về hướng tây là vì ngài biết các từ, 
các lực, các khí của vũ trụ trong tám hướng, có thể hỗ trợ 
cho khí lực của con người! Nghĩa là đức Tôn Sư do năm rõ 
các quy luật, sức hút, sức đầy, tương tác của các từ, các khí. 
các lực - định luật về pháp - nên đã thuận theo các luật tắc 
vận hành tự nhiên ấy. Thuận thì tốt, nghịch thì khó chịu có 
thể sinh ra sự đảo lộn khí huyết không cần thiết! Do vậy, có 
thể nói rằng, đức Toàn Giác của chúng ta đã biết rõ tất cả cái 
gọi địa lý, thiên văn mà thuật ngữ chuyên môn gọi là phong 


t Vô cơ và hữu cơ là tạm sử dụng từ hiện đại cho dễ hiểu. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 179 


LẦY VÀNG ĐÔI ĐÁT 


thủy, ngày tốt xấu, hướng tốt xấu mà trưởng giả đã đề cập! 

Trưởng giả Sudatta rồi rít nói: 

- Vậy là có chuyện ngày giờ tốt xấu, hướng nhà, hướng 
cuộc đất tốt xấu như các thầy bà-la-môn đã lợi dụng đề làm 
tiền mọi người xưa nay? 

- Có đấy! Nhưng tốt xấu bên ngoải không quan trọng 
bằng tốt xâu từ tâm địa của con người! 

- Đệ tử hiểu rồi! 

- Giáo pháp của đức Tôn Sư là giáo pháp diệt khổ! Thấy 
rõ dukkha và diệt dukkha là quan trọng, các ngoại duyên 
liên hệ khác là phụ tùy! 

- Đệ tử hiểu rồi! 

- Nhưng khi chúng ta xây dựng nơi ở của đức Phật và 
Tăng chúng thì nên thuận theo các định luật tự nhiên của vũ 
trụ hay cứ tùy tiện những đối nghịch không cần thiết? 

- Phải rồi! Đệ tử đã hiểu rõ! Hèn gì, đức Thế Tôn đề cử 
tôn giả cô vẫn, tham mưu cho đệ tử xây dựng Kỳ Viên đại 
tịnh xả! 

Tôn giả Sãriputta mỉm cười khiêm tốn: 

- Đức Thế Tôn mới là bậc thầy, bậc thầy siêu việt về 
nhiều lãnh vực; ngài biết rõ thuở còn là thanh niên nhờ làm 
trưởng giáo bà-la-môn nên các lãnh vực kiến trúc, địa lý, 
thiên văn, phong thủy, tự nhiên học... ta đã từng là giáo thọ 
sư cho hăng trăm môn đệ! 

- Hiển nhiên là vậy rồi! 

- Còn hai định luật nữa, này ông trưởng giả! Đấy là định 
luật về tâm (citaniyäma) và định luật nghiệp báo 
(kammaniyäma). Khi chúng ta phán đoán, suy luận, hỗi ức, 
tưởng tượng hoặc những yếu tô nội tâm, trạng thái tâm lý 
diễn tiến theo trình tự nhân quả tương quan chi phối sinh 
hoạt hữu thức và vô thức của con người đều thuộc lãnh vực 
của định luật tâm! Những hiện tượng thần giao cách cảm, 
biết quá khứ, vị lai; cả thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông... 


180 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LẦY VÀNG ĐỎI ĐÁT 


cũng từ định luật này mà có! Người học giáo pháp Phật phải 
năm rõ quy luật này để từng bước, dẫn tâm từ các trạng thái 
thấp lên cao, từ thô tháo đến tế vi... rồi tế vi hơn nữa; cuối 
cùng sử dụng tâm rất nhuần nhuyễn, thuần thục vì hạnh 
phúc cho mình và cho người! 

- Thật là vi diệu vậy thay! 

- Còn nữa, định luật nhân quả nghiệp báo, nói đầy đủ là 
tác nhân của nghiệp và kết quả của nghiệp. Ở đây là những 
hành động và những phản ứng tâm lý có ý thức, có chủ tâm. 
Nói cách khác, khi chúng ta suy nghĩ, hành động, nói năng 
do thiện hoặc bất thiện chi phối tất là nó mang tính đạo đức, 
luân lý thì khi ấy, chúng ta đã khởi tác nhân của nghiệp; và 
nó sẽ xảy ra sự báo ứng của nghiệp! Đức Thế Tôn đặc biệt 
nhân mạnh định luật này, vì chính ở đây mới xảy ra nghiệp 
báo và sự châm dứt nghiệp báo, sự khổ và sự diệt khô vậy! 
Nẵy trưởng giả Sudatta! Bây giờ ông đã hiểu tại sao, giáo 
pháp của đức Tôn Sư chỉ nhắm đến dukkha và sự chấm dứt 
dukkha mà không nói đến địa lý, thiên văn, phong thủy rồi 
chứ? 

- Tri ân tôn giả! 

Trưởng giả Sudatta cúi đầu xuống, cảm kích! Tuy chưa 
hiểu hết lý nghĩa sự giáo giới tận tình của tôn giả Sãriputta, 
nhưng ông cảm thấy nao nao trong lòng, tâm và trí càng lúc 
càng sáng rail Bây Ø1ờ trưởng g1ả mới thật sự thây rõ tầm vóc 
vượt trội, siêu đăng của vị đại đệ tử về kiến thức TgOạI điển 
cũng như nội điển; do vậy, đức tin trong ông, về đức Phật, 
về giáo pháp này, về tăng chúng này, ngày càng lớn mạnh, 
ồn định, vững chắc hơn! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 181 


NGŨ MINH CŨNG CHƯA ĐỦ 


Ngũ Minh?) 
Cũng Chưa Đủ 


Đầu tháng ba, năm năm trăm tám tư trước Tây lịch, tôn 
giả SarIputta bỏ lại sau lưng Kỳ Viên đại tịnh xá đang xây 
dựng chưa hoàn chỉnh, lên đường đi đón đức Phật. Bây giờ 
là cuối tiết xuân, trời không nóng lăm, có thể dễ dàng đi lại; 
nhưng sực nghĩ đến khoảng cách hơn bảy mươi do-tuần 
(trên dưới 840 km hiện nay) từ Rãjagaha đến Sãvatthi, nếu 
mỗi ngày đi một do-tuân thì phải mất gần ba tháng nên ngài 
phải sử dụng thần thông. Tuy nhiên, lúc dừng tại Vesäli định 
trì bình khất thực thì tôn giả thoáng thấy hình bóng các vị 
sa-môn áo vàng. Hướng tâm, biết đức Phật và chư tăng đã 
đến đây từ ba hôm trước, đang nghỉ tại Mahãvana (Đại 
Lâm), tôn giả tìm đến, đảnh lễ và vẫn an sức khỏe của ngài. 

Đức Phật mỉm nụ cười hoan hỷ: 

- Biết ông sẽ đi đón Như Lai, nên Như Lai chỉ giữ lại 
Mogøallana, Bhaddiya (cũ), Uruvela-Kassapa trông coI Trúc 
Lâm với chừng năm trăm tỳ-khưu! Số còn lại, hơn một ngàn 
rưỡi tỳ-khưu đã cùng với Như Lai đi gặp ông đây! Thế nào 
rồi? Công việc xây dựng Kỳ Viên đại tịnh xá đến đâu rồi hả 
ông giáo thọ bậc thầy các kiến trúc sư? 


t? Mượn từ của bộ phái phát triển sau này. 


182 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NGŨ MINH CŨNG CHƯA ĐỦ 


Tôn giả Sãriputta nghe cách hỏi của đức Phật, biết là 
ngài đã tận tường tất cả, nhưng tôn giả cũng tuần tự trình tâu 
lại tất cả mọi việc. 

- Lành thay! Đức Phật tán thán —- Ông đã có công thiết 
kế Kỳ Viên quy mô hơn, thuận lợi sinh hoạt hơn, có cái nhìn 
xa rộng hơn... Rất tốt, rất tốt... Đây đúng là thủ phủ thứ hai, 
căn cứ địa thứ hai để cho giáo pháp phát triển sâu rộng cả 
miền Tây bắc châu Diêm-phù-đẻ! 

Độ ngọ xong, tôn giả SãrIputta được gặp lại tôn giả 
Assal, tôn giả Vappa, tôn giả Mahanama, tôn giả 
NadIkassapa, tôn giả Gayakassapa, tôn giả Maha Kassapa và 
cả tôn giả Kãludäyi, Bhaddiya, Ananda, Devadatta... cùng 
một số các vị trong hoàng tộc Sãkya nữa! 

Đức Phật nói với Sariputta: 

- Các ông Kaludayi, Bhaddiya (dòng Sakya) cùng mẫy 
trăm tỳ-khưu đi du hóa tại các tiêu bang Licchavl, VajjI, 
Videha, Malla, Moriya... thấy rằng, quân chúng rất tốt, rất 
nhiều tín tâm; nhưng khi đi khất thực, gặp duyên thuyết 
giáo, họ lại va vấp hai khó khăn trở ngại lớn: Thứ nhất là 
giới quý tộc, tướng lãnh ở đấy rất ngã mạn; không dễ _gÌ nói 
lọt tai, không dễ gì làm cho những cái đầu rất cứng ấy nhu 
thuận, quy phục được! Thứ hai là “vận. đề” lý luận của các 
giáo phái chủ, giáo phái sư cùng một số học giả, bà-la-môn 
gia chủ trong và ngoài truyền thống: họ trườn uốn như con 
lươn, rất điêu toa, xảo quyệt; chúng có thể lý luận dẫn voi 
qua lỗ kim, có thể lý luận con lạc đà thành con chó trắng 
một cách khá dễ dàng! Thế rồi, các ông ây bảo là vì chưa 
học môn lý luận, đành phải lép về, bây giờ họ đang cầu viện 
Như Lai đây! Là đại đệ tử, ông có ý kiến gì không? 

Tôn giả SarIputta nhữn nhặn: 

- Đệ tử không dám! Đức Thế Tôn rõ biết tất cả! Và đức 
Thế Tôn còn biết rõ hơn là còn nhiều môn học — mà các sứ 
giả Như Lai trên đường hoằng hóa cần phải học sâu, hiểu 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 183 


NGŨ MINH CŨNG CHƯA ĐỦ 


rộng mới mong nhiếp hóa ngoại đạo, tà giáo, thu phục nhiều 
thành phần giai cấp khác nhau để đi vào lòng thế gian và 
lòng người được! 

- Đây là những môn học gì hở Sãriputta? Đức Phật có vẻ 
quan tâm - Ông có thể trình bày cho Như Lai, các vị cao túc 
cùng đại chúng ở đây nghe được không? 

Biết đức Phật không phải kiểm tra kiến văn của mình, 
mà chỉ muốn nhân đó, giáo giới đến mọi người nên tôn giả 
đã mạnh dạn phát biểu: 

- Bạch đức thế Tôn! Tôn giả cất giọng hùng hồn như 
tiếng chuông đồng vang ngân rất xa cho đại chúng cùng 
nghe - Lý luận, ngay chính môn học lý luận thôi cũng đã 
không đơn giản! Các hiền giả Kã|udãyi và Bhaddiya đâu 
phải là nhân vật tầm thường. Một vị xuất thân là quan đại 
thần lỗi lạc. Một vị là quan tông trấn kiêm quan chánh án uy 
danh lừng lẫy! Thế nhưng, khi đi vào “đâu trường” lý luận, 
khả dĩ có khả năng đối thoại với bọn thức giả, trí giả, học giả 
xảo biện; chúng ta phải kinh qua học phái lý luận Nyvaãya, 
một trong sáu phái truyền thống Vedãä để biết cách sử dụng 
từ, ngữ, khiếm chủ từ, có mặt chủ từ, động từ chủ động và bị 
động, câu cú, cách hỏi, cách đặt vẫn đề, thi thiết, giả định, 
thiết định, cách lập mệnh đề, mệnh đề hở, mệnh đề kín, phản 
mệnh đề, thuận mệnh đề... rất là nhiêu khê, phức tạp! 
Thường thì cách nói theo ngôn ngữ phổ thông của chúng ta, 
nhăm để trao đổi thông tin là chính; nhưng chỉ cần một tay 
xảo biện, miệng lưỡi hỏi lại, chúng ta lúng túng ngay! Vậy 
thì trước nhất, các sứ giả Như Lai phải biết trang bị toàn hảo 
môn học lý luận này; và chỉ có đức Thế Tôn mới có khả 
năng giáo giới cho tất thảy chúng đệ tử tới nơi, tới chốn mà 
thôi! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ví như câu nói như thế nào, câu hỏi lại như thế nào có 
thể làm cho chúng đệ tử Như Lai lúng túng, hở Sãriputta? 


184 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NGŨ MINH CŨNG CHƯA ĐỦ 


- Có thể bất kỳ câu nói nào, bạch đức Thế Tôn! Ví dụ, 
đệ tử nói, tôi đi khất thực; kẻ kia liền chế giễu, đi thì làm 
sao mà khất, mà thực! Lại nữa, khất là khất cái gì, thực là 
thực cái gì? Vậy là họ bảo, câu nói đó sai lầm, mệnh đề ây 
tối tăm, ngôn ngữ mù mờ, chăng rõ trao gởi thông tin gì! Ví 
dụ đệ tử nói, hạt mưa rơi! Kẻ kia liền bắt bẻ, cái gì là hạt? 
Hạt ngô, hạt thóc; hạt bao giờ cũng thể đặc hàm chỉ một hạt 
giống, một cái mầm hữu cơ! Mưa là thê lỏng, chẳng có hạt 
giông nào trong đó cả! Lại nữa, mưa là động từ hay chủ từ? 
Nếu là động từ thì nguyên động lực nào mà nó rơi? Nếu là 
chủ từ thì mưa cũng không thể tự rơi? Thế là lập ngôn “hạt 
mưa rơi” không đứng vững, từ và nghĩa sai lầm, mệnh đề ấy 
là sai lầm! Chúng có thể lôi ra từng từ, từng chữ để ngược 
xuôi, điên đảo rất khó chịu, đa phần chỉ để chọc tức, làm cho 
ta mất bình tỉnh, mất cảnh giác! Vậy là chúng võ tay, huênh 
hoang, cười hì hì hà hà để nhạo báng và coi như mình đã 
thăng cuộc! 

Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử có thể đưa ra hằng trăm hằng 
ngàn ví dụ tương tự. Môn học lý luận cổ xưa đã trang bị cho 
những bà-la-môn luận sư, những du sĩ lang thang những 
kiến thức căn bản; đồng thời, điêu toa chỉ bày cách nói, cách 
hỏi ngoa ngoắt, lắt léo để chúng nắm xảo thuật trô tải miệng 
lưỡi, bắt bẻ nhau từng ly, từng tý như vậy. Do thế, môn học 
ây, những sa-môn đệ tử Phật cũng phải biết rõ để khỏi bị 
thất thố, mắc mưu họ! 

- Đúng thế! Đức Phật nói — Môn học lý luận thì dường 
như ông, Moggallana, Maha Kassapa đã được trang bị rất 
chu đáo từ thuở thiếu niên, do vậy rất dễ dàng đi đây đi đó 
để hoằng pháp. Tuy nhiên, Như Lai muôn bồ túc cho sự 
thiếu sót của môn học ấy (sau này gọi là nhân minh) là phải 
biết phân biệt rõ ràng chánh tà, đúng sai, chân ngụy; và, khả 
năng ly luận, luận giải, lập biện đòi hỏi phải rời kiến thức 
suông để trở về với đời sống tu tập, chứng nghiệm, liễu ngộ 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 185 


NGŨ MINH CŨNG CHƯA ĐỦ 


thật sự, mới là mặt mạnh, sở đắc của đệ tử Như Lai. Vậy còn 
những môn øì cần phải học nữa, Sãriputta? 

- Môn thứ hai thì giáo dục truyền thống đã có sẵn rồi, 
đấy là các môn học nghệ, toán học (số học, đo lường, hình 
học) văn chương (thơ, kệ), khoa học (vật lý, sinh học, tự 
nhiên học), sử học, tư tưởng triết học trong và ngoài. truyền 
thống Vedã (sau này gọI là công xảo minh) để có kiến thức 
đa dạng, phong phú để dễ dàng nói chuyện với nhiều thành 
phân giai câp trong xã hội. Môn học thứ ba nó năm trong 
bốn tuệ phân tích, tức là khả năng về ngôn ngữ, phải thông 
thạo văn phạm, cú pháp, cách diễn đạt phải chính xác, minh 
bạch (sau này gọi là thanh minh). Thứ tư là phải học để biết 
căn bản về cơ thể con người, sự vận hành của khí huyết, các 
kinh mạch, các huyệt liên hệ đến lục phủ ngũ tạng để biết 
cách xoa bóp, bấm huyệt tự chữa bệnh cho mình và cho 
huynh đệ. Lại nữa, cần phải biết một số dược liệu để chữa trị 
những căn bệnh phổ, thông. Nếu không được như thế thì 
cũng biết cách điều tiết ăn ngủ, biết giữ gìn thân thể qua các 
mùa tiết hoặc khi nóng rét thất thường (sau này là y phương 
minh). Thứ năm là phải chịu khó nghe nhiều, học nhiều qua 
những bài giảng của đức Thế Tôn, qua những vị đã được 
đức Thế Tôn cho phép giáo giới chư tăng (sau nảy gọi là nội 
minh). 

Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Sãriputta thưa tiếp - Quả là 
đệ tử đã lắm lời! Năm môn học ây, hiện tại chưa cần thiết 
lãm! Vì sao vậy? Vì chư vị tôn túc trưởng lão và hăng trăm 
chúng đệ tử của đức Thế Tôn đều là thành phân trí thức ưu 
tú; họ đã tự trang bị đây đủ cho mình rồi. Lại nữa, họ còn có 
thể thuyết giáo giới đức, định đức, tuệ đức đến cho mọi 
người, đấy là bài thuyết pháp sông động và hiện thực nhất. 
Họ còn có thể thuyết giáo VỆ nhãn, về từ, về xả trên lộ trình 
độ sanh. Họ còn có thê thuyết giáo đời sống vô sản, bân hàn, 
thiểu dục, tri túc, chánh niệm, tỉnh giác trong mỗi bước đi, 


186 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NGŨ MINH CŨNG CHƯA ĐỦ 


trong mỗi hơi thở. Chúng còn cao đẹp gấp trăm lần, ngàn lần 
mọi phương pháp độ sinh băng lý luận, bằng ngôn ngữ, bằng 
văn chương hoặc bằng nghệ thầy thuốc! 

- Hay: lãm, tuyệt VỜI lắm, Sãriputta! Đức Phật tán thán — 
Ông đã rất hiểu về pháp; pháp sâu, pháp cạn, pháp trong, 
pháp ngoài, pháp trước, pháp sau nên đã trình bày rất chân 
xác! Các vị ty-khưu phải thành tâm thọ trì câu chuyện hôm 
nay. Thật ra, này SãrIputta, này chư tỳy-khưu! Như Lai còn 
biết nhiều hơn thế nữa, ví dụ như chỉ cần bốn nhiếp pháp là 
đủ, ví dụ như sáu hòa kỉnh là đủ, ví dụ như bốn niệm xứ là 
đủ, ví dụ như bảy giác chi là đủ, ví như năm căn năm lực là 
đủ, ví như tám đạo chi là đủ, ví dụ như các ba-la-mật là đủ... 
nhưng nói ra thì chưa phải lúc, chưa đúng thời... Nghỉ hơi 
một lát, đức Phật tiếp - Sớm mai chúng ta lên đường đến 
Savatth1, bây giờ Như Lai phân chia như sau: Mahã Kassapa 
với hai trăm năm mươi vị ty-khưu thì chia nhau ở rải rác 
trong tiêu bang Licchavĩ này, nơi có những vị tướng lãnh 
cứng đầu nhất và một số bà-lamôn miệng lưỡi nhất! 
Nadikassapa và Gayãkassapa còn rất khỏe, nên dẫn hai trăm 
năm mươi vị tỳ-khưu đến du hóa miễn xa nhất là tiêu bang 
Moriya! Tại Mallä, phía trước mặt gần đây thì Kã|udãyi và 
Bhaddiya cùng hai trắm năm mươi vị tỳ-khưu đảm trách. 
Phía Đông bắc bên kia là tiểu bang Videha thì xin hai ông 
AssajJi và Vappa cùng hai trăm năm mươi vị ty-khưu nhận 
nhiệm vụ cho. Còn Như Lai, SãrIputta, Mahanama cùng 
nhóm Lộc Uyến, Änanda, Devadatta, Kimbila, Bhagu, 
Anuruddha ... cùng với năm trăm tỳ-khưu, chưa cân ghé 
Kapilavatthu mà hãy trực chỉ Sãvatthi, ở đấy có rất nhiều 
công việc phải làm! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 187 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


Viếng Thăm 
Kỳ Viên Đại Tịnh Xá 


Do tôn giả Sãriputta báo tin trước nên đức Phật và tăng 
đoàn mới đến địa đầu kinh thành Sãvatthi thì trưởng giả 
Sudatta và hoàng tử Jeta đã đến nơi nghĩnh đón! 

Nhìn tướng hảo quang minh, quý phái của đức Phật và 
đoàn sa-môn trang nghiêm, thanh sáng, thong dong, tự tại 
từng bước một, kéo dài xa hút; trưởng giả Sudatta xúc động, 
bồi hồi, hoan hỷ đến chảy nước mắt! Hoàng tử Jeta thì đứng 
lặng người, một niềm tôn kính thiêng liêng đã đến với ông! 

- Này ông trưởng giả lẫy vàng đổi đất! Này vị hoàng tử 
hào phóng cúng dường vườn cây xinh đẹp! Như Lai biết 
công đức của hai vị rồi! Đức Phật dừng lại, mỉm nụ hoa sen 
nói chuyện với hai người - Bây giờ thì các vị về trước đi! 
Như Lai và tăng đoàn muốn gieo duyên trì bình khất thực 
đầu tiên tại thủ đô danh tiếng nảy! 

Thế rồi, các vị trưởng lão nhanh chóng hội ý, phân chia 
các ngả đường. Con rồng vàng chợt bị ngắt từng khoảng, 
từng khoảng rất đẹp mắt, tuần tự rẽ sang các lỗi khác nhau. 
Đức Phật, tôn giả Sãriputta, Ananda với chừng một trăm vị 
tỳ-khưu đi vào con lộ chính dẫn vào trung tâm thành phó. 
Như thường lệ, bất kế giàu nghẻo, sang hèn không phân biệt; 


188 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


củ khoai, củ sắn, muỗng cơm, muỗng cháo, chút cari, lát 
bánh, bột hấp øì gì... đức Phật và tăng đoàn đều trân trọng 
thọ nhận như nhau, đến trưa mới về đến Kỳ Viên đại tịnh 
xá! Những đoàn khác cũng tuân tự trở về như những cánh 
chim vàng khuất dân trong vườn cây xanh! 

Hình ảnh đức Phật và năm trăm vị tỳ-khưu y bát trang 
nghiêm, râu tóc sạch sẽ rải đều khắp kinh thành là một biến 
cô trọng đại xảy ra tại đất nước Kosala, hùng cường nhất 
vùng tây bắc nảy! 

Thọ thực rồi nghỉ ngơi tại hương thất một lát, đức Phật, 
tôn giả Sãriputta, Ananda, trưởng giả Sudatta, hoàng tử Jeta 
đi tản bộ nhìn ngắm các nơi. Công trình tuy chưa hoàn thành 
nhưng đức Phật cũng hình dung ra được cái tầm vóc kỳ vĩ 
của nó. Khuôn viên vườn rừng rất rộng, đi đến mấy khắc 
mới hết đất. Đâu đâu thây thợ cũng đông đúc và họ làm việc 
khá yên lặng. Các công trình chính và phụ có lẽ nhiều gấp 
ba lần Trúc Lâm. Các chỉ tiết cảnh: Lối đi, chế đá, vườn cỏ, 
ven hồ, ven suối được thực hiện rất thanh giản, tự nhiên 
nhưng không kém phân công phu và nghệ thuật đang được 
hình thành đây đó. Nội thất, tiện nghị sinh hoạt các nơi đều 
được sử dụng vật liệu chắc bèn, được tính toán rất kỹ lưỡng! 
Nhà hội, nhà giảng rất rộng, cao, thoáng mát có cả hằng 
trăm cánh cửa vuông, tròn phối hợp hài hòa; hoa văn, họa 
tiết đặc trưng nghệ thuật kiến trúc của thời đại! Một số 
phòng tăm lại có cả lò sưởi, có ông khói cao, sẽ được đốt 
bằng củi thơm! Bệnh viện, nghe nói, sức chứa khoảng trăm 
giường rất tiện nghi, sạch sẽ; và sẽ tuyển dụng thầy thuốc 
chuyên môn chăm sóc, quản lý, điều hành! Nói tóm lại, 
không những ông triệu phú tiêu pha tiền rừng, bạc bể; mà 
còn cả chất xám, trí não của ông, của thầy thợ, của hoàng tử 
Jeta; và nhiều nhất, có lẽ là tôn giả Sãriputta nữa! 

Trở lại hương phòng, đức Phật nhận xét: 

- Công trình dẫu chưa xong nhưng có vẻ rất hoàn mỹ, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 189 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


này Sudatta! Giáo pháp của Như Lai phát triển được ở đất 
nước này thì công đức của ông là đệ nhất! Hoàng tử Jeta sau 
khi hùn góp rừng cây thi cũng nên tìm hiểu về giáo pháp để 
mang đến an lạc và hạnh phúc cho minh. Cuỗi cùng, Như 
Lai tán thán cả ông Sãriputta nữa, đã cố vấn và tham mưu 
cho công trình kỳ đặc như thế, với hăng ngàn chi tiết kiến 
trúc phức tạp - mà đâu đó hài hòa, sít sao, bắt mắt... cũng 
không dễ dàng 8Ì; ngoài công sức của các kiến trúc sư 
chuyên môn, chắc ông cũng đã phải lao tâm khổ tứ nhiều 
lãm đấy! 

Tỳ-khưu Änanda rất tinh tế, phát biểu: 

- Nhà hội và hương phòng của đức Thế Tôn phảng phất 
đường nét cung đình... 

Tôn giả SarIputta Cười vui: 

- Đúng vậy! Ở đây còn có sự góp ý của hoàng tử Jeta 
nữa đấy! Ngoài ra, nhóm thầy kiến trúc phụ trách chính lại 
được mời từ Gandhãra xuống, đa phần đã tốt nghiệp nhiều 
năm từ trường đại học kiến trúc Takkasilã nên họ biết rõ 
công việc của mình! 

Mọi người, ai nây đều hoan hỷ. 

Hôm sau, trưởng giả Sudatta và có cả hoàng tử Jeta hùn 
góp tô chức một buổi cúng dường lớn lên đức Phật và tăng 
đoàn giữa rừng cây. Trưởng giả Sudatta cung kính mở lời: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chúng đệ tử phải sắp đặt, thiết lễ 
cúng dường Kỳ Viên đại tịnh xá như thế nào để cho đúng 
với pháp và luật? 

- Này Sudatta! Ông hãy khởi tâm cúng dường Kỳ Viên 
đến cho Tăng chúng mười phương, cả hiện tại và tương lai! 

Câu nói của đức Phật thế là như bản giao kèo để ông 
trưởng giả trao quyền sử dụng cơ sở mà không chuyển 
nhượng quyền sở-hữu-chủ làm lễ rót nước lên tay ngài như 
ở Trúc Lâm. Cũng từ câu nói khôn khéo ấy, quyền sử dụng 
Kỳ Viên đại tịnh xá không giới hạn ở đức Phật và tăng đoàn 


190 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


ở đây mà cho tăng chúng mười phương! Như vậy, trưởng 
giả Sudatta vẫn là sở-hữu-chủ, và Kỳ Viên đại tịnh xá ông 
chỉ cho giáo đoàn mượn dùng - cho mượn vĩnh viễn! 

Ngày hôm sau, trưởng giả Sudatta cúng dường đặt bát 
đức Phật và tăng đoàn tại tư gia, ông đã cho mời hàng trăm 
nhân sĩ, trí thức, bạn bè thân hữu đến cùng nghe pháp. Thọ 
thực xong, chư tăng trở lại Kỳ Viên. GIữa đại sảnh lớn rộng 
chỉ còn tôn giả Sãriputfa và Ananda đứng hầu, đức Phật 
thuyết một thời pháp giản dị, nói về hạnh phúc của đời 
người, đặc biệt nhân mạnh về người cư sĩ tại gia. 

- Nâày chư vị! Đức Phật nói - một người cư sĩ tại ø1a có 
chánh tín, có đạo tâm, có một đời sống trong lành và hiền 
thiện, họ được thọ hưởng bốn loại hạnh phúc thuộc về vật 
chất ở trên thế gian này! Đó là hạnh phúc sở hữu của cải, tài 
sản chơn chánh (atthisukha), hạnh phúc được sử dụng, thọ 
dụng của cải, tài sản chơn chánh (bhogasukha), hạnh phúc 
không có mang công, mắc nợ ai (ananasukha); và cuối cùng 
là hạnh phúc không bị người đời cười chê, khiến trách 
(anavajJJasukha). 

Thế nào là hạnh phúc sở hữu của cải, tải sản chơn 
chánh? Ở đây, người cư sĩ tại gia tạo nên của cải, tải sản 
bằng chính mô hôi sức lực của mình, băng nỗ lực cần 
chuyên thức khuya, dậy sớm, bằng chính nghề nghiệp chơn 
chánh của mình chứ không phải do trộm cắp, do làm ăn phi 
pháp, do mưu kế, do thủ đoạn man trá, lọc lừa! Nhờ nghĩ 
vậy, nên người cư sĩ cảm thấy hân hoan, thỏa thích. Đây là 
hạnh phúc thứ nhất trong cuôc đời nây! 

Thế nảo là hạnh phúc đươc sử dụng, thọ dụng của cải, 
tài sản chơn chánh? Nhờ sở hữu của cải, tài sản chơn chánh 
nên chi phí ăn ở, tiêu dùng mọi việc cho gia đình, mua sắm 
các tiện nghi sinh hoạt, xây nhà, dựng cửa, cưới vợ, gả 
chồng cho con cái, lễ hội, ky giỗ, tiệc vui... người cư sĩ cảm 
thây tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản! Thỉnh thoảng lại 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 191 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


còn biết giúp đỡ những người nghèo khổ, tâm vị tha lại lại 
có cơ hội nây sinh. Ngoải ra, người cư sĩ còn biết dành dụm 
một khoản nhỏ để cúng dường sa-môn, đạo sĩ hầu tích lũy 
phước báu cho mai sau với tâm thỏa thích, mãn nguyện. Đây 
là hạnh phúc thứ hai trên thế gian nảy! 

Thế nào là hạnh phúc vì không mang công, mắc nợ? 
Người tốt, người hiền, người có đời sống đạo đức hễ mang 
công, mắc nợ ai thì đêm ngảy trăn trở, ăn không ngon, ngủ 
không vên, canh cánh bên lòng; và ngọn lửa hồ thẹn, khó 
chịu cứ âm ỉ thiêu đốt từng khắc, từng canh. Do vậy, không 
mang một món nợ lớn, nhỏ nào thì tâm hồn vên ồn, mát mẻ, 
tháng ngày thanh bình và an lạc. Đầy được gọi là hạnh phúc 
thứ ba trong cối nhân sinh! 

Thế nào là hạnh phúc không bị người đời cười chê, 
khiến trách? Đây là do đời sông Của người cư sĩ tại 81a cÓ 
tàm, quý, biết g1lữ gìn thân, khẩu, ý. Trong cư xử với gia 
đình, thân quyên; lúc giao tiếp, ứng xử với bạn bè, xã hội họ 
luôn hòa nhã, nhu thuận, chân tình nên không có gì phải ăn 
năn, hỗi hận, bất an hoặc sợ hãi. Nghĩa là từ cử chỉ, hành 
động, lời ăn, tiếng nói đến tâm niệm, tư duy họ đều không 
có lầm lỗi, không ai có thể cười chê hoặc khiến trách được! 
Đây được gọi là hạnh phúc thứ tư! 

Này chư vị! Trong bốn loại hạnh phúc ấy, hạnh phúc thứ 
tư là cao quý, cao thượng nhất vì nó là cánh cửa mở để bước 
vào kho tảng giáo pháp của Như Lai! Người không có lầm 
lỗi về thân, không có lầm lỗi về khâu, không có lầm lỗi về ý 
là đã sống một đời sông có quy giới lành mạnh (ngũ giới), 
đã có mười hạnh lành tốt đẹp (thập thiện)! Nhờ vậy, tâm vị 
ây trong sạch, thanh khiết. Ví như mảnh đất tâm đã được 
phát quang lùm bụi, đã được dọn dẹp sạch sẽ cỏ rác; từ đây, 
vị ấy có thê gieo lên đây những hạt giống lành, được tưới 
nước, thêm phân, chăm bón công phu thì đời này, đời sau, 
hoa trái sẽ sum suê, tha hồ thu hoạch mùa màng bội thu, 


192 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


thịnh mãn! 

Trưởng giả Sudatta chợt nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Từ lâu, sống giữa bụi đời, làm ăn 
buôn bán, đệ tử cảm thấy mình có nhiều lầm lỗi về thân, về 
khẩu, về ÿ! Nay nhờ thời pháp này, đệ tử nguyện sẽ cô găng 
sông cho tốt hơn! Tuy nhiên, đệ tử chưa rõ, sự giống nhau, 
khác nhau, cao thấp piữa trÌ giới và bố thí? Còn nữa, bồ thí 
đến người nghèo khổ, cúng dường đến đức Phật và chư tăng 
phước quả sẽ như thế nào? 

- Này Sudatta! Đức Phật giảng giải - Ông là người 
quảng đại, giàu lòng nhân á1; lúc chưa gặp Như Lai, ông đã 
biết thương tưởng, đùm bọc những người nghèo khổ, bất 
hạnh; đã biết trợ câp đến những người cô độc, cô quả, phước 
báu của sự tế độ ấy sẽ giúp ông hưởng được sung mãn vật 
chất nhiều đời. Ông cũng đã cúng dường vật thực đến Như 
Lai và đệ tử của Như Lai là hội chúng thanh tịnh thì phước 
báu của sự cúng dường ấy lại càng lớn hơn nữa. Vì sao vậy? 
Vì không những được thọ hưởng sung mãn vật chất mà còn 
øIeo duyên với đạo quả giải thoát! Hôm qua, Như Lai lại gợi 
ý ông cúng dường toàn bộ công trình xây dựng Kỳ Viên đại 
tịnh xá cho mười phương tăng là Như Lai muốn cho phước 
báu của ông càng vĩ đại hơn nữa! Vì sao vậy? Vì thiết kế tu 
viện, xây dựng tịnh xá, cốc liêu cho chư tăng có nơi sinh 
hoạt, ăn ở đàng hoàng, phước báu ấy còn lớn hơn cả cúng 
dường cho Như Lai! 

Này Sudatta! Đức Phật giảng tiếp — Giáo pháp của Như 
Lai cần người kế thừa để phát triển xa rộng; và chính mười 
phương tăng sẽ làm việc ấy! Còn nữa, những hạt giống do 
mười phương Tăng gieo trồng nơi này, nơi khác sẽ kế tục 
tồn tại nhiều ngản năm trên châu Diêm- phù- đề nầy cùng 
những châu lục khác nữa! Ông phải tự hiểu nhân quả kỳ 
diệu ấy để hoan hỷ răng mình đã làm được một việc lành hy 
hữu! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 193 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


Tuy nhiên, dù có lớn lao cách mấy, dù có hy hữu cách 
mấy thì tất cả sự bố thí như tế độ, bố thí như cúng dường tu 
viện, Như Lai, tăng chúng mười phương vẫn không bằng 
quy y Tam Bảo. Tại sao vậy? Vì khi quá sung mãn vật chất, 
do thọ hưởng phước quả con người sẽ sinh ra giải đãi về 
thiện pháp, thích đời sông hưởng thụ, tham đắm ngũ trần dễ 
bị lưu lạc đường về! Quy y Tam Bảo chính là sự quy hướng 
chơn chánh cho chiếc thuyền đời vậy! Thọ trì ngũ giới sau 
khi quy y Tam Bảo lại còn thù thăng hơn nữa, vì lúc ấy là 
đang bước ởi trên lộ trình chơn chánh, hoàn thiện bản thân! 
Tu tập định tâm từ thì còn hơn cả ngũ g1ới, vì có g1ới mới có 
định mà định tâm từ thì đem lại mát mẻ, an vui cho mình, 
cho người, cho phi nhơn, cho chư thiên ở xung quanh nữa! 
Và cuối cùng, tôi thượng hơn tất cả phước báu là tu tập tuệ 
quán, thây rõ bản chất vô thường, vô ngã của chư pháp để 
giải thoát tất thảy khô đau trong ba cõi, sáu đường! 

Sau thời pháp sách tấn, khích lệ ấy, gia đình trưởng giả 
Sudatta, hăng chục gia nhân và hơn trăm vị khách đồng xin 
được thọ trì quy gIới. 

Mới hai ngày ở Kỳ Viên mà luông gió trong lành của 
giáo pháp đức Thế Tôn đã thôi khắp kinh thành Sãvatthi và 
cả miền ngoại ô. Nhiều thành phần giai cấp khác nhau tìm 
đến nghe pháp. Tuy nhiên, đức Phật chỉ thuyết ba thời vào 
ba buổi chiều, còn hai buồi chiều khác, ngài giao cho tôn giả 
Sãriputta. Và cũng như thường lệ, buổi tối đức Phật giáo 
giới chư tăng - đặc biệt, ngài nói đến đặc điểm văn hóa, tín 
ngưỡng của từng vùng, miền; có những phong tục, tập quán 
giống nhau, khác nhau ra sao. Có cái còn tốt đẹp, còn ích 
dụng cho đạo đức nhân gian thì chưa nên đụng chạm đến; 
nêu nó liên hệ đến giáo pháp thì phải linh động, uyễn chuyên 
khai triển ra, mở rộng thêm. Có cái quá tối tăm, ngu muội thì 
nên nhẫn nại, nhẫn nại nhiễu ngày, nhiều tháng để giáo giới 
họ. Giá trỊ nào mà đã trở thành phô thông, đã trở thành 


194 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


thước đo đạo đức xã hội thì đệ tử của Như Lai phải biết tôn 
trọng. Điều nào mà mọi người cười chê thì đấy cũng được 
xem như cẩm giới, điều luật phải thọ trì lúc ứng xử, giao 
tiếp... 

Khuya, đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, dạ-xoa, phi 
nhân, thọ thần ở trong vùng. Trời Sakka xuống đảnh lễ, vẫn 
an sức khỏe ngài rồi chỉ thị Tứ thiên vương hộ trì tăng 
chúng. Phạm thiên Sahampati hào quang sáng rực cả một 
vùng, xuống đánh lễ, thăm viếng người bạn cũ, chảo mừng 
và cùng hoan hỷ khi thấy giáo pháp được phát triển đến 
quốc độ Kosala nây. 

Suốt một tuần lễ, rất nhiều người hoan hỷ, xin quy y. 
Thỉnh thoảng có vài cuộc chất vấn gay gắt vì bất đồng quan 
điểm tư tưởng. Đức Phật cũng chỉ mỉm cười, không đáp; và 
rồi tôn ø1ả SãrIputta giải quyết êm xuôi việc ây! 

Đại đức Änanda rất ngưỡng mộ vị pháp huynh của 
mình, như chiếc bóng không rời, cứ hỏi han giáo pháp luôn! 

Hôm kia, một số trong nhóm ba mươi vị tỳ-khưu Pãvãya 
từ miền tây bắc và cực bắc Kosala, dẫn theo hơn một trăm 
tân tỳ-khưu tìm về đảnh lễ đức Phật và vẫn an sức khỏe của 
ngài. Họ rất vui mừng thấy chư tăng đông đảo và công trình 
vĩ đại của Kỳ Viên. Đức Phật cặn kẽ hỏi han việc hoăng hóa. 
Họ cho biết là chỉ phát triển ở một số thị trẫn dân cư đông 
đúc, càng đi xa thì đất rộng, người thưa, đa phần họ quá 
nghèo khổ, sự khất thực rất khó khăn. Đôi khi đi cả ngày chỉ 
gặp mấy chòi lá ở sườn đôi, chân núi. Lại nữa, những loại 
tín ngưỡng nhân gian như thờ thần, thờ ma quỷ, thờ răn, thờ 
bò, thờ dâm tượng sinh thực khí... và cả những hình thức 
khô hạnh cực đoan đã ăn sâu, mọc rễ trong quan niệm, tập 
quán, trong sinh hoạt; nên họ Tất khó tiếp cận giáo pháp 
trong sáng, lành mạnh, cần sự nỗ lực tự thân hơn là khân cầu 
tha lực như của chúng ta. 

Đức Phật sách tân họ, bảo đấy là tình hình khó khăn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 195 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


chung, đoàn tuyên giáo nào cũng có những trở ngại tương 
tự. Đức Phật cũng lưu ý là những tỳ-khưu còn yếu về pháp 
học, pháp hành thì chưa nên cho đi hoăng hóa, họ cần thời 
gian dài ngày để tu học. 

Thế rồi, đức Phật bảo tôn giả Sãriputta giáo giới cho một 
trăm tân tỳ-khưu. 

Thấy công việc ở đây cũng tạm yên, đức Phật chuẩn bị 
lên đường thì trưởng giả Sudatta dẫn đến một người - phục 
sức sang trọng, tướng mạo đẹp đẽ, ông quỳ thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đây là thanh niên Subhũti (Tu-bô- 
đề), em trai của đệ tử; suốt một tuần nay, y chăm chú lắng 
nghe giáo pháp, trí không rời giáo pháp, tâm không rời giáo 
pháp nên cảm thấy hân hoan, thỏa thích. Bây giờ, em trai 
của đệ tử muốn xin xuất gia, sông đời phạm hạnh, ngưỡng 
mong đức Thế Tôn thế độ cho y! 

Quán căn duyên, đức Phật thấy rõ, biết rõ thanh niên này 
đã tu hành cách đây đã mười lăm đời đức Chánh Đẳng Giác; 
từ thuở đức Phật Padumuttara, ông ta đã là đạo sĩ Nanda nôi 
danh nhiều phương. Sau này, thanh niên này sẽ là vị tỳ-khưu 
thích sống ở núi rừng, được coI là bậc ly dục đệ nhất! 

Đức Phật mỉm nụ hoa sen, gật đầu, nói vài lời ĐiáO ĐIỚI 
rồi bảo hai vị đại đệ tử chuẩn bị cho Subhũñti thọ giới ngay, 
có ngài chứng minh... 

Nhìn vị tân tỳy-khưu y bát, tướng mạo trang nghiêm như 
đã từng xuất gia lâu năm, đức Phật sách tân: 

- Này Subhiti! Ông đã có căn cơ sâu dảy, vậy hãy sống 
đời phạm hạnh thiêng liêng, trong sạch... Bây giờ hãy cùng 
đi với Như Lai về Trúc Lâm tịnh xá... 

Rồi ngài cắt đặt tiếp: 

- Như Lai còn rất nhiều công việc ở Rãjagaha và Vesäli; 
nên Sariputta thay mặt Như Lai cùng với Devadatta, 
Mahãnãma, Kimbila, Bhagu phải ở lại đây để trông coi hội 
chúng này. Cùng về Trúc Lâm với Như Lai chỉ có Änanda, 


196 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VIÊNG THĂM KỲ VIÊN ĐẠI TỊNH XÁ 


Anuruddha, tân tỳ-khưu Subhuti và thị giả Upavana mà thôi. 
Lúc nào đến được Vesäli, Như Lai sẽ hội ý VỚI Các vỊị trưởng 
lão vùng ấy, sẽ bổ túc thêm các vị A-la-hán có nhiều năng 
lực để duy trì và phát triển Kỳ Viên! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 197 


TẠI RỪNG MAHAVANA 


Tại Rừng Mahävana 


Trên đường trở về, do Ít người, ít việc, đại đức Ananda 
rất sung sướng theo hầu cận đức Phật và tha hồ học hỏi về 
giáo pháp. Đại đức hãnh diện nói: 

- Đệ tử học thuộc hết, bạch đức Thế Tôn! Tất cả mọi 
thời pháp đệ tử nghe được từ đức Thế Tôn hoặc qua sư 
huynh Sariputta, đệ tử đều thuộc nằm lòng! Còn có một số 
thời pháp liên hệ đến sáu năm khô hạnh, sự chứng ngộ tại 
cội Bodhirukkha, bốn mươi chín ngày đức Thế Tôn chứng 
nghiệm hạnh phúc giải thoát... thì đệ tử chỉ nghe được từng 
khúc, từng đoạn qua trưởng lão Kondañña, Assaj1... 

Đức Phật biết rõ chuyện ấy. Nên ngoài những khi dừng 
chân tại Malla, gặp trưởng lão Kaludayl, lắng nghe công 
VIỆC hoăng hóa ở đây; giáo giới một sô tân ty-khưu ở Vajj; 
lúc rảnh rôi, ngài đều kể lại tận tường cho đại đức Ananda 
nghe. Các thời pháp ở Lộc Uyến, rừng Kappäsiya, chuyến 
về lại cội bồ-đề thăm gia đình Sujãta, triệu phú Senäni, cô bé 
Punna, chú bé Sotthiya tặng tám bó cỏ như thế nào, đức Phật 
cũng kế lại từng chi tiết. Việc hóa độ ba anh em đạo sĩ tóc 
bện Kassapa và một ngàn đồ chúng của họ tại tụ lạc 
Uruvela, dãy núi Gaya, bờ bắc sông Nerañjara thì phải đối 
thoại nhiêu lần, phải nhẫn nại nhiều ngày, phải thuyết giáo 


198 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TẠI RỪNG MAHAVANA 


nhiều cách, phải sử dụng thân thông nhiều lượt; lại còn cần 
sự hỗ trợ của Tứ đại thiên vương, trời Sakka, phạm thiên 
SahampatI như thế nào mới đưa họ vào chánh giáo được. 
Thời pháp “tất cả các pháp đều bị bốc cháy” tại sườn núi 
Gayäs1sa, đức Phật thuyết lại làm cho đại đức Änanda rợn 
tóc gáy, xúc động cả toàn thân, thấy rõ sự nguy hiểm của thế 
gian lục dục ngũ trần! Đại đức Anuruddha và thị giả 
Upavana cũng hưởng được lợi lạc không ít. Đức Phật mỉm 
CƯỜi, nói với Anuruddha: 

- Hãy tính cần và nhiệt tâm tu tập thêm nữa, này 
Anuruddha! Thấy được một trăm, hai trăm ngàn thế giới thì 
không thể chấm dứt khổ đau, phiền não được đâu! Thỉnh 
thoảng, sau khi thiền định, trở lại cận hành, quán sát xem 
thử các dòng cảm giác, dòng tri giác, dòng tâm hành, dòng 
thức tri chúng trôi chảy ra sao, rồi chúng sẽ duyên khởi như 
thế nào! 

- Đệ tử sẽ cô gắng! 

- Lúc nào thấy có trở ngại gì, thắc mắc về điều gì thì cứ 
thưa hỏi! 

- Dạ thưa vâng! 

Đến Vesäli, rừng Mahavana, đức Phật ngạc nhiên là ở 
đây dường như đã đổi khác: Có cả giảng đường, hương 
phòng dành riêng cho ngài và rải rác đây đó cả hằng trăm 
cốc liêu nữa. Vật liệu xây dựng tuy chỉ là tranh, tre, nứa, lá 
nhưng trông khá xinh xắn, thanh nhã rất thích hợp với đời 
sống giản dị của sa-môn. Tôn giả Vappa, Bhaddiya, 
Nadikassapa và rất đông tỳ-khưu ra đón ngài từ đầu bìa 
rừng, trông ai cũng rạng rỡ. Họ chào hỏi, giới thiệu lẫn 
nhau. Tỳ-khưu Subhũti có cơ hội biết thêm nhiều vị trưởng 
lão nồi danh. 

Vào chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn tại giảng đường, đức 
Phật tỏ lời khen ngợi các vị trưởng lão và chư tỳ-khưu đã tự 
mình thiết lập được cơ sở truyền giáo ở đất nước này. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 199 


TẠI RỪNG MAHAVANA 


Trưởng lão Vappa, lớn tuổi nhất, tường trình mọi việc: 

- Bạch đức Thế Tôn! Trưởng lão Mahã Kassapa nhờ 
sống đời đâu-đà khổ hạnh nên đã hóa độ được rất nhiều 
người nghèo khổ; mười ba pháp đâu-đà của vị ấy quả thật là 
xứng đáng làm gương cho mọi người — chư vị ty-khưu theo 
học rất đông. Trưởng lão Assaji đang xây dựng cơ sở tại 
Videha. Trưởng lão Gayäkassapa ở tại Moriya cũng tất 
thành công. Trưởng lão Kã|udãyi tại Mallã thì đức Thế Tôn 
đã gặp rồi. Hiện tại, chúng đệ tử rút bớt về đây một trăm tỳ- 
khưu để tạo dựng cơ sở, vì địa điểm này có lẽ khá quan 
trọng trong tương lai. Việc khởi tâm cúng dường để xây 
dựng Đại Lâm nây là do mấy vị phú hộ và các gia chủ ở 
trong vùng, do họ có nhu cầu nghe pháp, học hỏi pháp. Có lẽ 
đức Thế Tôn sẽ giáo giới thêm cho họ vào các buôi chiều! 

Đức Phật rất hài lòng về các vị trưởng lão ưu tú, ngài 
nói: 

- Kỳ Viên đại tịnh xá rất lớn, có thể chứa vài ba ngản tỳ- 
khưu mà không sợ khó khăn về vật thực. Có lẽ chư vị nên 
cho rút bớt các nơi về an cư tại đấy, nếu còn kịp thời gian. 
Sau mùa mưa, lưu ý là tại các thị trần miễn Nam Kosala, 
chúng ta vẫn chưa có người. Các xứ Kãlãma, Kãsi, Vamsä, 
AvanfI rộng lớn mênh mông mà chỉ có trưởng lão Yasa và 
chừng trăm vị tỳ-khưu! Thành phố BarãnasI, Kosambi và 
các vùng đối diện bờ Nam sông Gaủgã chúng ta chưa đủ 
duyên. Riêng tại Vesali này Như Lai sẽ lưu tâm. 

Chiều hôm ấy, đức Phật thuyết một thời pháp nói về bố 
thí, trì giới, các cảnh trời rồi đặt hội chúng trên quy giới, 
thành người cư sĩ áo trăng. Buổi tối, đức Phật giáo giới chư 
vị tỳ-khưu, sau đó cho đề mục thiền định hợp với căn cơ một 
sỐ các vị sơ tu! 

Sáng hôm sau, đức Phật lên đường; trưởng lão Vappa, 
Bhaddiya và NadTkassapa đến đảnh lễ. Đức Phật nói với ba 
VỊ: 


200 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TẠI RỪNG MAHAVANA 


- Hiện nay, nội bộ các tiêu bang Vajjr, Licchavĩ không được yên 
ồn, nhất là tại Vesäli. Các vị vua được bầu lên và nhóm tướng quân 
đang xung đột, tranh giành quyền lực nên nhiều pháp bất thiện đã phát 
sanh. Rất nhiêu thiên, thân, thiện dạ-xoa ở nơi này họ không hoan hỷ 
nên đã lần lượt bỏ đi; trong nay mai những tai ương, dịch họa sẽ đồ 
xuống đất này. Các ông và tất cả tỳ-khưu ở đây nên tạm thời về an cư 
mùa mưa ở Trúc Lâm. Chỉ giữ lại năm bảy người để chăm sóc cơ sở. 
Tương lai ở đây như thế nào, Như Lai đã tiên liệu. 

Các trưởng lão đều có thiên nhĩ, thiên nhãn, họ biết điều 
đó nên vâng mệnh, y lời. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 201 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Dạy Dỗ Bậc Đại Trí Thức 


Đã dự định trở về Trúc Lâm, nhưng đột nhiên, đức Phật 
bảo nán lại mấy hôm nữa. Hóa ra là có cơ duyên. 

Ngoại ô Vesali, thuộc cộng hòa LicchavIl, có hai vợ 
chồng bà-la-môn nỗi tiếng thông thái, uyên bác, có tài hùng 
biện; mỗi người không những học hiểu rất nhiều triết thuyết 
khác nhau mả còn năm vững các phương pháp lý luận nên 
tài vẫn đáp của ông bà không ai sánh nôi. Con trai lớn là 
Saccaka được di truyền dòng máu thông minh, mẫn tuệ ây, 
lại còn được kế thừa sở học của cha mẹ nên nghiễm nhiên 
trở thành một ngôi sao vô địch trên các luận trường. Thế vẫn 
chưa đủ, người con ưu tú của dòng tộc này còn nghiên cứu 
sâu rộng tư tưởng các giáo phái trong và ngoài truyền thống 
đương thời, biết điểm ưu, điểm khuyết, sở trường, sở đoản 
của các chủ thuyết ấy nữa. Bởi thế, càng lớn lên, tiếng tăm 
của Saccaka càng vượt trội cha mẹ, trở thành tay hùng biện 
vô địch. Chưa có một sa-môn, bà-la-môn luận sư nào khả dĩ 
trồ tài miệng lưỡi có thể xứng đáng là đỗi thủ của chàng! Và 
thế là Saccaka sanh tâm ngã mạn, coi thế gian như cỏ rác. 
Quá kiêu căng tự phụ về sở học của mình, Saccaka sắm một 
sợi dây da to bản cột bụng lại. Mọi người xúm lại hỏi tại 
sao, Saccaka cười mũi đáp: 


202 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


- Chữ nghĩa, văn tự, cú pháp, thiên kinh, vạn quyền... 
chúng sống nhung nhúc đầy đặc ở trong này! Nếu không cột 
lại, ta sợ một lúc nào đó sẽ vỡ bụng ra mà chết! 

Danh tiếng Saccaka lại càng vang đội. Ba đức vua và hội 
đồng tướng lãnh trị vì liên bang Licchavï đóng tại Vesäli 
mời Saccaka làm thầy giáo phụ đạo cho con cháu họ. Chàng 
võ bụng nói: 

- Có sẵn đây. Nếu chia chung cho thiên hạ cũng còn 
chưa hết, huống hồ chỉ một tiểu quốc. Thế là các vị đã tìm 
đúng người! 

Bọn tiểu nhân vô trí, thiểu học thì tung hô, ca ngợi; còn 
kẻ có trí thì họ khinh bỉ nhưng họ ¡im lặng, thầm hồ thẹn 
giùm cho chàng trai trẻ. 

Trong thời gian ấy, đức Phật, chư vị trưởng lão và rất 
đông tỳ-khưu đã lui tới Vesall, cư ngụ ở đại lâm Mahavana. 
Tin ấy nhanh chóng đến tai Saccaka, chàng tự nghĩ: “Thời 
gian gân đây, ta đã nghe danh tôn giáo này cùng người sáng 
lập ra nó. Ông sa-môn Gotama xuất thân dòng dõi sát- đế-ly, 
vốn là một thái tử văn võ toàn tài, bỏ vương vị xuất gia, bây 
giờ tự xưng là Phật, một vị đại A-la-hán! Thật là điên rỖ và 
ngông cuồng! Tuy ta chưa nắm được giáo pháp của ông ta, 
nhưng thử hỏi, triết học vả tư tưởng của con người thì có 
được bao nhiêu? Cho dẫu ông ta có sáng lập ra một giáo 
thuyết mới, có múa mép, khua môi ỏm tỏi... thì cũng thảm 
nhục, thân bại, danh liệt tại đất này mà thôi!” 

Hôm ấy, đứng trước hội chúng của mình, Saccaka ngạo 
nghề tuyên bồ rằng: 

- Ta không thây một sa-môn, bà-la-môn nào dù là giáo 
phái chủ, giáo phái sư hoặc là bậc đạo sư lỗi lạc tự xưng 
mình là Phật, thánh phương nào chăng nữa, một khi đôi đáp 
với ta, chăng có ai là không hỏi hộp, run sợ! Thậm chí, nếu 
ta cật vấn cây cột không có tâm thức thì nó cũng sợ hãi, rung 
chuyền, toát mô hôi hột! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 203 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Cả hội trường võ tay, tán thán Saccaka không hết lời rồi 
nói: 

- Sa-môn Gotama tất giỏi, rất nỗi danh, nhưng rồi sẽ bị 
đo ván! 

- Đúng như thế không sail 

Saccaka mỉm cười: 

- Cái đó thì các ngươi đừng có nôn nóng, không chóng 
thì chầy sẽ có cuộc tranh biện thú vị ây! 

Saccaka thò tay siết chặt lại sợi dây da nỊt bụng! 

Nghe tin đức Phật đang ở Mahavana, tôn giả AssaJi bộ 
hành từ nước cộng hòa Videha về thăm ngài. Nghỉ đêm ở 
một khu rừng ngoại ô, sáng sớm tôn giả đi vào thành phố 
Vesali trì bình khất thực. 

Lúc ấy, Saccaka đang ưỡn bụng đi dạo với chừng mười 
mây đô chúng, trông thấy tôn giả Assaji do râu tóc sạch sẽ, 
đi đứng trang nghiêm, đoán là đệ tử của đức Phật, hắn bèn 
dừng lại, lịch sự chấp tay với cung cách của một bậc thức 
giả: 

- Thưa ngài sa-môn! Ngài có liên hệ gì với giáo phải của 
đại sa-môn Gotama? 

Ngước lên, tôn giả Assaji trông thấy một chàng trai trẻ 
to lớn, cao ráo với dây nỊt to buộc chặt bụng cùng đám thanh 
niên mặt trơn, da láng: biết đấy là ai rồi, nên đáp: 

- Tôi là đệ tử ít học của đức Đạo Sư ây, thưa hiền giảl 

- Thật là hân hạnh! Saccaka giả vờ cúi đầu khiêm tốn - 
Từ lâu tôi đã nghe đại danh của đại sa-môn Gotama như sắm 
dậy bên tai! Vậy chăng hay, vị ấy thường dạy các hàng đệ tử 
như thế nào? Nói rõ hơn, là sa-môn Gotama hay nói giáo 
pháp gì cho môn đệ? 

- Này Aggivessana! Này chàng trai trẻ! Đức Thế Tôn 
thường dạy cho chúng đệ tử rằng: Sắc uân là vô thường, thọ 
uấn là vô thường, tưởng uân là vô thường, hành uân là vô 
thường, thức uân là vô thường... 


204 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẠẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Vừa nghe vị sa-môn gọi đúng tên mình, Saccaka đã cảm 
giác lành lạnh, nhưng v lại cười lạt: 

- Hóa ra chỉ có vậy thôi sao, thưa ngài sa-môn? 

- Còn nữa, nảy chàng trai trẻ! Vì sắc thọ tưởng hành 
thức ấy là vô thường nên chúng còn là vô ngã nữa! Và, tất cả 
pháp đều vô ngã! 

Saccaka nhíu mày: 

- Đây là tinh yếu giáo pháp của đại sa-môn Gotama ư? 

- Với kẻ trí, với người có tai để nghe thì đấy là tinh yếu, 
còn đối với người ngu, kẻ không có tai để nghe thì nó rất 
tầm thường, thưa ngài đại bác học! 

Nói xong, tôn giả Assaji mỉm cười. Nhưng Saccaka 
không lãnh hội được ý tứ tính tế ấy, hắn nói to với mọi 
người: 

- Thiên hạ có rõ không? Hay chỉ có tôi, chính tôi mới 
vừa nghe được những điều chẳng lành? Sắc uân vô thường... 
vô ngã, thọ uân vô thường, vô ngã...; các pháp đều vô ngã? 
Cái gì vậy? Lời dạy ấy quả là tàn tệ, quả là nguy hại cho thế 
gian! Chính lời giáo huấn ấy là bóng tối, là quỷ đữ, là thuốc 
độc... đã phản bội con người và hủy diệt tất cả những øì cao 
đẹp, thiêng liêng trên đời này! Xin chư vị hãy nguyên rủa 
giáo pháp ấy đi! Nó là trá hình của Ma vương, của Diêm sứ! 
Hãy lột mặt nạ giáo pháp phi nhân tính ấy! 

Rồi Saccaka quay sang tôn giả Assaji: 

- Ngài sa-môn hãy nghe cho kỹ đây! Tôi, Saccaka, bậc 
giáo thọ, bậc đạo sư của hoàng tộc LicchavI tôi sẽ đích thân 
đến gặp sa-môn Gotama để luận chiến và đấu trí! Thế nào 
tôi cũng phải vạch trần, lột truông mớ giáo lý sai lầm đây tệ 
hại của ông tal 

Nói xong, Saccaka quay lưng bỏ đi. Đám đệ tử còn nói 
vọng lại: 

- Nghe rõ chưa? Giáo lý ấy chưa đáng giá một đồng xu 
mà đem rao bán giữa chợ đời! Ai mua? Đồ mặt dày! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 205 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Hoàng tộc LIcchavI đang hội họp tại một giảng đường 
rộng lớn đề giải quyết những công việc liên hệ đến kinh tế 
đang gặp lúc khó khăn thì Saccaka đột ngột bước vào. Vì 
Saccaka là thầy giáo giỏi của con em họ nên hoàng tộc có vị 
đứng dậy chảo, có người gật đâu, có người chỉ liếc mắt xem, 
có người niềm nở mời chỗ ngôi và tiếp nước. 

Saccaka chưa yên vị đã vội đứng dậy, chắp tay chảo hội 
chúng rồi nói: 

- Thưa chư vị đại nhân, quý nhân khả kính! Một cơ hội 
hiểm có sẽ làm cho kinh thành Vesäli nhỏ bé của chúng ta 
vang danh thiên hạ! Phải biết thò bàn tay vàng ra mà năm 
lây! 

Mọi người ngơ ngác đưa mắt có vẻ đò hỏi. Saccaka cất 
giọng hùng hỗn: 

- Sa-môn Gotama và đệ tử của ông ta hiện đang đến hóa 
đạo tại xứ sở của chúng ta mấy lúc gần đây. Từ lâu, tôi đã 
nghe đến tải trí của sa-môn Gotama. Ông ta đã luận thắng 
hâu hết các giáo phái chủ, giáo phái sư trong và ngoài truyền 
thống trên đời này. Đức vua của các đại quốc, tiểu quốc ven 
thung lũng sông Ganga; những đại phú gia, bá hộ, công tử, 
vương tử, đại thần, đại trưởng giả... hữu danh đều quy giáo 
sa-môn Gotama! Tuy nhiên, đến đây, tại lãnh thô này, sa- 
môn Gotama sẽ thất vọng, sẽ chuốc lấy thảm bại nhục nhã 
rồi cuốn xéo đi nơi khác... 

- Tại sao? Có người hỏi. 

Saccaka cười đắc chí: 

- Sao nữa! Vì sẽ có một cuộc luận chiến, đấu trí, tranh 
tài vô tiền khoáng hậu xảy ra giữa tôi và sa-môn Gotamal 
Tôi chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm. Vậy thì hôm nay, tôi đến 
đây là để mời chư vị đại nhân hoàng tộc Licchavĩ hãy cùng 
đi với tôi. Và dịp này, chư vị đại nhân sẽ chứng kiến được 
một sự kiện hy hữu, trọng đại: Sa-môn Gotama sẽ không có 
đất dung thân! 


206 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Một vị lão thần cất giọng thận trọng: 

- Tôi không phủ nhận là thầy giáo thọ Saccaka có kiến 
thức, sở học và tài hùng biện xuất chúng, lỗi lạc! Tôi cũng 
đã có nghe, ngài đã nghiên cứu thấu đáo mọi triết học trong 
và ngoài truyện thống đến độ thâm uyên và bác lãm nhất. 
Nhưng đại sa-môn Gotama thì sao? Dường như mọi điều 
vừa kế trên, ông ta đều ưu việt, đều vượt trội thế gian mây 
cái đầu! Không những thế, giáo pháp mà ông ta xiến dương, 
khai mở là một loại giáo pháp độc sáng, thiên tài, trước đây 
chưa hề có, mai sau cũng không thể có được; chăng hay thầy 
giáo thọ của chúng ta đã năm chắc phần thắng chưa nhỉ? 

Saccaka võ ngực đáp: 

- Chư vị đại nhân hãy yên trí! Những lời giáo huấn của 
sa-môn Gotama tôi biết rất rõ; và tôi còn thây cả những lỗ 
hồng, những khiếm khuyết, những luận điểm thô thiên và tệ 
hại của nó nữa. Đấy là những tư tưởng bi quan, yêm thế, một 
loại hư vô chủ nghĩa cản quấy, mưng độc, ấu trĩ và ngốc 
nghếch nhất trên đời này. Thật không xứng đáng cho con em 
chúng ta nghe lọt vào lỗ tai! Phải lấy chối chà mà quét nó ra 
khỏi xứ sở trong sạch và hiển thiện này. Vậy, quý vị đại 
nhân hãy cùng đi với tôi, hôm nay, rồi chư vị đại nhân sẽ 
thây rõ sự thực! 

Một người cất giọng nghiêm trang: 

- Xin ngài giáo thọ trẻ tuổi lưu ý cho! Cả hoảng tộc 
Licchavĩ và hội đồng tướng lãnh với địa vị tôn quý, danh giá 
cùng đi với ngải là cả một chuyện hệ trọng! Là một điều cần 
phải thận trọng! Chúng tôi không muôn bị bẽ mặt, không 
muôn bị bêu xâu trước mặt mọi người! Phải tin chắc, phải 
quyết thắng một ngàn phâần trăm, chúng tôi mới cho người 
tháp tùng cùng ngài! 

Saccaka với giọng đanh thép, tự tim: 

- Đúng vậy! Chắc vậy! Người bị bẽ mặt, bôi xấu phải là 
sa-môn Gotama và chúng đệ tử của ông ta! Tôi đã xác quyết 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 207 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


như thế, như đá hẳn sâu vết chém trước khi đến đây hội diện 
với chư vị đại nhân. 

- Xin cho nghe những luận cứ của ngài giáo thọ! VỊ 
trưởng lão kia tiếp tục chất vẫn - Với những ví dụ cụ thê, có 
hình tượng chứ không phải là những lý lẽ xa vời, trống 
không như thế! 

Saccaka hơi ngạc nhiên, hụt hằng một chút nhưng y lấy 
lại phong độ rất nhanh: 

- Thật xứng đáng là những cật vẫn minh triết! Y giả vờ 
khen! Được thôi! Tôi sẽ vặn hỏi, sẽ bắt bẽ lý lẽ của sa-môn 
Gotama băng lý lẽ của tôi. Ví như một thanh niên khỏe 
mạnh, đây sức lực với bắp tay có vông, với gân tay nối cuồn 
cuộn; một tay y nắm cứng cần cô một con cừu nặng như một 
quả núi đẻ, không thể nhúc nhích được; tay kia y nắm lông 
cừu dài rồi lôi tuột tất tần tật không chừa một máy. Thì tôi 
cũng vậy. Tôi sẽ năm cứng cân cô giáo pháp của sa-môn 
Gotama tôi tôi sẽ lột trần sạch sành sanh tất cả da vảy của lý 
thuyết tệ hại ấy băng trí tuệ, đa văn và quảng kiến của tôi! 
Đấy là một ví dụ cụ thể, có hình tượng, có xương, có thịt, 
chư vị đại nhân có đồng ý vậy không? 

Một số người phấn khích, lao nhao: 

- Vâng, đúng vậy! Rất là ấn tượng! 

Saccaka được dịp trô tài hùng biện bằng miệng lưỡi: 

- Còn nữa†l VÍ như một trung niên lực lưỡng làm việc lâu 
năm tại xưởng nấu rượu. Tay y cầm vợt một cách điêu 
luyện, thiện xảo. Chắng cần nhìn vào chảo rượu sôi, y cũng 
có thể thò cây vợt xuống một cách chính xác đề vớt bột rượu 
từ bên nảy sang bên kia rồi vòng quanh miệng chảo một 
cách dễ dàng. Khó có một tí bọt nào thoát khỏi cây vợt thiên 
tài của hắn! Thưa chư vị đại nhân! Saccaka cất cao ĐIỌnØ, 
sang sảng — Giáo pháp của sa-môn Gotama được ví như bọt 
rượu dính đầy bụi bặm, tạp chất ấy. Tôi sẽ sử dụng cây vợt 
thiện xảo, điêu luyện, thiên tài để vớt mớ giáo pháp ô nhiễm 


208 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẠẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


của sa-môn Gotama từ đầu nảy sang đầu kia, vớt vòng 
quanh cả sở học lẫn kiến thức ác uễ của ông ta nữa! Đấy là 
vị dụ cụ thể thứ hai! Chư vị đại nhân nghe rõ cả chứ? 

- Nghe rõ! Một người cười hì hì rỗi nói lớn —- Nhưng cây 
vợt của ngài giáo thọ ở đâu? 

Saccaka cười xòa: 

- Đây là lý lẽ của tôi! Quý vị giỡn hoài! 

Có một người rất cứng cỏi, cất giọng chậm rãi: 

- Ví dụ ây khá sông động nhưng không tương hợp rồi, 
nếu không muốn nói là tác dụng ngược chiều, thưa ngài giáo 
thọ khả kính! Tại sao vậy? Vì khi mà ngài vớt hết phân bụi 
bặm, tạp chất, ô nhiễm ra tuốt tuôn tuột thì giáo pháp của sa- 
môn Gotama sẽ còn lại cái trong sạch, thuần tịnh, tỉnh khiết 
nhất trên trần đời rồi! Chắc ý ngài không muốn thế chứ? 

Saccaka thoáng tái mặt, nghĩ thầm: “Không thể xem 
thường hội chúng ăn trắng mặc trơn này!” Rồi óc y làm việc 
cực nhanh, đáp rằng: 

- Rất chính xác là lập luận ây, nhưng chư vị tôn túc nghe 
lâm rồi. Tôi nói giáo pháp của sa-môn Gotama là bụi bặm, ô 
nhiễm, tạp chất; hãy vớt tất cả chúng chứ không phải là vớt 
phân bụi bặm, ô nhiễm, tạp chất của giáo pháp ấy! 

- Thế thì nghe được! 

- Vậy chư vị đại nhần có cần nghe thêm ví dụ nữa 
chăng? 

- Có thê cho nghe! 

Saccaka tiếp tục: 

- Ví như một người nghiện rượu, hễ thấy rượu là uống. 
Tay y cầm chung rượu khi úp, khi ngửa, khi đặt bên này, khi 
đặt bên kia hoặc nốc cạn sạch tùy theo ý muốn. Cũng vậy, 
giáo pháp của sa-môn Gotama là chung rượu ấy. Tôi sẽ tùy 
nghi, tùy lúc, khi đặt bên này, khi đặt bên kia, khi úp, khi 
ngửa hoặc nốc cạn sạch một cách dễ dàng băng lý lẽ, bằng 
sự thực, bằng tài nghị luận sắc bén của tôi! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 209 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Có tiếng cười ha ha rồi cắc cớ hỏi: 

- Thế có say không? 

Lại vắng lên những tiếng cười hô hỗ. Không khí vui vẻ 
tràn đây hội trường. Tưởng vậy là tất cả mọi người đều đã bị 
thuyết phục, nào ngờ, một lão trượng quặc thước lại nói: 

- Không chắc đâu, thưa ngài giáo thọ! Không dễ gì nốc 
cạn sạch sành sanh một hơi đầu! Sa-môn Gofama chắng phải 
là kẻ hữu danh vô thực, chẳng phải là kẻ sàng sàng như tất 
cả chúng ta ở đây! Sở học, đạo hạnh, trí tuệ lẫn cả biện tài 
của ông ta đã vang danh khắp cả châu Diêm-phù-đề không 
phải là không có sở yl 

- Đúng vậy! Một giọng nói khác phụ họa — Giáo pháp ấy 
không dễ gì chịu nằm yên đề cho ngài giáo thọ kéo tuốt tuôn 
tuột như lông cừu; như vớt tất tần tật bọt rượu; như úp, ngửa 
chung rượu hoặc nốc cạn sạch sành sanh dễ dàng như vậy 
đâu! Rất nhiều con em hoảng tộc, tướng sĩ của chúng ta đã 
quy giáo theo ông ta đã khá đông rồi đấy! 

- Một số cự phú, danh gia vọng tộc và cả dân chúng nữa 
đã trở thành tín đồ của họ. Một người khác tiếp lời. 

Sự thận trọng ấy quả là cần thiết. Nhưng những lời nhắc 
nhở chân tình kia đã bị đám đông làm cho tan loãng. Rất 
đông người đồng loạt đứng dậy, cô vũ Saccaka: 

- Chúng ta hãy cùng đi! Nhất định sa-môn Gotama sẽ 
chuốc lây thảm bại! Nhất định kinh thành Vesäli của chúng 
ta sẽ vang danh khắp thiên hại 

Thể rồi, Saccaka cùng với hội chúng hơn một nửa sỐ 
người lớn tuổi kéo thêm chừng trăm môn sinh nữa rầm rộ 
mở cờ, gióng trông, khua chiêng ... huyên náo lên đường. 

Đến khu rừng lớn ngoại thành Vesäli, thấy thấp thoáng 
xa xa bên kia ngọn đôi, có một ngôi tịnh xá rộng lớn, họ 
dừng chân lại. Ở xung quanh đây có một số tỳ-khưu đang 
thiền tọa hoặc kinh hành giữa những hàng cây. Mặc dầu 
nắng hạn nhưng nơi này vẫn còn giữ được màu xanh thanh 


210 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


bình và mát mẻ. Thoáng nhìn khung cảnh tính lặng, lòng 
Saccaka gợn lên nỗi sợ hãi mơ hỗ nhưng y trấn tĩnh lại ngay. 
Saccaka đến gần một vị tỳ-khưu, lịch sự cất tiếng hỏi: 

- Thưa ngài sa-môn! Hiện giờ đức Đạo Sư Gotama đang 
ở đầu? 

Vị tỳ-khưu dừng bước, đưa mắt dịu dàng hỏi: 

- Chư vị là a1? 

Saccaka giới thiệu: 

- Tôi là giáo thọ sư của hoàng tộc Licchavi cùng với 
môn đệ; và đây là mây trăm bậc đại nhân của kinh thành 
Vesãli cỗ xưa, muốn đến diện kiến cái vị được gọi là đức 
Thế Tôn ấy! 

VỊ tỳ-khưu mỉm cười: 

- Vậy mà tôi cứ ngỡ là chư vị đang xuất quân lâm trận, 
tình cờ ghé ngang đây! Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm! Rồi vị tỳ- 
khưu vừa nói vừa đưa tay chỉ - Thưa ngài đại hùng biện 
Saccaka Asgsivessana! Đức Tôn Sư đang ở kia, dưới một cội 
cây to ngay khu rừng trước mặt. Dường như đức Đạo Sư của 
chúng tôi đã biết đến sự thăm viếng huênh hoang và vui vẻ 
này! 

Thêm một lần nữa, Saccaka thoáng sợ hãi, tái mặt. Cả 
tên tộc, tên hiệu và cả ý đồ tranh biện, chàng chưa xưng ra, 
chưa nói lên mà một sa-môn tâm thường như thế này cũng 
đã biết rồi! 

Đã thê, vị tỳ-khưu còn nói tiếp: 

- Ngài hãy thít chặt lại sợi dây nỊt bụng thêm một tí nữa! 
Những cái gọi là chữ nghĩa, văn tự, cú pháp, thiên kinh, vạn 
quyền ở trong ấy dường như chúng đang náo động, lúc nhúc 
không yên! 

Saccaka hối hả bước nhanh cùng với hội chúng của 
mình. Chàng tự nghĩ:“Có những dấu hiệu, những triệu 
chứng không được tốt lành cho lắm! Không những trí, 
những tuệ, những minh, những hạnh của sa-môn Gotama ta 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 211 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


chưa nắm bắt đượ, ngay cả một tỳ-khưu đệ tử vô danh mà 
những câu nói, cách nói, tia mắt nhìn... đã hàm tàng bên 
trong những năng lực, những thắng trí... cũng đã bất khả tư 
nghì rồi! Chưa gặp sa-môn Gotama mà ta đã bủn rủn, chao 
đảo đến thế này hay sao?” 

Saccaka và tùy tùng đã đến chỗ đức Thế Tôn, vả, chàng 
nhìn sững! Đức Phật ây tướng hảo quang minh quá! Ở nơi 
ngài, bất cứ cái øì tỏa rạng từ ngài cũng đều toát ra Sự trong 
sạch, thanh khiết, từ hòa, tỉnh giản, nghiêm oal, định tính, 
trầm hùng, hỷ mãn và trọn vẹn... 

Trong số hội chúng tùy tùng của Saccaka có một số 
người cũng đứng sững và say mê chiêm ngưỡng ngài như 
thế. Có số quỳ xuống đảnh lễ. Nhóm người khác thì cất tiếng 
chào thân mật. Có người chỉ xưng tên họ và dòng dõi của 
mình. Có kẻ chỉ chắp tay. Một số thì đưa mắt nhìn hờ hững, 
im lặng không nói gì. Tất cả, sau đó đều tìm chỗ ngồi thích 
hợp... 

Saccaka từ từ, nhè nhẹ hít một hơi sâu đây phối để lấy 
lại sự tỉnh táo, an Ổn rồi cất giọng ngang tàng có hữu: 

- Này samôn Gotamal Hôm nay, tôi với hội chúng 
hoàng tộc, tướng lãnh Licchav1 cùng một số môn đệ đến đây 
để vẫn đạo. Xin ông hãy vui lòng trả lời cho những câu hỏi 
phải lẽ của chúng tôi! 

Đức Phật biết rõ tất cả tâm tư, ý đồ của chàng thanh niên 
và hội chúng: biết rõ cả suy nghĩ và những câu hỏi đang nằm 
trong óc của Saccaka nhưng ngài chỉ thản nhiên như không 
có chuyện gì xây ra: 

- Này Aggivessana! Như Lai rất sẵn lòng, ngươi cứ tùy 
nghĩ! 

- Vâng! Saccaka đáp - Không biết sa-môn Gotama 
thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử như thế nào? Và thật sự, 
nguyên văn lời giáo huẫn ấy ra sao? 

- AøøIvessanal Hãy nghe đây! Như Lai thường giáo giới 


ĐÃ ÿ9¿ Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẠC ĐẠI TRÍ THỨC 


chư đệ tử rằng: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức uân đều vô 
thường, vì vô thường nên vô ngã. Và, tất cả pháp đều vô 
ngã! Đấy chính là nguyên văn minh thuyết giáo pháp của 
Như Lai! 

Saccaka vặn hỏi: 

- Chỉ có thế thôi sao? 

- Vâng, Như Lai thường chỉ dạy có bấy nhiêu! 

Saccaka cười lạt: 

- Vậy thì sa-môn Gotama có thê cho tôi đưa ra ví dụ, để 
từ đó, sa-môn Gotama tự thấy rõ cái ấu trĩ, cái thô thiên, cái 
tệ hại của giáo pháp ấy không? 

- Hãy tự do, hãy tùy thích, này Aggivessana! Như Lai rất 
muốn nghe ví dụ của ngươi. 

- Này, sa-môn Gotama, hãy nghe đây! Ví như các loại 
cây, các loại giống có đủ nhựa sống để từ đó phát triển tốt, 
tăng trưởng tốt; tất cả chúng đều nương nhờ từ đất, lớn lên 
bởi đất, xanh thăm rồi đơm hoa kết trái cũng nhờ ân huệ của 
đất. Ví như các công việc đồng áng, vườn tược, trồng dâu, 
nuôi tằm... cũng nương tựa đất, sau đó chúng ta mới có cơm 
ăn áo mặc. Không có đất thì không có sự sống của các loài 
hữu tình, phải vậy không, thưa sa-môn Gotama? 

Đức Phật mỉm cười: 

- Đây mới chỉ là tiền đề, ngươi còn đi vào nội dung 
chính nữa mà, Agø1vessanal 

- Vâng! Saccaka đáp - Từ ví dụ ấy, bây giờ tôi đi đến 
luận điểm để phá vỡ, đập tan ác kiến mê muội của sa-môn 
Gotama! Sa-môn Gotama bảo răng: Ngũ uẫn là vô thường, 
ngũ uẫn vô ngã; tất cả pháp đều vô ngã! Còn luận điểm của 
tôi thi ngược lại. Tại sao? Vì nhờ có ngũ uấn, nương nhờ nơi 
ngũ uân mà người fa ăn, nói, đi, đứng, nghĩ suy, làm việc để 
tạo tác những khổ vui, thiện ác trên đời này. Muôn loài thảo 
mộc nương nhờ bởi đất mà tồn tại như thế nào thì chúng hữu 
tình nương nhờ nơi ngũ uân để tôn tại, sinh trưởng y như thế 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 213 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


ây, thưa sa-môn Gotamal 

Đức Phật điềm đạm nói: 

- Này Aggivessana! Có phải đây là điều mà ngươi đã kết 
luận cho quan điểm của mình: Sắc uân là cái ngã của ta, thọ 
uấn là cái ngã của ta; và, tưởng, hành, thức cũng y như thế? 
Muôn loài thảo mộc nương nhờ bởi đất thì chúng sanh cũng 
nương nhờ nơi ngũ uân, cái tự ngã ây để tạo tác khổ lạc, 
thiện ác trên đời này? 

Saccaka đáp khá dè dặt: 

- Vâng, thưa sa-môn Gotama! Tôi nghe rất nhiều người 
lập luận như thế! 

- Người khác thì không liên quan gì ở đây! Như Lai chỉ 
muốn nghe sở kiến của ngươi! Và chính ngươi phải xác định 
quan điểm ấy là của mình. 

- Vâng, tôi xin xác quyết là như thế! Sắc thọ tưởng hành 
thức chính là cái ngã của ta. Chính chúng sanh nương nhờ 
nơi cái ngã ấy để tồn tại, tạo tác cảnh giới và làm nên thế 
giới. Nếu chẳng có cái ngũ uẫn ấy, cái ngã ấy làm căn cứ 
địa; nếu toàn bộ ngũ uân là không phải ta, tự ngã của ta thì 
chúng sanh làm sao hiện hữu hở sa-môn Gotama? Xem 
chừng cái luận thuyết vô thần, hư vô chủ nghĩa của ông với 
cái gọi là vô ngã ấy, không phủ hợp với chân lý, với sự thật, 
không tương hợp với chánh trí rồi! 

Một số người hời hợt trong hội chúng của Saccaka nghe 
giáo thọ sư của mình lập luận với lý lẽ minh chứng rất xác 
thực, rất thuyết phục bèn vỗ tay tán thán. Một số khác thâm 
trằm hơn thì dè dặt, cần trọng vì nhìn thấy thần sắc của sa- 
môn Gotama vẫn bình lặng như đáy biển sâu không chao 
sóng. Saccaka thì có vẻ tự phụ, nghênh ngáo ra mặt. 

Đức Phật mỉm nụ cười ở trong tâm, chậm rãi nói: 

- Này Aggavessanal Vậy Như Lai sẽ hỏi ngươi, ngươi 
vừa lòng điều nảo thì hãy trả lời điều ấy, được chăng? 

- Thưa vâng! Saccaka đáp — Xin sa-môn Gotama hãy tự 


214 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


nhiên cho! 

- Như Lai hỏi ngươi. Ví như đức vua Pãsenadi nước 
Kosala, đức vua Semiya Bimbisära nước Magadha đã làm lễ 
quán đỉnh lên ngôi, trị vì vương quốc của mình. Các đức vua 
ây có quyền giết người đáng tội chết, có quyền tịch thu của 
cải, tài sản của người đáng bị tịch thu, có quyền lưu đảày 
những người đáng tội lưu đày được chăng? 

- PThưa được, sa-môn Gotamal Những đức vua nhỏ cai 
trị cộng hòa VaJji, cộng hòa Malla, cộng hòa Videha cũng có 
được cái quyền để làm việc ấy, huống nữa là các vị đại 
vương Kkial 

- Tại sao các đức vua họ có được cái quyền ấy hở 
AggIvessana? 

- Thưa, vì đức vua là chủ một nước nên ông ta có đủ 
thâm quyền quyết định tội trạng cũng như ban thưởng bổng 
lộc cho con dân của mình. 

Đức Phật gật đầu: 

- Đúng vậy, này Aggivessanal Ngươi đã nói đúng. Các 
đức vua có quyên vì họ sở hữu quôc độ của mình! 

Saccaka cũng gật đầu: 

- Đương nhiên rồi, sa-môn Gotamal 

Đức Phật tiếp lời: 

- Vậy này Aggivessana! Nếu sắc thọ tưởng hành thức là 
ta, là của ta thì phải chăng cái ta ây lây ngũ uâẫn kia làm sở 
hữu, như thần dân trong quốc độ của mình vậy? 

- Đương nhiên rôi, sa-môn Gotamal 

- Nói cách khác, cái ngã chính là ông vua, và, ngũ uẫn 
chính là bá tánh? 

- Đương nhiên là phải có cái ngã ấy, sở hữu ấy! 

- Vậy ngươi nghĩ như thế nảo, này Aggivessana! Ví dụ 
về sắc uấn, tức là cái thân xác sinh vật lý do đất nước lửa gIÓ 
tạo thành này, nó là ta, sở hữu của ta thì ta có đủ thâm quyên 
quyết định rồi. Vậy khi cái thân này nó bệnh, ta có quyền 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 215 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


bảo nó đừng bệnh? Khi cái thân này nó già, ta có quyên bảo 
nó đừng già? Khi cái thân này nó chết, ta có quyên bảo nó 
đừng chết? Chúng ta làm vậy có được không? Hãy trả lời 
cho Như Lai nghe với nào, Agøg1vessana? 

Chỉ với một ví dụ mở ở trên, một câu hỏi thắt ở dưới của 
đức Phật, thanh niên Saccaka biết rất rõ răng, luận thuyết 
của chàng đã bị sụp đồ hoàn toàn, đã bị buộc tròng, vô 
phương tháo gỡ; nhưng vì hồ thẹn, không dám thú nhận sự 
thật, đành cúi đầu im lặng. 

Đức Phật hỏi đến lần thứ hai với cách diễn đạt khác: 

- Này AgegiIvessana! Cái thần này là do nghiệp sanh, do 
cơm cháo vật thực nuôi dưỡng, nó sẽ bị các định luật chì 
phối, nó phải chịu ốm bệnh, giả lão và tử vong. Chắng thể 
nào bảo nó đừng giả lão, đừng ôm bệnh, đừng tử vong được! 
Hóa ra chúng ta hoàn toàn bất lực, đã bị tước mất quyên SỞ 
hữu, đã thây rõ nó không phải là ta, là tự ngã của ta nữa rồi! 

Sắc mặt Saccaka đã tái đi nhưng chàng cũng không thể 
mở miệng được trước hội chúng của mình. 

Đức Phật cất giọng sư vương: 

- Này AgeIvessanal Bây giờ là lúc mà ngươi phải trả lời, 
không phải là lúc ngươi giữ im lặng. Khi Như Lai đã hỏi 
người nào, về một vẫn đề gì, hợp với sự thật, đúng với chân 
lý: hỏi đến lần thứ ba mà người ấy vẫn không chịu mở 
miệng thì cái đầu của y sẽ bị vỡ thành bảy mảnh! 

Lúc ấy, thiên chủ Sakka liền hóa ra một con quỷ Yakka 
(Dạ-xoa) tay cầm chùy kim cang phát ra luồng ánh sáng 
khiếp người, ngôi trên đỉnh đầu Saccaka, nói vào tai chàng 
răng: “Này Aggivessana! Nếu đức Thế Tôn hỏi ngươi đến 
lần thứ ba mà ngươi vẫn ương ngạnh, ngoan cô không chịu 
trả lời thì ta sẽ dùng cái chày kim cang này, với thần lực, 
đánh cho cái đầu của ngươi vỡ ra đúng bảy mảnh, không 
thừa một, không thiếu một!” 

Sự việc xây ra như trên chỉ có đức Phật, chư vị thánh 


216 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


tăng và Saccaka nhìn thấy. Hắn ta kinh sợ, khiếp đảm vô 
cùng. Tóc trên đầu dựng đứng cả lên và mô hôi của chàng vã 
ra như tắm! Đến nước nảy thì Saccaka chỉ còn biết nương 
nhờ vào oai lực của đức Phật mà thôi, bèn lắp bắp nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài hãy hỏi lại và con sẽ tức 
khắc trả lời! 

- Này Aggivessana! Nếu sắc uẫn là ta, là của ta, là tự ngã 
của ta thì ta có quyền sai bảo, rằng là, sắc uân ngươi hãy 
đừng bệnh, đừng già, đừng chết được chăng? 

- Điều ấy là không thê được, bạch đức Thế tôn! 

Đức Phật tiếp tục: 

- Ngươi hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo, thận trọng rồi 
mới trả lời. Đừng để cho lời sau không tương hợp với lời 
trước hoặc ngược lại. Nếu lời trước và sau không tương hợp, 
không đồng nhất sẽ đưa đến sự đập vỡ, sự chối bỏ ngay 
chính luận điểm của ngươi. 

Saccaka cúi gằm mặt xuống: 

- Con hiểu, bạch đức Thế Tôn! 

- Vậy thì Như Lai sẽ hỏi tiếp. Không những sắc thân này 
mà cho chí cảm giác (thọ), tri giác (tưởng), các trạng thái 
tâm lý (tâm hành), ý thức, nhận thức (thức) chúng có phải là 
ta, là của ta, là tự ngã của ta, là sở hữu của ta chăng? 

- Thưa, thật không phải thế! 

- Ta có quyên lực để bảo rằng hãy vui đi đừng có buồn? 
Ta hãy năm bắt tưởng tốt đừng năm bắt tưởng xấu? Hãy ghi 
nhận, kinh nghiệm, lưu giữ việc tốt lành; đừng có phi nhận, 
kinh nghiệm, lưu giữ việc xấu ác, được chăng? 

- Thưa, thật không thê! 

- Như vậy là ta chẳng thể nào sai khiến, ra lệnh øì cho 
ngũ uân được cả; đấy phải chăng là điều mà ngươi đã xác 
định? 

- Thưa vâng! 

- Vậy có hữu lý không khi bảo răng ngũ uẫn ấy là ta, là 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh ĐÀ N/ 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


của ta, là tự ngã của ta? 

- Điều ấy là sai lầm, là mê muội, là tà kiến, bạch đức 
Thế Tôn! 

- Vậy khi ngũ uân ấy không phải là ta, là của ta, là tự 
ngã của ta thì nó tự sinh diệt, thay đôi, biến hoại theo định 
luật của chính nó? 

- Thưa vâng, đúng vậy! 

- Vậy thì chúng, ngũ uân ấy là thường hay vô thường? 

- Bạch, chúng vô thường! 

- Vô thường thì chúng là khổ hay lạc? 

- Cả khổ hay lạc đều vô thường, cho nên chúng là 
dukkha, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật cao giọng: 

- Này Aggivessana! Cái gì vô ngã thì cái ấy vô thường: 
vì vô ngã, vô thường nên tất cả chúng là dukkha, đấy là hệ 
luận đi liền, tất yếu. Vô ngã, vô thường, dukkha là sự thật, là 
chân lý. Đầy không phải là quan điểm, là luận kiến, là luận 
điểm, là chủ tri, là lý thuyết của Như Lai; chúng chính là sự 
thây biết của trí tuệ, ngươi đã thấy rõ như vậy chưa? 

- Bạch, con đã thấy rõ! 

- Người chấp thủ ngũ uân là ta, là của ta, là tự ngã của ta 
thì chắng khác gì chấp dukkha ấy là ta, là của ta, là tự ngã 
của ta, có hữu lý không chứ? 

- Thưa, chẳng hữu lý chút nào! 

- Này Aggivessana! Chính nhờ vô thường, vô ngã của 
ngũ uân mà con người xấu ác mới có thể trở nên tốt lành. 
Chính nhờ vô thường, vô ngã nên đạo đức, luân lý, lẽ phải, 
tình thương trên thế gian mới được thành lập. Chính nhờ vô 
thường, vô ngã của pháp, phàm tính mới diệt mất, thánh tâm 
mới được sinh khởi. Vậy thì giáo pháp ấy đâu phải là bi 
quan, yếm thế, tiêu cực, một thứ hư vô chủ nghĩa tàn tệ, độc 
hại, tung bóng tối cho cuộc đời như ngươi đã từng tuyên bố 
trước hội chúng ở Vesäli? Thế ra ngươi đã từng làm đạo sư 


218 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


của thiên hạ, làm giáo thọ cho cả một hội chúng mà kiến 
thức sơ đăng về chánh, về tà, về cái thực và cái không thực, 
điều cần liễu tri và điều không nên chấp thủ ngươi cũng 
chưa năm được thì thử hỏi làm sao bước vảo giáo pháp của 
Như Lai? Chưa hiểu, chưa thấy giáo pháp của Như Lai thì 
làm sao xóa số, đập nát giáo pháp ây? 

Saccaka cúi găm mặt xuông, không dám đưa mắt nhìn 
một ai. Lúc ấy, hầu quanh đức Phật có ba tôn giả Vappa, 
Bhaddiya, Nadikassapa; họ cùng thấy rằng, bọn hội đồng 
hoảng gia, quý tộc và tướng lãnh này đa phân ngã mạn, và 
con em họ cũng thế nên tôn giả Vappa chợt lên tiếng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Có một ví dụ khởi lên trong tâm 
của đệ tử, xin đức Thế Tôn cho phép đệ tử được nói vải lời... 

- Ừ, ông cứ nói. 

- Này ngài giáo thọ khả kính! Tôn giả Vappa nói - Có 
người mong muôn lõi cây, cân lõi cây nên cầm búa đi vào 
rừng. Thây một cây chuối rừng cao, to, lớn, sung sức, chưa 
trồ buông, người ây bèn chặt cây chuối đến tận gốc, chặt 
ngọn, lìa tất cả nhánh rồi lột tuốt tuôồn tuột tất cả những bẹ 
chuối ra hết. Người ấy từ từ lột từ ngoài vào trong nhưng 
không hề tìm thấy giát cây huống hồ là lõi cây! Tôn giả 
Vappa chợt cao giọng - Cây chuối không có giát cây, không 
có lõi cây chính là ngươi đấy, ngài Aggivessana! Đức Đạo 
Sư của chúng tôi đã chặt tận sốc, đã chặt cụt ngọn rôi lột 
trần tất cả sở học và kiến thức của nhà ngươi ra nhưng bên 
trong không có gì cả! Dù cho cái sợi dây da to, nịt chặt cái 
bụng to của nhà ngươi thì bên trong ây cũng trống không, 
rỗng tuếch. Nếu là có thì trong ấy chỉ có thịt, mỡ, vật thực, 
lục phủ ngũ tạng, phần, đàm và nước tiểu mà thôi! Thê mà 
nhà ngươi dám võ ngực với mọi người ở Licchav1 rằng: “Ta 
không thấy có sa-môn hay bà-la-môn dù ở trường phái nảo, 
học phái nào, dù là giáo phái chủ, giáo phái sư, hay bậc đạo 
sư tự xưng là Phật, là Thánh phương nào mỗi khi đối đáp 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 219 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


với ta, chăng có người nào là không hỏi hộp, cả kinh, run sợ! 
Thậm chí, nếu ta cật vẫn cây cột không có tâm thức, nó cũng 
rung chuyên, kinh hãi, toát mô hôi hột huống nữa là con 
người!” Chuyện ấy bây giờ sự thực như thế nào hở ngải giáo 
thọ Aggivessana? Đàm thoại với đức Tôn Sư của chúng tôi, 
luận chiến, đấu trí, hùng biện với đức Toàn Giác mà sao mô 
hôi của ngươi toát ra từ trán, chảy dài xuống mặt, thắm qua 
áo rồi rơi xuống đất còn đức Tôn Sư của chúng tôi thì 
không? Đức Đạo Sư của chúng tôi bao giờ cũng như bao 
giờ, luôn an trú ở cõi Tịnh cư thiên là tại làm sao thế, hở 
ngài giáo thọ sư AggIvessana? 

Lúc ấy, Saccaka ngôi co rúm lại, gục đầu, da mặt tái 
ngắt, người toát mô hôi lạnh; chàng im lặng, không dám ngó 
aI, không dám thốt ra một lời. 

Trong hội chúng tùy tùng của Saccaka, có người thấy 
Saccaka như vậy, tức giận quá, thốt lên: 

- Rõ là không biết hồ then, đồ trơ tráo! 

- Cái gì cũng thưa phải, dạ phải, bạch sa-môn Gotama - 
Người khác tiếp lời - Ngươi có đưa ra được một chủ kiến 
nào đâu mà bảo là tranh luận, đấu chiến, đấu trí đã chứ? 

Tháp tùng Saccaka có ông hoàng Dummukkha là người 
trực tính, thâm trâm, hiểu biết khi thây Saccaka đã hoàn toàn 
cùn nhụt tất cả nhuệ khí ban đâu, đang chết lặng vì thảm bại; 
muốn giáo dục tính ngông cuồng của chàng trai, bèn hướng 
đến chỗ đức Phật, nói rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Xin cho phép con đưa ra một ví dụ. 
Ở gần xóm làng kia có một ao nước cạn, trong ây có một 
con cua đang sống. Hôm nọ có một nhóm trẻ em hoang 
nghịch, chúng lội xuống ao bắt con cua ấy lên để chơi. Hễ 
con cua đưa cái càng nào ra là chúng lây cây và đá đập gãy 
cái càng ấy. Cứ như vậy cho đến lúc con cua không còn một 
cái càng nào, bèn phải nằm yên không cựa quậy, chăng bò đi 
đầu được nữa. 


220 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


Bạch đức Thế Tôn! Cũng như thế ấy, những tả kiến, ngu 
si, nông cạn, tự cho mình hơn người, hơn đời, chàng trẻ tuôi 
Saccaka này, vị giáo thọ khả kính của con em chúng con 
như những càng cua đã bị trí tuệ của đức Thế Tôn bẻ gãy. 
Từ rày về sau, có lẽ accaka sẽ khá hơn, sẽ không còn 
những ý nghĩ ngông cuÔng, tự cao tự đại như vậy nữa! 

Xấu hồ quá, Saccaka quát lên: 

- Này Dummukha đại nhân! Ngài đừng nói nữa. Tôi biết 
là tôi sẽ làm gì rồi! 

Nói thế xong, Saccaka bước ra, cung kính đảnh lễ đức 
Phật rồi nói răng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con đã thật sự thấy rõ 
tầm vóc trí tuệ của ngài! Giáo pháp tưởng là đơn giản, tưởng 
là nông cạn, tưởng là hời hợt hóa ra rất cao siêu, rất thâm 
viễn, rất độc sáng có thể xua tan vô lượng mây khói, sa mù 
đã che phủ tất cả tư tưởng và triết học truyền thống từ xưa 
đến nay. Con đã lầm! Vệ-đà, Áo nghĩa thư và mọi giáo phái 
cũng đã sai lầm như thế! Một cái lầm chua cay, đắng chát, 
ngu sI, thảm hại; nhưng con lại vô cùng cảm kích, sung 
sướng khi được vén mở con mắt pháp, thây rõ sở học, kiến 
thức đầy nông nỗi và đầy khiếm khuyết của mình. Kính xin 
đức Đại Giác từ bị xá tội cho những gì mà con đã mạo 
phạm! 

Đức Phật biết rõ sự thay đối từ trong tư duy, tâm ý của 
chàng trai trẻ như thế nào nên ngài mở lời, cốt để tạo duyên 
cho Saccaka bước được bước chân đâu tiên vào giáo pháp: 

- Này Aggivessana! Có gì thắc mắc ngươi cứ hỏi, Như 
Lai sẽ trả lời. 

- Bạch đức Thế Tôn! Về cái thấy biết sai lâm của con về 
ngũ uân là ta, là của ta, là sở hữu của ta rõ là ác kiến, mê 
muội; nhưng lời giáo huấn của đức Thế Tôn về ngũ uấn là 
vô ngã, con chưa được tận tường cho lắm. Xin đức Thế Tôn 
triển khai thêm ở chỗ: Nhờ vô ngã nên người xấu ác có thể 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 221 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


trở nên lành tốt, phàm tính có thể thành thánh tính; đồng thời 
nói thêm về những lợi ích và những kết quả thù thắng khi 
chân lý vô ngã đã được nhìn thấy, đã được áp dụng vào đời 
sông tu tập. 

Đức Phật khen ngợi: 

- Này Aggivessanal Câu hỏi ấy thật là chính xác. Là 
ngón trỏ chỉ đúng vào cốt lõi của giáo pháp! Vậy hãy nghe 
đây! Giáo pháp vô ngã ấy không phải là cái để nhận thức 
suông, mà phải thực sự chiêm nghiệm, lặn sâu vào, minh sát 
cho rốt ráo. Người nào thực hành giáo pháp ấy, thấy rõ ngũ 
uân là vô ngã sẽ đoạn tận được hoài nghi, đạt được trí tuệ, xa 
la khô đau, phiền não, mọi dukkha, để được sống an VUI, 
siêu thoát trong phạm hạnh của bậc sa-môn. Người như thế 
ây được gọi là Thinh Văn đệ tử trong giáo pháp của Như Lai 
vậy. 

- Bạch đức Thế Tôn! Saccaka thưa hỏi tiếp —- Xin ngài 
hãy nói thêm cho con nghe về trí tuệ ấy, trí tuệ xa lìa, giải 
thoát tất thảy mọi dukkha để một vị tỳ-khưu được gọi là bậc 
thánh A-la-hán, đã tận diệt mọi phiền não, đã hoản thành 
trọn vẹn phạm hạnh, đã làm xong mọi phận sự trên đời này, 
đã bỏ mọi gánh nặng ngũ uân, chăng còn một gốc rễ ràng 
buộc nào có thê dẫn đến tái sanh trong tương lai? 

- Này Aggivessana! Muốn được như vậy thì thầy tỳ- 
khưu phải thây rõ ngũ uân băng trí tuệ, thấy rõ bằng trí tuệ 
nghĩa là phải thấy đúng như thực tánh, đúng như bản chất 
của nó. Theo đó, tất thảy mọi sắc uấn ở quá khứ, sắc uấn ở 
VỊ lai, sắc uấn ở hiện tại, sắc uấn. bên trong, sắc uấn bên 
ngoài, sắc uấn thô, sắc uân tế, sắc uân Cao sang, sắc. uấn thấp 
hèn, sắc uẫn sân, sắc uân xa...; tất thảy sắc uân ây không 
phải ta, không phải của ta, chăng phải tự ngã của ta. Chúng 
đều vô thường, duyên sanh, không có tự tính, không có thực 
tính, không có ngã tính! Các cảm giác (thọ), tri giác (tưởng), 
các trạng thái tâm lý (hành) và nhận thức (thức) cũng phải 


P2725) Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


được minh sát bằng tuệ quán như thực ấy. Khi thấy rõ ngũ 
uấn không phải là ta, là của ta, thây tỳ-khưu xa lìa được mọi 
sở hữu. Nhờ xa lìa được mọi sở hữu, thầy tỳ-khưu cắt đứt 
được những sợi dây chấp thủ tham ái. Cũng nhờ thoát ly ta 
và của ta, thấy rõ mọi vô ngã tánh, thầy tỳ-khưu rời xa 
những so sánh ta-người, hơn-thua... để dập tắt, để tận trừ tất 
cả các mạn (tăng thượng mạn, ngã mạn, mạn, liệt mạn, t¡ liệt 
mạn). Cũng nhờ thấy rõ vô ngã, duyên sanh, vị tỳ-khưu thấy 
rõ các pháp chắng phải có, chăng phải không, chăng phải 
đoạn, chăng phải thường nên vĩnh ly tất thảy tà kiến. 

Này Agglvessanal Với tất cả tham ái đã được cắt đứt, 
với tất cả các mạn đã được ly thoát, với tất cả tà kiến đã 
được đoạn trừ, thầy tỳ-khưu biết rõ mình: Tử sanh đã được 
bứng tận, phiền não đã được đoạn lìa, mọi gánh nặng đã 
được đặt xuống, mọi bốn phận đã được làm xong, sẽ không 
còn tái sanh vào kiếp sau nữa! Và đấy chính là bậc thánh A- 
la-hán đã hoản toàn giải thoát mọi khổ ách đeo mang trên 
trần thế! 

Nghe đức Thế Tôn thuyết giảng cặn kẽ như thế, Saccaka 
hoan hý quá, thốt lên: 

- Ôi! Thật là thăm sâu, rộng lớn mà cũng tinh tường, tế 
vi đến kinh ngạc! Một sợi lông, một hạt bụi của tà kiến cũng 
không thê có chỗ đứng trong đôi mắt của tuệ minh sát này! 
Quả thật, đức Thế Tôn là bậc đại trí tuệ đã soi rọi tận tường 
chỗ tối tăm, mê lầm của con và của cả thế gian; thậm chí, 
những kẽ tóc chân tơ của những cái gì là ta, là của ta, là tự 
ngã của ta, bây giờ con mới thật thấy, thật hiểu! Không 
những là con, mà tất cả mọi người ở đây mới thật sự hé mở 
được con mắt, mới thật sự biết trí tuệ là gì, phải vậy không 
chư vị đại nhân? 

Cả hội chúng đồng đáp vang rân: 

- Quả thật vậy! 

Có một vị bước ra, đảnh lễ đức Phật rồi nói: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 223 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


- Dường như từ lâu chúng tôi xem trọng kiến thức vả 
hiểu biết suông: kiến thức và hiểu biết suông ấy chỉ để tăng 
trưởng, tích lũy, tô bôi cho cái bản ngã mà thôi. Nhờ đức 
Thế Tôn mà chúng tôi biết trí tuệ là gì, trí tuệ ấy là để thấy 
và để sống cho đúng với chân lý chứ không phải để mà phô 
phang, huyền đàm, hí luận... Tri ân đức Thế Tôn! 

Saccaka đã lây lại sự tự tin, phong độ cũ, y khoát tay cho 
mọi người im lặng rồi phát biêu với hội chúng của mình: 

- Thưa chư vị đại nhân cùng với học chúng của tôi! Tôi 
có vài ví dụ cụ thể, sống động về điều này, về sự kiện hôm 
nay. Răng là, nếu có người đương cự với một con voi say, 
hắn còn chút hy vọng thoát thân được; nhưng nếu thế gian 
có kẻ ngông cuông dám đấu trí với đại sa-môn Gotama thì 
hắn sẽ không biết chạy trồn vào đâu! Tương tự thế, một 
người đang ở trong vòng lửa cháy ngun ngút bốn bè; tuy 
nhiên hắn còn chút may mắn thoát ra, nhưng nếu đã lỡ ngu 
sĩ mà luận chiến với đại sa-môn Gotama thì một tí tẹo kẽ hở 
an toàn cũng bị bít chặt! Một người bị răn độc căn, hắn còn 
chút hy vọng chữa trị được, nhưng nếu có kẻ thách thức đàm 
luận với đại sa-môn Gotama thì một cơ hội hy hữu đề phòng 
thân cũng hoàn toàn tuyệt vọng! 

Rồi Saccaka hướng đến đức Phật: 

- Kính bạch bậc đại trí tuệ! Vài ví dụ xưng tán vừa rồi 
của con đối với ngài thì thật là vô nghĩa và phủ phiêm; nó 
chỉ là một thứ bụi bặm, ô nhiễm, cấu uê mà đức Thế Tôn đã 
xa lánh, đoạn trừ từ lâu rồi! Nhưng đấy là tư duy và ngôn lời 
chân thật của con khi mắt con đã được mở, tâm trí con đã 
được sáng. Hôm nay, con đã bại trận một cách thảm hại, đã 
thua cháy túi tất cả mọi gia tài, tài sản kiến thức được tích 
lũy từ nhiều đời cha ông, đã khánh tận mọi hiểu biết, sở trị, 
cao mạn... kề cả thiên kinh vạn quyền được nỊt chặt trong cái 
bụng đây đặc thịt mỡ, vật thực, ngoan cô và bất tịnh này. 
Nhưng con lại rất sung sướng, an lạc và hạnh phúc... vì đã 


224 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


cởi bỏ được rất nhiều, cả bên ngoài lẫn bên trong! 

Nói thế xong, Saccaka tự tháo sợi dây da nỊt bụng, với 
cử chỉ chậm rãi, bỏ xuống bên chân rất từ tốn rồi cúi đầu ôm 
chân bụi của đức Tôn Sư, nói răng: 

- Con, Saccaka Agsivessanal Hôm nay đã hoàn toàn 
được nhiếp phục, đã nhu thuận; xin đôi chân có ngàn căm 
bánh xe của đức Tôn Sư chứng minh cho! Và con cũng đã 
thực sự hồi đầu hướng thiện, cải tả quy chánh vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc lâu dài cho con về saul 

Saccaka đặt hai tay lên sát đỉnh đầu, nói tiếp: 

- Để minh chứng cho tất cả lòng thành này, ngay ngày 
mai, con xin cung thỉnh đức Thế Tôn cùng Tăng chúng 
thánh hiền quang lâm đến tệ xá, để cho con cùng hội chúng 
hoàng tộc, tướng lãnh Licchavi được dịp cúng dường đặt bát 
ngọ trai! 

Đức Phật im lặng nhận lời. 

Trở về trú xứ của mình, Saccaka thông báo rộng rãi đến 
cho hoàng tộc, hội đồng tướng lãnh Licchavĩ hay biết rằng: 

- Này chư vị đại nhân cao quý và hiền thiện! Đây là cơ 
hội ngàn năm một thuở mới có một đức Đại Giác ra đời! 
Đức Thế Tôn ấy có trí tuệ vô song, đại bi vô lượng, biện 
thông vô ngại, hùng lực vô úy, đức tài vô biên, kiến thức vô 
tận, hiểu biết vô cùng, nhân cách vô thượng, thần thông vô 
tỷ, ngữ ngôn vô đối, phước tướng vô ngần... Vậy hãy nghe 
tôi! Ngay ngày mai, chư vị hãy chuẩn bị chu đáo, tươm tất 
mang đến tư thất của tôi những thức ăn thượng vị, ngon bô 
và cao quý nhất để cúng dường đức Thế Tôn vĩ đại cùng 
Tăng chúng thánh hạnh! Làm như thế, phước báu sang cả và 
thù thắng nhiều đời sẽ trô hoa thơm ngát, kết trái sung mãn 
cho chư vị. Hãy nghe tôi! 

Thế rồi, lúc đêm đã tàn, bình minh ló dạng, các gia đình 
hoàng tộc, quý tộc Licchavi mang hơn trắm phân vật thực 
thượng vị được nấu nướng công phu đến tư gia Saccaka để 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 225 


DẠY ĐỖ BẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


góp chung phân thiết lễ cúng dường khá trọng thể. Họ đã 
làm hết sức mình vì là lúc kinh tế khó khăn, nạn đói kém do 
hạn hán, mất mùa đang xây ra tại xứ sở này. 

Đúng giờ, đức Phật đắp y màu san hô đỏ, mang bát lõi 
mít màu cam thảo chín cùng với trăm tỳ-khưu phạm hạnh ởi 
đến chỗ Saccaka. Các vị tướng quân đầy kiêu căng hồng 
hách dòng dõi Licchavĩ nghe cha chú hoàng tộc kể lại vê 
nhân cách, trí tuệ biện tài của sa-môn Gotama có một số sinh 
tâm ngưỡng mộ cũng góp sức một tay cho lễ cúng dường 
này. 

khi đức Phật và Tăng chúng thọ thực xong, Saccaka quỳ 
một bên phải lẽ, chắp tay thưa răng: 

- Câu xin quả báu của sự phước thiện nảy sẽ thành tựu 
hạnh phúc và an lạc đến cho tất thảy mọi người trong hoàng 
tộc, quý tộc Licchav1. 

Đức Phật biết sau này Saccaka sẽ trở thành một nhân 
cách hữu dụng, ngài có ý nâng đỡ, nên dạy rằng: 

- Này Aggivessana! Tâm nguyện của ngươi thế là tốt, 
nhưng quả báu phước thiện trong sự cúng dường ngày hôm 
nay không đơn giản như vậy đâu. 

- Con xIn được nghel 

- Hội chúng LIcchavi này nương nhờ bởi ngươi, và 
ngươi thì nương nhờ bởi Như Lai, có phải vậy không? 

- Thưa vâng! 

- Lại nữa, sự bố thí cúng dường này thành tựu được là 
do sự chủ động của ngươi, tư tác của ngươi, có phải vậy 
chăng? 

- Thưa phải! 

- Vậy, Như Lai sẽ chứng minh cho sự thật ấy răng: Quả 
báu phước thiện của sự bố thí, cũng dường nảy - do nương 
nhờ bởi ngươi, là người chưa diệt tận phiền não - sẽ thành 
tựu đến cho tất cả thí chủ trong hoàng tộc, quý tộc Licchavi! 
Và, quả báu phước thiện của sự bố thí cúng dường này — do 


226 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


DẠY DÖ BẠẬC ĐẠI TRÍ THỨC 


nương nhờ bởi Như Lai, là người đã đoạn tận mọi phiền não 
- sẽ thành tựu đến cho ngươi, nảy AggIvessanal 

Hiểu được sự mâu nhiệm về nhân quả, trí tuệ cũng như 
tâm từ vô lượng của đức Phật, Saccaka xiết bao cảm động, 
chàng cúi đầu, đỏ lệ, đáp nho nhỏ: 

- Con hiệu, bạch đức Thế Tôn! Tri ân đức Thế Tôn! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 227 


MÙA AN CƯ THỨ TƯ 
(Năm S84 trước TL) 


228 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Tứ Đại Thiên Vương 


Tin đức Phật về, cả Rừng Trúc như xôn xao hắn lên. 
Dường như nắng thì trong hơn, dịu hơn và mây bay cũng 
nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Rồi muôn chim chợt nhiên ca 
hót vang lừng. Sự sống trôi chảy dạt dào, tuôn tràn khắp đầu 
cây ngọn cỏ. Tôn giả Uruvelakassapa, Bhaddiya và Mahã 
Mogsallana dẫn theo Nanda và Rãhula đi đón ngài. 

Cả hai nhóm tỳ-khưu đảnh lễ nhau rồi theo sự hướng 
dẫn của tôn giá Maha Moggallana, họ tản mắc đến các cốc 
liêu đã được sắp đặt sẵn. 

Sau khi thăm hỏi các vị trưởng lão, đức Phật ngồi xuống 
cho vừa tầm Rãhula, cất giọng dịu dàng: 

- Con học được có nhiều không, Rahula? 

- Nhiều lắm, bạch đức Thế Tôn! Rồi chú bé sa-di liền 
thoắng tiếp — Tôn giả Mahã Mogsallana dạy hài nhi nhiều 
lãm, không những bắt học thuộc mà còn thực hành! Hải nhi 
còn được ởi bát nữa. Đức vua Seniya BIimbisara và hoàng 
hậu Videhi thường cho thị nữ mang đến cho hài nhi rất 
nhiều thực phẩm ngon, có cả mật, đường, sữa và rất nhiều 
trái cây! 

- Nếu con dùng không hết thì phải làm sao? 

- Trước khi dùng, hài nhi lựa thứ gì ngon nhất, tốt nhất 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 229 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


dâng thây, các vị trưởng lão và cả chú Nanda nữa! 
- Ứ, vậy là ngoan lắm! 

Rãhula nụ cười tươi rạng, gật đầu; trông có vẻ ôm gầy 
nhưng khá rắn rỏi. Đức Phật nắm tay Rãhula bước đi. 

- Thế nào hở Nanda? Đức Phật quay qua nói chuyện với 
ông hoàng si tình - Ở đây khung cảnh mát mẻ, thanh bình; 
tâm các vị trưởng lão cũng thanh bình và mát mẻ! Còn ông, 
tại sao, ngọn lửa nào - lửa ngọn hay lửa than - cứ thiêu đốt 
tim gan làm cho sắc mặt ông héo khô và tàn tạ như thế? 

- Đệ tử sẽ cô gắng! Nanda cúi đầu đáp - Sẽ cô gắng 
nhiều hơn nữa! 

- Không cần phải cố gắng nhiều lắm đâu, Nanda! Đức 
Phật ân cần giáo giới - Chỉ việc thở thôi, thở cho điều hoà; 
và chỉ cần an trú liên tục, nhất tâm trên hơi thở - thì lửa 
ngọn, lửa than gì chúng cũng tự động tắt ngắm! Đừng tự hại 
mình nữa, Nanda! 

Tỳ-khưu Nanda cảm thấy rất hồ thẹn, nhưng vì lửa lòng 
vẫn chưa tắt, chưa nguôi! Còn đức Phật thì thây chưa phải 
thời, nên không nói nhiều. 

Qua mùa năng mà Trúc Lâm vẫn xanh tốt. Đây đó có 
đào thêm giếng. Các công trình nơi này nơi khác dường như 
có gia cô thêm cho chắc bền hơn. 

Tại hương phòng, thị giả Upavãna đã đốt hai ngọn nến 
để hút khí ẩm, xông một lò trầm để xua khí tạp. Đức Phật 
ngôi lắng nghe công việc tại Trúc Lâm trong gần bốn tháng 
qua do tôn giả Maha Moggallana tường trình. Đức Phật hải 
lòng vì Trúc Lâm vẫn phát triển bình thường, còn có thêm 
mây trăm tân tỳ-khưu tại kinh thành và các nơi khác gởi về. 
Đức Phật đặc biệt lưu ý các tôn giả Maha Moggalläna, 
Uruvelakassapa, Bhaddiya - đối với một số tỳ-khưu mới gia 
nhập; họ thiếu trình độ giáo dục sơ đăng, tính khí nông nôi, 
cả tác phong và tư cách lúc ăn nói, lúc trì bình khất thực dễ 
làm mất niềm tin của đại chúng. Điều này quan trọng lắm 


230 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


đấy! Phải lưu tâm nhắc nhở, giáo giới họ một cách thường 
xuyên. Như vậy là chúng ta còn thiếu giáo thọ sư. Sau an cư 
mùa mưa, phải rút SãrIputta và một sô các trưởng lão ở các 
nơi khác vê đây phụ giúp. Kỳ Viên chừng hơn mươi nắm 
sau mới hội đủ nhân duyên phát triển. Lại nữa, trong mấy 
năm tới, các quốc độ bên bờ Bắc sông Gaủgäã sẽ có rất nhiều 
việc làm, các vị tỳ-khưu A-la-hán ưu tú phải phát tâm, phải 
khởi tâm, phải vận dụng từ, nhẫn, xả và các phương tiện trí 
nhiều hơn nữa! Hiện nay, các lực lượng chỗng đối yên lắng 
một thời gian nhưng vẫn còn âm ỉ ở đâu đó, có lẽ phải hỗ trợ 
thêm duyên lành, ít năm sau, ở vùng này mới yên được. 

Hôm kia, đức Phật trì bình khất thực một mình, sau đó 
lên thắng núi Gijjhakuta (Linh Thứu), ở trong một hang đá. 
Đêm ây, ngài phóng hào quang sáu màu, vì biết là hội chúng 
chư thiên và phi nhơn đã đến. Thêm vào đó, núi Linh Thứu 
cũng sáng rực lên bởi thần lực của chư thiên. Tứ đại thiên 
vương dẫn thuộc hạ tuỳ tùng đến rất đông, trình diện đức 
Phật một số thần dân đại biểu để đảnh lễ ngài, chào mừng 
ngài, tán thán ngài và dĩ nhiên còn muốn nghe pháp nữa. 

Đa văn thiên vương (Vessavana) cai quản phương bắc - 
có thân màu lục, vương bào, y giáp, mũ miện đều màu lục; 
tay phải cầm cờ chiến thắng, trên tay trái có con chuột mảu 
bạc phun ngọc. Tháp tùng Bắc thiên vương có rất nhiều chư 
thiên, đạ-xoa và loài kim-xí-điều Suppanna và Citrä t°. Tăng 
trưởng thiên vương (Virulha), trị vì phương nam - có thân 
mảu xanh, vương bảo, y giáp, mũ miện đều màu xanh; tay 
câm thanh gươm xanh - biểu tượng trí tuệ chém vô minh. 


` Loài hóa sanh - phước báu thù thắng hơn loại do noãn, thai và thấp sanh — 
uy lực hơn cả loài rồng. 

(2- Là những vị thiên đặc biệt có khả năng đàn, ca, xướng, hát; có vị trú 
hương rễ cây, có vị trú hương lõi cây, có vị trú hương giát cây, có vị trú 
hương của hoa, có vị trú hương của vị, có vị trú hương của hương - đời sống 
tinh thần khá thanh khiết, phước báu cao hơn cõi người rất nhiều.. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 231 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Tháp tùng Nam thiên vương cũng rất đông chư thiên, đạ-xoa 
và cưu-bàn-trà (Kumbhanda) '” Trì quốc thiên vương 
(Dhataratta), lãnh nhiệm phương đông - có thân mảu trắng, 
vương bào, y giáp, mũ miện đều màu trắng: tay cầm cây đàn 
đặc biệt của cõi trời - mỗi lần đàn lên là làm cho tâm của 
người nghe trở nên thanh tịnh. Tháp tùng Đông thiên vương 
cũng có hăng trăm chư thiên, dạ-xoa và rất đông càn-thát-bà 
(Gandhabha) ?' với rất nhiều cây đàn hình thù kỳ dị - đủ để 
tạo nên một dàn nhạc vi diệu! Thứ tư là Quảng mục thiên 
vương (Viripakkha) — có thân màu đỏ, vương bào, y giáp, 
mũ miện đều mảu đỏ; tay phải cầm con rắn canh giữ ngọc 
mami. Tháp tùng Tây thiên vương cũng có cả một hội chúng 
chư thiên, dạ-xoa và rất nhiều rồng (Nãga) “. Cả bốn hội 
chúng này vân tụ đầy đặc cả không gian. Một số đến chỉ vì 
tò mò, muốn chiêm ngưỡng quý tướng và mỹ tướng của đức 
Thế Tôn. Một số đến chỉ muốn hợp tấu vài khúc nhạc để ca 
tụng tán thán oal đức của bậc Toàn Giác đã chân động các 
cõi trời. Một số dạ-xoa chưa có đức tin thì hờ hững, đứng 
một bên hoặc bỏ đi ra bên ngoài. Còn một sỐ đông thiên 
chúng, dạ-xoa, sau khi nghe pháp, họ đông thuận quy y rồi 
phát lời nguyện hộ trì Tăng chúng, Giáo pháp cho được dài 
lầu... 

Hoan hỷ về thời pháp, kính ngưỡng hào quang thù thắng 
của đức Phật; Trì quốc thiên vương nâng cây đàn lên - như 
vị nhạc trưởng điêu luyện, với mấy ngón tay bạch ngọc vừa 
vuốt nhẹ dây đàn - là cả giàn âm thanh của càn-thát-bà như 
đồng lúc khởi tấu một khúc nhạc chưa hề có ở nhân gian. Và 
lạ lùng làm sao, đăng sau âm điệu du dương, trầm bổng là 
mùi hương của cây, của lá, của hoa, của những hương liệu dị 


f2 Loại hóa sanh, phước báu thù thắng hơn các loại rồng do noãn, thai, thấp 
sanh (Tất cả những phi nhơn này có nhiều dị bản giải thích khác nhau; và tên 
ØỌI1 quỷ, thần. hoặc đạ-xoa — có khá nhiều sai khác). 

2 Các loài rồng, cách giải thích cũng tương tợ trên. 


22 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


kỳ tỏa ngát giữa không gian! Chưa thôi, giữa dòng âm thanh 
như những làn sóng thanh khí, mềm mại, uyễn chuyên, dịu 
dàng như nâng bồng tâm hồn lên cao, lên cao mãi, như hòa 
nhập với mây xanh là lời ca phiếu diễu, phiêu bồng bằng 
ngôn ngữ của cõi trời - không phải ai cũng nghe được, cũng 
hiểu được... 

Đức Phật mỉm nụ hoa sen - lăng nghe thử mây ông trời 
nhạc sĩ này ca tấu cái gì... 

Họ ca rằng: 

- Ôi! diễm tuyệt làm sao! 

Huyền nhiệm xiết bao! 

Như vâng mây trăng 

Kết thành đải hoa 

Người hiện xuống giữa trần gian 

Sạch trong, vô nhiễm! 

Như hạo khí nghiêng chao đỉnh Sineru 

Nghiêng chao thiên vương bốn cõi 

Người bước ra khỏi Mara 

Bước ra khỏi vô minh tôi ám! 

Như một mặt trời 

Như một vẳng trăng 

Hợp hôn giờ hoàng đạo 

Giáo pháp bất tử của Người 

Ban phát bởi từ tâm và trí tuệ 

Lừng lững giữa vô cùng 

Lừng lững giữa thế gian 

Lừng lững không thời gian 

Chưa bao giờ lặn tắt!” 

Đến ngang đây thì âm ba, cung bậc thay đối đột ngột, 
như réo rắt hơn, dìu đặt hơn, tình tứ hơn: 

“- Ôi! người ôi! 

Có thấy chăng, 

Như chiếc câu vông lung linh bảy sắc 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 233 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Vút qua giữa nghìn trùng hư vô 

Vút qua giữa bít bùng khô đau, sự chết 

Đề đón em-bắt-diệt-vô-sanh 

Đề đón tình yêu Nibbãna tỉnh khôi, vĩnh cửu! 

Chàng càn-thát-bà hát ca 

Nàng dạ-xoa khiêu vũ 

Từ cung điện miền Đông dập dờn xiêm lụa 

Đến bảo tháp non Tây yêu kiểu tiên nữ 

Và cả Bắc, Nam thánh thót cung đản 

Ôi trái tim, nhịp đập miên man 

Trào cảm xúc hương mạn-thủ thơm ngát 

Víu bắt hạt sương 

Như đôi mắt em long lanh, tinh anh, trong suốt 

Víu bắt niềm vui 

Như mùa xuân em - tươi rạng nụ cười 

Và nắng âm sát-na tâm 

Lấp lánh tiếng lời 

Cho từng hạt bụi đời 

Thành giọt bảo châu trong vắt!” 

Đến đây thì ca từ, âm tiết có vẻ chậm rãi, vên bình và 
thanh thản: 

“- Ôi! 

Trần gian có nghe chăng, 

Ngàn lá, ngàn hoa nây hương, nây ngọc 

Và gió và mây hòa chan, náo nức 

Biên thăm, non sâu phơi phới, hỷ hoan 

Giáo hội đức Tôn Sư mở sáng con đường 

Vô lượng a-tăng-kỳ cung nghĩnh, chiêm bái 

Hãy lắng nghe ca từ 

Chim Ca-lăng-tần-già líu lo, mê mải 

Tán thán Người - nhân cách thiên thu! 

Tán thán Người - mở xiêng xích ngục tủ 

Cho vô lượng chúng sanh 


234 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Duyên lành siêu thoát 

Cho trời và người thanh bình, an lạc!” 

Khúc hợp xướng chấm dứt, cả bốn hội chúng đồng reo 
hò rung chuyền cả không gian. 

Đức Phật nói: 

- Này, Trì quốc thiên vương! Ngươi và hội chúng cản- 
thát-bà của ngươi ca tụng, tán thán Như Lai — mà sao ở đây 
có lẫn lộn một khúc tình ca như thế? 

- Chúng đệ tử chỉ biết cũng dường bằng ngôn ngữ và âm 
thanh — Trì quốc thiên vương đáp - Và đấy là tấm lòng của 
chúng đệ tử - bạch đức Thế Tôn! 

- Nó hay đây! Đức Phật mỉm cười —- Như Lai mong rằng, 
các ngươi “hộ trì chánh pháp” cũng hay như thế! 

Tứ đại thiên vương đồng khẩu đầu phát nguyện: 

- Tất thảy chúng đệ tử sẽ đồng tâm hộ trì Tam Bảo và hộ 
trì quốc độ! Tuy nhiên, bạch đức Thế Tôn! Trong hội chúng 
do chúng con cai quản vẫn còn rất nhiều dạ-xoa nhiêu thần 
lực và ít thần lực; chúng không tin tưởng Tam Bảo, vẫn 
đang còn sống với ác giới, bất chánh, tà tâm... Chuyện đã 
xảy ra, đang xảy ra, nơi này và nơi kia — chúng hủy báng 
Tam Bảo, phá rối sự tu tập của tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, sa-di, 
sa-di-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di... Vậy, trong bốn chúng, khi 
đang an cư tu tập Ở bất cứ đâu, dẫu trong rừng sâu, động 
văng, nghĩa địa, miều hoang, giữa xóm làng... nêu cảm thây 
bất an, sợ hãi, cảm giác sợ phi nhân quấy phá thi xin đức 
Thế Tôn cho phép họ đọc to lên, đọc tụng lớn tiếng tên của 
những dạ-xoa, đại dạ-xoa, quân sư, đại quân sư có nhiều oai 
lực, có nhiều thần lực sau đây, thì tức khắc sẽ được an ồn. 
Đó là: “ Inda, soma, va varuna, Bharadvala, PaJapatl, 
Candana, Kamasettha, Khinnughandu, Nighandu, Panada va 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 235 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


Opamanna.”©) 


Đức Phật chấp thuận. Họ vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ ngài 
rồi biễn mắt giữa không gian. 

Một tháng an cư diễn ra bình thường. Đức Phật thuyết 
rất nhiều thời pháp ở đây và cũng rất nhiễu thời pháp ở núi 
Linh Thứu. Đặc biệt, đức Phật thuyết một thời pháp nói về 
trị quốc, an dân; phải cải cách chính sách cho dân giàu nước 
mạnh, muôn người an vui, hạnh phúc - tại triều đình đức vua 
Seniya Bimbisära, gồm mười điểm nổi bật sau đây: 

Thứ nhất là rà soát lại các tội tử hình, tội chung thân khổ 
sai, giảm miễn các hình phạt quá đau đớn về thân thê. Các 
hình thức như lóc thịt, năm ngựa phanh thây, chặt đầu ba 
khúc, chặt chân, chặt tay... đều phải bị bãi bỏ; chỉ gia trọng 
tội hình bằng cách tăng gia sản xuất, làm việc tại các xưởng 
công nghệ: và do thành quả lao động, các năm tủ tội sẽ được 
giảm khinh. 

Thứ hai là các ông chủ ngân hàng giảm bớt tiền cho vay 
quá nặng lãi; các ông chủ nghiệp đoàn, chủ các công nghệ, 
công xưởng phải trả đồng lương cho thầy thợ tương ứng khả 
năng và sức lao động để cho họ đủ ăn đủ mặc. 

Thứ ba là tôn kính, cúng dường các sa-môn, đạo sĩ; g1ữ 
gìn truyền thống văn hóa, các phong tục, mỹ tục, các lễ tiết, 
lễ hội, cúng tế tô tiên và mùa màng! 

Thứ tư, người cảy phải có ruộng, giảm thuế nông 
nghiệp, cung câp phân, giông và hướng dẫn kỹ thuật canh 
tác. Khuyến khích các ngành nghề thủ công. Giảm bớt thuế 
má lâm sản, khoáng sản và hải sản. 

Thứ năm là câm ngược đãi, áp bức nữ giới; đối xử tốt 


' Xem thêm Trường bộ kinh II, kinh Ätanatiya.. Ở đây chỉ trích một ít — là 
dấu hiệu sớm nhất của Mật tông sau này! 

Tham khảo: Kinh Đại hội, Trường A-hàm, Tuệ Sỹ dịch và chú, NXB Phương 
Đông, năm 2008 — có dấu ấn Mật tông rất rõ - do Hán tạng phiên âm chứ 
không dịch nghĩa. Kinh tương đương của Nikãya thì rất mờ nhạt về Mật tông. 


236 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG 


với ø1a nhân, người làm công, giới chiên-đà-la. 

Thứ sáu là khuyến khích sự học cho con em, cẫm bóc lột 
sức lao động trẻ em. 

Thứ bảy là lập các trại chân bần, cứu tế, mở bệnh xá - 
chữa bệnh và cấp phát thuốc men cho dân. 

Thứ tám, mở thêm các hí trường lộ thiên, các nhà nghỉ 
cộng cộng, cơ sở vệ sinh; làm thêm các công viên, vườn 
hoa, trồng thêm cây xanh. 

Thứ chín, nạo vét kênh mương, đào thêm giếng nước ở 
các trần thành cũng như ở xóm làng. 

Thứ mười, cắm buôn bán người làm nô lệ. Cắm giết súc 
vật để cúng tế. 

Do chính sách cải cách tiến bộ, vì dân và cho dân thật sự 
- được giáo hóa bởi đức Phật nên uy tín của giáo hội ăn sâu 
vào quần chúng. Các giáo phái khác ở đây vẫn được đức vua 
tôn trọng, đối xử công bằng — nhưng họ cũng bị co cụm dần 
trước sự phát triển lớn mạnh của giáo pháp chơn chánh đầy 
lẽ phải và tình thương giữa cuộc đời và trong lòng người. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 237 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


Chuyện Tình Của Chàng 
Nhạc Sĩ Càn-Thát-Bà 


Sớm hôm kia, không thông báo với a1, đức Phật ôm bát 
đi khất thực một mình. Sau khi thấy vật thực vừa đủ dùng, 
ngài ra phía ngoại ô, đi mãi về hướng đông thành Vương Xá 
(Rãjagaha). Tại làng Ambasanda, trên núi Vediyaka đức 
Phật ngôi dưới gốc cây độ ngọ. Vì trời mưa lất phất và gió 
lạnh, ngài tìm vào hang động Indasäla để nghỉ trưa, sau đó, 
trú sâu vào đại định — là nơi tĩnh cư của bậc thánh. Đức Phật 
thây có sự hữu duyên để hóa độ một chúng sanh lớn nên 
ngải tìm đến đây. 

Trời Sakka vừa được Tứ đại Thiên vương lên châu kể lại 
là vừa xuống Veluvana đề thăm viếng đức Phật, sau đó tấu 
nhạc ca, rải hoa hương tán thán ngài như thế nào. 

Trời Sakka mấy lúc nảy cơ thể rịn mồ hôi, mệt mỏi, rã 
rời dường như không còn hơi sức, màu sắc thiên bảo và 
những tràng hoa mau phai nhạt, cảm giác chán nản ngũ dục - 
biết đây là dấu hiệu sắp từ giã cõi trời - nên muốn xuống 
hâu Phật để nghe ngài giáo giới. Giấu chuyện buồn của 
mình, trời Sakka cười vui rồi nói: 

- Các vị đã phống tay trên của ta! Ta cũng đang muốn 
xuống đảnh lễ, tán thán ngài, sau đó sẽ hỏi ngài vải câu hỏi 


238 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


quan trọng về sự sinh tử, về sự vui khổ của đời người. Một 
bậc Chánh Đắng Giác xuất hiện trên thế gian là khó lắm, 
chư vị biết không? 

- Vâng! Hy hữu lắm! Vậy thì thiên chủ cứ đi, thưa thiên 
chủ! 

- Ứ, ta sẽ đi! Vậy thì ta cùng với chúng chư thiên mang 
theo vị nhạc sĩ trưởng của thiên đình, có được không? 

- Được lăm! Quý hóa lãm! 

Sau khi Tứ đại Thiên vương ởi rôi, trời Sakka cho triệu 
tập chúng thiên nam, thiên nữ 33 tòa cung điện, nói lý do 
cuộc thăm viếng này. Ai cũng hoan hỷ chuẩn bị sắc phục, 
mũ miện, trang điểm châu ngọc sáng ngời, phướn lọng rực 
rỡ, hoa hương thơm ngắt... 

Đề Thích cho gọi viên nhạc trưởng phụ trách ban ca vũ 
nhạc thiên đình là Pañcasikhã đến... Pañcasikhã là ai? 

Cả thiên đình, hầu như ai cũng cảm thương chuyện tình 
của chàng nhạc sĩ tài hoa này. Các bậc có thắng trí kể lại 
răng, thời Phật Kassapa, chàng là một trẻ chăn bò lêu lồng, 
ham chơi, ca hát líu lo suốt ngày như trẻ nít. Lớn lên, cái 
tính ham chơi, lêu lông vẫn y như cũ, không chịu làm người 
lớn. Được cái là chàng kính tin Tam Bảo, luôn luôn tìm cách 
phục vụ đức Phật và chư tăng. Nghiệp ây, mệnh chung, 
chàng hóa sanh làm con của càn-thát-bà nhạc sĩ trưởng của 
thiên đình. Vì không thích làm người lớn, tính khí, thói quen 
sao thì nghiệp tạo như vậy - nên hình vóc chàng như chú 
tiên đồng mũm mĩm, da dẻ hồng hảo, với 5 chỏm tóc trên 
đâu, ai cũng gọi là Pañca-sikhä, lâu trở thành tên'”. Do mầm 
giống cầm ca, nối nghiệp cha, Pañcasikha phụ trách ban vũ 
nhạc kịch của cung đình. Nghệ sĩ là giống đa tình, chàng yêu 
si mê cô tiên nữ Suriya Vaccasa con của tiên ông Timbaru; 
nhưng trải ngang thay, cô tiên này không yêu chàng - cậu 


1 ~ é LỆ x . -_ éX éN éX kà 
` Pañca là số năm, sikhã là chòm, là chỏm. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 239 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


tiên càn-thát-bà?” con nít trông như trái đào có năm chỏm 
tóc ấy — mà lại yêu thương Sikhaddhi, là con trai của Mãtali, 
người đánh xe thân cận của Sakkal 

Đề Thích nói với viên nhạc sĩ trưởng: 

- Này, Pañcasikhal Con có chuẩn bị sẵn được một bản 
nhạc, một ca từ nào tối thượng đề dâng tặng bậc Chánh 
Đăng Giác không? 

- Dạ thưa, có ạ! Một khúc nhạc ca tuyệt vời! 

Pañcasikhã nghĩ là tuyệt vời — vì thất tình, chàng nhạc sĩ 
đã sáng tác một ca khúc, như tiếng nhạc lòng chưa thổ lộ với 
ai, chưa tấu cho ai nghe! Hôm nay, chàng muốn dâng lên 
đức Thế Tôn nhạc khúc với ca từ vi diệu ấy, như được chắt 
ra từ máu của trái tim chàng! Và đấy chính là biểu lộ sự kính 
trọng tôi thượng của chàng với đức Thế Tôn! 

- Thế là tốt! Này Pañcasikhal Ta nhờ ngươi một việc có 
được không? 

- Xin thiên chủ cứ nói! 

- Đến viêng thăm đức Thế Tôn có vẻ đường đột như thế 
này ta rất ngại. Các đức Chánh Đắng Giác thường thích chỗ 
an cư tĩnh lặng. Vậy thì làm thể nào, khúc nhạc ca của 
ngươi, khi lọt vào tai đức Thế Tôn mà không quấy nhiễu 
ngài, lại còn như bước thăm dò, để rồi sau đó, ta được ngài 
cho tiếp kiến, được chăng? 

- Dễ dàng thôi, thưa thiên chủ! Pañcasikhã tự tin đáp - 
Lời ca tiếng nhạc của con thì tảng đá cũng phải nghiêng tai, 
g1ó bão đi qua cũng phải ngưng lại; và những đám mây lang 
thang giang hỗ kia cũng phải dừng chân giây lát để tháng 
thốt mà lắng nghe! Thiên chủ cứ yên chí đi! Đức Thế Tôn sẽ 
tiếp ngài bởi lời ca, tiếng hát và khúc nhạc cầm vi diệu của 
con! 


t? Tuy vẫn ở cõi tiên nhưng thân phận thấp kém, phải hầu hạ chư thiên, ví dụ 
biêu diễn ca vũ nhạc kịch... cho các vị vua trời và thiên chúng xem. 


240 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


- Ứ, vậy thì như thế này, Pañcasikhã! Hiện giờ đức Thế 
Tôn đang ở tại làng Ambasanda, núi Vediyaka, trong hang 
động Indasäla — phía Đông thành Rãjagaha. Khi xuống dưới 
đó, ta và hội chúng chư thiên sẽ ngự giữa làng, xung quanh 
núi; còn ngươi thì tìm đến chỗ phải lẽ, không gần quá, 
không xa quá, chỉ vừa đủ cho tiếng nhạc du dương của nhà 
ngươi lọt vào tai ngài mà không làm phiền rộn ngài, được 
chăng? 

Chú tiên đồng năm chỏm tóc tuân mệnh. Thế là từng 
đám mây... từng đám mây đủ màu, sáng rực, chói ngời giữa 
không gian, trong đêm, thoáng chốc đã bay đến nơi dự định. 
Họ ngự lác đác giữa làng và xung quanh núi Vediyaka. 

Lúc ấy, đêm chưa khuya. Dân chúng quanh vùng hớt 
hải, ngạc nhiên vùng thức dậy. Họ ào ào ra sân, ra vườn: 

- Núi Vediyaka có lẽ bị cháy? 

- Núi VedIyaka có lửa sáng rực? 

- Bên trên ngôi làng Ambasandä cũng thế! 

Có bậc thức giả nhiều kiến văn, chăm chú nhìn hiện 
tượng lạ, nói rằng: 

- Không phải đâu, chư vị! Giữa hư không thế kia thì đâu 
có cỏ, có rác, có cây khô... mà lửa cháy! 

- Đúng rồi! Vậy thì cái gì mà sáng rực vậy? 

- Có lẽ đấy là ánh sáng của chư tiên ở cõi trời! 

- Thế à? Họ hiện xuống đây làm gì? 

- À, xem nào? Một người nói - Ở núi Vediyaka chắc hắn 
có bậc đại thánh nhân nào ngụ cư ở đấy rồi chăng? Đây là 
hiện tượng chư tiên xuống châu! 

- Phải rồi! Nghe nói hồi trưa nay, có đại sa-môn Gotama 
đi sâu vào trong đó! 

- Đích thị rôi! 

- Vậy thì sớm mai, chúng ta hãy vào đảnh lễ, cúng 
dường ngải cho có phước! Là vị đại A-la-hán đây! 

Trong lúc ấy, Pañcasikhä cầm cây đàn Beluva, cần trọng 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 241 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


tìm chỗ vừa tầm, đứng không gân, không xa hang núi 
Indasäla. Lựa tìm một chỗ ngồi, lắng nghe hướng gió, chàng 
dạo đầu một khúc nhạc như âm thanh tự nhiên giữa đất trời: 
Đấy là tiếng lá reo qua cành trúc, là tiếng suối chảy giữa khe 
sâu, là tiếng muôn chim hợp tấu giữa rừng xuân! Chàng 
nhạc sĩ nghĩ thầm: “Ta không dám đánh lừa lỗ tai của đức 
Đại Giác — nhưng ta phải lẫy âm thanh tự nhiên ấy, chuyển 
mạch, chuyền tiết tấu để đi vào khúc đản lòng của ta mới 
không đột ngột!” Pañcasikhã bèn nghĩ tiếp răng:“Vậy cũng 
chưa đủ, chưa xứng với danh tài của ta! Bọn càn-thát-bà 
nhạc sĩ “tỉnh lẻ”, thuộc hạ của Trì Quốc thiên vương kia, khi 
tấu nhạc, nhạc còn tỏa mùi hương của lá, của hoa... thì ta 
cũng cho vào nhạc những hương liệu của cõi trời mà nhân 
gian này không có được!” Thế rồi, khúc nhạc quyện lẫn với 
ca từ vi diệu, quyện lẫn với những mùi hương lạ lùng - đã 
được tấu lên, được hát lên... tha thiết... mê ly... say đắm làm 
xao xuyên cả trời đất, cỏ cây. 

Đức Phật lúc ấy đã xuất định. Ngài biết mọi chuyện. 
Ngài biết rõ khúc nhạc tình si mê của Pañcasikhã, cả nhân 
và quả của nó, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức Phật 
mỉm nụ cười trong tâm, ngài lắng nghe từ đầu. 

“- Ôi! Suriya Vaccasäl 

Ta đánh lễ Timbaru 

Bậc thân phụ của nàng 

Đã sanh nàng thiên nữ 

Nguồn hạnh phúc của ta 

Như gió cho kẻ mệt 

Như nước cho kẻ khát 

Nàng là tình của ta 

Như Pháp với đức Phật 

Như thuốc cho người bệnh 

Thức ăn cho kẻ đói 

Thiên nữ với nước mát 


242 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


Hãy dập tắt lửa tình! 
Như voi bị nắng thiêu 
Tắm mình hồ nước ngọt 
Có cánh sen, nhụy sen 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng 
Như voi bị xiềng xích 
Hắất móc câu, gậy nhọn 
Ta điên vì ngực nàng 
Hành động ta rỗi loạn 
Tâm ta bị nàng trói 
Tháo gỡ thật vô phương 
Rút lui cũng bất lực 
Như cá đã mắc câu 
Hiền nữ hãy ôm ta 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn ta 
Trong ánh mắt dịu hiền 
Hãy phì chặt lấy ta! 
Thiên nữ, ta van nàng! 
Ôi! Hiền nữ suối tóc! 
Ái dục ta có bao, 
Nhưng nay đã tăng bội! 
Như đồ chúng đức Phật, 
Mọi công đức ta làm 
Xin dâng lên đức Phật! 
Ôi! Kiều nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho ta 
Công đức khác của ta 
Đã làm trên đời này 

Ôi! Kiều nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của ta 

Vị Thích tử thiền tu 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 243 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


Nhất tâm và giác tỉnh 

Tâm cầu đạo bắt tử 

Cũng vậy, ta cầu nàng! 

Như người tu sung sướng 

Chứng bô-đề tối thượng 

Kiều nữ, ta sung sướng 

Được nhập một với nàng! 

Nếu thiên chủ Sakka 

Cho ta một ước nguyện 

Ta ước nguyện được nàng 

Vì ta quá yêu nàng 

Như ta-la sanh quả 

Tuệ nữ, phụ thần nàng 

Ta sẽ đảnh lễ ngài 

Vì sanh nàng toàn vẹn!”9) 

Khúc nhạc tình si chấm dứt mà nước mây núi rừng 
Vediyaka còn bôi hồi, xao xuyên. Cả không gian chợt lắng 
lại như còn chìm sâu trong âm hưởng mộng 1m. 

Đức Phật cất giọng phạm âm, nghe rõ môn một trong tai 
hội chúng chư thiên, nhất là với chàng nhạc sĩ: 

- Này Pañcasikhã! Âm thanh những sợi dây đàn của 
ngươi hòa điệu tuyệt vời với ca từ, với giọng hát của ngươi, 
và ngược lại. Cầm đàn không thêm sắc màu gượng ép cho ca 
từ mà ca từ cũng không phô trương, cường điệu so với cầm 
đàn. Đúng là nhạc sĩ trưởng tài hoa của thiên đình - Tiếng 
của đức Phật chợt như đi xuyên vào tâm não của chàng nhạc 
sĩ hơn - Nhưng mà này Palcasikhã! Ngươi sáng tác khúc ca 
ây lúc nào, duyên cớ bởi sao mà ngươi đám ví nàng ây và 
ngươi - giống như Pháp với Như Lai? Ngươi tầm cầu nàng 
lại đem so như hành giả tầm cầu đạo bất tử? Ngươi sung 
sướng nhập một với nàng lại xem như Thích tử chứng bồ-đề 


t? Xem Đề Thích sở vấn, Trường bộ kinh 2, trang 150 — 153. 


244 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


tối thượng? 

Pañcasikhä cất giọng sầu não: 

- Đúng vậy! Đức Thế Tôn la rầy con là đúng lắm! Con 
sáng tác khúc ca ấy vào thuở ngài thành đạo dưới cội Bồ-đè, 
nghĩa là vừa mới đây thôi. Biết sao hơn, đối với con, nàng là 
tối thượng. Ca từ và nhạc điệu vừa rôi là tiếng lòng vi diệu 
nhất của con. Vậy sự so sánh, ví von ấy, đối với con, bây giờ 
đây - là chân thật nhất, là tôi thượng nhất, bạch đức Thế 
Tôn! 

Rồi, anh chàng nhạc sĩ cả gan kế lại chuyện tình của 
mình cho đức Phật nghe! 


2 Nhận thấy đây là câu chuyện thú vị, độc nhất, hy hữu trong Tam Tạng — 
nên tác giả xin cung cấp thêm một dị bản - Trường A-hàm, do Tuệ Sỹ dịch và 
chú. Kinh văn đoạn này như sau: “Rồi ông (Pafcasikhãä — Ban-giá-dực) cầm 
đàn lưu ly đến trước Phật. Cách Phật không xa, ông tấu đàn lưu ly, và hát lên 
bài kệ rằng: Bạt-đà ơi! Kính lễ phụ thân nàng. Sinh ra nàng cát tường. Mà tâm 
ta rất thương yêu. Vốn do nhân duyên nhỏ. Dục tâm sinh trong đó. Càng ngày 
càng lớn thêm. Như cúng dường La-hán. Thích tử chuyên bốn thiền. Thường 
ưa chốn thanh văng. Chính ý cầu cam lồ. Tâm niệm ta cũng vậy. Đức Năng 
Nhân phát đạo tâm. Tất muốn thành Chánh Giác. Như tôi nay cũng vậy. Ước 
ao hội họp với người con gái ấy. Tâm tôi đã đắm đuối. Yêu thương không dứt 
được. Muốn bỏ, không thể bỏ. Như voi bị móc cầu kềm chế. Như nóng bức 
mà gặp gió mát. Như khát mà gặp con suối lạnh. Như người nhập Niết-bàn. 
Như nước rưới tắt lửa. Như bệnh gặp lương y. Đói, gặp thức ăn ngon. No đủ, 
khoái lạc sinh. Như La-hán an trú pháp. Như voi bị câu móc kềm chặt. Mà 
vẫn chưa khứng phục. Bươn chạy, khó chế ngự. Buông lung chẳng chịu dừng. 
Cũng như ao trong mát. Mặt nước phủ đầy hoa. Voi mệt, nóng, vào tắm. Toản 
thân cảm mát rượi. Những gì trước, sau, tôi bố thí. Cúng dường các La-hán. 
Và phước báu tôi có trong đời. Thảy mong được cùng nàng. Nàng chết, tôi 
cùng chết. Không nàng, sống làm gì? Chăng thà tôi chết đi. Còn hơn sống 
không nàng. Chúa tế trời Đao-ly. Thích chúa, nay cho tôi ước nguyện. Tôi đã 

ca ngợi người đủ lễ tiết. Xin người suy xét kỹ.” Khi ấy, Thế Tôn xuất khỏi 
tam-muội, nói với Ban-giá-dực rằng: “Hay lắm! Hay lắm! Ban-giá-dực! 
Ngươi đã có thể bằng âm thanh thanh tịnh hòa với đàn lưu ly mà tán thán Như 
LaI. Tiếng của đàn và giọng của ngươi không dài, không ngắn, buồn và 
thương uyên chuyên làm Tung động lòng người. Khúc đàn mà ngươi tấu hàm 
đủ các ý nghĩa. Nó nói đến sự trói buộc của dục, và cũng nói đến phạm hạnh, 
cũng nói đến sa-môn, cũng nói đến Niết-bàn!” 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 245 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


Đế Thích thiên chủ tự nghĩ: “Đức Phật không đuổi 
Pañcasikhã mà chăm chú lăng nghe, còn tỏ vẻ thông cảm với 
anh chàng nhạc sĩ sĩ tình này nữa! Ta có cơ hội rồi!” 

Pañcasikha, sau đó, không quên nhiệm vụ của mình: 

- Bạch đức Thế Tôn! Thiên chủ Sakka, đình thần và 
thuộc hạ thiên chúng mong được diện kiến, đảnh lễ, vẫn an 
sức khỏe của Người; sau đó được học hỏi về giáo pháp. 

Đức Phật im lặng nhận lời. Thế rồi, khi thiên chủ Sakka 
và hội chúng được phép đi vào; họ dùng thần lực làm cho 
chiếc hang sáng và rộng thêm ra. Ai cũng đến đảnh lễ đức 
Phật và tìm đứng nơi phải lẽ. 

Đức Phật nói: 

-Thật là đột ngột khi thiên chủ ghé thăm Như Lai! Thật 
là kỳ diệu khi thiên chủ có nhiều trách nhiệm đề gánh vác — 
màả còn có thì giờ vân du đến hang núi này. 

- Bạch đức Thế Tôn! Quả vậy, cõi trời 33 thật quá nhiều 
việc phải làm. Nay bị ngăn trở việc này mai bị ngăn trở việc 
khác nên không thể đến hầu đức Thế Tôn thường xuyên 
được! 

Đức Phật biết tâm tư và nguyện vọng của Sakka nên bắt 
đầu chuyền hướng câu chuyện: 

- Ừ, Như Lai biết thiên chủ có đức tin - nhưng nhiều 
thuộc hạ của thiên chủ chưa có đức tin. 

- Quả thật vậy, bạch đức Thế Tôn! Có nhiều việc lợi ích 
hiện tiền, thấy rõ trước mắt nhưng con cũng chưa thuyết 
phục được thuộc hạ của con. Con đã từng nói với họ rằng, 
lúc nào một đức Chánh Đắng Giác xuất hiện thì thiên giới 
tăng thịnh còn A-tu-la suy giảm. Rồi con kế ví dụ cụ thể cho 
họ nghe. Thuở đức Thế Tôn về thăm Kapilavatthu, có Thích 
nữ Gopakã đã già, kính tin Tam Bảo, đầy đủ quy giới, khi 
thân hoại mạng chung, được sanh thiên giới, làm một vị 
thiên tử, là con trai của con, được thọ hưởng phú túc năm 
món dục lạc. Ngược lại có ba vị ty-khưu mà Thích nữ kia 


246 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG NHẠC SĨ CÀN-THÁT-BÀ 


thường hộ độ, do tu hành mà còn lơ là, còn quá ham chơi 
nên được sanh làm cản-thát-bà hạ đẳng, phải hâu hạ vị thiên 
tử kia. Xét như vậy, Tam Bảo là phước điền vô thượng, ai 
không có đức tin, không có quy giới, không biết bó thí, cúng 
dường, không lo tu tập thì thật uống phí một đời! 

Từ tâm và trí của Đề Thích được dọn sạch như vậy; và 
những câu hỏi của ông ta liên hệ những ác pháp, tương 
duyên phát sanh như thù nghịch, ác ý, tật đỗ, xan tham, ưa 
shét...vọng tưởng, hý luận... rồi nào là hỷ, ưu, xả trên lộ 
trình tiễn tu như thế nào - đức Phật đã cặn kẽ giảng nói từng 
điểm một, giải thích chu đáo cho Đề Thích nghe hiểu. Cuối 
buổi vấn đáp, Đề Thích thâu hái được những điều lợi ích sau 
đây: Thấy được tái sanh, sáng suốt chọn thai bào, sông VỚI 
chánh niệm, tỉnh giác, tương lai sẽ gặt quả Bỏ-đẻ, hết thân 
cõi trời sẽ hóa sanh vào sắc cứu cánh thiên (Akantttha) rồi 
Niết-bàn ở đây không trở lại trần gian nữa! Nói cách khác, 
Đề Thích hân hoan quá khi biết mình đã thấy pháp, đã bất 
thối với Con Đường! Còn nữa, còn điều kỳ diệu nữa, ngoại 
trừ đức Phật, không ai thây, là Đề Thích mạng chung rồi hóa 
sanh ngay tức khắc trở lại làm Đề Thích với sinh lực cuồn 
cuộn như được thay da đôi thịt, thay thần hoán cốt. 

Hỷ lạc đầy ắp cả người, Đề Thích nói: 

- Này Pañcasikhäal Ngươi đã giúp ta quá nhiều việc; và 
tối thượng nhất là nhờ ngươi mà ta được diện kiến đức Thế 
Tôn, được nghe những lời pháp bất tử! Để đền ơn ngươi, thứ 
nhất là từ bây giờ, ta đặc phong cho ngươi làm vua cản-thát- 
bà với đầy đủ mọi danh vọng và mọi danh xưng, uy nghĩ, 
hiển hách! Thứ hai, ta sẽ đóng vai thân phụ ngươi rôi ta sẽ 
tìm cách cưới nàng Suriya Vaccasa làm vương hậu cho 
ngươi, được chưa? 

Vậy là chuyện tình si của chàng nhạc sĩ Pañcasikha 
chấm dứt, từ rày về sau, ta chỉ còn được biết đến, 
Pañcasikhãa - ông vua Càn-thát-bà cao sang mà thôi! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 247 


VESÄALI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


Vesali Thiên Tai, Dịch Hoạ 


Qua tháng thứ hai an cư, xảy ra một biến cô. Chuyện là, 
miền Nam sông Gangä trời đồ mưa liên tục từ ngày này sang 
ngảy khác; nhưng suốt bốn năm tháng nay, phía Bắc lại 
không có một giọt mưa. Thế là một thảm họa đồ xuống các 
tiêu bang ở đây, nhất là kinh thành Vesäli: Đất đai nứt nẻ, 
đồng ruộng, nương vườn khô cháy; mùa màng thất bát, lúa 
gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi, rau cỏ không có mà ăn. 
Thế là đói khát trầm trọng (dubbhikkhan- -tarakappa) xảy ra. 
Đó là nạn thứ nhất. Vì đói nên người chết rất nhiễu, người 
sông không còn đủ sức mang xác ra nghĩa địa hoặc hỏa 
thiêu; họ chỉ việc quăng xác ra ngoại thành, mùi hôi thối tỏa 
khắp mọi nơi. Ác dạ-xoa lộng hành quậy phá làm khổ dân 
chúng. Đó là nạn thứ hai. Vì xác chết, vì hôi thối nên dịch 
bệnh lan tràn; nhất là bệnh đường ruột, bao tử (vì gặp cái gì 
ăn được là ăn), bệnh dịch tả (các nguồn nước cạn kiệt bị ô 
nhiễm) càng làm cho người chết nhiều thêm nữa. Đó là nạn 
thứ ba! 

Các đức vua và hội đồng tướng lãnh các tiểu bang cộng 
hòa cấp tốc hội họp, đề cử một viên đại thần, tên là Mahäli - 
vốn là thân hữu của đức vua Seniya Bimbisãra — làm trưởng 
đoàn sứ giả, mang lễ phẩm trọng hậu đến Rãjagaha, nhờ đức 


248 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VESÄALI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


vua giúp đỡ, trình lên đức Phật, mong ngài đến tiêu bang 
Licchavĩ, kinh thành Vesäli đề cứu khổ cho muôn dân. Đức 
vua không dám nhận hậu tình, bảo rằng đoàn sứ giả nên đến 
đảnh lễ đức Phật, dâng lễ phẩm và tường trình mọi sự lên 
ngài, hiện ngài đang an cư ở Trúc Lâm với đại chúng tỳ- 
khưu! 

Tôn giả Maha Moggallana đứng một bên, sau khi nghe 
viên đại thần Mahäli trình bày ba thảm nạn tại Vesali, rồi 
khẩn cầu đức Phật giải họa, tự nghĩ: “Trong con mắt của thế 
gian, đức Thế Tôn không những thuyết giáo con đường giác 
ngộ, giải thoát — mà bây giờ ngài còn là một bậc Đại Siêu 
Nhân (Mahãpurisa), có thể có khả năng điều động thiên 
nhiên, kêu gió gọi mưa như các bà-la-môn phù thủy! Tuy 
nhiên, không những đức Tôn Sư làm được, mà các vị thượng 
thủ A-la-hán cũng làm được. Đấy chỉ là sự vận hành tâm- 
sinh-vật lý tương quan, tương tác lẫn nhau! Trong trường 
hợp này, năng lực của tâm là tăng thượng — có thể dẫn dắt, 
điều động các năng lực khác!” 

Đức Phật đã sớm biết chuyện này, ngài nói: 

- Các ông hãy về đi! Như Lai và hội chúng năm trăm tỳ- 
khưu sẽ đến Vesäli trong mươi, mười mây hôm nữa! Như 
Lai đã có duyên với hoàng tộc Licchav1I và dân chúng Vesali 
— thì Như Lai sẽ cô gắng trong khả năng của mình! 

Lúc phái đoàn sứ giả ra về rồi, Đức Phật nói chuyện với 
vị đại đệ tử: 

- Này Mogsallana! Ông nghĩ đúng đấy! Tuy nhiên, ba 
thảm nạn của Vesäli xảy ra là do ba nguyên nhân tương tác 
lẫn nhau: Thứ nhất là do nắng nóng khô hạn, thứ hai là do ác 
pháp phát sanh từ các người lãnh đạo, thứ ba là do chư thiên, 
thiện thần, thiện dạ-xoa bỏ đi. Bây giờ, ông hãy gọi Änanda 
đến đây! 

Sau khi có mặt cả hai vị, đức Phật nói: 

- Ananda có trí nhớ rất tốt, vậy phải học bài kinh uy lực 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 249 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


của Tam Bảo mà Như Lai sẽ đọc sau đây, nó có tên là 
Ratanasutta; sau khi thuộc rỗi, ông hãy lựa chọn mãẫy trăm vị 
tỳ-khưu còn trẻ, trí nhớ tốt, tức tốc dạy cho họ học thuộc bài 
kinh ấy! Còn Moggallana thì vào hoảng cung, gặp đức vua 
Seniya Bimbisära, gợi ý là nên hỗ trợ cho Vesäli trong lúc 
đói kém, khoảng chừng một ngàn xe lương thực; và đức vua 
cũng nên cử quan đại thần và quân đội đích thân vận 
chuyền; chuẩn bị xong lúc nào là lên đường ngay lúc ấy; cứu 
đói như cứu lửa - phước báu sẽ rất lớn; và nhờ thế, tâm đức 
của đức vua sẽ sáng chói và lan rộng khắp cả châu Diêm- 
phù đề! Cũng trình với đức vua là cho Jivaka 
Komarabhacca, các trợ lý lương y, nhần viên cùng thuốc 
men để trị bệnh dịch tả cùng những biến chứng về bao tử, 
đường ruột... 

Đại đức Ananda làm trọn phận sự của mình, có năm 
trăm ty-khưu cùng học thuộc lòng. Còn đức vua Seniya 
Bimbisãra thì sẵn sàng hoan hỷ đáp ứng gợi ý thích đáng ấy; 
và còn hơn thế nữa - do mùa màng đất nước này bội thu - 
nên đã trợ cấp hảo sảng hai ngàn xe lương thực để cứu đói. 
Lại còn rộng lượng cho vay thêm một ngàn tân lương thực 
nữa, thời gian trả, không hạn định; lúc nào mùa màng bội 
thu, phú túc hãng sẽ trả sau, không lây lãi! 

Thế rồi, đức Phật, mẫy chục vị trưởng lão, năm trăm tỳ- 
khưu và phái đoàn cứu tế rầm rộ lên đường. Bảy ngày sau, 
đến sông Gangä, tại thị trấn Pãtaligama, đức vua đã cho 
chuẩn bị sẵn năm mươi chiếc thuyên lớn để chở phái đoàn 
và lương thực. Đang mùa mưa nên nước cuồn cuộn tràn bờ, 
nhờ thuyền lớn nên xuôi đông nhẹ nhàng: đến ngã ba sông, 
đoàn thuyền bỏ sông Gangã, theo nhánh sông Gandak(?) 
tiến lên phương bắc. Hai bên bờ, đồng khô cỏ cháy trông 
thật tang thương. Càng đến gần Vesäli chừng nào thì thuyền 
đi càng chậm vì sông cạn, lại lềnh bênh tử thi và rác rưởi. 
Mùi xú uế bốc lên nông nặc. Ròng rã ba ngày, đoản thuyền 


250 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VESÄALI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


khá gian lao, vất vả mới đến được bến nước — giang khẩu 
vào kinh thành Vesali! 

Khi đức Phật vừa đặt chân lên bờ đông nước cộng hòa 
Licchavï - thì một trận mưa rất lớn, tối trời tôi đất — như tự 
công trời mở ra, xối xả đồ xuống vùng đất đại hạn như đã 
chờ đợi đâu từ lâu lắm! Trận mưa lớn kéo dài nửa ngày, 
bao nhiêu xú uế tan mất. Nhân dân khắp nơi tràn ra đường, 
vui mừng hò reo, hát ca, nhảy múa... Các đức vua, hội đồng 
tướng lãnh, quý tộc đến sụp lạy bên chân đức Phật - nghẹn 
ngảo tri ân, chảy nước mắt, không nói được nên lời! Đức 
Phật, phái đoàn và ba ngàn xe lương thực vào thành. Dân 
chúng quy lạy hai bên đường... 

Tôn giả Mahã Moggallãna nhanh trí, hướng dẫn quan 
đại thần của đức vua Seniya Bimbisära đến bản tính ngay 
với giới cấp lãnh đạo kinh thành Vesäli, làm gấp ba việc: 
Phân phối lương thực, bố trí ngay chừng hai mươi địa điểm, 
do chiến sĩ phụ trách để cứu đói rộng rãi cho dân chúng. 
Nhóm chiến sĩ khác cùng với thanh niên tình nguyện rải 
khắp các nơi, chỗn lấp hoặc thiêu đốt tất cả tử thi còn lại. Bố 
trí một quảng trường và những dãy nhà có mái che, có sạp 
năm để phái đoàn lương y do quan trưởng ngự y Jivaka 
Komärabhacca dẫn đạo - chữa bệnh cho dân! Thanh niên 
Saccaka thấy đức Phật như một vị cứu tĩnh trên trời hiện 
xuống cứu giúp muôn dân nên huy động cả ngàn con em 
quý tộc tham gia hăng hái việc này việc kia chung với phải 
đoàn cứu tế. 

Đêm xuống, dưới ánh đuốc chập chờn, đại đức Ananda 
dẫn đầu năm trăm tỳ-khưu đi quanh thành Vesäli ba vòng, 
tụng bài kinh Ratanasutta suốt đêm không ngủ... 


f2 Tại nhân gian không biết, chứ lúc ấy, thiên chủ Sakka đã huy động Tứ đại 

thiên vương, thiên binh, thiên tướng, hội chúng rồng, hội chúng dạ-xoa cùng 
theo hầu đức Phật. Ác thần, ác dạ-xoa sợ hãi trốn đi nơi khác; các thiện thần, 
thiện dạ-xoa đồng loạt tìm về! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 251 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


“- Yan 1dha bhutan! samagatani 
BhummnI vã yãn1 va antalikkhe 
Sabbe”va bhutã sumana bhavantu 
Atho p1 sakkacca sunantu bhãsitam... 


Phàm chúng thiên nhơn nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 

Đã vân tập về đây 

Phát sanh lòng hoan hỷ 
Chánh tâm và thành ý 

Lắng nghe lời dạy này 


Tất cả chúng thiên nhơn 
Hãy bi mẫn đồng tâm 
Lòng từ luôn rộng mở 
Năng chuyên cần gia hộ 
Đối với nữ nam nào 
Ngày đêm thường bồ thí 


Phàm những tài sản gì 

Đời này hoặc đời sau 

Ngọc báu hay trân châu 

Có cùng khắp thiên giới 
Nhưng chăng øì sánh nổi 
Đức Thiện Thệ Như Lai 
Chính Phật Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Ly dục, diệt phiền não 
Pháp diệu thù bât tử 


22 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


Phật Thích-ca Mâu-n1 

Đắc Tịch tịnh, Vô vi 

Trong Thiền, chứng ngộ Pháp 
Chắng pháp nào sánh nồi 
Chính Pháp Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc 


Bậc Vô thượng Chánh GIác 
Hằng ca ngợi Pháp Thiền 
Trong sạch, không gián đoạn 
Chắng Thiền nào sánh nồi 
Chính Pháp Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Thánh bốn đôi, tám vị 

Bậc thiện hằng tán dương 

Đệ tử đắng Thiện Thệ 

Xứng đáng được cúng dường 
Bồ thí các vị ấy 

Được kết quả vô lượng 
Chính Tăng Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 

Được sống chơn hạnh phúc 


Các ngài tâm kiên cỗ 

Ly dục sông Thánh Đạo 
Khéo chơn chánh thiện hành 
Lời Phật Gotama 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 253 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


Chứng đạt được quả vị 

Thể nhập đạo Bất Tử 

Hưởng tịch tịnh dễ dàng 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Ví như cột trụ đá 

Khéo y tựa lòng đất 

Dầu gió bão bốn phương 
Chắng thể nào lay động 
Ta nói bậc Chơn Nhơn 
Liễu ngộ Tứ thánh để 
Cũng tự tại, bất động 
Trước Tám pháp thế gian 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Bậc Thánh Tu-đà-hoàn 
Thấy rõ lý Tứ để 

Mà đức Chuyên pháp vương 
Có trí tuệ thậm thâm 

Đã khéo giảng, khéo dạy 
Các ngài dù phóng dật 

Cũng chăng thể tái sinh 
Nhiều hơn trong bảy kiếp 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


254 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


Nhờ vững chắc chánh kiến 
Nhờ kiên cố chánh tri 
Đoạn lìa ba trói buộc 

Là Thân kiến, Hoài nghi 
Luôn cả Giới cắm thủ 

Ra khỏi bỗn đọa xứ 

Không tạo sáu trọng nghiệp 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Bậc Thánh Tu-đà-hoàn 

Dẫu vô tâm phạm lỗi 

Bằng ý, lời hay thân 

Chắng bao giờ khuất lấp 

Bởi vì đức tánh này 

Được gọi là “thấy Pháp” 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Ví như cây trong rừng 

Đâm chồi đầu mùa hạ 

Cũng vậy, đức Thế Tôn 
Thuyết giảng pháp Siêu việt 
Pháp đưa đến Niết-bàn 

Tối thượng, vô năng thắng 
Chính Phật Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 255 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


Được sống chơn hạnh phúc 


Đức Phật - bậc Vô thượng 
Liễu thông pháp Vô thượng 
Ban bồ pháp Vô thượng 
Chuyên đạt pháp Vô thượng 
Chính Phật Bảo như vậy 

Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Nghiệp cũ đã chấm dứt 
Nghiệp mới không tạo nên 
Nhàm chán kiếp lai sanh 
Chủng tử, dục diệt tận 

Ví như ngọn đèn tắt 

Bậc trí chứng Niết-bàn 
Chính Tăng Bảo như vậy 
Là châu báu thù diệu 

Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Phàm chúng thiên nhơn nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 

Đã vân tập về đây 

Xin đồng tâm hoan hỷ 
Thành kính đảnh lễ Phật 

Đã như thật xuất hiện 

Mà chư thiên, loài người 
Thường cúng dường, tôn trọng 
Mong với hạnh lành này 
Được sống chơn hạnh phúc 


256 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


Phàm chúng thiên nhơn nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 

Đã vân tập về đây 

Xin đồng tâm hoan hỷ 
Thành kính đảnh lễ Pháp 

Đã như thật xuất hiện 

Mà chư thiên, loài người 
Thường cúng dường, tôn trọng 
Mong với hạnh lành này 
Được sống chơn hạnh phúc 


Phàm chúng thiên nhơn nào 
Cư ngụ trên địa cầu 

Hoặc hư không trú xứ 

Đã vân tập về đây 

Xin đồng tâm hoan hỷ 

Thành kính đảnh lễ Tăng 

Đã như thật xuất hiện 

Mà chư thiên, loài người 
Thường cúng dường, tôn trọng 
Mong với hạnh lành này 
Được sống chơn hạnh phúc... 


Ôi! Bài kinh với âm giọng của năm trăm vị tỳ-khưu 
đồng cất lên suốt đêm trường, thật là trầm hùng khôn tả. Cả 
không gian rung rinh, chao đảo. Cả đất trời Vesãli như chìm 
ngập giữa biển âm thanh thăm sâu, cao diệu... Chư thiên vân 
tập đầy đặc cả không gian, thành kính lắng nghe kinh rỒi cất 
lên lời đại nguyện hộ trì Tam Bảo và hộ trì quốc độ - nếu 
các đức vua và hội đồng tướng lãnh sống theo chánh pháp. 

Ngày hôm sau, rất nhiều người không hiểu chư tăng đọc 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 257 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


mật chú gì mà có uy lực kinh khiếp như vậy? Nó làm cho 
toàn bộ nhân dân kinh thành phải kính cân lăng nghe - tất 
thảy lo âu, sợ hãi đều tiêu tan —- không những trong lòng 
người mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả một 
bầu khí thanh bình và an lạc! 

Các vị trưởng lão và các vị A-la-hán có trí, phải giải 
thích: 

- Chăng phải là huyền chú, mật chú gì đâu - đấy là bài 
kinh nói lên uy lực của Tam Bảo. Uy lực ấy lại còn được hội 
tụ bởi uy lực của năm trăm vị tỳ khưu đọc tụng - tạo thành 
năng lực của tăng thượng tâm, có thể tác động toàn bộ nội 
tâm và ngoại giới (tâm-sinh-vật lý) đem đến sự bình yên và 
mát mẻ cho quốc độ nảy. 

Công việc cứu đói, trị bệnh và vệ sinh tây uế các nơi kéo 
dải hơn cả tuân lễ, đâu đó hoản mãn. Trong thời gian ấy, khi 
chư tăng về nghỉ ở Mahävana thì đức Phật thuyết pháp liên 
tục tại triều đình - hội chúng gồm các đức vua, tướng lãnh, 
quý tộc, các quan đại thân, trí thức, nhân sĩ, phú hộ, thương 
gia... tai mắt: Cộng hòa Licchavi, thủ đô là Vesäli; cộng hòa 
Vịideha, thủ đô là Mithilãä; năm sáu bộ tộc nhỏ liên mình 
thành liên bang Vajj... Đức Phật nhân mạnh về trỊ quốc an 
dân, lực lượng võ bị tuy cần thiết nhưng vẫn là thứ yêu; sự 
thương yêu, đoàn kết để sống trong thiện pháp mới là yêu tố 
quyết định. Đức Phật triển khai một số thời pháp liên hệ đến 
chư thiên, phi nhơn ở trong thế giới xung quanh - phải sống 
làm sao để họ cùng hoan hý! 

Thấm đẫm về hương vị của chánh pháp và thấy rõ oai 
lực của đức Phật, của hội chúng giáo đoàn - đã giải tan tức 
khắc ba thảm nạn; họ xin quy giáo rất nhiều và hứa cải cách 
việc bầu cử chọn lựa các đức vua đức độ, các quý tộc võ 
tướng hiển tài điều hành và lãnh đạo các nơi... Mấy ngày 
sau, hội đồng đại biểu nhân dân được triệu tập băng ba hồi 
trồng, một trong ba quốc vương được ủy nhiệm chủ tọa hội 


258 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VESÄALI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


đồng và tô chức cuộc bầu bán bằng cách đề cử công khai. 
Chương trình cải cách và những biện pháp thực thi dựa theo 
chánh pháp được đa phần đại biểu chấp thuận. Để cương 
chính sách được thảo luận đã thuyết phục được nhiều người 
rồi được thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng. Vậy là ngay 
tại Licchavĩ, mười bốn ngàn võ tướng được chọn lựa đề điều 
hành chừng hai trăm năm mươi ngàn cư dân! Đạo đức của 
ba quốc vương được đề cao, tán đương: hội đồng tướng lãnh 
được khen ngợi về khả năng và ý thức trách nhiệm cải thiện 
đất nước... Từ đó về sau, các nước này bắt đầu thịnh cường, 
yên Ổn trở lại. Các quý tộc Licchavĩ bắt đầu sống đời giản 
dị, khiêm tốn — thương dân như anh em! Các vị tướng trẻ 
không còn hồng hách, ăn chơi, ngã mạn — đôi khi họ chỉ ngủ 
trên nệm cỏ, với võ khí sẵn sàng bên người, có thể vùng dậy 
bất cứ lúc nào để chăm lo an ninh cho nhân dân! 

Đức Phật ở lại Vesali nửa tháng thì dần chúng đã hùn 
góp, chung tay, chung lực làm xong một công trình lớn: 
Ngôi Nhà Nóc Nhọn tại Mahävana để cúng dường lên thập 
phương Tăng. Hội đồng tướng lãnh, nhân dân và cư sĩ hai 
hàng thỉnh nguyện đức “Cứu-khô-cứu-nạn” ở lại; thế nhưng, 
khi thấy tình hình đã trở nên sáng sủa, tốt đẹp - đức Phật và 
hội chúng từ giã, trở lại RãJagaha... 

“Ôi! Cuộc chuyền hóa của đức Tôn Sư thật là vĩ đạt” 
Các vị trưởng lão đồng khởi lên một ý nghĩ giống nhau tu 
thê! 


Sau mùa an cư, hầu hết các vị trưởng lão các nơi tìm về 
Trúc Lâm đảnh lễ đức Phật và tường trình công việc hoằng 
hóa. Như vậy là giáo pháp đã được lan rộng sang một số tiểu 
quốc cộng hòa và các liên bang tự trị phía Bắc sông Gaủgã — 
nơi nào cũng có cơ sở và có chư tăng thường trú. Riêng các 
tiêu quốc phía tây nam kinh thành Rãjagaha như Kaãlãma, 
Kãsi, Vamsa... thì còn rất mỏng. Tôn giả Sãriputta và một số 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 259 


VESÄLI THIÊN TAI, DỊCH HOẠ 


các vị trưởng lão ở Kỳ Viên về, cho biết là ở đây có phát 
triển nhưng chưa được thuận lợi — do các lực lượng chống 
đối nổi lên công khai. Họ lại chưa có duyên tiếp cận để thu 
phục đức vua Pãsenadi và triều đình, có lẽ phải chờ đợi uy 
lực của đức Phật mà thôi. 

Đức Phật phủ dụ, trần an họ. 

Do các tân tỳ-khưu các nơi khác về rất đông, con số đã 
lên đến trên dưới hai ngàn — nên các vị trưởng lão giáo thọ 
phải bộn bề công việc. Các ông hoàng dòng họ Sãkya bây 
giờ đã được nghe nhiều, học nhiều nên nghiễm nhiên phải 
phụ tá công việc với các vị trưởng lão, làm những chúng 
trưởng mẫu mực, uy nghi để dẫn dắt cho các hàng môn đệ đi 
sau. 


260 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


Chậu Nước Bắn, 
Thau Nước Sạch 
Và Cái Vòi Voi 


Hôm ấy, đức Phật thư thả dẫn Raãhula đi trì bình khất 
thực, ngài cân thận đặn dò chú sa-di cách đi, cách đứng, 
cách ôm bát đứng bên ngoài cửa nhà người; và nên nói lời 
phúc chúc như thế nào đối với thí chủ. 

Chỉ một đỗi đường, thây Rãhula có vẻ rất thuần thục; lúc 
dừng chân nơi một cội cây để nghỉ nắng, đức Phật hỏi: 

- Khi đi bát như thê, tâm con đặt ở đâu? 

Rahula nói như trả bài: 

- Đặt chánh niệm trước mặt, bạch đức Thế Tôn! 

- Vậy là cứ nhìn trước mặt mà đi? 

- Dạ thưa vâng! 

Đức Phật dừng lại một chút rồi cùng bước song song với 
Rahula: 

- Thế lỡ có viên đá dưới chân thì sao, có thấy viên đá ấy 
không? 

- Dạ thấy chứ! 

- Vậy khi thấy viên đá dưới chân - thì không còn chánh 
niệm trước mặt nữa hay sao? 

Thấy Raãhula có vẻ lúng túng, đức Phật mỉm cười nói: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 261 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


- Con hãy chú tâm nghe cho kỹ đây: Khi định thì chánh 
niệm, an trú tâm một chỗ, một nơi, một đề mục; ví dụ hơi 
thở, ví dụ các kasina. Khi tuệ thì hằng tỉnh thức, sáng suốt 
trong ngoài. Khi trong định có tuệ - thì không những tâm 
được an trú mà còn quan sát được cả mọi duyên khởi. Khi 
trong tuệ có định - thì luôn tỉnh thức, sáng suốt - và không 
có một pháp trần nảo lay động tâm vị ấy! Con có nắm được 
bốn trường hợp ấ ấy không, Rahula? 

- Dạ, tuy hơi rắc rôi nhưng đệ tử thuộc rồi! 

- Ừ, nó rắc rối thật, lại khó hiểu nữa! Chỉ cần thuộc thôi! 
Nhưng câu hỏi này thì cũng không dễ dàng: Vậy khi đi bát 
như thế này, chúng ta nên sử dụng trường hợp nào trong bốn 
trường hợp ấy? 

Rahula suy nghĩ một chút: 

- Dạ thưa, dùng cái “trong Tuệ có Định”! 

- Ừ, đúng! Đức Phật cười vui, rồi nói - tuy nhiên, giả dụ 
Như Lai vẫn chú tâm trong từng bước đi, nhưng Như Lai 
vẫn quan sát được mọi sự xảy ra xung quanh thì sao? 

- Thưa, trong trường hợp này thì có phải dùng cái “trong 
Định có Tuệ”? 

- Khá lăm, này Raãhulal Tuy nhiên, con phải học hỏi 
thêm điều nảy nữa: Khi đi trì bình khất thực như thế này, 
nếu trong giai đoạn ta đang tu tập thiền quán thì phải nên sử 
dụng trường hợp Tuệ có Định để cho tuệ quán chiếu được 
tiếp diễn liên tục; nếu trong giai đoạn ta đang tu tập thiền 
định thì nên sử dụng Định có Tuệ đề cho tâm an trú được 
dính khít liên tục, con có hiểu không? 

Nội dung giáo pháp trong cuộc đối thoại này rất cao siêu 
- chỉ dành cho những sa môn lâu năm trong tu tập; nhưng 
với cách giảng giải cụ thê vả cô đọng như thế, giảng đi giảng 
lại nhiều lần - đức Phật đã trang bị cho Rahula một sở học 
căn bản nhất, những tinh yếu cốt lõi nhất. 

Buỗi trưa, đức Phật ghé khu vườn Ambalatthika - có khá 


262 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


nhiều tỳ-khưu tá túc ở đây - để độ thực và nghỉ trưa. Chư 
tăng tìm đến đánh lễ, thăm hỏi, ngôi xuống một bên... Đức 
Phật giáo giới sách tấn vài lời rồi ngài bảo là cần có thời 
gian với Rahula. 

Khi mọi người ra về hết, sa-di Rãhula nhanh nhẹn bưng 
vào một chậu nước cho ngài rửa chân, rồi đứng hầu một bên. 

Xong, nhìn chậu nước bân, đức Phật nói: 

- Nước bần nảy có còn dùng được không, Rãhula? 

- Thưa, chăng dùng được nữa! 

- Cũng vậy, đây là một bài học để chiêm nghiệm, để giác 
ngộ: Con người mà có tâm bần cũng y như thế, chăng dùng 
được nữa! Đồ đi thôi! 

Nói xong, đức Phật đồ nước trong chậu, còn chừa một Ít: 

- Còn một chút ít nước bắn, thế nào, Rãhula - có dùng 
được không? 

- Cũng không được, dù một ít. 

- Cũng vậy, này Rahula - đây cũng là bài học để chiêm 
nghiệm, để giác ngộ: Cái tâm của con người, dẫu chỉ bẩn 
một ít cũng không dùng được. 

Đức Phật nhìn chú bé, dịu dàng nói tiếp: 

- Cái gì làm cho tâm chúng sanh trở nên dơ bẩn, Rãhula 
có biết không? 

- Thưa, kẻ ác hạnh, ác giới, kẻ không có Š giới - bạch 
đức Thế Tôn. 

- Đúng vậy - Đức Phật gật đầu - vậy trong 5 giới ấy, con 
thây khó nhất là giới nào, giới nào là khó giữ nhất? 

- Thưa, giới nảo con cũng giữ được, riêng giới nói dối, 
vọng ngữ thì... 

Đức Phật mỉm cười: 

- Thỉnh thoảng con bị lủng, bị rách giới ấy phải không, 
Rahula? 

Chú sa-di đỏ mặt, lúng túng một hỏi rồi bẽn lẽn gật đâu. 

Đức Phật lây ngón tay trỏ gõ nhẻ nhẹ vào đầu chú chú 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 263 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


bé: 

- Vậy là tâm con bân rồi. Dẫu nói dối một ít cũng bẫn 
rồi; cái đầu này có thấy ra điều đó không, Rãhula? 

- Dạ, cái đầu của đệ tử hiểu rõ rồi ạ! 

Đức Phật đô hết nước trong chậu. Nhìn cái chậu không, 
đức Phật nói, có vẻ hỏi bâng quơ: 

- Nhìn cái chậu không này, chăng biết nó có dạy cho ta 
bài học nào nữa không đây? 

- Dạ, có chứ! Rãhula mau măn đáp - Nước bẫn không 
dùng được - thì cái chậu đựng nước bần ấy cũng phải cọ rửa 
cho sạch... 

- Ừ, con lại nói đúng nữa! Vậy, đây là bài học tiếp theo: 
Không những chỉ nói dối, mà cái tâm đựng cái bân ấy như 
biếng nhác, ngủ ngày, ham chơi, ăn nhiều...cũng phải được 
cọ rửa kỹ càng cho sạch sẽ mới dùng được, mới trở thành 
người tốt được. 

- Dạ, đệ tử hiểu. 

- Còn có bài học nào nữa nơi cái chậu không ấy không, 
Rahula? 

Thấy Raãhula nhăn trán, đức Phật gợi ý: 

- Khi chỉ một người ngu, một người vô tích sự, một 
người mà trong óc không có gì - chỉ biết ăn cho đầy bụng, 
ngủ li bì xác thân, thích khoái kiếm tìm ngũ dục - ngôn ngữ 
bình dân xứ này chế nhạo họ là “kẻ rỗng không, người rỗng 
không” - này Rahula! 

- Đệ tử hiệu rồi! Một người mà không biết kiếm tìm, tích 
lũy một thiện pháp nào, không chịu khó học hỏi những điều 
hay, tốt - thì sẽ bị người đời cười chê là “kẻ rỗng không” 
như thế. 

Đức Phật khen giỏi, giỏi - rồi ngài lật úp cái chậu lại: 

- Nếu cái chậu úp lại - thì ta sẽ học được bài học gì? 

- Thưa, cái chậu lật úp thì không dùng nữa, bên trong tối 
tăm - đấy là bài học! 


264 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


- Chính xác! Đức Phật tiếp lời - khi con người mà quá 
xấu xa, quá dơ bân, quá nhiều ác giới, ác hạnh, cứng đầu, 
ngu sỉ, tà kiến... thì cái tâm ấy cũng bị lật úp rồi, không dùng 
được nữa; không có ánh sáng trí tuệ nào có thể lọt vào đây 
được; chúng sẽ sống mãi trong cõi tối tăm ấy! Vậy, con 
đừng làm cái chậu lật úp nhé, Rahula? 

Rahula lạnh toát cả người, chú lắp bắp: 

- Dạ... đệ tử sẽ cô găng... cô gắng... nhiều hơn nữa.. 

Sau khi tịnh chỉ, vừa mở mắt, đức Phật thây bên đồn đã 
có một thau nước trong vắt và một chiếc khăn trăng. Chú bé 
sa-di còn đang ngôi thiên bên cạnh. Hình ảnh ây đẹp quá, 
đức Phật hoan hÿ ngắm nhìn mãi. Đúng là một tiểu thiên 
thần. 

Đợi Rãhula xả thiền, đức Phật chỉ vào thau đựng nước: 

- Cái thau đồng ở đâu mà trông cao sang và quý trọng 
quá vậy? 

- Của hoàng gia dâng cúng cho chư tăng, bạch đức Thế 
Tôn! 

Đức Phật gật đầu rồi tắm tắc: 

- Nước cũng trong quá nhỉ? Chắc có giếng nước tốt? 

- Dạ, giếng có mạch đá nên trong, ngọt và mát lạnh. 
Thánh y Jivaka dâng cúng và khuyên chư tăng nên lưu tâm 
đến chuyện nước UÔng... 

Đức Phật chuyển mạch câu chuyện: 

- Cái thau sạch, quý - lại đựng nước trong, ngọt, mát 
lạnh - ai trông cũng thích mắt, cũng muốn uống, phải vậy 
không Rahula? 

- Dạ phải! 

- Cũng vậy, khi tâm ta sạch và quý, rồi đựng bên trong 
những đức tính, những phẩm hạnh trong, lành, mát - thì ai 
cũng mến, cũng trọng: ai cũng hoan hỷ, ai cũng muốn thân 
cận, kế cả chư thiên và loài người. 

Rãhula chăm chú lắng nghe bài học quý giá. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 265 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


Đức Phật chỉ tay vào thau nước: 

- Hãy quan sát thau nước, này Rahula! 

- Dại 

- Thau nước ấy không những “trong” mà còn “lặng” 
nữa, có phải thế không? Tâm trí ta cũng vậy, trí trong nên ta 
mới sáng suốt, tâm lặng nên cáu bợn mới lặn chìm tận đáy. 
Trí trong là tuệ, tâm lặng là định. Từ cái thau nước mà ta 
cũng rút ra được bài học về định tuệ đây, Rahula!l 

- Dạ, thật hay quá là hay! 

- Còn nữa, Rahulal Cũng nhờ trong và lặng ấy, ta còn 
soi mặt được đấy! Con hãy soi mặt thử xem! 

Khi Rahula soi mặt, đức Phật nói thoảng bên tai: 

- Thấy rõ cả từng sợi tóc, lông mi, có phải thế không? 

z Dạ! 

- Cũng vậy, khi có định và tuệ rồi, ta có thể thường trực 
soi chiếu nội tâm; và có thể thấy rõ cả những lăn tăn, lI ti, 
cáu bợn phiên não. Vậy, cái xấu, cái bân nào trong tâm cũng 
thây rõ được cả, phải vậy không, Rãhula? 

- Quả là thế, bạch đức Thế Tôn! 

Buổi chiều, lúc mát trời, đức Phật và Rãhula trở về Trúc 
Lâm. Trên đường đi, họ gặp một đoàn voi. Con nào con nây 
to lớn, hùng dũng, với những bước đi đĩnh đạc, oaI1 nghiêm. 
Chúng ởi trật tự, giữ khoảng cách đều đặn, thăng hàng, 
thăng lớp, không nhìn ngược, không nhìn xiên... Trên đầu 
voi, từng viên nài trang bị quân phục chiến sĩ, tay cầm búa 
khiến voi lấp lánh sáng. Thoáng nhìn, đức Phật biết đấy là 
đoàn binh chiến tượng đã được huấn luyện kỹ càng, có 
nhiệm vụ bảo vệ hoàng thành, đôi khi còn để làm chiến sĩ 
tiên phong xung trận. 

Bước tránh vào một công viên, đức Phật hỏi Rahula: 

- Khi ra chiến trận, những chú voi chiến sĩ này - sử dụng 
cái gì mà chiến đấu, con có biết không? 

- Thưa, có lẽ là cái vòi - vì đệ tử thấy chúng ăn mía bằng 


266 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


vòi, hút nước, giỡn nước bằng vòi - mà nhồ cây, quật gốc, bẻ 
cành cũng bằng vòi... 

- Đúng vậy! Thế nhỡ cái vòi bị thương tích thì sao? 

- Thưa, bị thương là hỏng, là phải vào bệnh viện thú của 
hoảng gia để chữa trị. 

- Vậy nó phải biết bảo vệ cái vòi của mình, chính là bảo 
vệ mạng sống của mình, phải vậy không? 

- Dạ đúng vậy! 

- Này Rahula! Khi lâm trận, những chú voi chiến sĩ của 
chúng ta sử dụng tất cả mọi vũ khí tự thân có được. Nó dùng 
vòi, dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân thân 
trước, dùng phân thân sau, dùng ngà, dùng đâu và dùng cả 
đuôi. Tất cả vũ khí tự thân ây, cái nào bị thương, bị tật cũng 
được - nhưng cái vòi thì đừng để bị thương. Tại sao vậy? Vì 
ăn, vì uống, vì thở đều ở nơi cái vòi cả. Cái vòi mà “tử 
thương” - thì coi như con voi bị tước đoạt mạng sống. Vậy, 
với giá nào, con voi cũng phải bảo vệ cần mật cái vòi của 
mình. 

- Vậy, hỏng vòi là hỏng tất cải 

- Đúng vậy! Khi lâm trận, con voi sẵn sảng hứng chịu 
hăng trăm, hằng ngàn lằn tên, ngọn giáo - cho dẫu cái đầu, 
cái đuôi, cái ta1, cái lưng, cái bụng... có bị thương mà cái vòi 
chưa bị thương - thì con voi kia vẫn còn là một chiến sĩ còn 
có khả năng kiên cường và đũng mãnh được. Nhưng nếu cái 
vòi mà bị thương là coi như bỏ. Cũng vậy, một tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Như Lai, sông giữa cuộc đời khi còn hệ 
lụy bởi cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ nghỉ... thì cũng phải 
hứng chịu hằng trăm, hằng ngàn lời chê bai, sỉ nhục, vu 
khống, mạ ly, đàm tiễu, cạnh khóe, xoi móc... lẫn ác tâm, ác 
ý, nhiều cạm bẫy, gai chông không lường được của thế gian. 
Tuy nhiên, tỳ-khưu ây, cho dầu cái bụng có bị thương vì 
thiếu vật thực; cái da có bị thương vì y áo không đủ âm; cải 
lưng có bị thương vì nằm đất, năm cây; cái tai có bị thương 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 267 


CHẬU NƯỚC BẢN, THAU NƯỚC SẠCH VÀ CÁI VÒI VOI 


vì ác ngôn, sàm ngôn của kẻ thể; cái chân cái tay có DỊ 
thương vì ôm o gây mòn; cái mặt có bị thương vì năng mưa 
sương gI1ó... nhưng mà cái tầm chưa bị thương là chưa sao 
cả. Cái gì cũng bị thương, nhưng cái tâm mà chưa bị thương 
thì tỳ-khưu ấy vẫn tôn tại - tồn tại đõng mãnh - trong giáo 
pháp của Như Lai. Còn cái tâm mà bị thương tôi - thì coi 
chừng, cái mạng sống phạm hạnh của vị ấy sẽ không còn 
nữa! Vậy, nếu con voi biết bảo trọng cái vòi của nó như thế 
nào, thì con cũng phải biết bảo trọng cái tâm của mình như 
thế ấy, này Rahula! 

Bài học này, quả thật là thâm thía tận ruột gan. Sa-di 
Rãhula nghĩ răng, ai mà đã nghe rồi, một lần, thì suốt đời 
cũng không thê quên được câu chuyện về cái chậu nước bắn, 
cái thau nước trong và cái vòi voI này! 

- Ôi! Cái tâm! Rahula lắm bẩm - không thây mày ở đâu 
mà cái gì, ở đâu, vui khô gì cũng bởi mày mà ra cả! 


268 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


MÁU QUY HƠN NƯỚC 


Máu Quý Hơn Nước 


Ra xuân, trời năng dịu, đức Phật cùng với hội chúng, 
mây chục vị trưởng lão và chừng trên dưới năm trăm vị tỳ- 
khưu - đặc biệt có cả Ananda, Nanda, Rahula, các tỳ-khưu 
gốc hoàng tộc và chiến sĩ Sãkya - lại du hành lên phương 
Bắc, vượt sông Gaủgä, đến Vesäli, tạm cư tại Kutagärasala 
(Trùng các giảng đường, Nhà nhiều tầng có nóc nhọn hoặc 
Sảnh đường nóc nhọn), rừng Mahãävana. Ở tại đây, ngoài 
việc đi hóa duyên các nơi, đức Phật biết mình còn có nhiều 
việc phải làm. 

Năm nay, khí hậu, thời tiết nước cộng hòa Licchaviï rất 
thuận hòa, đất nước phôn thịnh, nhân dân no ẫm nên việc trì 
bình khất thực khá dễ dàng. Các vị trưởng lão nhận được lời 
mời của khá nhiều người trong giới quý tộc, các gia chủ 
trong vùng, đặt bát tại các tư gia; và các ngài thường thuyết 
những bài pháp thuận thứ cũng như cho quy y khá nhiều 
người. 

Trưởng lão Mahäã Kassapa cùng năm trăm môn đệ đến 
đảnh lễ Phật và nghe lời giáo giới. Cuối buổi pháp thoại, 
đức Phật ái ngại nói: 

- Trông ông có vẻ phong sương quá, lại gầy ốm nữa! 
Việc khất thực khó khăn lắm phải không, Mahã Kassapa? 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 269 


MÁU QUY HƠN NƯỚC 


- Đệ tử sức khỏe vẫn bình thường, bạch đức Thể Tôn! 

- Nghe nói ông chỉ khất thực những gia đình nghèo khổ - 
việc ấy có đúng không? Có thiên vị, có đánh mất tính bình 
đăng không? 

- Đệ tử hiểu! Nhưng vì tâm bi mẫn, đệ tử muốn giúp cho 
người nghèo, cho họ kiếm chút phước để nương tựa cho 
nhiều đời sau! 

Đức Phật lại hỏi: 

- Có người khổ quá, hoàn cảnh bất hạnh quá - Như Lai 
nghe nói ông lại nhập Diệt thọ tưởng định bảy ngày, sau đó 
mới đi hóa duyên? 

- Cũng có một số lần như thế, nhưng đôi khi cũng rải 
tâm từ, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật mỉm nụ hoa sen: 

- Một vị thượng thủ A-la-hán, nhập định bảy ngày hoặc 
rải năng lượng tâm từ - ai đặt bát cho vị ấy, phước báu rất 
thủ thăng - không chỉ là chút phước đâu, này Mahã Kassapal 

Trưởng lão Mahã Kassapa chỉ biết cúi đầu, nhẹ mỉm 
cười rất khiêm tốn. 

Đại đức Änanda từ đâu đó xuất hiện, trên tay cầm một 
tâm y mới đã nhuộm màu vàng đất, nhìn trưởng lão Mahã 
Kassapa, nói rằng: 

- Chiếc y của pháp huynh cũ nát quá rồi, hãy cho đệ xin 
dâng tắm y này, vải tuy xấu nhưng lành lặn. 

- Cảm ơn pháp đệ - Tôn giả từ tốn nói - nhưng tôi đã 
quen với vải rách, vải lượm rồi vá lại mà thôi; tắm kia 
nguyên vẹn quá, xin dành cho các sa-môn trẻ hoặc các vị 
khác cần dùng hơn. 

Và dâu Änanda năn nỉ thế nảo, tôn giả cũng không nhận. 
Đức Phật phải góp lời: 

- Thọ trì mười ba pháp đầu-đà bậc thượng, Mahã 
Kassapa không thọ dụng y mới đâu, Anandal 

Hôm kia, từ nước Mallã, trưởng lão Kaãludäyi đến 


270 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


MÁU QUY HƠN NƯỚC 


Mahavana báo tin với đức Phật là đức vua Suddhodana lâm 
bệnh nặng, có lẽ không qua khỏi vì người tuổi đã gân trăm, 
muốn gặp ngài lần cuối cùng. 

Thế là tức khắc ngày hôm sau, đức Phật và đại chúng lên 
đường. Và cứ hễ chừng hai, ba do-tuân là phái đoàn được bổ 
sung thêm các vị trưởng lão và một số tỳ-khưu ở nơi xa đến. 
Họ đều là những vị A-la-hán lậu hoặc đã tận, có thần thông - 
biết chuyến đi này là chuyến đi báo hiếu của đức Phật — nên 
họ tự động tìm tới. Vậy là khi đến Mallä, hội chúng đã có 
trên ngàn vị. 

Trưa hôm ấy, khi dừng chân tại một ngôi rừng ven 
đường, sử dụng thần thông, đức Phật biết có chuyện trọng 
đại xảy ra tại biên địa hai nước Sãakya và Koliya. Số là dòng 
sông Rohini, vào khoảng tháng ba, tháng tư mực nước bắt 
đầu khô cạn; năm nay trời lại hạn hán hơn nên tình trạng 
ruộng đồng, hoa màu hai bên bờ sông nguy cơ không cứu 
vãn nồi. Trước đây, nhân dân vùng này đã cho ngăn một con 
đập, từ đó, họ kéo nước đồ vào ruộng đồng hai bên. Tuy 
nhiên, vì muốn cứu lúa, cứu hoa màu mà nhân dân hai bên 
xảy ra tranh chấp nguôn nước. Ban đầu là lời qua tiếng lại, 
mạ ly, phi báng nhau, sau đó, với giáo mác — hai bên quyết 
liệt sẵn sàng đồ máu để chiếm nguôn nước. Nguy hiểm hơn, 
quân đội hai bên bắt đầu dàn quân, chuẩn bị vào trận để 
bênh vực cho nông dân nước mình... 

Đúng vào lúc đó, với thời gian như viên lực sĩ co duỗi 
cánh tay, đức Phật xuất hiện; ngài đứng giữa hư không, 
ngay phía trên con đập phân ranh hai nước. Rõ ràng, ngài 
đang đứng giữa trận tuyến - bên nội, bên ngoại - để làm 
người trung gian hòa giải. 

Thấy đức Phật oai nghiêm như một vị phạm thiên, hào 
quang sáng rực — đang đứng lừng lững giữa hư không biên 
địa hai nước; nông dân quãng giáo mác, quân đội quăng vũ 
khí, cung tên, giáp bào đồng quỳ xuống, sụp lạy: Họ biết uy 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 271 


MÁU QUY HƠN NƯỚC 


đức Phật lâu rồi... 

Đức Phật nói: 

- Như Lai chỉ muốn hỏi chư vị một câu thôi: Nước quý 
hơn máu hay máu quý hơn nước? 

Mọi người cúi đâu, câu hỏi ấy không cần phải trả lời vì 
ai cũng hiểu cả. 

- Vậy có đáng không, chư vị là hai nước anh em, cùng 
liên minh, đoàn kết thương yêu nhau; bây giờ vì tranh giành 
nguôn nước mà sinh ra đồ máu. Vậy đối với chư vị, nước 
quý hơn máu hay sao — những giọt máu đồng bào huynh đệ? 
Hãy trả lời cho Như Lai xem nào? 

Uy lực của đức Phật cùng với cách nói có trọng lượng 
ngàn cân — đã tạo nên phép thần kỳ hy hữu: Cả hai bên thấy 
mình lầm lỗi, xin sám hối với đức Phật rồi đồng thuận giải 
hòa! 

- Này chư vị - đức Phật tiếp - hoạn nạn giúp đỡ nhau 
mới quý; lúc khó khăn tìm cách san sẻ, chia đăng, sớt cay 
mới là tâm đức của bậc đại trượng phu! Hãy nghe lời Như 
Lai mà tận dụng nguồn nước cả hai bên cho đồng đều; đừng 
dại dột tranh chấp đồ máu, sau này có hối cũng không kịp 
nữa đâu! 

Nói thế xong, đức Phật biến mắt giữa hư không, cả hai 
bên quỳ lạy như tế sao! 

Về lại khu rừng, đức Phật lại bộ hành cùng với đại 
chúng như không có chuyện gì xảy ra. Tôn giả Maha 
Mogøallana nói nho nhỏ, kê chuyện đức Phật vừa giải hòa 
việc tranh chấp nguồn nước sắp đi đến đỗ máu của nhân dân 
biên địa hai nước Sãkya và Koliya, tại sông Rohini - cho đại 
đức Ananda nghe! Đại đức Änanda rất thú vị, tự nghĩ:“Đức 
Thế Tôn luôn luôn bảo vệ sự sông, thuở xưa là con chim 
hạc, bây giờ là nguồn nước; và suốt trên lộ trình du hành, 
ngài bao giờ cũng nhắc nhở giữ gìn cây cối thảo mộc, nguồn 
nước, cả những bãi cỏ xanh!” 


212 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THĂM PHỤ VƯƠNG LÀN CUỎI 


Thăm Phụ Vương Lần Cuối 


Vừa đến ngoại ô Kapilavatthu, đức Phật dừng lại một lát 
trên ngọn đôi thấp, đưa mắt nhìn quanh. Đây là chỗ mà thuở 
xưa, đức vua Suddhodana thuyết phục cho ngài nghe - lúc â ây 
mới bảy tuổi - phải biết yêu đất nước gâm vóc, núi sông 
xinh tươi kỳ vĩ. Và dường như suốt sáu bảy mươi năm làm 
vua, Người đã làm đúng như vậy. Nhưng bây giờ, Người sắp 
ra đi thì dường như khí số đất nước cũng từ thịnh mà sang 
suy như định luật tự nhiên của vạn hóa. Những dãy núi xa 
xanh xanh thuở xưa kia bây giờ nhiều vùng đã vàng cháy, 
tiêu điều, ủ rũ! Những bình nguyên trù mật bây giờ nhiều 
nơi đã hoang hóa, xác xơ. Rõ ràng là do hạn hán đang đô 
xuống xứ sở này nên đời sông muôn dân chắc đang chịu 
đựng sự khó khăn và vất vả. Tuy nhiên, đấy chỉ là nguyên 
nhân gần; còn nguyên nhân xa - là vì những người lãnh đạo 
đất nước đã không đủ trí và tâm trong những chương trình 
cải cách. Cái lực kéo, cái sức trì trệ của bộ máy công quyền - 
mà ngài đã biết - chỉ có sức của vải ba người thì không thể 
cứu vãn nồi. Chỉ có cách duy nhất là hãy an trú dòng tộc vảo 
quy giới để họ có chỗ nương tựa cho những đời sau. 

Khi đại chúng đến nghỉ ngơi ở đại viên Nigrodhãrama 
thì đức Phật cùng hai vị đại đệ tử, Ananda, Nanda và Rahula 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 273 


THĂM PHỤ VƯƠNG LẦN CUÓI 


đi đến hoàng cung, vảo thắng tâm cung? để thăm đức vua 
Suddhodana tại giường bệnh - bệnh già thôi - nên Người còn 
rất tỉnh táo. 

Những khuôn mặt rạng rỡ và lời chào hỏi như xoắn xít 
vào nhau. 

- Phụ vương vẫn còn khỏe - Lời đức Phật. 

- Con nhớ phụ vương quá — Nandã nói, sụt sùi rơi lệ. 

-Vua nội có nhớ cháu không, cháu nhớ thương vua nội 
lắm - Rồi Rahula chạy tới, ôm chằm đức vua Suddhodana 
mả nước mắt chảy ròng rã. 

- Ôi! Con cháu của trầm ở đây đầy đủ cả rồi - Đức vua 
Suddhodana quàng tay ôm chấu, nói - Trẫm vui mừng và 
mãn nguyện rôi, bây giờ ra đi sẽ nhẹ nhàng, thanh thản xiết 
bao! 

Đại đức Änanda đứng cạnh một bên giường, nắm tay 
nhà vua, sửa lại tắm đắp, mỉm cười hỏi: 

- Vua bác ơi! Có chắc là nhẹ nhàng, thanh thản không? 

- Chắc! Vua cũng cười đáp. 

Hai vị đại đệ tử như đồng lúc, nói: 

- Chỉ còn chút xíu dính mắc nữa mà thôi! 

Lát sau, lệnh bả Gotami, công nương Yasodharä tìm đến 
rồi họ cùng tíu tít bên Rahula, Nanda. Hai vị đại đệ tử đứng 
yên tịnh vả họ thấy thiên chúng, thiện dạ-xoa rất đông. Đức 
Phật đến nắm hai tay đức Suddhodana rồi thuyết cho nhà 
vua nghe một thời pháp — đúng như hai vị đại đệ tử đã thấy - 
đề cắt đứt những vi tế phiền não còn sót lại... 

Sau thời pháp, đức Suddhodana đoạn lìa sắc ái, vô sắc 
ái, ngã mạn, phóng tâm và vô minh - chứng đắc A-la-hán 
đạo, A-la-hán quả! Thiên chúng và thiện dạ-xoa cũng có rất 
nhiều vị đi vào dòng thánh, an trú bất động tâm... 

Thế là đã làm xong những việc cần phải làm đối với 


f Tức phòng ngủ. 


274 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THĂM PHỤ VƯƠNG LÀN CUỎI 


đẳng sinh thành, đức Phật quan sát thọ hành, biết là còn 
đúng bảy ngày nữa nhà vua mới xả bỏ ngũ uân, ngài trở về 
đại viên Niprodhãrama, chỉ để Rãhula ở lại. 

Suốt hai ngày sau đó, buổi sáng nào đức Phật và chừng 
năm mươi vị trưởng lão cũng đi bất tại hoàng cung, ghé 
thăm vua cha, độ trai rồi thuyết pháp. Đặc biệt, ngài nhằm 
đến thành phần con cháu hoàng gia, quý tộc và con cháu đại 
thần, chiến sĩ, thị nữ, gia nhân... Trong thời gian này, hai vị 
đại đệ tử phải bận rộn nhiều việc — vì số thanh niên, trung 
niên thuộc dòng tộc Sakya cùng vài thành phân giai cấp 
khác xin xuất gia tỳ-khưu môi ngày mỗi đông... 

Đặc biệt, hôm ây, đức Phật tiếp chuyện bốn vị dòng dõi 
hoàng tộc thành Pãva, nước Malla đến Kapilavatthu có việc. 
Đấy là 4 vị hoàng thân Godhika, Subahu, Valliya, Uttiya. 
Trông vị nào sắc tướng cũng trung hậu và đoan chính. Họ kể 
răng, mấy năm trước đã may mắn thấy được uy lực siêu 
phàm, vô song của đức Phật trong ngày ngài hóa độ thân 
quyên. Còn nữa, họ được nghe những thời pháp chơn chính 
mà tai họ chưa từng được nghe, chưa bao giờ lại được hoan 
hỷ như vậy. Còn nữa, họ còn được thấy thần thông diệu kỳ 
của hai vị đại đệ tử. Còn nữa, họ thấy được tăng tướng mô 
phạm và giới hạnh thanh tịnh của chư tỳ-khưu tăng trong 
giáo pháp này. Họ muốn được xuất gia từ dạo đó, nhưng mãi 
đến hôm nay, công việc gia đình thu xếp mới xong... Thế 
TÔI, sau đó cả bốn vị đều được xuất gia, đức Phật bảo họ nên 
thu xếp đề về Trúc Lâm tịnh xá mà hành đạo. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 275 


CÂU CHUYỆN VÈẼ BỘ TAM Y QUÝ GIÁ VÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


Câu Chuyện 
Về Bộ Tam Y Quý Giá 
Và Đức Phật Mettevya (Di Lặc) Vị Lai 


Chiều ngày thứ ba, lệnh bà Mahã Pajäpati Gotamĩ cùng 
với cung nga thể nữ theo hầu, đến đại viên Nigrodhãrama 
dâng lên đức Phật một bộ tam y quý giá. Câu chuyện về bộ 
tam y ấy có nhiều tình tiết rất hy hữu... 

Trong lần đức Phật về thăm quê nhà cùng với giáo đoàn 
thanh tịnh, thấy uy đức của ngài, lệnh bà Gotami phát khởi 
đức tin trong sạch, tự nghĩ:“Ta muốn cúng dường cái gì đó 
cho xứng đáng, khác thường lên đức Thế Tôn mà nghĩ hoài 
không ra! Một món ăn dù sơn hào hải vị, nhưng ăn xong là 
hết! Ngọc ngà châu báu, tràng hoa, hương liệu thì các vị sa- 
môn không thọ dụng! Sập trầm hương, nệm lông thú... cũng 
không được phép! Hay là tự tay ta hãy làm nên một bộ y quý 
trọng...” 

Thế rồi, sau khi hình bóng đức Phật và giáo đoàn vừa rời 
khỏi Kapilavatthu, lệnh bà GotamI cho truyền thợ kim hoàn 
đến hoàng cung, lây vàng trong kho đúc bảy chậu vàng rất 
lớn. Xong rôi, lệnh bà chuẩn bị đất trông. Đắt này không 
phải là đất bình thường - có dính tạp chất và xú uêễ. Bao 
nhiêu lá thơm, rễ thơm, vỏ thơm, cành thơm, cỏ thơm, hoa 
thơm... lệnh bả cho ủ thành từng đồng, từng đống... Mẫy 


276 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÂU CHUYỆN VÈẺ BỘ TAM Y QUÝ GIÁVÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


tháng sau, từng đồng thơm ấy biến thành đất, lấy đất ấy bỏ 
vào chậu vàng làm chất liệu để ươm bông vải. Rồi chính tự 
tay lệnh bả săn sóc tưới tăm hằng ngày... Nước tưới bao giờ 
cũng hòa với sữa tươi và hương thơm. Và bón thêm phân — 
thì bao giờ phân ấy cũng là các chất thơm ủ đống lại mà 
thành. Những cây bông vải lớn lên rất nhanh. Tự tay lệnh bà 
lại thu hái - những trái bông vải có màu vàng óng ánh như 
mạ vàng mười. Sau đó, lệnh bà chỉ đạo dọn sạch, tây uế cả 
một cung phòng đẹp đề rồi cho thỉnh mời những thợ đệt tài 
hoa đến làm việc. Lệnh bà trả lương rất cao cho thầy thợ, 
nhưng với điều kiện là họ phải thọ trì bát quan trai giới, tắm 
giặt hằng ngày và áo quân phải luôn luôn tính tươm, sạch 
sẽ... Ròng rã mây tháng, ba tắm vải mới hoàn thành... 

Lúc ây, tại đại viên Nigrodharama, đức Phật đang thuyết 
pháp — có hai hàng trưởng lão ngôi xung quanh cùng với hội 
chúng chư tăng và cư sĩ có đến mây nghìn người. Thời pháp 
vừa dút, lệnh bà Gotami đội mâm vàng trên có ba tắm y, đi 
bằng hai đầu gối từ ngoài vào, sau lưng là mấy chục cung 
nøa, thị nữ... 

- Bạch đức Thế Tôn! Đây là ba tắm y đã tự tay tôi trồng 
cây bông vải, tự chăm sóc tưới bón bằng hương thơm, tự tay 
tôi thu hái, kéo sợi, sau đó thuê thợ dệt - thọ trì bát quan giới 
thanh tịnh - làm việc trong một căn phòng tâm hương! Đây 
là cả một tắm lòng quý kính, thanh tịnh của tôi đối với đức 
Thế Tôn - những mong ngài thọ nhận để cho tôi có chút ít 
phước báu trong ngày vị lai... 

Đợi cho lệnh bà tác bạch ba lần, đức Phật nói: 

- Bộ tam y ấy quý báu lắm vì nó hội đủ ba yếu tố thanh 
tịnh: Tự tay làm và hoan hỷ trước khi ươm trồng, tự tay làm 
và hoan hỷ trong khi thu hái, kéo sợi, tự tay làm và hoan hỷ 
mang đến cúng dường! Vậy này di mẫu! Di mẫu hãy dâng 
bộ tam y ấy lên tăng — vì dâng cúng dường lên tăng - phước 
báu còn cao thượng hơn là dâng cúng đến Như Lai nữa! Di 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 271 


CÂU CHUYỆN VÈẼ BỘ TAM Y QUÝ GIÁ VÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


mẫu hãy chú tâm lắng nghe, Như Lai sẽ giải thích điều ấy... 

Đức Phật ra dấu cho người thị nữ nâng mâm vàng, đợi 
lệnh bà yên tĩnh ngôi xuống: ngài mới nói: 

- Di mẫu biết không, Như Lai rồi sẽ nhập diệt; còn giáo 
pháp được truyền thừa mai hậu, phương này và phương khác 
đều là công đức của tăng. Đây là lý do chính yếu, quan trọng 
mà di mẫu nên cúng dường đến tăng! 

Nếu di mẫu cúng dường cho Như Lai thì sự cũng dường 
ây ân chứa tình cảm riêng tư, thiên vị, ích kỷ và hạn hẹp - 
được gọi chung là cá-nhân-thí — kết quả của phước báu ấy sẽ 
rất giới hạn vậy. Cúng dường đến tăng thì ly thoát được tình 
cảm riêng tư, thiên vị, ích kỷ và hạn hẹp - được gọi là tập- 
thể-thí - kết quả của phước báu này sẽ vô lượng, vô biên... 
Vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho di mẫu mà Như Lai làm 
như vậy, chứ Như Lai cũng hiểu rõ sự dụng tâm lao khổ của 
di mẫu lắm chứ... 

Thấy lệnh bà Gotami đã thấy ra vẫn đề - đức Phật muốn 
giảng rộng đề tài cho toàn thể hội chúng cùng tiếp thu. 

- Này chư tỳ-khưu và hai hàng cư sĩ áo trăng! Đức Phật 
cao giọng giảng - Có mười bốn loại cá-nhân-thí khác nhau, 
nhân khác nhau, quả khác nhau, phước báu thủ thắng, vi 
diệu, cao thấp, nhiều ít - đều khác nhau: 

Thù thăng đệ nhất là đức Chánh Đăng Giác. 

Thù thăng đệ nhị là đức Phật Độc Giác. 

Vị điệu, đệ tam là chư vị A-la-hán. 

Vi diệu, thứ tư là những sa-môn đang nỗ lực để chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. 

Cao thượng, thứ năm là những sa-môn đắc quả A-na- 
hàm. 

Cao thượng, thứ sáu là những sa-môn đang nỗ lực để 
chứng đắc đạo quả A-na-hàm. 

Cao thượng, thứ bảy là những sa-môn đắc quả Tư-đà 
hàm. 


278 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÂU CHUYỆN VÈẺ BỘ TAM Y QUÝ GIÁVÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


Cao thượng, thứ tám là những sa-môn đang nỗ lực để 
chứng đắc đạo quả Tư-đà-hàm. 

Cao thượng, thứ chín là những sa-môn đắc quả Tu-đà- 
hoàn. 

Cao thượng, thứ mười là những sa-môn đang nỗ lực để 
chứng đắc đạo quả Tu-đả-hoàn. 

Thứ mười một, có phước báu giới hạn — là những đạo sĩ 
ngoại đạo đắc ngũ thông. 

Thứ mười hai, phước báu ít hơn nữa — là tại ø1a cư sĩ có 
giới đức. 

Thứ mười ba, phước báu càng ít hơn nữa — là người 
không có giới hạnh. 

Thứ mười bốn, chỉ chút ít phước báu là động vật, thú 
vật... 

Nghỉ hơi một lát, đức Phật giảng tiếp: 

- Mười bốn đối tượng để cúng dường, bó thí nêu trên - 
quyết định của phước báu, phân lớn là tùy thuộc tâm thanh 
tịnh nhiều, ít hoặc còn ác nghiệp, tham sân, phiền não của 
nhân, vật thọ nhận. Ví dụ, người không có giới và thú vật thì 
rất ít phước báu. Còn nữa, người cúng dường, bố thí đang ở 
trong trạng thái tâm và trí nào? Thanh tịnh, không thanh 
tịnh, hỷ, không hỷ, có trí, không trí, tà kiến, không tả kiến, 
tự ý hay không tự ý, tùy thích, tỉnh cảm riêng tư, tâm từ, tâm 
bi, tâm xả, cầu nhân quả hay không cầu nhân quả, để diệt 
phiên não, được phú quý, gieo duyên hay mong được năm 
quả báo: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, trí tuệ? Các 
trạng thái tâm và trí ấy cũng quyết định phần lớn đến phước 
quả! Ngoài ra, bố thí cho thú vật có ân với người — cho quả 
khác hơn với thú vật không có ân với người! Có ân thì 
phước lớn hơn! Bồ thí cho thú vật hiển lành phước báu lớn 
hơn các loại động vật hoang dã, độc hại, hung bạo — như răn 
rít, cọp beo. Với người đói khổ, nghèo nàn nhưng tâm tánh 
hiền lành, chất phác, quả phước chắc hắn lớn hơn kẻ ngu sỉ, 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 279 


CÂU CHUYỆN VỀ BỘ TAM Y QUÝ GIÁ VÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


ác độc, hung dữ! 

Này chư tỳ-khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng! Đức Phật 
nói tiếp - Và sau đây là bảy loại tập-thế-thí, phước quả bao 
giờ cũng thù thăng hơn mười bốn cá-nhân-thí vừa rồi: 

Thứ nhất, thù thăng, vĩ đại và cao thượng nhất là cúng 
dường đến giáo đoản tăng đông đảo, có cả Như Lai. 

Thứ hai, cúng dường đến giáo đoản tăng đông đảo - 
không có Như LuaI. 

Thứ ba, cúng dường đến hội chúng tăng trong một ngôi 
chùa, một tịnh xá, một tự viện. 

Thứ tư, cúng dường một chúng tỷ-khưu do tăng phân 
phối, chỉ định. 

Thứ năm, cúng dường một số đông tỳ-khưu, tùy theo 
sức mình, không lựa chọn. 

Thứ sáu, cúng dường bốn năm vị tỳ-khưu trở lên do tăng 
chỉ định. 

Thứ bảy, cúng dường một vị tỳ khưu tại tư gia do tăng 
chỉ định. 

Người cúng dường trong bảy loại tập-thế-thí ấy - sở dĩ 
cao thượng, thù thăng, vì họ không hề nghĩ đến mình, nhân 
quả của mình — mà chỉ nghĩ đến Tam Bảo, lợi ích của Tam 
Bảo; chỉ nghĩ đến tập thê tăng, hộ độ tăng, lợi ích cho tăng: 
chỉ nghĩ đến sự phát triển giáo pháp thịnh mãn trong tương 
lai. Cho đến nỗi, khi họ thỉnh một vị về nhà - do tăng chỉ 
định - vị ấy phá giới, không có giới, họ cũng không quan 
tâm, không phân biệt, chỉ nghĩ là cúng dường đến tăng - thì 
phước báu ây được trải dài cả a-tăng-kỳ kiếp! Tại sao vậy? 
Vì cá nhân thì có kẻ tốt, người xấu, có giới và không giới - 
nhưng tăng là đại biểu cho một hội chúng thánh phàm tăng 
quá khứ, thánh phàm tăng hiện tại, thánh phàm tăng đương 
lai - hội chúng tăng ấy bao giờ cũng thanh tịnh! 

Thời pháp của đức Phật như một trận mưa lành mát mẻ 
làm cho tất cả mọi người thấy rõ sâu cạn, xa gần, gốc ngọn, 


280 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÂU CHUYỆN VÈẺ BỘ TAM Y QUÝ GIÁVÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


nhân quả của sự bố thí - nhất là lệnh bà Gotami - bà đã vô 
cùng hoan hỷ. 

Đức Phật biết còn có chuyện nên lặng lẽ mỉm cười khi 
thây lệnh bà dâng tam y đến ngài Sãriputta. Tôn giả không 
thọ nhận, mỉm cười nói: “Lệnh bà nên dâng cho vị khác, tôi 
đã có đủ ba y”. Đến lượt tôn giả Mahã Moggalläna, ngài 
cũng nói: “Tôi cũng đã có đủ ba y rồi”. Tôn giả Mahã 
Kassapa thì mỉm cười: “Tôi đã quen mặc y vải lượm, sẽ có 
vị khác cân. hơn”. Rồi cứ thể, bộ tam y quý giá được trôi 
chảy qua mây chục vị trưởng lão, lướt qua mây trăm vị tân 
tỳ-khưu rôi dừng lại nơi vị ty-khưu vừa mới thọ giới... Lệnh 
bà Gotami thây mình tủi thân, buồn muốn khóc! 

Biết tâm tư của lệnh bà, đức Phật sẵn có cái bát gần bên, 
ngài cầm lên tay, lâm râm chú nguyện rồi thảy cái bát ra 
giữa quãng không, cái bát biến mắt... Ngài nói: 

- Ở nơi này, vị tỳ-khưu nào có thân thông lực, có đại 
thần thông lực, hãy đi tìm kiếm giúp cái bát ấy rồi mang về 
đây cho Như Lai! 

Thế rồi, tôn giả Sariputta xin phép đức Phật, vận dụng 
thần thông lực bay khắp tam thiên, đại thiên thế giới, trở về, 
thưa là không thể tìm ra! Tôn giả Mahã Moggallana, bậc đệ 
nhất thần thông, sau khi tìm không ra, bay lên cõi Phạm 
thiên, Đầu-suất, Đao-lợi... hỏi chúa các vị trời — cũng không 
thây! Rồi lần lượt các vị khác, cũng thử vận may, và dĩ 
nhiên là không thể... 

Đức Phật thấy cả hội chúng bất lực, ngài nói: 

- Này Ajita - vị tân tỷÿ-khưu bất đặc dĩ nhận bộ tam y quý 
báu — Ông có thể câu may hoặc do phước của ông, đi tìm cái 
bát của Như Lai xem thử thế nào! 

Tân ty-khưu Ajita rúũng động, tự nghĩ:” Lhật là chuyện hy 
hữu, diệu kỳ, phi thường thay! Tất cả các ngài đều là những 
bậc thánh nhân vô lậu, đều là những vị đại A-la-hán, đại 
thần thông lực — đi tìm không ra cái bát! Còn ta là ai, ta là 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 281 


CÂU CHUYỆN VỀ BỘ TAM Y QUÝ GIÁ VÀ ĐỨC PhẬT METTEYYA... 


øì, một kẻ phàm phu thiểu trí, vô năng, tham sân phiền não 
dẫy đây - đức Thế Tôn lại bảo ta hãy đi tìm bát? Cái thấy 
biết bất khả tư nghì của đức Tôn Sư chắc là có duyên cớ gì 
đây, vậy ta hãy nghe lệnh ngài!” Nghĩ thế xong, tâm tư Ajita 
phát sanh phi lạc chưa từng có, đến đảnh lễ đức Phật rồi 
bước ra hiên, ngó lên không trung, phát lời đại nguyện: 
“Nếu tôi xuất gia theo giáo pháp của đức Thế Tôn — mà vì lý 
do kiếm tìm hỷ mãn tứ sự, tham cầu hý đắc danh vọng, lợi 
dưỡng — thì xin cho cái bát đừng trở lại tay tôi! Nhược băng, 
tôi xuất gia có tâm thành tín, trong sạch, cần cầu nỗ lực tấn 
tu phạm hạnh, mục đích diệt trừ tham sân phiên não, chứng 
đắc đạo quả vô thượng, độ mình, độ người — thì xin cho cái 
bát hãy rơi xuống tay tôi!” 

Sau lời nguyện, điều phi thường xảy ra: Không biết từ 
đâu đó, cái bát của đức Phật đã năm trên tay của thanh niên 
tân tỳ-khưu Ajital 

Hội chúng trông thấy hiện tượng kỳ diệu, vô cùng hoan 
hỷ! Riêng lệnh bà Gotami thì bao nhiêu thương thân tủi 
phận đều tiêu tan, một ý nghĩ như ánh sáng tuệ bừng lên: 
“Chỉ một vị tân tỳ-khưu mà oai lực đã như thế - huống hồ là 
uy đức của hội chúng tăng đoàn gồm có cả đức Phật? Ô! Ta 
đã hiểu giá trị của tập thê thí rồi!” 

Muốn để cho niềm vui của lệnh bà được hỷ mãn, đức 
Phật chợt tuyên bố: 

- Vị tân tỳ-khưu Ajita trẻ tuôi này — mai sau sẽ là một vị 
Phật, một đức Chánh Đắng CIác oal lực vô song, có ngoại 
hiệu là Metteyya! Như vậy là di mẫu không những vừa cúng 
dường bộ tam y quý giá lên tăng — mà còn cúng dường lên 
một vị Phật hậu lai nữa! 

Lệnh bà GotamrI sụp lạy, vô cùng tr1 ân; đến đây, bà mới 
hiểu trọn vẹn sự dụng tâm chu đáo, vô lượng bi mẫn của đức 
Toàn Giác đối với bà. 


282 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LÚC NÀO THÌ ĐỨC PHẬT METTEYYA XUẤT HIỆN 


Lúc Nào Thì Đức Phật 
Mettevya Xuât Hiện 


Trời đã tối mà hai hàng cư sĩ áo trắng không muốn về; 
chư thánh tăng thì tự tại, thản nhiên, nhưng chư phàm tăng - 
nhất là tân tỳ-khưu Ajita lại muốn nghe về mình nên nóng 
lòng cứ nhìn đức Phật, chờ đợi... 

Hai vị đại đệ tử có bốn phận xin đức Phật đi ra ngoài, 
một số tỳ-khưu trẻ và nam cư sĩ bước theo. Lát sau, đèn 
đuốc khắp nơi, trong ngoài đều quang rạng... 

Đức Phật nghỉ ngơi, uống nước. Mọi người kinh hành, 
thư giãn... Chư tăng các nơi và hai hàng cư sĩ lại tìm đến... 
Đức Phật lại phải tiếp tục thời pháp. 

- Hiện nay - ngài nói - giáo pháp của Như Lai đang 
từng hôi từng bước phát triển; và còn phát triển nữa, chừng 
bảy nước lớn quanh lưu vực sông Gangãä và chừng ba mươi 
tiêu quốc, bộ tộc rải rác đó đây. Sau khi Như Lai nhập diệt, 
giáo pháp sẽ được phát triển xa rộng hơn nữa; và tuổi thọ 
của giáo pháp chỉ tồn tại mười ngàn năm trên thế gian này. 
Bắt đầu từ thời điểm ấy, ác pháp phát triển, thiện tâm của 
con người ngày cảng lu mờ; do vậy, cứ trăm năm thì tuôi thọ 
con người giảm một tuôi. Với cái đà suy giảm như vậy, lúc 
tuôi thọ con người chỉ còn mười tuổi, thì năm sáu tuổi họ đã 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 283 


LÚC NÀO THÌ ĐỨC PHẬT METTEYYA XUẤT HIỆN 


lây vợ lẫy chồng — lúc này thì con người không còn biết 
thiện pháp là gì, nhường cho ác pháp lên ngôi chúa tế: 
Người ta sống với nhau chỉ biết ác độc, bạo tàn, hung dữ, 
thù hận...; tìm cách chém giết nhau, đọa đày nhau. Ở đâu 
cũng bạo loạn, điên cuÔng, lo sợ. Thành phố đồ nát, điêu 
tàn; làng mạc, ruộng đồng bị thiêu cháy. Toàn bộ trái đất chỉ 
còn một đồng gạch vụn, âm ỉ lửa khói. Nhân loại trở lại thời 
kỳ đồ đá... Lúc sắp diệt vong thì có một số người do sợ hãi 
quá, tìm trốn trong rừng sâu, trong các hang động, sống đời 
ăn lông ở lỗ... Những kẻ sống sót tìm đến nhau, bảo với 
nhau răng, ai cũng sợ hãi - vậy đừng chém giết nhau nữa! 
Vậy là một chút thiện pháp như mâm cải phát sanh, nó lớn 
dần dân. Vậy là cứ một trăm năm thì tuôi thọ con người 
được thêm một tuổi. Đến khi tuổi thọ của con người lên 
chừng năm sáu mươi tuổi là họ đã có lại làng mạc, thị thành, 
đời sông bắt đầu phát triển, thịnh vượng theo với thiện pháp 
và thiện tâm... Rồi từ đấy, thiện pháp cùng với sự phôn vinh 
tăng trưởng mãi, tăng trưởng mãi cho đến khi tuổi thọ con 
người lên đến tám mươi bốn ngàn tuôi. Đến đây thì thiện 
pháp và thiện tâm đến hồi cực thịnh; đời sống vật chất, tiện 
nghi sinh hoạt đạt được sự toàn mãn như thế giới chư thiên. 
Vì sung sướng quá, muốn gì có nấy, biến mục đích đời 
người là để mà thỏa mãn dục lạc; thế rồi, do đời sông hưởng 
thụ vị kỷ, một vải tâm niệm giải đãi, xâu ác bắt đầu sinh 
mầm — vậy là cứ hễ một trăm năm là con người lại giảm mất 
một tuổi. Đến khi tuổi thọ giảm xuống chừng tám vạn tuôi — 
lúc ấy đức Phật Metteya mới xuất hiện... 

Thuở đương lai ấy, có một quốc độ cường thịnh đệ nhất, 
tên là Ketumati-mahãnagara — năm tại xứ Bãränasĩ bây giờ. 
Kinh đô của nước này dài mười hai do-tuần, rộng bảy do- 
tuân - tất cả đều tiện nghị, sạch đẹp, xa hoa, tráng lệ cùng 
cực. Tại cung điện có một tòa lầu băng ngọc - là y báo của 
một vị thiên tử Jetthanala vừa từ cung trời Đao-lợi hạ sanh 


284 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LÚC NÀO THÌ ĐỨC PHẬT METTEYYA XUẤT HIỆN 


làm thái tử con vua nước KetumafT - tên là Sankha. Sau khi 
nối ngôi, đức vua Sankha có một đời sống nghiêm minh, 
mẫu mực; chính ngài thường thọ trì bát quan trai và giáo dục 
muôn dân sống theo thiện pháp. 

Đức vua Sankha có một vị quốc sư hiền thiện, tài đức 
vẹn toàn, sở học thâm uyên - tên là Subrahm — thường cô 
vấn, tham mưu trong trướng và là thầy phụ đạo, dạy dỗ đức 
vua. Đại bô-tát lúc ấy từ cung trời Đâu-xuất, giáng sanh vào 
lòng phu nhân vị quốc sư - bà Candramukhi - tên là 
Vatthana. Lớn lên, vì là kiếp cuối cùng, nên Vatthana xuất 
gia, ngồi dưới cội cây Nagarukkha (Long hoa - chính là cây 
mù u) bảy ngày rồi đắc quả Chánh Đăng Giác. Từ đó, ngài 
thuyết pháp độ đời, giúp chúng sanh giác ngộ, giải thoát 
nhiều không xiết kế. Đức Chánh Đăng Giác Metteyya (Di 
Lặc) đương lai ấy, chính là vị tân tỳ-khưu Ajita trước mặt 
chư vị, vừa thọ nhận bộ tam y quý giá rồi phát lời đại 
nguyện vô thượng làm cho cái bát của Như Lai phải rơi vào 
tay của ông ta vậy. 

Thời pháp vén mở bức màn bí mật tương lai của đức 
Phật đã xác định nhân, duyên và quả rất rõ ràng nên chăng 
còn ai thắc mặc øì nữa. Còn lệnh bà GotamI nghe đến đây 
thì tâm tư đã hỷ mãn trọn vẹn. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 285 


NHỮNG BÀN TAY KỶ DIỆU VÀ LỜI CUÓI BÊN NHỨNG NGƯỜI THÂN 


Những Bàn Tay Kỳ Diệu 
Và Lời Cuôi 
Bên Những Người Thân 


Sau khi đắc đạo quả xuất trần A-la-hán, đức vua 
Suddhodana năm trên giường bệnh chứng nghiệm hạnh phúc 
siêu thế; nhưng đến ngày thứ sáu thì những luồng gió mang 
sức lửa di chuyên tới lui trong cơ thể, tạo sự đau đớn lan từ 
ruột, nhức buốt xương cốt đến cả tay chân. Ngài sử dụng 
định lực và tuệ quán bình tĩnh lắng nghe. Nhưng những cơn 
đau như xoắn, như quận lại làm ngài cơ hồ không chịu nỗi. 
Không một lời rên xiết, ta thán, đức vua sử dụng tâm định, 
nhẫn, xả để kiên trì chịu đựng, mô hôi tuôn ra từng giọt, 
từng giọt... Các quan ngự y và những người hầu cận sợ hãi 
cuông cuông chạy gọi người này, người khác... 

- Hãy cố gắng yên tĩnh đi nảo! Đức vua Suddhodana 
trầm tĩnh nói - Thân trẫm đau đớn lắm nhưng tâm trẫm rất 
an lạc, đừng rối loạn lên như thế! 

Lệnh bà GotamI, công nương Yasodhara, các đức thần 
vương tìm đến tức khắc. Và cũng ngay sau đó, đức Phật, 
Ananda, Nanda, Rãhula có mặt ngay bên cạnh. Đức Phật ân 
cân hỏi: 

- Phụ hoàng hiện đau ở chỗ nào? 


286 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NHỮNG BÀN TAY KỲ DIỆU VÀ LỜI CUỎI BÊN NHỨNG NGƯỜI THÂN 


- Hiện tại thì cái đầu của trằm như có hằng ngàn con côn 
trùng nó cắn, nó rứt ở bên trong... 

Đức Phật liền nhằm mắt, trú định, lấy bàn tay ngọc vuốt 
nhẹ, xoa nhẹ trên đầu đức vua năm bảy lần... 

Lát sau, đức Suddhodana mỉm Cười nói: 

- Bàn tay của đức Thế Tôn thật kỳ diệu, trẫm hết đau 
đầu rồi! 

Một hồi, đức vua lại mím môi: 

- Bây giờ, cơn đau nó lại đang hành hạ ở vùng ngực và 
bụng - dường như đang có một dùủi sắt nóng nó xuyên ngang, 
đâm dọc cả lục phủ, ngũ tạng... 

Đức Phật chợt nói: 

- Này Ananda! Đến phiên ông đây! Đức vua thương yêu 
ông lăm; đã nhiều lần, phụ hoảng ngắm nhìn ông mãi, muốn 
ông kế vị ngôi vương! Năng lực tăng thượng của tâm có 
được, không phải là phép lạ siêu hình mà do nhờ nguyện lực 
chân thật và an trú định! Ông hãy phát nguyện đi — sau đó, 
xoa nhẹ vào bụng của đức vual 

Đại đức Änanda vâng mệnh, cất lời phát nguyện chân 
thật như sau: 

- “Từ thuở xuất gia đến nay, tôi chưa hề khởi niệm thối 
thất, tư duy các dục; lúc nào cũng muốn cận kề đức Phật, 
các vị trưởng lão để học hỏi giáo pháp, học hỏi những đức, 
những hạnh tuyệt vời của các ngải. Nếu lời ấy là chân thật 
thì xin cho đại bá phụ giảm cơn đau đớn!” 

Nói thể xong, đại đức Ananda xoa nhẹ lên vùng ngực và 
bụng của đức vua. Lạ lùng thay, bàn tay ấy như có năng lực 
kỳ diệu, xoa đến đâu thì cơn đau chấm dứt ngay tức khắc, 
như nước mát làm tan lửa nóng. 

Lát sau, đức vua lại thấy đau và nhức buốt cả hai vai. 
Đức Phật nhìn Nanda. Biết ý, ông hoàng si tình này bèn phát 
nguyện: 

“- Từ khi xuất gia đến nay, tuy tâm tôi không vui, không 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 287 


NHỮNG BÀN TAY KỲ DIỆU VÀ LỜI CUÓI BÊN NHỨNG NGƯỜI THÂN 


hoan hý, lúc nảo cũng nhớ đến hình bóng kiều diễm của vị 
hôn thê — nhưng tôi thường rất cô gắng thiên định, cỗ gắng 
chiến đấu với chính mình không dám lơ là, thất niệm! Nếu 
điều ấy là có thật xin cho phụ vương được giảm cơn đau 
đớn!” 

Rồi sau khi xoa nhẹ lên hai vai đức vua, cơn đau liền 
thuyên giảm. 

Sa-di Rãhula thấy vậy ngạc nhiên quá, ngây thơ nói: 

- Vua nội còn đau chỗ nào nữa, cháu cũng phát nguyện... 

Đức vua Suddhodana chỉ xuống hai chân, âu yêm nhìn 
chú sa-dI tí hon nói: 

- Cháu chững chạc thật rồi, Rãhula! Cơn đau nó đang 
chạy xuống hai chân của trẫm đây! 

Rãhula liên thành kính, quỳ xuống, chấp tay nguyện: 

-“Từ khi xuất gia đến nay, cháu rất vui vẻ, thỏa thích; có 
mây lần cứng đâu, ham chơi, nói dối vì sợ thây SarIputfa và 
Moggallầna la rây. Tuy nhiên, cháu rất cố găng học giáo 
pháp, cứ mỗi buôi sáng, cầm một nắm lá trong tay, tung lên; 

và nguyện ngày hôm ây học cho thật nhiều bằng số lượng 
năm lá rơi xuống! Nếu điều ấy là có thật - thì xin cho vua 
nội giảm cơn nhức buốt...” 

Rồi bàn tay của Rãhula cũng thần kỳ không kém gì, xoa 
đến đâu cơn đau lặn mất đến đây... 

Lệnh bà Gotami, công nương Yasodharä tận mắt chứng 
kiến phép mâu, đức tin về đức Phật, về giáo pháp, từ lâu như 
ngọn đèn trong chiếc ghè, bây giờ nó bừng sáng lên, niềm 
hoan hý như tươi rạng trong những đôi mắt! 

Đức Phật nhìn vua cha: 

- Chỉ còn một hôm nữa thôi, phụ vương sẽ nhập Niết- 
bàn võ dư, châm dứt tất cả dukkha, vĩnh viễn nễm thưởng 
hạnh phúc siêu thế; vậy về chuyện vương triều, phụ vương 
có dặn dò gì không? 

Đức vua Suddhodana mỉm cười nói: 


288 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


NHỮNG BÀN TAY KỲ DIỆU VÀ LỜI CUỎI BÊN NHỨNG NGƯỜI THÂN 


- Trầm đã sắp xếp cả rồi! Tối hôm qua trầm đã nói 
chuyện với các đức thân vương ở đây, là sau khi trẫm mất, 
tuyên cáo rộng rãi rồi làm lễ đăng quang cho Mahãnäma kế 
thế ngôi vual 

- Phụ hoàng rất minh mẫn! 

-Vận nước đang đi xuống, bạch đức Thế Tôn! Nhờ hồng 
ân giáo pháp, trẫm đã an trú ở cõi bất tử; khá bi mẫn cho bao 
người mãi khóc cười, khổ lạc, buôn vui giữa những đợt sóng 
thịnh suy, được mất, nhấp nhô chìm nổi... Quả nghiệp Sãkya 
và Koliya nặng lắm, biết bao nhiêu là nghiệp sát trước đây, 
bạch đức Thế Tôn! Không ai có thể cứu mình nếu mình 
không biết tự cứu! Ôi! May mắn làm sao, hạnh phúc làm sao 
là Ananda, Nanda, Rãhula được đi theo chiếc bóng của đức 
Thế Tôn đề bước ra khỏi cảnh trầm luân sinh tử bao đời! 

Đức vua chợt chấp tay lại: 

- Trẫm vì vô minh, ngu muội, thật tiếc là không biết 
được, không thây được — nhân cách của một bậc Toàn CIác 
tỏa rạng nơi đức Thế Tôn từ lần đầu tiên ngài trở về thăm 
Kapilavatthu. Thời gian ây, trầm đã có một vài tư tưởng mạo 
phạm, xin đức Thể Tôn cho trẫm được sám hồi! 

Đức Phật nói: 

- Tâm và trí của phụ hoảng bây giờ sáng suốt và trắng 
trong như thế, chăng hạt bụi nào có thể hoen dính vào đây 
được! 

Nghỉ hơi một lát, đức vua lại hướng mắt đến các vị 
hoàng đệ, các đức thân vương đang đứng ở xung quanh: 

- Trầm làm vua lâu quá, nhưng không phải là do tham 
quyên cố vị - mả là vì không có người xứng đáng đảm 
đương nồi, hãy thông cảm cho trẫm! Sáu bảy mươi năm qua, 
nếu trẫm có làm được việc øì đó cho dân cho nước là cũng 
nhờ sự khuông phò, phụ tá cần mẫn của chư vương đệ. 
Trong lúc cầm quyên trị nước, không tránh khỏi độc tài, độc 
đoán; nếu có lỗi lầm nào, xin chư vương đệ tha thứ cho 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 289 


NHỮNG BÀN TAY KỲ DIỆU VÀ LỜI CUÓI BÊN NHỨNG NGƯỜI THÂN 


trầm! 

Các vị hoàng đệ và các đức thân vương đồng quỳ xuống, 
rướm lệ, lặng lẽ, sụt sùi tiếc thương. 

- Này hậu Gotam! Đức vua nói tiếp - Bà là người hiền 
đức, suốt đời là mảnh trăng văng vặc cho hậu cung soi 
chiêu! Mọi đức tính tuyệt vời của tắm lòng người mẹ, bàn 
tay người mẹ - bà là viên ngọc mani không tì vết... Nếu trẫm 
có lỗi lầm nảo thì xin hậu hãy hỷ xả mà bỏ qua cho trẫm với 
nhé! 

Lệnh bà Gotami cắn chiếc khăn trong tay để ngăn tiếng 
khóc... 

Đức vua cũng ca ngợi Yasodharä... rồi công nương cũng 
khóc ròng rã... 

Đức Phật đứng dậy nói: 

- Vậy là vừa đủ rồi - những giọt nước mắt tự nhiên và 
thiêng liêng ấy! Phụ hoàng đã dặn dò xong, đã làm xong 
những việc cân phải làm trên cuộc đời này rôi; bây giờ mọi 
người hãy trở vê chuẩn bị hậu sự. Sáng mai, lúc bình mình 
rạng, phụ hoàng sẽ xả bỏ báo thân, Như Lai và các vị trưởng 
lão sẽ có mặt... 


290 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LỄ HOÁ TÁNG ĐỨC VUA 


Lễ Hỏa Táng Đức Vua 


Nửa canh ba về sáng, đức Phật hướng tâm để xem quang 
cảnh các bậc Chánh Đăng Giác làm lễ hỏa táng phụ thân 
mình như thế nào. Không phải ai cũng đủ duyên làm việc 
ây. Một số các vị phụ thân mất trong khi các ngài đang tầm 
đạo. Các vị khác không đủ duyên đặt để quả vị A-la-hán cho 
phụ thân mình. Xét ra, chỉ một số vị có được nhân duyên 
toàn mãn như trường hợp của đức Phật Gotama hiện nay. 
Tuy nhiên, bậc Chánh Đăng Giác nào cũng chu đáo nghĩa vụ 
trước đại sự tử sanh của đẳng sinh thành bằng cách này hay 
bằng cách khác. 

Khi đức Phật và chư vị trưởng lão đến hoàng cung thì 
trong ngoải mọi người đã đây kín, lóng ngóng chờ trông... 

Đức vua Suddhodana đang nằm nghiêng về bên phải, 
yên tĩnh trên giường bệnh. Nanda và Rãhula thì ngôi thiền 
trên chiếc sập kế cạnh. Lệnh bà Gotami vừa rảy nước thiêng 
Soma, rảy nước hương hoa sen khắp đây đó rồi gầy thêm 
một lò trầm thoảng mùi thơm tinh khiết, ấm cúng... Khung 
cảnh thật thanh bình như cối tịnh cư thiên... 

Đức Phật đến gần bên, chú tâm, hướng tâm biết thọ hành 
của đức vua đang ở những sát-na cuối cùng, lát sau mỏng 
dần, tan dần... 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 291 


LỄ HOÁ TÁNG ĐỨC VUA 


- Bậc A-la-hán cao quý thế là đã an trú vô dư y Niết- 
bàn! Đức Phật nói rồi cắt đặt mọi việc - này Sariputtal Ông 
cùng Kãludãy¡, các tỳ-khưu Sãkya, quan đại thần Mahãnäma 
hãy đi tìm địa điểm làm lễ hỏa táng - nơi chỗ đất rộng rãi, 
thoáng đãng - cho người làm vệ sinh sạch sẽ đâu đó rồi thiết 
kế một hỏa đài trang trọng trong khả năng của vương triểu! 

Tôn giả Sãriputta hiểu ý hai chữ trang trọng nên lãnh 
mệnh, bước đi, nghĩ thâm: “Hy hữu thay là làm thân phụ của 
một vị Phật! Càng hy hữu hơn, đức vua ấy lại là một vị A-la- 
hán! Chắc đại phạm thiên Sahampatl, Sakka, Suyama, 
Santusita... nêu biết lễ nghi, phép tắc, phải đến đây để cung 
nghĩnh, thiết lễ cúng dường mới phải chứ...” Và quả đúng 
vậy, đức đại phạm thiên SahampatI và vua của năm cõi trời 
dục giới (ngoại trừ Tha hóa tự tại) đã có mặt; cùng với thiên 
chúng nam nữ đã đứng đầy đặc cả không gian. Họ mang 
theo vô số hương hoa lễ phẩm, có cả đàn, sáo, nhạc và vũ 
công... 

Đức Sakka dùng thiên âm, nói vào tai vị đại đệ tử: “- 
Chúng đệ tử có biết lễ nghi, phép tắc, thưa tôn giả! Ngài hãy 
cho thiết kế hỏa đài thật trang trọng đi - rồi chúng đệ tử sẽ tô 
điểm cho trang trọng hơn nữa bằng phước báu vả uy lực của 
cõi trời!” “- Vậy mới phải - Tôn giả nói — Nhưng sao lại có 
đàn, sáo, nhạc và cả vũ công? Có ôn ào quá không, Sakka?” 
“- Dạ thưa không - Trời Sakka đáp - Sẽ thầm lặng thôi, nhân 
gian họ không nghe được gì đâu; hơn nữa, đây là cách biểu 
lộ lễ nghĩ, phép tắc của cõi trời đấy mà!” “- Ông nhiễu lời 
quá đây, Sakka!” “- Dạ, chúng đệ tử không dám đâu ạ!”... 

Trong lúc ấy thì đức Phật bảo mang nước ấm và nước 
hoa đến - rồi ngài dặn bảo: 

- Xin mời thỉnh các đức thân vương hãy ra ngoài triều 
bảo mọi người chỉ cần đội hoặc quảng khăn tang trắng, giữ 
gìn không khí yên tính; và chư vị có thể triệu tập hội đồng 
trưởng lão bản việc tang lễ, phải làm những gì cho phù hợp 


ĐÀ” J9, Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LỄ HOÁ TÁNG ĐỨC VUA 


với truyền thống thì tùy nghi. Di mẫu về hậu cung, truyền 
cho cung nga thể nữ, thị nữ... cũng quàng khăn tang và 
không nên khóc lóc, huyền náo... 

Với chư tăng, đức Phật nói: 

- Änanda, Nanda... ở lại một bên để cùng với Như Lai 
tăm rửa, thay y phục cho phụ vương! Các trưởng lão Vappa, 
Assan, Bhaddiya Mahanama, Yasa, Uruvelakassapa, 
Gayakassapa, Nadikassapa, Maha Kassapa... chia từng nhóm 
hội chúng tỷ-khưu để hành thiền hoặc tụng những thời kinh 
nói về vô thường, vô ngã, dukkha... để thức tỉnh nhân tâm. 
Còn Mahã Mogsalläna tạm thời thay mặt Như Lai thuyết 
những thời pháp phải lẽ cho mọi người đến dự lễ tang... Lúc 
thay đổi thì sẽ có Như Lai, Sãriputta và Änanda tiếp sức; 
phải làm như thế nào để các thời pháp được diễn ra liên tục; 
chỉ nên thuyết những pháp liên hệ đến các cảnh giới, nhân 
quả nghiệp báo và sự báo hiếu của con cái đôi với cha mẹ.. 
Cũng cần thuyết về sự rã hoại của đất nước lửa gió nơi thân 
tạo ra sự đau đớn khốc liệt, nếu không có năng lực phước 
báu hoặc định tâm hỗ trợ, thân thức người ra đi sẽ dễ bị rối 
loạn, bất an, bất định. Thuyết về giây khắc lâm tử, cái cận tử 
nghiệp quyết định sanh thú của chúng hữu tình như thế nào, 
từ kiếp này sang kiếp kia ra sao để vén mở trí tuệ cho nhiều 
người... 

Phân bố đâu đấy xong xuôi, đức Phật cùng Änanda, 
Nanda tắm rửa, tâm liệm và thay vương bào mới cho đức 
vua, phủ lên một tâm y màu hoại sắc, biểu tượng đức vua đã 
là một vị tỳ-khưu A-la-hán! Rồi cũng chính đích thân đức 
Phật và chư tăng quàn linh cữu của đức vua tại sảnh đường 
lớn rộng của hoàng cung để cho mọi người đến thăm viễng, 
chiêm bái, cũng dường hoa hương, lễ phẩm... 

Linh cửu quàn bảy ngày để các tiêu quốc thân cận, các 
trần thành trong nước đến thăm viễng. Trong thời gian ấy, 
kinh tụng của chư tăng bên linh cữu và các thời pháp tại 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 293 


LẺ HOÁ TÁNG ĐỨC VUA 


cung đình được tiễn hành liên tục. Hàng ngàn tỳ-khưu thay 
nhau đến làm lễ rồi rút về đại viên Nigrodhãrama, song bao 
giờ cũng thường xuyên túc trực chừng vài trăm vị! Hằng 
trăm lều xá được dựng lên khắp nơi và lúc nào cũng nườm 
nượp quan khách và dân chúng. Các tôn giáo bạn cũng từng 
đoản, từng đoản đến viếng thăm, chú nguyện. Từng núi 
lương thực, thực phẩm được chở về và hàng ngàn người 
phục vụ bếp núc, bưng dọn khá chu đáo từ trong ra ngoài... 

Hỏa đài bằng chất liệu gỗ thơm và hoa được thiết kế 
công phu, mỹ thuật; tuy nhiên, vua trời Sakka còn xin phép 
tôn giả Sariputtfa chụp lên nóc hỏa đài một bảo tháp trăm nóc 
— có tên là Dibyakutagara - cần châu ngọc của cõi trời thật là 
huy hoàng, tráng lệ... 

Giờ hỏa táng, chính đức Phật, Ananda, Nanda cùng các 
vị trưởng lão tôn túc khiêng linh cữu của đức vua. Cả rừng 
người mang hoa đến chất đống quanh hỏa đài. Mấy hàng 
trưởng lão và hàng ngàn tỳ-khưu đứng vòng quanh mấy lớp, 
tiếng tụng kinh như hải triều âm cuộn sóng giữa không gian. 
Hoa trời như từng cơn mưa ngũ sắc rơi xuống, rơi xuống... 
Sáo trời, nhạc trời thả từng âm ba lạ lùng như phủ trùm cả 
kinh thành Kapilavatthu. Triểu đình, nhân dân và quan 
khách đứng nhấp nhô từng lớp, từng lớp không xiết kê... Trời 
Sakka hiện thành thân người, nhiễu quanh linh cữu ba vòng 
về tay mặt, dâng lên đức Phật một viên ngọc đỏ — có tên là 
JotivansT — khi cần, có thể phát hỏa bốc cháy tất thảy mọi vật 
rồi tỏa hương thơm diệu kỳ... Biết là phải thời, đức Phật 
bước tới, đặt viên bảo ngọc ở chân hỏa đài. Viên hỏa ngọc 
diệu kỳ do có tính năng cảm ứng tỉnh thần của sở hữu chủ và 
vật chất xung quanh nên nó phát lửa —- một ngọn lửa mát 
lạnh - tỏa khắp không gian, bốc mùi thơm tỉnh khiết... Lời 
kinh trầm hùng lại trỗi lên như đưa thân thức con người vào 
cõi siêu thoát... 

Cuộc lễ hỏa táng vĩ đại, có một không hai trên châu 


294 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


LỄ HOÁ TÁNG ĐỨC VUA 


Diêm-phù-đẻ, đích thân đức Chánh Đăng Giác chủ trì, đến 
chiêu là hoàn tất. Triều thần và con cháu dòng tộc Sãkya thu 
lượm tro cốt chia nhau để phụng thờ... 

Ít hôm sau, Mahanama làm lễ đăng quang vương vị, kế 
thế ngôi báu theo di huấn của đức tiên đề Suddhodana. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 295 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


Thành Lập 
Giáo Hội BhikkhunI 


Đức Phật ở lại đại viên Nigrodharama để thuyết pháp 
cho mọi thành phân giai cấp đều được nghe. Ngày nảo cũng 
hằng trăm người đến nghe pháp, trong đó có một số ít ngoại 
giáo thích tranh luận, khá nhiều người xin quy y và một sô 
đông dòng tộc Sãkya xin xuất gia nữa! Đức Phật chỉ thuyết 
pháp và giáo giới mây hôm, sau đó bàn giao trách nhiệm ây 
lại cho hai vị đại đệ tử. 

Đến ngày thứ tư thì lệnh bà Gotami đến quỳ xin Đức 
Phật để được xuất gia, bà nói: 

- Thật là đại hạnh cho chúng tôi, nêu đức Thế Tôn cho 
phép nữ giới được sống đời xuất gia phạm hạnh thiêng liêng 
trong pháp và luật của đức Thế Tôn! 

- Không được đâu, di mẫu! Đời sống xuất gia không 
thích hợp cho nữ giới đâu! 

- Có lẽ đức Thế Tôn sợ sức vóc phụ nữ không chịu đựng 
được sương gió, năng mưa hoặc không kham nổi đời sông 
trì bình khất thực xin ăn thiếu thốn, cơ cực? 

- Đây mới chỉ là một phần của lý do, thưa di mẫu! 

- Hay đức Thế Tôn thấy bản chất người nữ thường ích 
kỷ, nhỏ nhen, nói nhiều, thích trang điểm, sống hời hợt bên 


296 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


ngoài, cô chấp và hay sĩ diện hão? 

- Thêm một phân của lý do nữa là như vậy, di mẫu ạ! 

- Hay đức Thế Tôn thấy nữ giới không có căn bản trí tuệ 
- để có thể lãnh hội giáo pháp cao siêu? 

- Về lãnh vực ấy thì nữ nhi không hề thua nam giới đâu. 

- Vậy thì trở ngại nó nằm ở đâu, bạch đức Thế Tôn? 

Suốt ba ngày, ba lần xin xuất gia —- mà đức Phật cũng 
không trả lời câu hỏi có vẻ tôi hậu ấy, ngài chỉ im lặng, lệnh 
bà vô cùng sầu não. Đối với lệnh bà, hoàng cung bây giờ 
thật là hoang vu, vắng lạnh. Hạnh phúc của người đàn bà là 
lo cho chông, cho con, cho cháu; nhưng Nanda, Rãhula đã ra 
đi, và bây giờ là đức vua Suddhodana nữa - thì bà còn biết 
sông để làm gì và sống cho ai? 

Tuy nhiên, lệnh bà chưa bỏ cuộc, tìm gặp Ananda, 
Kã|udayi để hỏi thăm tình hình đường đi nước bước; cách 
thức mặc y, mang bát, trì bình khất thực; cách đi đứng, nói 
năng, ngủ nghỉ và cả sự tu tập căn bản trong buổi đầu của 
một vị tỳ-khưu. Cả hai vị không hiểu chuyện gì, nhưng cũng 
trình bảy rất cặn kẽ. 

khi đức Phật và tăng đoàn rời Kapilavatthu, trên đường 
trở lại Vesali chỉ mới vài hôm - thì lệnh bà tìm gặp công 
nương Yasodharä bàn bạc, tính toán việc xuất g1; để kết 
luận, bà nói: 

- Vậy, tôi sẽ đi trước với chừng một vài trăm người để 
xem tình hình như thế nào đã; lúc nào đâu ra đây TÔI, 
Mãtãrãhula và một số quý công nương khác hãy đi sau. 

Thế rồi, sáng hôm kia, cả hoảng cung và kinh thành 
Kapilavatthu náo động, ngạc nhiên, bảng hoàng... khi thây 
lệnh bà Gotami đầu cạo trọc, mặc y màu hoại sắc, mang bát 
gỗ màu lõi mít - dẫn đầu đoàn nữ sa-môn chừng khoảng mây 
trăm nữ nhân - đi chân đất, theo con đường của khách 
thương buôn xuôi mãi về hướng đông nam. Họ gôm một số 
công nương quý tộc còn trẻ chưa lập gia đình, số khác là 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 297 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


cung nøa thể nữ, thị nữ trong cung: số còn lại là sương phụ 
của tướng lãnh, chiến sĩ, trai tráng hoàng tộc Sãkya đã theo 
Phật xuất gia trước đây! 

Ôi! Kế sao cho xiết sự gian lao, vất vả trên lộ trình gần 
ba mươi do-tuần xa xôi (hiện nay khoảng chừng 350 km) 
của những tấm thân cành vàng lá ngọc, liễu yếu đảo tơ ấy! 
Trên đường, họ phải phân bố rải rác các xóm làng để xin ăn 
- rồi năng, bụi, mô hôi... cùng với những bàn chân nõn nà 
rớm máu trông thật thê lương. Nghỉ trưa dưới những vòm 
cây, nghỉ đêm tại những khu rừng văng - họ mới cảm giác 
cụ thể đời sống: samôn gỗi sương, nằm đất, không cửa, 
không nhà là thế nào! Lệnh bà GotamI bây giờ mới hiểu 
thâm thía tại sao đức Thế Tôn lại từ chối không cho nữ giới 
xuất gial 

Với những khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, y cà-sa dơ dáy, 
bụi bân và những đôi chân ngọc sưng phù, bê bết máu — sau 
hơn tháng trường họ cũng đến được Vesäli, rừng Mahãvana, 
trước Sảnh Đường Nóc Nhọn của đức Phật. Hôm ấy, đại đức 
Ananda là người trông thấy trước tiên, lạ lùng quá, thốt lên: 

- Tại sao quý bà, quý công nương lại là những nữ sa- 
môn như thế này? Lại tiều tụy, cơ khô như thế này đã chứ? 

- Chúng tôi lặn lội vất vả dặm bụi đường xa đến đây là 
chỉ để xin đức Phật được sống đời xuất gia phạm hạnh mà 
thôi! Lệnh bà GotamI nói — Tôi đã ba lần quỳ bái, cầu xin ở 
đại viên Nigrodhãrama mà đức Thế Tôn không khứng chịu! 
Bà bật khóc - Vậy xin nhờ đại đức vào tâu trình với đức Thế 
Tôn một tiếng: và biết đâu nhờ lời ăn tiếng nói khôn khéo, 
tình lý phân minh của đại đức mà ngài vị nề cũng nên! 

Đại đức Ananda nhìn thoáng qua hình dong của bậc phu 
nhân cao quý, rồi nhìn mấy trăm vị công nương quý tộc, 
cung nga thể nữ cùng các sương phụ tỳ-khưu - đa phân là 
mỹ nhân trong thiên hạ - chợt cúi đầu bối rối, thốt lên: 

- Trời đất ơi! Lệnh bà thì không nói làm gì — nhưng tất 


298 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


cả quý công nương trẻ tuổi nảy mà đi xuất gia thì phàm tăng 
tỳ-khưu trong giáo hội không còn có một ngày nào được yên 
ồn nữa rôi! 

Câu nói thực tình mà dí dỏm ấy làm ai cũng phải phì 
cười! Tuy nhiên, thấy tình cảnh tiều tụy đáng thương của 
đoàn nữ sa-môn, ai ai chân cũng sưng phù, rướm máu - đại 
đức Änanda không thể kềm chế xúc động, vào ngay chỗ đức 
Phật, hấp tấp nói: 

- Kính bạch đức Thế Tôn! Xin đức Thế Tôn mở lòng bi 
mẫn, cho lệnh bả GotamI cùng mấy trăm nữ nhân Sãkya 
tháp tùng được sống đời xuất gial 

Đức Phật biết tất cả mọi việc rồi, nhưng ngài 1m lặng. 
Änanda với giọng đầy cảm xúc, thưa tiếp: 

- Họ khóc lóc thảm thiết lắm, khổ sở lăm; y bát nhuỗm 
đây bụi đường tang thương lắm, bạch đức Thế Tôn! Nếu 
không được phép xuất gia, họ cũng không chịu về đâu! 

Lần thứ hai, đức Phật cũng im lặng. Đại đức Ananda 
chợt trầm tĩnh lại, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, thay đôi chiến 
thuật tức khắc: 

Đại đức Ananda thưa hỏi: 

- Nữ giới xuất gia, sống không gia đình trong pháp và 
luật của đức Thế Tôn, có khả năng chứng đắc quả vị cao 
thượng, thù thăng không, bạch đức Thế Tôn? 

- Này Änanda, có thể được! 

Đại đức Ananda liền khâu đầu lần thứ ba: 

- Bởi nữ giới có khả năng chứng đạt đạo quả cao nhất, 
và vì lệnh bà là người đã có rất nhiều công lao nuôi dưỡng 
đức Thế Tôn từ tâm bé, yêu thương đức Thế Tôn còn hơn 
con đẻ của mình; vậy nên đức Thế Tôn hãy cho phép lệnh bả 
và quý mệnh phụ phu nhân, các công nương Sãakya được 
xuất gia sống theo pháp và luật này! 

Đức Phật biết là đã đúng thời, ngài bảo tỳ-khưu thị giả 
Upavana: 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 299 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


- Ông hãy đi mời thỉnh hai vị đại đệ tử và các vị đại 
trưởng lão đến đây đề Như Lai hội ý với họ. 

Lát sau, các ngài SãrIputta, Maha Mogøgallana, Kimbila, 
Vappa, Yasa, Bhaddiya, Uruvelakassapa, Maha Kassapa... 
đồng đến nơi. Đức Phật trình bày vấn đề. Họ thảo luận bàn 
bạc khá lâu... 

Đức Phật trầm ngâm một lúc rồi nói: 

- Như Lai không những không kỳ thị nữ giới mà còn 
khuyên khích, nâng đỡ họ nữa. Tuy nhiên, chư vị có biết 
không - Đức Phật như tâm sự - Giáo pháp của Như Lai từ 
thuở bình minh của nó cho đến khi hoàng hôn, đêm tối 
xuống, sẽ có mặt trên thế gian này trải dài mười ngàn năm. 
Nhưng nếu cho nữ giới xuất gia thì nó chỉ còn tồn tại năm 
ngàn năm mà thôi! Đấy là sự thực mà Như Lai không tiện 
nói với lệnh bà Gotan. Tuy nhiên, đã nhiều ngày suy nghĩ 
để quán căn duyên, đã nhiêu lần hướng tâm đến thời gian 
tôn tại của chánh pháp từ chư tôn Chánh Đắng Giác quá khứ 
- Như Lai khởi tâm quyết định phát triển giáo hội tỳ-khưu- 
ni... sau khi đã suy nghĩ đúng đăn... 

Tôn giả SarIputta chợt nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử nghĩ rằng, con người giác 
ngộ, giải thoát là quan trọng hơn, lợi ích tối thượng hơn 
trong thời gian chánh pháp tồn tại. Còn đa phần thời gian 
thuộc về hoàng hôn năm ngàn năm sau ấy - thời mạt pháp 
chỉ còn lắt liu như ngọn đèn mờ, chỉ còn gieo một chút 
duyên với chúng sanh giúp cho họ tạo nhân phước quả trời 
người mà thôi. Đệ tử thây sự lựa chọn của đức Tôn Sư là 
minh triết... 

Các vị trưởng lão cũng đồng tình với lời phát biểu của 
tôn giả SarIputta. 

Đức Phật nhè nhẹ gật đầu: 

- Nhưng hiện tại, Như Lai chưa tìm ra biện pháp, cách 
thức, hình thức khả toàn để đưa họ vào đời sống xuất gia mà 


300 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


không tạo ra những trở ngại bên trong nội bộ cũng như bên 
ngoài xã hội... 

Tôn giả SãrIputta góp ý trước: 

- Trở ngại ở bên ngoài thì chúng ta không ngại - vả 
chăng, lúc thuyết những thời pháp về hạnh phúc gia đình, 
đức Thế Tôn thường hay nhắc nhở mọi người phải biết tôn 
trọng nữ giới. Vậy, gia dĩ, xã hội có lên án giáo hội của đức 
Tôn Sư đã đi ngược với luật Manu, xem nam nữ binh quyên 
— thì chúng ta sẵn sảng đương đầu để bảo vệ quyêển con 
người với những giá trỊ cao đẹp của nó... 

Mọi người hoan hý tán đồng ý kiến ấy. 

- Thế còn trở ngại nội bộ? Đức Phật hỏi — Chư vị ai có 
thể tiên lường việc gì sẽ xây ra chăng? 

- Có khá nhiều - Tôn giả Moggallãna góp ý — Lệnh bà là 
bậc cao quý trong hoàng tộc, có địa vỊ, quyền hành, uy tín 
rất lớn trong cung đình cũng như ngoài xã hội. Lệnh bà lại 
còn là di mâu của đức Thế Tôn nữa — do vậy, ngại rằng, lúc 
xuất gia rồi, ngay các vị thượng thủ A-la-hán cũng chăng ai 
dám góp ý với lệnh bả một lời, một tiếng nào. Còn quý công 
nương, mệnh phụ kia cứ nghĩ mình là cành vàng lá ngọc, 
ngại răng họ xem những vị tỳ-khưu thuộc những thành phần 
khác trong xã hội không ra gì! 

- Còn nữa - Đại đức Änanda tiếp lời - Đệ tử rất muốn 
xin cho họ xuất gia, nhưng ngại rằng họ trẻ và đẹp quá - phải 
cân có pháp chế như thế nào để kềm giữ, thu thúc bớt... kẻo 
sinh loạn! 

Nhiều vị nhè nhẹ gật đầu! 

Trưởng lão Uruvelakassapa nói: 

- Ở chung một tu viện, một khu rừng là không được rồi; 
nhưng ở tu viện riêng, khu rừng riêng xem ra cũng bất khả. 
Như trong một gia đình không có đản ông thì kẻ trộm 
thường đến dòm ngó, lộng hành. Quý bà, quý cô ở riêng một 
nơi thì biết ai bảo vệ trước những kẻ có tà tâm, xấu ác lúc 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 301 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


đêm hôm và cả những ngày quạnh vắng? 

Tôn giả Mahã Kassapa chờ đợi giây phút này đã lâu lắm, 
vẫn mong cho giáo hội ni giới được thành lập vì ngài còn 
lời ước hẹn với người bạn đời! Thấy lý lẽ ai đưa ra cũng 
chính xác, tuy vậy, không phải là không có cách - Ngài nói: 

- Vậy xin đức Thế Tôn ban cho quy chế hoặc là những 
điều luật — như là những điều kiện bắt buộc phải tuân hành 
mỗi khi nữ giới chấp nhận đời sông xuất gia. Người nông 
dân thường làm một con đập hay đắp một con đê để ngăn 
cho nước khỏi tràn; cũng vậy, chúng ta hãy xây dựng, phác 
thảo một pháp chế, một quy chế có công năng giới hạn bớt 
những tệ nạn có thể phát sanh! Bạch đức Thế Tôn! Xin ngài 
hãy rộng tay mở cánh cửa thiên giới và cánh cửa Niết-bàn 
cho nữ giới thế gian bước vào thì thật là đại phúc cho họ 
cũng như cho nhân quân xã hội! 

Đức Phật đồng ý băng cách im lặng. Các vị trưởng lão 
sau một hồi thảo luận; tôn giả Sãriputta đúc kết rồi thưa 
trình lên đức Phật tám trọng pháp - bát kinh pháp - sau đây: 

I- Tỳ-khưu-ni dầu một trăm tuổi hạ cũng phải chào hỏi, 
đứng dậy, đảnh lễ thây tỳ-khưu tăng — dù vị này mới xuất 
ø1a trong ngày hôm ây. 

2- Tỳ-khưu-ni mỗi năm phải tìm về an cư ở gần một 
trung tâm có tỳ-khưu tăng để được bảo vệ và nương tựa. 

3- Cứ mỗi tháng hai kỳ, sau khi làm lễ bố-tát 
(Uposatha), tỳ-khưu-ni phải tìm đến tỳ-khưu tăng để học 
hỏi, nghe lời giáo giới. 

4- Sau khi hành lễ Tự Tứ (Pavärana) tại trú xứ của mình, 
tỳ-khưu-ni phải đến chỗ tỳ-khưu tăng để làm lễ ra hạ một 
lượt nữa - để kiểm thảo xem trong ba điều thấy, nghe và 
nghi mình có lầm lỗi điểm nảo chăng. 

5- Tỳ-khưu-ni phạm “tăng tàn” °, đã xưng tội, đã chịu 


t? Tạm sử dụng từ của tăng. 


302 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


phạt cẩm phòng tại trú xứ của mình — còn phải xưng tội 
trước tỳ-khưu tăng nữa. 

6- Nữ giới tử trong thời gian tập sự, thọ trì sáu giới 
(Sikkhamãn8) trong thời hạn hai năm - phải câu xuất gia thọ 
đại giới trước cả hai chúng tăng m1. 

7- Bất luận trong trường hợp nào, tỳ-khưu-ni cũng 
không có quyên nặng lời chê bai, thóa mạ hay chỉ trích tỳ- 
khưu tăng. 

8- Tỳ-khưu-ni không được quyên giáo giới, giảng dạy 
tỳ-khưu tăng, nhưng sám hối với tỳ-khưu tăng thì được! 

Tám điều ấy, sau khi đã được tuyên bố xong, đại đức 
Ananda cười cười nói: 

- Vậy là áp chế quá, không kỳ thị nữ giới là gì? 

Tôn giả Maha Moggallana giải thích: 

- Quả có vậy! Nhưng đấy là cánh cửa mở để nữ giới 
bước vào giáo đoàn! Cũng là bờ đê để ngăn chặn những tệ 
nạn có thể phát sanh như pháp huynh Mahã Kassapa đã nói. 
Tưởng là kỳ thị - nhưng thật ra đây lại là phương cách tốt 
nhất cho nữ giới được xuất gia, pháp đệ không thấy như thế 
hay sao? 

Tôn giả Sariputta giải thích thêm: 

- Tuy có 8 điều, nhưng hiện tại chỉ cần thọ trì 5, vì các 
điều 3,4,5 chỉ có hiệu lực lúc nào đức Tôn Sư chế định giới 
luật căn bản (Pãtimokkha) một cách đây đủ, toàn mãn. 

Đức Phật nói: 

- Này Ananda! Nếu di mẫu chấp thuận vả thọ trì “bát 
kỉnh pháp” mà chư vị trưởng lão đã chế định, được Như Lai 
chuẩn y - thì Như Lai đồng ý cho nữ giới xuất gia. 

Hoan hỷ xiết bao, đại đức Ananda hối hả ra ngoài khu 
rừng gặp lệnh bà và các công nương — lúc ấy do trời nắng 
nên họ ngồi lác đác trong các lùm cây. Sau khi nghe xong 
nội dung bát kinh pháp, lệnh bà Gotami hớn hở nói: 

- Như một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, sau khi tắm gội 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 303 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


bằng nước thơm, hong tóc khô ráo — có người mang tặng 
những đóa hoa tươi thắm thì cô gái kia sẽ thỏa thích đón 
nhận để cải lên đầu của mình; cũng thế ấy, nữ giới chúng tôi 
sẽ rất sung sướng chấp nhận bát kỉnh pháp để thọ trì suốt đời 
—- nhất định không để cho đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão 
phiền lòng đâu! 

Đại đức Ananda vào báo tin lại. 

Lệnh bà Gotami biết có một số công nương dòng dõi 
quý tộc cảm thấy khó chịu về tám điều ấy nên bà giải thích: 

- Các em phải biết rằng, trong gia đình thì người đàn ông 
là chủ chốt; trong mái nhà giáo hội của đức Thế Tôn cũng 
phải là như thế. Lại nữa, chính thọ trì tám điều ấy thì chúng 
ta mới có cơ hội dập tắt tính tự tôn, ngã mạn do địa vị, dòng 
tộc để bước vào giáo pháp vô ngã, vô sản, bân hàn của đức 
Tôn Sư! 

Thế rồi, chừng hai trăm nữ nhân quý phái được thọ giới 
tỳ-khưu-ni vào buổi chiều, có rất đông chư trưởng lão tham 
dự. A1 cũng hoan hỷ. Riêng tôn giả Maha Kassapa là hoan 
hỷ nhất! Do cư trú ở nơi nảy lâu nên tôn giả biết là phải 
chọn lựa khu rừng nào thích hợp cho ni chúng, không gần 
mà cũng không xa trung tâm tu học của tỳ-khưu tăng. 

Ngày hôm sau, các vị trưởng lão Nadlkassapa, 
Gayakassapa, Maha Kassapa... chỉ đạo cho đồ chúng đệ tử 
mây trăm người - tỳ-khưu trẻ và nam cư sĩ đến khu rừng - để 
làm cốc liêu, nhà giảng, đào giếng nước, các công trình và 
những tiện nghi phục vụ sinh hoạt, ăn ở. Vật liệu xây dựng 
thì các gia chủ hào phú dâng cúng: nhân công và thợ thây thì 
đa phân là tỳ-khưu tăng... Những vị tỳ-khưu xuất thân dòng 
tộc Sakya, chiến sĩ, thanh niên... có người bạn đời trong số 
các công nương tỳ-khưu-ni - thì họ ra tay làm mọi việc sốt 
sắng nhất. Chỉ hơn nửa tháng sau là trung tâm tu học của ni 
giới trông đã tươm tất đâu ra đấy. 

Tỳ-khưu-ni Gotami đưa mắt một lượt nhìn ngắm cơ ngơi 


304 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


tu học tạm thời đã ôn định, nói với các tỳ-khưu-ni công 
nương: 

- Các em thấy không? Cái tâm, cái trí như vậy và cái lực 
như vậy họ có xứng đáng để chúng ta nương tựa hay chăng? 

- Rất xứng đáng! Một cô nói — Chúng ta là nữ giới, chân 
yếu tay mềm, dù là xuất gia nhưng cũng cần phải có chỗ để 
nương tựa chứ! 

Mọi người cười vui, những nét mệt mỏi trên khuôn mặt 
thanh tú của các công nương dường như đã tiêu tan hết. Bây 
giờ thì họ đã có nơi ngủ nghỉ, chỗ tắm giặt — cái này quan 
trọng nhất - và chỗ hành thiền đâu đó đàng hoàng. Họ bắt 
đầu tập sự sống đời nữ sa-môn và tìm hạnh phúc không bởi 
nương tựa vật chất xa hoa, uống ăn sơn hào hải vị - mà 
chính là đời sống đị giản, vô sự, vô sở hữu và sự thanh bình, 
văng lặng của tâm hôn! 

Hôm ấy, nữ sa-môn Gotami dẫn đầu đoàn ni chúng đến 
đảnh lễ đức Phật và chư vị trưởng lão. 

Dịp này, đức Phật tuyên bố là chư tăng ni sẽ an cư kiết 
hạ ở đây để ni giới có cơ hội học hỏi giáo pháp cho vững 
chắc. Ngài cũng đặc biệt giới thiệu hai vị đại đệ tử là hai 
giáo thọ sư đảm trách việc giáo giới pháp học, pháp hành 
căn bản vào buổi đầu cho ni chúng: và thỉnh thoảng, đức 
Phật cũng có những thời pháp quan trọng dành cho họ. Còn 
nữa, lúc cần thiết, đức Phật sẽ triệu tập rộng rãi cả hai hội 
chúng để ban những chỉ thị nào đó liên hệ đến giới luật 
trong sinh hoạt chung. 

Trước thời gian an cư tại Vesali, đức Phật đề cử các 
trưởng lão Kondañña, Vappa, Mahanama, Assaj1, Yasa... và 
chừng một ngàn tỳ-khưu về nhập hạ tại Trúc Lâm; ngải còn 
ân cân ủy thác Uruveläkassapa đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisära hiến tặng một chỗ đất thích hợp để sau này phát 
triển ni giới tại Rãjagaha. Nhân dịp này, tôn giả Mahã 
Kassapa xin đức Phật được dẫn theo một số đồ chúng theo 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 305 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


hạnh đầu-đà về trú mưa tại Rãjagaha, ngài nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Trước khi cất bước chân ra đi tâm 
đạo, đệ tử tạm gởi tiện nội ở giáo chúng Ni- kiền-tử, hẹn rằng 
lúc nào tìm ra giáo pháp chân chính, sẽ bảo cho nàng sau. 
Bây giờ, quả thật là đại hạnh cho Bhaddakapilam, khi đức 
Thế Tôn đã cho phép thành lập ni chúng, lại còn được lệnh 
bà ni trưởng GotamI đạo cao, đức trọng cầm tích trượng 
quản lý, điều hành. Vậy xin đức Thế Tôn cho phép đệ tử về 
Trúc Lâm đề thực hiện lời hứa của mình! 

Đức Phật thấy điều ấy là chính đáng, ngải đồng ý nhưng 
dặn dò thêm: 

- Một nhánh của Nigantha Nãtaputta (Ni-kiền-tử) cũng 
xem trọng khô hạnh cực đoan; biết đâu phẩm cách thanh 
tịnh vả giáo pháp chơn chánh ở nơi ông sẽ cảm hóa được rất 
nhiều người ở đây! 

Từng cơn gió khô hanh thôi qua khu rừng, lá rụng xào 
xạc. Mùa mưa lại sắp đến rồi. Đấy là vào năm năm trăm tám 
mươi tư trước TL, đức Phật an cư hạ thứ năm tại Sảnh 
Đường Nóc Nhọn, rừng Mahävara tại Vesäli, đa phần thì giờ 
ngài dành cho việc củng cô Ni chúng. 

Dự liệu của đức Phật ở đây thế là đúng, vì chỉ thời gian 
rất ngắn sau, công nương Yasodhara cũng trong hình tướng 
nữ sa-môn dẫn đầu đoàn cung nga thể nữ hơn trăm vị đến 
rừng Mahavana, Sảnh Đường Nóc Nhọn - để xin nhập 
chúng. Đức Phật và chư vị trưởng lão lại một lần nữa tổ 
chức lễ xuất gia tập thể cho họ: đồng thời, tìm kiếm, Ổn định 
chỗ ăn ở cho hơn trăm vị tỳ-khưu-ni nữa. Có lẽ do phước 
báu sâu dày của họ mà các danh gia, đại phú gia kế cận các 
bang cộng hòa đã rộng tay bồ thí, cũng dường tứ sự; lại đích 
thân cho chở cả nhân công và vật liệu đến tận khu rừng. Lại 
có cả hằng trăm vị tỳ-khưu trẻ ra công ra sức nữa nên cơ 
ngơi cũng sớm được tươm tất và tương đối tiện nghi. 

Thế là ni viện bây giờ không những lớn rộng mà còn 


306 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI BHIKKHUNI 


được kiên thiệt, chỉnh trang, thêm một sô các công trình phụ, 
tu bô, sửa sang nơi này nơi kia nữa nên trông đã khá quy mô 
và bê thê. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 307 


MÙA AN CƯ THỨ NĂM 
(Năm 583 trước TL) 


306 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ÔN ĐỊNH NI CHÚNG 


Ôn Định Ni Chúng 


Sau khi ni giới được thành lập, dư luận quần chúng xôn 
xao, bản tán từ nơi này sang nơi khác. Một số đông sương 
phụ tỳ-khưu hân hoan vui mừng vì họ sẽ có cơ hội xuất gia 
theo chồng. Một số thành phần trí thức trong xã hội cảm 
kích vì đức Thế Tôn đã giải phóng cho nữ giới, rộng tay mở 
cửa nhân, thiên và Niết-bàn với tâm bình đắng, thoát khỏi sự 
ràng buộc, phân biệt, coi thường nữ giới có được từ luật 
Manu của bả-la-môn giáo đã hằng ngàn năm trước. Tuy thế, 
đa phần là chống đối, do truyền thống trọng nam, khinh nữ 
đã ăn sâu trong tâm thức nhân gian, trên mọi sinh hoạt xã 
hội. 

Đức Phật và chư vị thượng thủ A-la-hán mỉm cười, chấp 
nhận chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Tội nhất là các vị tỳ- 
khưu trẻ, lúc đi trì bình khất thực thường bị các cô gái trẻ 
chọc ghẹo. Nào là, “Ông đi thì bà cũng đi, có đôi có cặp rửa 
thì để tu”. Nào là, “sa-môn xin hãy đợi em, không duyên tơ 
tóc thì duyên trọc đầu!” Chuyện phiền phức không chỉ có 
chừng ây. Các công nương cảnh vàng lá ngọc vôn là những 
cô gái xinh đẹp. Dẫu là cung nhân, cung nữ hoặc sương phụ 
các chàng trai Sãkya thì đều là thành phân quý tộc, cao sang 
đã được tuyên chọn theo kiểu lựa vung úp nồi! Bây giờ dẫu 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 309 


ÔN ĐỊNH NI CHÚNG 


họ đã cạo đầu, mặc y màu hoại sắc, cũng không giấu hết nét 
xuân sắc, diễm kiều. Chỉ trong vòng mươi hôm khi các vị tỳ- 
khưu-ni đi trì bình khất thực trong thành phố hoặc các thôn 
làng là dường như ở đâu cũng gặp các chàng trai đủ mọi 
thành phần giai cấp tụ năm, tụ ba dòm ngó, chỉ trỏ. Do tôn 
kính và hàm ơn đức Phật và tăng chúng đã tận tình cứu thoát 
nhân dân qua ba đại nạn thảm khốc; họ chưa có thái độ gì 
sàm sỡ quá đáng, nhưng cũng gây trở ngại ít nhiều cho một 
sỐ ty-khưu-ni bản chất mềm yếu và cả thẹn. Chưa thôi, cứ hễ 
chiêu đến là rất đông thanh niên, trai tráng đến tụ tập lác đác 
xung quanh khu rừng, có lẽ một phần do tò mò, một phần đề 
lộ sự dòm ngó bất chánh. Biết chuyện ấy, các vị trưởng lão 
đã cho một số tỳ-khưu thuộc dòng Sãkya, sau khi trì bình 
khất thực về, tìm chỗ nơi các hang động, miếu hoang, cội 
cây xung quanh ni viện để bảo vệ, canh chừng. Tuy nhiên, 
đây chỉ là biện pháp tình thế, nhất thời. Do mùa mưa luôn 
luôn là sự trở ngại cho chư ty-khưu. Lại nữa, ai mà có thể 
vừa canh chừng kẻ gian vừa thiên định, thiền quán có hiệu 
quả cho được? 

Đức Phật biết mọi chuyện xảy ra, nên hôm kia, cùng với 
các vị đại trưởng lão, ngài qua khu rừng tỳ-khưu-nI, ban bồ 
một số giới điều quan trọng vào buổi đầu”, thứ nhất là đem 
lại sự an toàn cho ni giới, thứ hai là để cho đời sống trong ni 
viện có nền nếp, kỷ cương, thứ ba là tạo môi trường lành 
mạnh đề tấn tu, hỗ trợ cho phạm hạnh. Đây được xem như 
nội quy, thanh quy cho mi viện: 

- Ban đêm không được đi ra khỏi cửa rừng hoặc ra ngoài 
rừng cây. 

- Khi có việc phải đi, không được đi một mình mà phải 
có hai người. 

- Chiêu tôi không được đi đến nhà thí chủ hoặc nhà 


f2 Lúc này chưa ban bố Tứ thanh tịnh giới, chưa có giới bổn Pãtimokkha. 


310 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


ÔN ĐỊNH NI CHÚNG 


người quen. 

- Đi trì bình khất thực không được đi riêng lẻ mà phải đi 
từng nhóm, từ hai người trở lên. 

- Không được đi, đứng hoặc ngôi trước mặt vị tỳ-khưu. 

- Không được mang dủ dép, ngoại trừ bị bệnh; không 
được ngôi xe, ngôi kiệu. 

- Đến nhà thí chủ không được ngồi hay nằm tại chỗ của 
gia chủ; phải ngôi đúng chỗ chỉ định, xong công việc không 
được la cà chuyện này chuyện kia. 

- Không được đem chuyện trong ni viện để kê lại với tỳ- 
khưu hoặc với hàng cư sĩ; không đem chuyện ngoài đường 
về kế lại cho tỳ-khưu-ni bạn hữu. 

- Không được ngủ chung với nhau; hai tỳ-khưu-ni không 
được ngủ đắp chung một tâm chăn tăng-già-lê. 

- Khi có việc phải gặp ty-khưu, nam cư sĩ... lúc nói 
chuyện phải có bạn bên cạnh, tối thiểu phải có người thứ ba. 

- Phải chia tổ, chia chúng để quản lý sinh hoạt. Mọi yêu 
câu, thỉnh thị ý kiến, có công chuyện gì phải trình qua ni 
trưởng GotamI. 

- Không được tự ý đi tìm y, bát chỗ này chỗ kia. Không 
được gợi ý thí chủ dâng cúng vật này vật nọ. 

- Mặc y nội, ngoại phải đúng quy định, không được tự 
cắt may, chế tác giông như áo váy của người đời. Màu phải 
hoại sắc, nhuộm bằng rễ cây, vỏ mít... nhạt đậm từ màu cọng 
rơm đến màu cánh gián. 

- Không được tự ý đi hỏi đạo bất kỳ một vị tỳ-khưu nảo. 
Việc giáo giới ty-khưu-nI sẽ có hai vị đại đệ tử và các 
trưởng lão thay đôi nhau. 

- Khi đến đức Phật đê nghe pháp, có thể chỉ đứng (nếu 
không có chỗ) hoặc ngồi (nếu có chỗ) theo kiểu xếp chân 
một bên, không được ngồi bán già hay kiết giả! 


t2 Chú giải nói là để tránh tình trạng phàm ni tự kích thích mình! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 311 


ÔN ĐỊNH NI CHÚNG 


- Ngoại trừ trong phòng riêng, hễ bước ra khỏi phòng là 
phải mặc y kín mình. 

- Lúc có kỳ?” phải ở lại tịnh xá, được thọ dụng vật thực 
dự trữ thường đề dành cho nĐười ôm, người bệnh hoặc bạn 
đạo đi giúp hai bát. 

- Những tỳ-khưu-mi không được tìm cách chà xát, xoa 
bóp cho nhau. 

- Không được sử dụng nước hoa, vật thơm; không được 
tăm nước có hòa bột hương, dầu hương, bã mè, xác hoa, vật 
thơm... 

- Không được đeo mang bất kỳ loại trang sức nào ở cổ, ở 
tay, ở ta1, Ở đầu — kể cả hoa, tràng hoa... 

- Không được nuôi chim, thỏ, sóc, chó, mèo... trong ni 
viện, trong cóc liêu.. 

21 điều ấy, đức Phật vừa giáo giới xong là đã được tôn 
giả Sãriputta đúc kết lại. Tôn giả Änanda có trí nhớ tốt, 
tuyên đọc lại ba lần cho hội chúng tỳ-khưu-ni dễ nhớ, dễ 
thuộc. 

NI trưởng Gotami chợt hỏi: 

- Bạch đức Thế Tôn! 21 điều ấy là rất tốt, rất chính xác — 
nhưng nếu có người vi phạm thì sao? 

- Hãy tùy nghi, hãy linh động, này ni trưởng! Hội chúng 
tỳ-khưu-ni hiện nay đa phân là người có học thức, đã được 
sống nhiều năm trong kỷ cương đạo đức, có lẽ chưa xảy ra 
chuyện gì hệ trọng quá đáng đâu. Vậy thì mi trưởng và các vị 
giáo thọ hãy xử phạt; ví dụ như quét rác, dọn rửa phòng tăm, 
nhà vệ sinh, múc nước, gánh nước hoặc chăm sóc người 
bệnh, lao động nhẹ các công việc vườn tược, rừng cảnh cho 
sạch sẽ, khang trang... 

Ni trưởng Gotami lĩnh ý, sau đó lại thưa hỏi về việc thâu 
nhận người nữ xuất gia phải cần có điều kiện, trình tự thủ 


f Kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. 


S5 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ÔN ĐỊNH NI CHÚNG 


tục, giới điêu như thế nào? 

Đức Phật đặc biệt lưu ý về điều này, ngài nói: 

- Trong giai đoạn này, ở đây, chưa nên nhận người xuất 
gia thêm vì có nhiều vẫn đề phức tạp. Ni chúng vừa mới 
thành lập còn quá mới mẻ. Phải đợi đến lúc di mẫu và các vị 
tỳ-khưu-m ở đây năm hết căn bản pháp học, pháp hành, có 
đời sống luật nghi thanh tịnh, ồn định, vững chắc - lúc ấy 
mới tính đến việc ấy”. Hiện giờ phần việc cho nữ giới xuất 
gia ty-khưu-mI là do Như Lai và chư vị trưởng lão tăng đảm 
trách'”. 

Ni trưởng GotamI hỏi về một số người nữ đến xin làm 
công quả, học tu thì phải làm thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Điều ấy cũng khá phức tạp. Tục lệ tảo hôn của xã hội 
ta, đôi nơi con gái 8 tuổi đã gả chồng. Vậy người nữ đến xin 
học tu đã được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người chồng hay 
chưa? Nếu được sự chấp thuận của gia đình - thì được phép. 
VỊ mi trách nhiệm giáo thọ phải kèm cặp, giáo giới kỹ càng 
sau hai hoặc ba năm, có thể cho xuất gia sa-di-ni. Lúc ấy, 
Như Lai sẽ chế định, ban hành học ØIỚI CỤ thê. 

Như vậy, rõ là đức Phật và chư vị trưởng lão tăng còn 
quá nhiều việc phải làm. Riêng ni chúng sẽ còn phát sanh 
hăng trăm hàng ngàn chuyện lớn, nhỏ trong tương quan giữa 
nhau cùng cộng đông xã hội. 

Điều ni trưởng thưa trình với đức Phật là đúng, vì thời gian không 
lâu sau, người nữ đủ mọi thành phân, giai cấp trong xã hội đến xin học 
tu rất đông. Một vải trường hợp ngoại lệ, chỉ có đức Phật mới quyết 
định cho xuất gia tỳ-khưu-ni hay không: còn đa phân, họ đều phải 
tuân hành mấy chục giới điều (chưa phải luật) khá khái lược ở trên, để 
chuẩn bị cho ni giới tự điều hành và quản lý sau này. 


t2 Thời điểm này chưa có quy định Hòa thượng ni tối thiểu đủ 12 mùa hạ lạp. 
' Sau hạ thứ 20, đức Phật mới quy đỉnh: Tỳ-khưu 10 hạ, tỳ-khưu-ni 12 hạ 
mới đủ tiêu chuân làm thây thê độ cho giới tử thọ đại giới. 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 313 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


Hóa Độ Kỹ Nữ 
Ambapäh 


Sớm hôm ây, vào nửa cuối canh ba, lúc sao mai vừa 
mọc, đức Phật đưa mắt thuần tịnh siêu nhân lướt nhìn khắp 
khoảng không gian ước chừng năm mươi do-tuần, xem thử 
ai có căn duyên với giáo pháp. Đức Phật thấy có một người. 
Và nêu hóa độ được người này thì có thể hỗ trợ cho ni giới; 
đồng thời lại có thêm một cơ sở hoăng pháp, lợi lạc cho 
công cuộc hoằng hóa sau nảy. 

Đức Phật bảo vị ty-khưu thị giả vừa được tôn giả 
Sãriputta chỉ định”, triệu tập chừng hai mươi vị tỳ-khưu trẻ 
cùng lên đường với ngài. Sau đó, với đại y màu san hô vắt 
vai, bát cầm tay, đức Phật và hội chúng bước lần ra ngoại Ô, 
đi mãi. Dọc theo con đường đây bụi, rác rưởi, phân bò, phân 
dê... đoàn sa-môn qua mây cánh đồng lúa, những vườn xoài, 
vườn ca-ri, vườn chả là; luồn trong hương lộ có bóng tre, 
bóng dừa, bóng thốt nốt rồi đến ngôi làng Kotigãma trù phú 
và thạnh mậu. Tại đây, sau khi tuần tự đi trì bình khất thực 
qua các xóm nhà, không kể giàu nghèo; lúc vật thực vừa đủ 
dùng, đoàn sa-môn ghé đến dưới khóm cây mù u có bóng 
mát để độ thực. Các vị tỳ-khưu trẻ đi theo chiếc bóng của 


t Hai mươi năm đầu tiên, đức Phật chưa có thị giả chính thức. 


314 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


ngải cảm thấy thanh bình và an ôn. Đức Phật không dạy bảo 
họ điều øì, mà họ học được sự tĩnh tại từ nơi đôi mắt nhìn 
xuống, sự chậm rãi và nhẹ nhàng nơi từng bước chân đi; sự 
cần trọng trong cung cách đưa bát để thọ nhận vật thực; lòng 
từ ái nơi bài kệ phúc chúc, cách độ thực với từng ngón tay 
vo tròn điêu luyện rồi từ tốn đưa vào miệng một cách gọn 
gàng và sạch sẽ; cách đi kinh hành thanh thản và cả cách yên 
lặng trải tọa cụ dưới sốc cây để tọa thiền nữa... Tất cả. Tất 
cả. Và đấy chính là thân giáo của ngài. 

Cách đấy không bao xa, chừng nửa do tuần, có một khu 
rừng xoài sum suê và xanh mát của một người kỹ nữ có tên 
là AmbapälT. Nàng là một kỹ nữ xinh đẹp và tài hoa nhất của 
kinh thành Vesali và của cả trong các nước cộng hòa liên 
bang phía bắc sông Gangã. Vốn là con rơi của một vương tử, 
sinh ra đã có nước da sáng như ngọc và tỏa mùi trầm; môi 
đỏ như thoa son và có cả đôi mắt xanh biêng biếc. Ngoải ra, 
lại còn có tư chất bẩm sinh là múa dẻo và có giọng hát rất 
hay, trong thanh như tiếng chim Ca-lăng-tần-già. Các thầy 
bà-la-môn tướng pháp nói rằng, cô bé bị một phá cách, một 
phá tướng; nếu không trong tương lai sẽ làm một quý nhân, 
không đắc ngôi hoàng hậu thì cũng làm một vương phi tài 
sắc vẹn toản. 

“- Vậy tương lai, cô bé sẽ thế nào?” Vị vương tử hỏi. 

VỊ bà-la-môn già thở dài: 

- Cũng là hoàng hậu, nhưng là hoàng hậu trong giới kỹ 
nữ, cũng quý cách và giàu sang không aI băng!” 

Thuở ấy, các cô kỹ nữ đều là thành phân được xã hội 
quý trọng”, Vị vương tử thương con bẻn gởi cô bé đến 


t? Tương tợ các cô Geisha Nhật Bản bây giờ. 

Đôi nơi nói - chỉ có 50 kahäapana. 1000 đồng tiền vàng kahãpana tương 
đương 100 con bò sữa. 01 đồng vàng kahãpana băng 04 đồng vàng pãda; 01 
đồng vàng pãda bằng 05 đồng xu vàng mãsaka. Một ngày của dân nghèo tiêu 
tốn chỉ 02 đồng xu vàng mãsaka! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 315 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


Baranasl - một thành phố nôi tiếng ăn chơi và có nhiều 
trường dạy nghề kỹ nữ với học phí rất cao - đề học nghệ. 
Thé là số phận cô bé đã được định đoạt. Mười năm sau, lúc 
trở lại Vesäli thì các cô kỹ nữ khác đều bị lu mờ. Ông bố 
vương tử hào sảng lẫn mặc cảm tội lỗi, đã cho con cả một 
dinh thự nguy nga cùng với tôi trai tớ gái mấy chục người để 
hầu hạ, phục dịch nàng. Giá một buổi được nghe và xem 
nàng biểu diễn phải là một ngàn đồng tiền vàng kahãpana?). 
Ban đầu nàng cương. quyết bán nghệ chứ không bán thân, 
nhưng sau có quá nhiều công tử trẻ trung, hào hoa, quỳ phục 
dưới chân nàng, dám đánh đổi cả gia tài để được hầu nàng 
một đêm. Nàng xiêu lòng. Nhưng sau đây thì nàng rất khắt 
khe trong việc lựa chọn. Cũng chẳng ai dám làm gì được 
nàng vì nàng có quá nhiều thế lực ở cung đình cũng như tiền 
rừng, bạc bê bảo trợ. 

Mãi mãi những cuộc vui. Mãi mãi những khúc đàn, 
tiếng hát. Mãi mãi với cao lương mỹ vị, kiệu đón xe đưa, 
hâu tiếp các vương tôn, công tử, danh gia, đại gia, đại phú 
gia...” cô hoàng hậu không ngai - kỹ nữ Ambapälï - cảm 
thây mệt mỏi, rã rời, chán nản. Nàng bèn tậu một khu rừng 
XOài Xa và sâu về phía ngoại Ô - thỉnh thoảng tìm về đây, 
trốn mọi người và cũng để thư giãn tâm hồn. Giữa thiên 
nhiên khoảng khoát, trong lành, nàng tìm được những giây 
phút thanh bình. Trong vô thức mơ hỗ, nàng cảm thấy tất cả 
mọi tiện nghi xa hoa vật chất này không phải là hạnh phúc 
thật sự của đời người. Phải là cái gì khác. Phải là thế giới 
nào khác. 

Thời gian qua đi, cô kỹ nữ tài sắc vẹn toàn năm xưa đã 


? Đây là thời cực thịnh của Vesäli - Luật kế rằng: Phôn thịnh, giàu có, đông 
đúc... có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy mái 
lầu ngọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ 
sen (Tạng Luật, đại phẩm II (mahävagga), NXB Tôn giáo, trang 269 - Việt 
dịch, tỳ-khưu Indacanda. 


316 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


trở thành một lão bà tóc trắng nhưng sắc đẹp tiềm tàng vẫn 
làm xiêu lòng người, vẫn toát ra cốt cách phong lưu, đài các. 
Tuy có nhiều cơ ngơi, dinh thự - nơi mở lớp đảo tạo kỹ nữ 
với rất đông gia nhân, người hầu nhưng bà vẫn thích về nơi 
thanh vắng. 

Mấy năm trước, nghe tin đồn về thái tử Siddhattha khi 
tuổi còn thanh xuân, tóc đang còn đen nhánh đã khăng khái 
từ bỏ ngai vàng như quăng đôi dép để xuất gia tầm đạo - bà 
đã đặt một dấu hỏi về hạnh phúc đời người! Vị ấy bây giờ đã 
là một vị Phật, với đoàn sa-môn áo vàng, thanh thản đầu trần 
chân đất đi hóa độ nhiều phương. Nghe nói, lời pháp của 
ngải đây uy vũ như sắm gióng giữa trời mưa, như ảnh mặt 
trời rọi tan mây mờ tăm tối. Cả năm vị hiền triết uy đức ở 
vườn Lumbimi đã được ngài cảm hóa trở thành đệ tử theo 
hâu! Chàng trai công tử con một bá hộ nổi tiếng ăn chơi ở 
BaranasI và bạn hữu năm mươi lăm người đã đi theo đoàn 
sa-môn. Ba mươi vương tử trẻ trung của nước Kosala oal 
hùng cũng đã được đức Thế Tôn kia giác ngộ. Một ngàn đạo 
sĩ tóc búi cùng với thây là ba anh em giáo chủ Kassapa tóc 
bạc già nua - thờ thân lửa tại Uruvelã cũng đã quy giáo với 
ngài. Đức vua Bimbisara - kiêu ngạo, tài hoa, trẻ tuôi, cơ trí 
hơn đời - và cả triều đình đều xin quy y và thọ trì ngũ giới. 
Khu rừng Ve|uvana mênh mông và xinh đẹp phía Bắc kinh 
thành RãJagaha của đức vua cũng đã được dâng cúng cho 
giáo hội độc thân Ấy. Rồi đến việc chàng thần y JTvaka 
Komãrabhacca trẻ tuổi nổi tiếng và kiêu hãnh đã tâm phục, 
khẩu phục, phát khởi đức tin hiến cúng khu vườn xoài... Ôi! 
biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng như huyền thoại được thêu 
dệt qua cửa miệng của mọi người. Nhưng rõ ràng là vị Phật 
ây cùng đoàn sa-môn y vàng thanh thoát, thánh hạnh được 
mọi người quý trọng; ngay chính ngoại giáo cũng phải nề 
phục. Chuyện đức Phật cảm hóa tên biện sĩ ngông nghênh 
Saccaka vừa xong thì xảy ra ba thảm nạn tại Vesali — cũng 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 317 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


chính giáo đoàn ấy cùng với quân lính, thực phẩm của đức 
vua cư sĩ mang sang đây để cứu trợ. Ôi! Năm trăm vị sa- 
môn trẻ trung, xinh đẹp đã đọc kinh an lành suốt đêm khắp 
ba vòng kinh thành Vesãäli mà không cần một đền đáp nào! 
Quả thật là đã có một tôn giáo cứu khổ cho muôn sinh đang 
có mặt trên cuộc đời hư vô huyễn hóa này hay sao? 

Bà kỹ nữ AmbapalT nghĩ mình là phận nữ nhị, lại làm 
một cái nghề, dù được xã hội quý trọng nhưng trong miệng 
lưỡi thế gian, người ta vẫn nói nàng là một dâm nữ! Trong 
sâu thắm tâm hỗn, nàng vẫn mang một mặc cảm nặng nê 
không dám tìm gặp đức Thế Tôn thánh hạnh ấy để nghe giáo 
pháp, đề học hỏi giáo pháp. Vừa mới đây, nghe tin đồn, đức 
Phật đã mở rộng cánh cửa cho nữ nhân các giới có cơ hội tu 
tập. Và giáo hội tỳ-khưu-ni đã được thành lập rồi, ngay cạnh 
khu rừng Mahãvana của tỳ-khưu tăng. Mấy trăm công 
nương, cung nøa thể nữ dòng tộc Sãkya, dẫn đầu là hoàng 
hậu GotamI, công nương Yasodhara — sương phụ của đức 
Phật - đã được gia nhập đoàn nữ sa-môn. Và nghe đâu, đức 
Phật ấy không phân biệt nữ nhân thuộc giai cấp, tầng lớp 
nào trong xã hội. 

Bà kỹ nữ Ambapaälr thở phào, vậy là mình sẽ có dịp diện 
kiến ngài. 

Tin đức Phật sáng hôm nay bộ hành về các thôn làng 
ngoại ô đã đến tai nàng do gia nhân trông thấy, báo lại. Nghe 
nói, hiện tại, đức Phật đang ở tại làng Kotigama. Không 
chần chờ phút giây nào nữa cả, nàng tức tốc cho thắng một 
cỗ xe lộng lẫy, sang trọng với bốn con ngựa trăng cũng lộng 
lẫy, sang trọng... với người hầu đánh xe, với hai thị nữ rời 
khu rừng xoàải trực chỉ ngôi làng Kotigama. Đến chỗ ngựa 
không còn đi được, hỏi đường, bà cùng với hâu nữ đi bộ đến 
khu rừng mù u. Đến nơi, bả trông thấy một samôn dung 
nghĩ trong sáng và dịu dàng như ánh trăng răm đang ngồi 
tĩnh tọa dưới gốc cây! Ôi! đẹp quá! Thanh khiết quá! Và lác 


318 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


đác xung quanh chừng vài mươi sa-môn trẻ trung dường như 
cũng đang tĩnh định trong thiền duyệt. Khung cảnh trang 
nghiêm và thiêng liêng làm sao! Bà sợ hãi, rón rén đến gần... 

Ciọng đức Phật chợt vọng vào tai nàng: 

- Này Ambapäli, hãy đến đây! Như Lai cũng đang cô ý 
chờ đợi cuộc viếng thăm này đây! 

Bà AmbapälT rùng mình: “Hóa ra ngài biết cả tên ta! Mà 
ôi! Cái giọng nói sao mà mát mẻ và êm dịu cái lỗ tai đến 
vậy!” Bà AmbapalT mạnh dạn bước tới, khom người xuống 
rất mực lễ độ, cung tay xá lễ. Đức Phật chỉ một tảng đá khá 
sạch sẽ bên cạnh rồi nói: 

- Bà hãy ngôi xuống đấy, và nội tâm có điều øì bất ồn thì 
cứ nói ra hết cho Như Lai nghe! 

Rồi bà Ambapäli nói. Bà kế về thân thế là đứa con rơi. 
Kê về sự lao khổ của mười năm học nghệ trên đất khách. 
Kế vẻ cái nghề của bà khi đã thành đạt. Kê về đời sống xa xỉ 
bạc tiền. Kê về phải đánh đổi cả tuôi thanh xuân, vũ ca đàn 
hát để phục dịch, hầu hạ cho giai cấp quý tộc, cho giới 
trưởng giả giàu có. Ihân mệt mỏi mà tâm cũng mệt mỏi. 
Chắc hắn vàng ngọc và vinh hoa hư dối ấy không phải là 
hạnh phúc. Cuộc đời này, chăng lẽ nảo trên cái bề mặt của 
phú quý, danh vọng, tài sản, thỏa mãn ngũ dục... có vẻ huy 
hoảng kia lại có cái mặt trái của nó là tối tăm, đau khổ và 
buồn phiền? Và đấy có phải là trò biến hóa của Mãyã 
chăng? 

Đức Phật nắm bắt ngay căn cơ và trình độ. Theo với tâm 
sự của Ambapälĩ, đức Phật khơi bày về Sự thật Khổ; nó là 
cái gì hiện thực đang chi phối chúng sanh trong ba giới bốn 
loài; là cái gì tất định mà tất thảy giống hữu tình phải gánh 
chịu, phải mang vác trên trần thê. Đức Phật chưa đi sâu vào 
Tứ Đề mà ngài tiếp tục nói về thuận thứ của con đường thoát 
khô. Ngài nói về tri kiến chơn chánh, về đức tin chơn chánh 
làm nơi nương tựa vững chắc cho đời sống tinh thần. Không 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 319 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


có đời sông tỉnh thân với những niềm vui thiêng liêng, lành 
mạnh thì sự sung mãn vật chất chỉ đáp ứng được đời sông 
bản năng, hạ liệt, sa đọa và sẽ rơi vào thảm nạn. Phải có chỗ 
để quy hướng. Phải biết bố thí, cúng dường: phải biết xả ly, 
ly tham cho tâm hồn được nhẹ nhàng, rộng mở, thanh thản... 
Phải thực hiện những pháp như vậy, phải tu tập những pháp 
ban đâu như vậy thì chúng sẽ xua tan những đám mây mờ, u 
tối ở trong con... Như Lai chúc phúc sự bình yên cho con, 
này Ambapal! 

Xúc động quá, bà AmbapälT quỳ năm vóc sát đất và gục 
khóc lặng lẽ. Thời pháp êm dịu của đức Phật đã làm cho tâm 
hồn khô hạn của bà được tâm mát, nhẹ lâng lâng. Để cho 
xúc cảm lắng xuống, bả Ambapälï nói: 

- Tri ân đức Thế Tôn! Con đã có chỗ nương tựa rồi! Xin 
đức Thế Tôn cho con được quy y làm người cận sự nữ từ 
đây cho đến trọn đời! 

Sau khi đức Phật cho thọ trì quy giới, ngài im lặng nhận 
lời mời của kỹ nữ AmbapälT, cùng với hội chúng đến vườn 
xoài của bà thọ trai vào ngày hôm sau. 

Bà Ambapalr đảnh lễ đức Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, hướng vai phải nhiễu quanh tỏ lòng kính trọng rôi ra vê. 

Vào buổi trưa hôm ấy, các vương tử, công tử trẻ tuôi 
cộng hòa Licchavi, thủ đô Vesãäli, nghe tin đức Thế Tôn ngự 
đến ngôi làng Kotigăma — nên đã cùng thông báo với nhau, 
tổ chức một hội chúng đông đúc để đi diện kiến ngài. Thế là 
đúng giờ hẹn, tại chỗ tập trung, họ bước lên hăng chục cỗ xe 
sang trọng, lộng lẫy, sáng chói dát bạc, dát vàng... như một 
cuộc hội lớn, rầm rộ khởi hành. 

Đến con đường nhỏ vảo làng KotIgäma, những vương 
tử, công tử LicchavI trông thấy. một cỗ xe bốn ngựa trăng 
sang trọng trên đường ngược chiêu. 

Họ bàn tán với nhau: 

- Cỗ xe thắng bốn con ngựa trắng cao đẹp kia với rèm 


320 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


sáo lanh canh, óng ánh ngọc vàng như thế - thì có ai ngoài 
bà vương hậu kỹ nữ của chúng ta? 

- Đúng là bà mỹ nhân kiêu hãnh Ambapälï rồi! 

Trông xa đã biết đây là các vương tử, công tử Licchav1 
trẻ tuổi, giàu sang, hiển hách và đây quyên uy, nhưng bà 
AmbapalI bảo người hầu cương quyết không nhường đường. 
Bốn con tuẫn mã sức mạnh như sư tử vẫn an nhiên cản lướt, 
còn hí lên những tràng dài đầy vẻ thị uy. Thế là gọng xe, 
càng xe, bánh xe, trục xe đụng nhau tạo nên những âm thanh 
lắc cắc, lốp. đốp... Những cô xe của các vương tử không 
đương cự nổi cỗ xe được thiết kế chắc bền bởi những kim 
loại quý của bà kỹ nữ, đành phải dạt ra ngoài lề với một số 
chỉ tiết bộ phận nào đó đã bị gãy bể, hỏng hóc. Tuy nhiên, 
họ không để tâm vào điều ấy; một sô vương tử, công tử nhảy 
xuông, họ không giận mà chỉ cất tiếng hỏi: 

- Cái cỗ xe trị giá trăm ngàn đồng tiên vàng của bà lại cỗ 
ý ngăn chặn giữa đường, không cho chúng tôi đến diện kiến 
đức Thế Tôn là tại làm sao hở? 

Bà AmbapalT cho dừng xe, vén rèm, mỉm cười, dịu dàng 
đáp: 

- VỊ chính tôi đã thỉnh mời hội chúng tỷ-khưu và đức 
Thế Tôn đến thọ trai ngày mai tại vườn xoài của tôi rồi, thưa 
chư vương tử! 

- Chúng tôi cũng muốn đến Kotigäma với ý nguyện như 
vậy. Hay là bả hãy nhường lại buổi cúng dường thọ trai ngày 
mai nhé? 

- Không thê được, thưa vương tử! 

- Chúng tôi sẽ tặng lại bà cùng hai nàng thị nữ xinh đẹp 
đây một ngàn đồng tiền vàng kahãpana ngay tức khắc! 

- Các vương tử xem thường tôi quá đây! 

Một vị vương tử nhảy phóc xuống xe, nói lớn: 

- Một trăm ngàn, một trăm ngàn kahãapana được chăng? 
Cứ ngã giá vậy nhé, thưa bà hoàng hậu kỹ nữ? 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 321 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


Bà Ambapälï, buông rèm xuống, nói vọng ra: 

- Xin lỗi! Xin chư vị đừng lấy tiền bạc ra mà hù dọa tôi. 
Cho dẫu cả thủ đô Vesäli, cả tải sản và cư dân, tôi cũng 
không chịu nhượng đâu! 

Thế là bà bảo người hầu giong xe đi. Các vương tử, 
công tử Licchavĩ tâm tức nhìn theo. 

Có vị buột miệng: 

- Kiêu hãnh quá đây! 

Có vị nói: 

- Bả kỹ nữ vườn xoài đã nhanh tay hớt phân phước đầu 
của chúng ta rồi! Rồi y vỗ tay, la với theo cô xe của 
Ambapalr - Chúng tôi đã bị đo ván một cách rất tôi tệ, hỡi bà 
vương hậu mỹ miễu, xinh đẹp ơi! 

Mọi người có vẻ chăng buồn giận øì, cười ha hả. 

Rồi sau đó, họ cũng lại lên đường, rầm rộ đến thăm đức 
Phật. Chiếc xe nào hư hỏng, các vị thản nhiên quăng bỏ lại 
không thương tiếc. Đến chỗ xe không còn đi được, họ đi bộ 
đến cụm cây mù u. Đức Phật biết tất cả mọi chuyện xảy ra, 
ngài chợt nói với hội chúng, lúc ấy họ đang ngôi xung quanh 
ngài: 

- Này các thầy tỳ-khưu! Ở đây, ai chưa thấy chư thiên 
cối trời Tavatimsa (Đao Lợi hoặc Ba Mươi Ba) —- thì hãy 
nhìn hội chúng các vương tử, công tử LicchavI kia - là có 
thể hình dung được! Chư thiên Tãvatimsa cũng tương tợ như 
vậy về cách phục sức nhiều sắc màu đầy ấn tượng. Hãy nhìn 
kìa! Một số vương tử thích màu xanh, thế là ngựa kéo 
nhuộm xanh, cỗ xe màu xanh, y phục màu xanh, trang sức 
cũng mảu xanh! Một số vương tử thích màu vàng thì ngựa, 

e, y phục và trang sức đều màu vàng. Cũng như thế là màu 
bạch ngọc, màu chu sa, màu san hô, màu nước biển, màu 
xanh lá cây, màu bình minh rạng... Họ đi đâu là mang theo 
cả thiên nhiên, cả vườn hoa thật là phong phú sắc màu, tươi 
vui và đẹp mắt... 


222 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


Các vị tỳ-khưu trẻ cảm thấy thích thú nhìn ngắm hội 
chúng ấy đi đến, chào hỏi cung kính đức Thế Tôn rồi ngôi 
lác đác chỗ này chỗ kia với những tượng người sắc màu di 
động. 

Đức Phật lại thuyết một thời pháp nói về cảnh giới các 
cõi trời, nhẫn mạnh về trang phục sắc màu của họ tương ưng 
thiên chúng cõi trời Tãvatimsa như thế nào, nhân và quả ra 
sao. Rồi ngài nói tiếp nhân sanh các cõi trời cao hơn, chánh 
báo, y báo ở đấy. Thuyết về bố thí, trì giới với những cầu 
chuyện, dụ ngôn, đoản ngôn đây ấn tượng và rất thú vị. Thứ 
đến mới đến đức tin Tam Bảo, con đường thăng phước, hạnh 
phúc và an lạc cho nhiều đời... Trong lúc thuyết pháp, đức 
Phật đã cô ý vận dụng thần thông, phóng ra một loại hào 
quang sắc trắng, như mặt trăng mùa thu dịu dàng tỏa sáng ra 
xung quanh, bao trùm cả hội chúng, lại còn làm cho không 
gian trở nên sạch trong, không một chút bụi dơ. Như thế là 
đức Phật đã làm cho họ vô cùng thỏa thích và hoan hỷ. Có vị 
sung sướng quá °”, chợt đứng phắt dậy, trật áo vai phải, quỳ 
gối xuống đất, cung kính đảnh lễ ngài rồi thốt lên một bài kệ 
như sau: 

“- Vua Ma-kiệt — Bình-sa 

Vốn được nhiều thiện lợi 

Khoác khôi giáp bảo châu: 

Phật hiện ở nước ấy 

Ủy đức động ba nghìn 

Tiếng vang như núi Tuyết 

Như hoa sen đã nở 

Mùi hương thật mâu nhiệm 

Nay thấy ánh sáng Phật 

Như mặt trời mới mọc 


t Trường A-hảm có ghi tên là Tịnh-ký — không tìm thấy từ Pã|i tương đương. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 323 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


Như trăng qua bầu trời 
Không bị mây che khuất 
Thế Tôn cũng như vậy 
Sáng chiếu cả thế gian 
Quán trí tuệ Như Lai 
Như tối gặp đuốc sáng 
Đem mắt sáng cho đời 
Quyết trừ các nghi hoặc 
Hội chúng Licchavĩ muốn nghe lần nữa nên bảo: 

- Bạn đọc lại một lượt nữa đi! 

VỊ kia lặp lại bài kệ. Họ hoan hỷ quá, đem cởi tất cả áo 
báu, vật trang sức báu tặng cho người đọc kệ. Vị ấy lại đem 
dâng tất cả cho đức Thế Tôn. Vì tâm bi mẫn, đức Phật thọ 
nhận - rồi ngài nói: 

- Áo bảo là quý, vật trang sức là quý — nhưng đối với 
Như Lai, trên đời này còn có năm cái quý hơn! Nhưng năm 
cái quý vô giá này rất khó có được trên cuộc đời. Thế nào là 
năm? Thứ nhất, một vị Phật, một đức Chánh Đăng Giác xuất 
hiện ở đời — là khó có được! Thứ hai, người mà có thê giảng 
nói giáo pháp của Như Lai, là khó có được! Thứ ba, người 
mà có thể tín giải giáo pháp của Như Lai, là khó có được. 
Thứ tư, người mà có thể thành tựu pháp mà Như Lai giảng 
nói, là khó có được. Thứ năm, là lúc nguy khốn, tai ương 
được người cứu nạn, giúp đỡ; biết tìm cách đáp trả, đền ơn - 
hạng người ấy cũng rất khó có được! Ây chính là 5 thứ quý 
báu trên cuộc đời này! 

Các vị vương tử, công tử LicchavI '”' được đức Phật khai 
thị, giáo giới khiến cho ai cũng phấn khích, hoan hý. 

Cuối buổi pháp thoại, hội chúng vương tử, công tử 
LicchavI thỉnh mời đức Toàn Giác và hội chúng thọ trai 


(1)»°» 


°” Trường A-hàm, Tuệ Sỹ dịch và chú, tr.104, NXB Phương Đông, năm 2008 
(Chỉ thay đôi tên ở câu đầu: Ương già — thành Bình-sa). 
'? Cả kinh, luật và chú giải đều ghi là 500 vị. 


324 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


ngày hôm sau; đức Phật bảo là đã nhận lời mời của bà 
AmbapälT rồi. Họ kể lại chuyện đụng đầu bà kỹ nữ giữa 
đường như thê nào. Rồi một chàng trai Licchavi thốt lại câu 
nói Cũ: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chúng con bị bà kia nhanh tay hớt 
phần phước mất rồi; bị bà ta hạ đo ván một cách rất chi là 
oanh liệt. 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ứ! Trên con đường tiến hóa tâm linh, nếu như các 
chàng trai còn ham vui quá, ham chơi quá, ham thụ hưởng 
quá - thì coi chừng, sẽ bị bả ta hớt mất phân phước, bị hạ đo 
ván một lần nữa đấy! 

- Bạch, tại sao? 

- Vì mới nghe pháp chỉ mới một lần - đức Phật nói - mà 
bà ta đã có đức tin khá vững chắc. 

- Tri ân đức Thế Tôn! Chúng con sẽ ghi nhớ lời nảy! 
Chúng con rồi sẽ có đức tin vững chắc như thế! 

Sau khi hội chúng LicchavIi đi rồi, đức Phật dọn dẹp chỗ 
ngôi, xếp lại tọa cụ, tăng-già-lê... rồi cùng với hội chúng tỳ- 
khưu rời Kotigăma đến ngôi làng Nãkikã lúc trời đã về 
chiêu. Đến một rừng cây, trời lất phất mưa, gió lạnh rì rảo - 
đức Phật tìm thấy một ngôi nhà gạch bỏ hoang, ngài và hội 
chúng trải qua đêm ở đây. 

Sáng ngảy, người hậu điểm của cô kỹ nữ đánh xe đến 
thông báo là buổi trai soạn” tại vườn xoài đã sẵn sàng, thỉnh 
đức Thế Tôn và hội chúng lên đường. Tại đây, bà kỹ nữ đã 
dâng cúng thức ăn thượng vị loại cứng, loại mềm... đầy 
thành kính và trân trọng vào bát của đức Phật và tăng tii(thệ) 
Khi đức Thế Tôn ngọ trai xong, bà dâng nước rửa tay, nước 


f2 Trai này không phải là đồ chay theo cách hiểu thông thường. Trai này được 
Tàu diễn dịch, đại lược là: Trai giả, khiết giả. Phi thời bất thực vị chỉ trai (Trai 
có nghĩa là tịnh. Không ăn phi thời gọi là trai - phi thời là sau 12 giời trưa đến 
sáng ngày hôm sau). 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 325 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


uống và tăm xỉa răng rồi ngôi một bên để nghe pháp. Đức 
Phật lại ân cần chỉ dạy cách lập tâm, cách an trú tâm vào 
thiện pháp - tức là phải biết lấy việc lành, việc tốt làm niềm 
vui thanh cao cho tâm hồn. Cuối buổi giảng, bà kỹ nữ 
Ambapalr, quỳ thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con đã phát khởi tâm tịnh tín đối 
với p1áo pháp. Vậy, xin ngài cho phép con được làm hai việc 
hữu ích. 

- Như Lai nghe đây! 

- Thứ nhất, cho con được thỉnh thoảng lui tới Mahävana 
để nghe pháp; thỉnh thoáng lui tới hội chúng ty-kheo-ni, tùy 
theo khả năng, con có thể cúng dường gì đó phù hợp nhu 
câu ở nơi cơ sở còn quá mới mẻ ấy! 

- Còn việc thứ hai? 

- Vườn xoài này của con cũng khá rộng lớn lại có nhiều 
cây to bóng mát, có thể làm nơi lưu trú cho tỳ-khưu tăng - 
nêu Mahävana mai kia đã trở nên chật chội. Xin đức Thế 
Tôn cho con được noi theo gương của cậu thân y Jïvaka 
Komarabhacca cúng dường cơ sở này. 

Đức Phật im lặng nhận lời. Rồi ngài nói: 

- Con nên tác ý cúng dường vườn xoài này đến cho thập 
phương tăng, có Như Lai là vị đứng đầu, như thế phần 
phước này sẽ lớn rộng hơn nhiêu! 

Bà AmbapalI củi đầu ưng thuận, lấy bình đựng nước nhỏ 
bằng vàng, đồ nước lên bàn tay của ngải cho đúng với thủ 
tục dâng cúng cô truyền. Đức Phật nói kệ phúc chúc, mong 
răng, phước sự nảy sẽ như sông biến của bốn đại dương, làm 
cho đây tràn tín tâm, chân phúc mai hậu cho thí chủ. Sau đó, 
do thấy căn duyên của bà kỹ nữ đã sẵn sàng, đức Phật thuyết 
một thời pháp nói về Tứ ĐỀ với câu cú, văn nghĩa vừa giản 
dị, vừa sâu rộng, gần gũi với đời thường. Cuối thời pháp 
thoại, bà kỹ nữ rời bỏ tập khí, xa lìa trần cấu, thấy pháp, 
chứng quả Nhập Lưu! 


326 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


HOÁ ĐỘ KỸ NỮ AMBAPALI 


Ngay chiều hôm ấy, đức Phật trở lại Mahãvana, Sảnh 
Đường Nóc Nhọn - Ku{agara - ngài kế lại câu chuyện ở 
vườn xoài; rồi yêu cầu hai vị đại đệ tử cho một hội chúng tỷ- 
khưu có vài vị trưởng lão dẫn đầu đến tiếp nhận cơ sở mới. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 327 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


Cảm Hóa Thủ Lãnh 
Tướng Quân STha 


Câu chuyện về bà kỹ nữ Ambapälï quy hướng đức Thế 
Tôn, đụng độ với hội chúng vương tử, công tử Vesali; rỒi 
chuyện hớt phần phước đầu, bị hạ đo ván, chuyện một trăm 
ngàn đồng tiền vàng kahapana, chuyện cúng dường vườn 
xoải xinh đẹp... không mấy chốc đã lan đi khắp nơi. Thật lạ 
lùng là tâm địa tốt lành của các vị vương tử, công tử này. Họ 
đã không để tâm giận ghét, lại còn ca ngợi bả kỹ nữ 
AmbapälT dám coi đồng vàng như đất cục, không chịu 
nhượng buổi cúng dường. Họ cũng không hết lời tán thán 
oal đức của Phật, oai đức của giáo pháp đã gieo được hạt 
giống đức tin thánh thiện vào tâm hồn của bả kỹ nữ nhiều tai 
tiếng ấy. Rồi họ tán tụng đức Phật với những mỹ từ như Đại 
Cáo Chủ, Đại Thánh Nhân, Đại Siêu Nhân... Chưa thôi, họ 
còn lây câu kệ tán thán đức Phật, mừng cho vua Bimbisara 
nước Magadha khoác khôi giáp bảo châu — đem tụng đọc 
khắp nơi. 

Siha là bậc tướng quân thủ lãnh của hội đồng tướng 
lãnh, có biết, có gặp đức Phật, nhưng vôn là đệ tử nòng cốt, 
thân cận của Nigantha Nãtaputta (Ni-kiền-tử) — nghe những 
lời tán thán ấy, nghĩ răng: “Những lời ca ngợi kia có quá 


328 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


đáng lắm không? Sao chướng cái lỗ tai lắm vậy? Ta hãy đến 
thầy ta, thưa hỏi để biết rõ hư thực như thế nào?” 

Sau khi được hội diện với vị giáo chủ, tướng quân STha 
kể lại điều đã được nghe rồi nói: 

- Vậy đệ tử có nên diện kiến sa-môn Gotama đề chất vấn 
ông ta về giáo pháp? 

Cáo chủ Niganta Nãtaputta tỏ vẻ thận trọng: 

- Ông có biết gì về giáo pháp của sa-môn Gotama hay 
không mà đòi chất vẫn? 

- Dạ thưa không! Xin thây cho đệ tử được nghe! 

VỊ giáo chủ có vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi, sau đó nói rằng: 

- Thật tình thì ta cũng chưa nắm rõ ngữ nghĩa cũng như 
tinh yếu giáo pháp của sa-môn Gotama. Nhưng có những tư 
tưởng ta từng được nghe, và quả thật có cái ta hồ nghĩ, có 
cái ta thắc mắc, có cái nghe rất xốn tai, có cái lại rất khó 
hiểu... 

Rồi giáo chủ nói liền một hơi, và dường như những điều 
này ông cũng đã suy nghĩ khá lâu rồi: 

- Này nhé! Sa-môn Gotama thuyết về hành động rồi dạy 
chư đệ tử về hành động. Sa-môn Gotama thuyết về không 
hành động rồi dạy chư đệ tử việc không hành động. Sa-môn 
Gotama thuyết về đoạn diệt rồi dạy chư đệ tử cách đoạn diệt. 
Sa-môn Gotama thuyết về pháp ghê tởm rồi dạy chư đệ tử 
về sự ghê tởm. Sa-môn Gotama là người thiêu đốt lại giảng 
về sự thiêu đốt cho chư đệ tử. Sa-môn Gotama là người 
thoát khỏi thai bào lại dạy cho đệ tử cách thoát khỏi thai 
bào. Sa-môn Gotama là người tự tin, lại dạy cho chư đệ tử 
sự tự tin. Sa-môn Gotama là người từ bỏ lại dạy cho chư đệ 
tự sự từ bỏ... Đây, đấy, nếu ông có khả năng hãy đi chất vẫn 
sa-môn Gotama đi! 

Nghe như vậy, lòng của tướng quân Siha chợt lặng đi, 
lạnh đi; sự bồn chỗồn, nỏng nảy cũng không còn nữa. Vả 
chăng, thầy của ta cũng chưa nắm bắt được huống hồ gì ta? 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 329 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨIHA 


Nhưng sau đó, tướng quân Siha đi đầu cũng nghe người ta 
ca ngợi, tán thán về đức Phật, về giáo pháp một cách rất 
nhiệt tình, rất hăng say và rất thành kính; không cầm lòng 
được, ông lên đường với một hội chúng lớn với xe ngựa, với 
quân lính tiền hô hậu ủng - đi diện kiến đức Thế Tôn tại 
Mahaävana. 

Đức Phật tiếp tướng quân Siha giữa rừng cây. Nếu 
tướng quân STha được đoanh vây bởi hằng trăm binh lính 
thuộc hạ oai phong lẫm lẫm - thì đức Thế Tôn cũng đoanh 
vây bởi hằng trăm sa-môn áo vàng thanh thản, trang nghiêm 
và bình lặng. 

Sau khi tỏ bày sự kính lễ, tướng quân Sïha nói rõ lý do 
viễng thăm là thắc mắc về giáo pháp. Ông đã cặn kẽ, chi ly 
trình bảy tóm tắt nhưng đầy đủ những điều mà thầy ông đã 
thuật lại. Đề thắt kết, ông nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Vậy thì những điều người ta nói 
như thế là đúng với sự thật hay không đúng với sự thật? 
Tháng hoặc, những lời nói ấy có chỗ nảo là sai trái, có chỗ 
nào là gièm pha, có chỗ nào là chê bai? Hay tất cả những 
điều ấy, đẳng sau còn có ý nghĩa thâm diệu nào khác, y cứ 
vào đây đề tu tập, để hành trì mà chúng tôi đo trí óc non kém 
không lãnh hội được chăng? 

Thấy cử chỉ và thái độ điềm đạm, từ tốn; ánh mắt trong 
sáng, khiêm hòa; cách nói, cách sử dụng câu cú, văn từ... của 
vị tướng quân toát ra trình độ một người có học, có kiến 
thức - đức Phật mỉm cười, muốn tạo một ấn tượng đầu tiên 
nên ngài nói: 

- GIáo chủ NIgantha Nãtaputta thuật lại giáo pháp của 
Như Lai, như vậy là còn thiếu đấy, này tướng quân STha! 

Vị tướng quân bất giác rùng mình, tự nghĩ: “Vị này còn 
có khả năng siêu phàm, biết việc xảy ra và cả câu chuyện 
giữa mình với giáo chủ của mình nữa.” Lấy lại bình tĩnh, 
ông thưa: 


330 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


- Xin đức Thế Tôn cho được nghe? 

- Vâng, này tướng quân! Như Lai còn thuyết về lửa cháy 
và dạy về lửa cháy. Như Lai còn thuyết về giết cha, giết mẹ, 
giết quân binh tùy tùng và dạy về cách giết cha, giết mẹ, giết 
cả quân binh tùy tùng. Như Lai còn thuyết về vô lượng, vô 
lượng giải thoát và dạy cho chư đệ tử vê điều ấ ây. Như Lai 
còn thuyết về giới, vệ tăng thượng giới, về định, về tăng 
thượng tâm, vệ tuệ, về tăng thượng tuệ, về giải thoát, giải 
thoát tri kiến, về vô tướng, vô tác, vô ái, về vô thủ trước bát- 
niễt-bàn... 

. Tướng quân Siha nghe lùng bùng cả lỗ tai, ông quỳ mọp 
xuống, bạch rằng: 

- Tôi không kham nổi đâu, bạch đức Thế Tôn! Tôi 
không thể đi sâu vào khu rừng ngữ nghĩa ấy mà không có 
ngọn đèn của con mắt sáng: không thể bơi qua cái biển kinh 
pháp ấy mà không có con thuyên của một trí óc thông tuệ. 
Xin đức Thế Tôn cứ xem tôi như một chiên-đà-la thiếu 
phước, vô học hoặc như một thủ-đà-la cả đời chùi ống công 
vô tri... để giảng nói rành rẽ, bình dân, giản dị, dễ hiểu, dễ 
năm bắt nhất... từng điểm một, từng câu một... bạch đức Tôn 
Sư! 

Đức Phật biết, khi ông tướng quân ngoại giáo này, gọi 
ngải là Thế Tôn thì đúng là ngôn ngữ xã giao; nhưng khi 
ông sử dụng từ Tôn Sư là đã một phần nào tâm phục, khẩu 
phục. Thế là ngài với từ bi tâm, cặn kẽ giải thích cho ông ta 
hiểu hàm ý bên sau của từng câu chữ. Ngài nói rằng: 

- Này tướng quân STha! Giản dị và dễ hiểu làm sao là 
những câu nói tóm tắt giáo pháp mà Như Lai đã từng giáo 
huấn cho môn đệ. Cái được gọi là hành động chính là thân 
hành, khẩu hành và ý hành; thiện hạnh về thân, thiện hạnh 
về lời, thiện hạnh về ý chính là điều nên hành động! Cái 
được gọi là không hành động thì ngược lại, là không ác hạnh 
về thân, không ác hạnh về lời, không ác hạnh về ý — chính là 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 331 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


điều không nên hảnh động... 

- Xin đức Thế Tôn giảng rõ cho chút nữa? 

- Nghĩa là cái thân này nên làm những việc lành, tốt chứ 
không nên làm những việc xấu ác. Lời nói cũng vậy mà ý 
nghĩ cũng vậy. 

- Cụ thể là như thế nào, bạch đức Thế Tôn! Vì việc lành, 
tốt đôi với giáo phái này, triết hệ này đôi khi không phải là 
lành, tốt đôi với giáo phái khác, triết hệ khác? 

- Đối với Như Lai thì việc lành, tốt là lợi mình, lợi người 
và lợi cả hai. Việc xấu, ác là hại mình, hại người và hại cả 
hai. Khi thân không giết người, giết vật, không trộm cắp, 
tước đoạt tài vật của người, không tà dâm, tà hạnh, bất 
chánh - đấy là thân lành, tốt. Khi lời không dối láo, không 
sai sự thật, không hai lưỡi, không ác độc, không thêu dêt, 
không nói vô ích, không hoa ngôn xảo ngữ, không nói phù 
phiếm, trống không, vô ích - đấy là khâu lành, tốt. Khi ý 
không tham lam, không sân hận, không tà kiến, si mê - đây 
là ý lành, tốt. Ngược lại như thế là xấu ác, nảy tướng quân 
SIhal 

Cái được gọi là đoạn diệt phải được hiểu là nên đoạn 
diệt tham lam, đoạn diệt sân hận và đoạn diệt tà kiến, si mê; 
tức là làm cho ngưng tắt những việc xấu, ác được khởi sanh 
từ tâm niệm, ý nghĩ. 

Cái được gọi là ghê tởm phải được hiểu là ghê tởm việc 
làm ác của thân, ghê tởm lời nói ác, ghê tởm suy nghĩ ác - 
tức là ghê tởm tất cả những cái gì được gọi là xấu ác ở thân, 
ở lời và ở ý. 

Cái được gọi là thiêu đốt có nghĩa là các ác, bất thiện 
pháp như trên cân phải được thiêu đốt, thiêu cho cháy đi; và 
ngay cả tro than âm ỉ cũng phải được dụi tắt, nếu không nó 
sẽ bốc cháy trở lại. 

Cái được gọi là thoát khỏi thai bào chính là hạt giống, 
hạt mầm, những điều kiện luyến ái, đeo dính từ sinh bào này 


332 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


sang sinh bào khác không còn nữa - như cắt lìa các rễ chính, 
rễ phụ của một thân cây hoặc như cây thốt nốt đã bị đoạn lìa, 
bứng gốc không còn dư tàn! 

Cái được gọi là tự tin — nghĩa là tin vào chính mình, vào 
bàn tay năm của mình; địa ngục, khô xứ, đọa xứ, hạnh phúc 
người trời, phạm thiên, niết-bàn đều do ta tạo ra cả. Tin vào 
mình cũng có nghĩa là tin vào nhân quả, nghiệp báo, tin vào 
con đường thắng phúc, an vui, giải thóat mà mình đã chọn 
lựa - chứ không tin vào thượng đề, một đắng thần linh siêu 
nhiên nào... 

- Chỗ này tôi chưa được hiểu. Vậy thì đắng Phạm Thể 
(Brahman), Đại Ngã (Mahatman), các thượng đẳng thần: 
Sáng Tạo (Brahma), Bảo Tôn (Visnu) Hủy Diệt (Šiva) cùng 
hăng trăm ngàn vị thần khác trong truyền thống bà-la-môn - 
phải được hiểu như thế nảo, bạch đức Thế Tôn? 

- Hãy để phạm trủ tôn giáo, tín ngưỡng ấy qua một bên, 
này tướng quân STha! Sẽ còn nhiều cơ hội để Như Lai SẼ giải 
thích về điêu ây. Vì sao vậy? Vì Như Lai đang nói về căn 
nguyên của khổ và lạc; và mọi chuyện lành, tốt hoặc xấu, ác 
ở trên là do thân ta tự làm, do khâu ta tự làm, do ý ta tự làm 
— CÓ phải vậy không, tướng quân S1ha? 

- Thưa, đúng thế! 

- Nhân của xấu, ác thì có quả là khổ; nhân của lành tốt 
thì có quả là lạc - đấy là vận hành nhân quả nghiệp báo tự 
nhiên hay do bản tay thượng đề, thần linh xen dự vào, hở 
tướng quân Srha? 

- Thưa, tự nhiên! 

- Nghĩa là khổ lạc đều do ta tự tạo? 

- Đúng vậy! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Vậy là tiếng rồng của tướng quân Sư Tử (Siha là sư tử) 
đã xác nhận sự thật, và cũng chính tướng quân đã bác bỏ 
quyên năng ban phúc, giáng họa của thượng đề và thần linh 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 333 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


rồi đây! 

Tướng quân Siha chọt lặng người. Cả hội chúng đi theo 
ông ta cũng lặng người. Hóa ra quyên uy của thượng đề, 
thần linh đã hằng ngàn năm nay — mà chỉ qua vài câu đối 
thoại của đức Phật chúng đã bị rã tan tức khắc. 

- Tuyệt vời thay là đức Thế Tôn! Cao minh thay là nghị 
luận sắc bén của đức Tôn Sư! 

Tướng quân Sïha và quân lính đồng thốt lên ca ngợi, 
hoan hỷ, mừng vuI. 

Đức Phật điềm đạm tiếp: 

- Bây giờ thì những câu đi sau cũng đều phải được hiểu 
như vậy. Cái được gọi là từ bỏ - nghĩa là từ bỏ tham, từ bỏ 
sân, từ bỏ si, từ bỏ tà kiến, mê đắm, dính mắc, chấp thủ vào 
các ác, bất thiện pháp ấy. Cái được gọi lửa cháy phải được 
hiểu là mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn luôn bị bốc cháy bởi sắc 
thanh hương vị xúc pháp; chúng mà bốc cháy thì thế gian 
này sẽ bị bốc cháy! Vậy hãy dè chừng khi chúng gặp nhau, 
tương quan phát sanh lửa! Cái được gọi là giết cha, giết mẹ, 
giết cả quân binh tùy tùng - phải được hiểu vô minh là cha, 
ái dục là mẹ; còn quân binh tùy tùng chính là những tùy 
miên, những kiết sử: Những tham, sân, si mạn, nghi, tà kiến, 
tật đó, phản trắc, bạc ác, phản phúc, xan lận, quỷ quyệt, vô 
ơn, bỏn xẻén, keo kiệt... phải giết chúng đi, chôn chúng đi. 
Cái được gọi là vô lượng chính là từ vô lượng, bị vô lượng, 
hỷ vô lượng, xả vô lượng... Vô lượng giải thoát, nghĩa là khi 
có được tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì bốn vô lượng kia 
mới được gọi là vô lượng giải thoát; bằng không, chúng còn 
bị giới hạn trong cõi sắc giới của phạm thiên! 

Đức Phật vừa nghỉ hơi thì tướng quân S1ha đã quỳ mọp 
bên chân: 

- Thôi vừa rồi, thôi đủ rồi, bạch đức Tôn Sư! Chỉ chừng 
ây thôi, là đã quá tuyệt diệu, đã quá choáng ngợp đối với đệ 
tử rồi! Từ lâu, đệ tử đã sống trong bóng tối, nay đã được đức 


334 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


Tôn Sư dìu ra ánh sáng để thấy được mặt trời. Từ lâu, đệ tử 
đã bị lạc lỗi trong mọi ngõ ngách hoang vu của ngu sỉ và tả 
kiến, nay đã được đức Tôn Sư bi mãn trao cho ngọn đèn 
sáng đề thắp tâm, thắp trí. Rất tri ân Tôn Sư, tri ân giáo pháp 
và tri ân hội chúng tỳ-khưu tăng. Xin đức Tôn Sư chấp nhận 
cho đệ tử là nam cư sĩ, quy y Tam Bảo từ nay cho đến trọn 
đời. 

Đức Phật mỉm cười: 

- Giải thích cho tướng quân hiểu là bốn phận của Như 
Lai; còn việc ông muôn quy y làm môn hạ đệ tử lại là 
chuyện khác. Ông là người nôi tiếng, phải suy xét cần thận, 
chu đáo trước lúc muốn quy y sẽ tốt đẹp hơn cho ông đấy - 
nhất là cho bản thân ông, cho giáo phái của ông và trước dư 
luận xã hội nữa! 

Thấy nụ cười thanh thoát của đức Phật và ý nghĩa câu 
nói hiển lộ phong thái cao cả của bậc đại tuệ - đức tin của 
tướng quân Sïha giống như từng đợt sóng đang dảo dạt ở 
trong lòng: 

- Thế thì đệ tử lại cảng muốn nương bên chiếc bóng của 
đức Tôn Sư. Bởi vì lúc đệ tử quy giáo với giáo chủ NIgantha 
Nataputta thì đồ chúng của họ đã vác cờ, đánh trống, thôi 
kèn đi khắp kinh thành Vesäli rêu rao rằng: “Bậc thủ lãnh 
đại tướng quân S1ha đã tự nguyện trở thành đệ tử của chúng 
tôi rồi! Bậc thủ lãnh đại tướng quân STha đã quy giáo giáo 
chủ Nigantha Nãtaputta vô song của chúng tôi rồi!” Vậy mà 
ở đây, khi đệ tử xin quy y thì đức Tôn Sư bảo: “Hãy suy xét 
chu đáo và cần thận - điều ây sẽ có lợi, sẽ tốt đẹp cho bản 
thân ông, giáo phái của ông và trước dư luận xã hội”. Ôi! 
Thật cao cả thay là tâm địa và ngôn hành của bậc Đại Minh 
Triết. Khấu đầu đảnh lễ lần thứ hai, xin đức Tôn Sư cho đệ 
tử được nương tựa cho đến trọn đời! 

Đức Phật vẫn chưa thừa nhận, ngài nói tiếp: 

- Tướng quân STha! Ông hãy suy nghĩ lại đi, đấy là tình 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 335 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


thật Như Lai muốn khuyên ông. Tại sao lại cần phải suy 
nghĩ thấu đáo? Ông không biết sao, từ lâu, ông và gia đình 
ông là căn nhà mẹ ở ngã tư đường cho giáo chủ và đồ chúng 
Nigantha Nãtaputta; là nguồn nước ngọt tuôn tràn không bao 
giờ khô cạn cho giáo chủ và đồ chúng Nigantha Nãtaputta. 
Hiện tại, người ta đang cân ông và gia đình ông biết bao 
nhiêu về vật thực, y bát, sàng tọa, thuốc men... Hãy suy nghĩ 
lại đi! 

Tướng quân STha lại khâu đầu đảnh lễ nữa: 

- Thế thì đệ tử lại càng có thêm đức tin để xin quy y, làm 
người thiện nam hầu cận đức Tôn Sư nhiều hơn nữa. Tại sao 
vậy? Vì ở đâu, đi bất cứ đâu, gặp bất kỳ giáo phái chủ, giáo 
phái sư nào - họ cũng nói răng:“Này thí chủ! Hãy nên bồ thí, 
cúng dường đến ta và đồ chúng của ta. Tại sao vậy? Vì bố 
thí, cũng đường đến ta và đồ chúng của ta thì sẽ được lợi ích 
lớn, phước báu lớn — còn bồ thí, củng dường đến tôn giáo 
khác, hệ phái khác sẽ không có lợi ích, sẽ không có phước 
báu!” Còn ở đây, tại đây, ở trong giáo pháp thiêng liêng, 
trong sạch này - đức Tôn Sư lại dạy: “ Hãy suy nghĩ cần 
thận! Hãy suy nghĩ lại đi! Vì ông và gia đình ông là căn nhà 
mẹ ở ngã tư đường, là nguồn nước ngọt không bao giờ khô 
cạn cho giáo chủ và đồ chúng Niganttha Nãtaputta!” Ôi! 
Cao thượng thay là lời nói này! Đây là lần thứ ba, đệ tử xin 
được quy y với đức Tôn Sư cao thượng, giáo pháp cao 
thượng vả hội chúng tỳ-khưu tăng cao thượng! 

Biết được đức tin vững chắc ở nơi ông tướng quân, đức 
Phật thuyết một thời pháp, nói cho rõ ràng, cụ thê hơn về bố 
thí, trì giới; sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục; tâm và cảnh các 
CcÕI trời; sự lợi ích cao thượng từng bước một của sự từ bỏ, 
xuất ly... Theo dõi tâm và trí của vị tướng quân - đức Phật 
biết ông ta đã sẵn sàng; nghĩa là nhu nhuyễn, mêm mỏng dễ 
uốn năn; có sự tĩnh lặng, hướng thượng; các chướng ngại 

còn rất nhẹ - nên ngài đã giảng pháp cao hơn, thù thắng hơn. 


336 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


Đức Phật tuần tự phơi bày về những sự thật về khổ, nguyên 
nhân sanh khởi các khổ, sự diệt khô và con đường, đạo lộ 
đến nơi giải thoát, chân phúc và bất tử. 

Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể 
nhuộm màu dễ dàng — tương tợ vậy, ngay giây khắc â Ấy, tại 
chỗ ngôi Ấy, pháp nhãn thanh tịnh không nhiễm trần câu đã 
sanh khởi đến tướng quân Sïha. Mọi hoài nghi tiêu tan, ông 
đã thấy hiểu pháp, thấy pháp, thấm nhuằần bởi pháp - đã đi 
vào dòng, đã đắc quả Tu-đà-hoàn! 

Tướng quân STha chảy nước mắt, ông hoan hỷ quá, quỳ 
mọp ôm chân bụi của đức Đạo Sư không nói nên lời. Đức 
Phật, sau đó, cho ông thọ trì quy giới và im lặng nhận lời 
buổi thọ trai tại nhả ông vảo ngày mai. Ngài cũng không 
quên dặn bảo tướng quân STha điều quan trọng: 

- Bây giờ ông đã là đệ tử của Như Lai, sống trong giáo 
pháp thanh tịnh và cao thượng — thì ông phải biểu lộ cho kỳ 
được đức hạnh thanh tịnh và cao thượng ây: Vẫn cứ làm căn 
nhà mẹ và nguồn nước ngọt cho giáo chủ và đồ chúng 
Nigantha Nãfaputta đây nhé! 

Trở về nhà rồi mà lòng còn bối hồi, bồi hồi — vì suốt 
cuộc đời, chưa có khi nảo mà ông tướng quân có được niềm 
vui nhẹ nhàng, siêu thoát như hôm nay! Cái hỷ lạc thanh 
tịnh này nó cứ bập bùng, cứ âm Ì, cứ reo ca mãi... như chim 
vui đầu cành, như giọt nắng trong lành buổi tỉnh sương, như 
đám mây trăng nhẹ nhàng lướt qua, lướt qua... 

Nghĩ đến buổi cúng dường ngày mai, ông cho gọi người 
quản gia đến để chỉ việc. Ông nói đại lược rằng, ta sẽ có 
cuộc cúng dường lớn đến đức Tôn Sư của ta cùng hội chúng 
tỳ-khưu năm trăm vị. Hãy triệu tập gia nhân và người làm 
công để làm các căn lều vải, bàn ghế cao thấp, các chỗ ngồi 
có tọa cụ, có lót thảm để tới lui và thảm chùi chân. Đây đó 
phải có những ghè nước, những khăn chùi chân, khăn rửa 
tay có tâm hương. Điểm xuyết chỗ này chỗ kia là tất thảy 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 337 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


mọi loại hoa nhiều hương sắc kiếm tìm được. Nấu ăn trai 
soạn phải đầy đủ thượng vị loại cứng, loại mềm, bánh trái gì 
đó ngon thơm, bồ béo và ngọt ngào nhất. Phải nhớ, ngày mai 
chính là ngày kỷ niệm mà ta được sinh ra trong giáo pháp 
của đức Tôn Sư đây! Vậy phải làm sao cho trọng thể, tốn 
kém tiền bạc đừng có để mắt tới! Ông còn nhớ bữa cúng 
dường thọ trai của kỹ nữ Ambapali không, hở? Cứ nhớ 
chuyện ấy mà làm! 

Người quản gia tài giỏi và mau mắn nhận lãnh trách 
nhiệm; nhưng lại hỏi: 

- Chúng ta có sẵn hằng trăm chú gà vịt đang tơ, cũng có 
mây chú nai, dê, cừu đang tơ — nhưng có cần mua thêm 
những con thú đặc biệt như bê sữa, như gà rừng, như bồ câu 

n... để giết thịt cho cao sang, cho tăng thêm chất, tăng 
thêm hương vị không, hở chủ? 

Tướng quân Siha chợt mỉm cười, nhẹ nhàng võ vai vị 
quản gIa trung tín: 

- Này, ông bạn già! Bây giờ ta không còn là con người 
cũ nữa. Rồi tất cả vật nuôi kia ta sẽ thả hết, ta sẽ cho đi hết... 
Ông nên nhớ rằng, từ rày về sau, thức ăn trong nhà, trong 
trang trại phải là những con vật đã chết rồi. Ngày mai là thế 
mả sau này cũng thế! Tắm lòng của ta, ngôi nhà của ta phải 
biết che chở, biết bao dung và biết quý trọng sự sống của 
muôn loài! 

Người quản gia trỗ mắt. Đúng là phép lạ! Cái ông Thế 
Tôn kia quả là trồ tải ảo thuật thật rồi, trong thời gian ngắn 
ngủi - chỉ chừng bóng mấy con ngựa chạy - mà có thể biến 
chuyền tâm tánh của một ông thủ lãnh tướng quân như thế, 
không là kỳ diệu sao? 

Cuộc bồ thí, cũng dường lớn mới qua đi nửa buổi mà dự 
luận kinh thành Vesali đã bản ID sôi nôi. Người quản gia về 
kế cho tướng quân nghe rằng:“ Rất nhiều đồ chúng của 
Nigantha Nãtaputta đi từ đường phố này sang đường phố 


338 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


khác, từ ngõ lớn này sang ngõ nhỏ khác; chúng quơ tay kêu 
réo, la hét đến khản giọng như sau: Hôm qua, tướng quân 
STha đã giết những con thú lớn, thú nhỏ - làm bữa trai phạn 
để đãi đăng cho sa-môn Gotama cùng đệ tử của ông ta. Sa- 
môn Gotama tuy biết được điều ây nhưng vẫn thọ dụng như 
thường. Thế rõ, giáo pháp ây là tả mạng, bất chánh. Người 
cô ý giết thịt và kẻ cỗ ý ăn thịt đều chịu chung một sát 
nghiệp như nhau!” 

Tướng quân Siha nghe xong, ¡im lặng một lát rồi trầm 
tĩnh hỏi người quản 81a: 

- Ví như ta trả lời thì phải trả lời làm sao với sự đặt điều 
rỗng không ấy? 

- Thưa chủ! Con đã được ngăm nhìn đức Thế Tôn và hội 
chúng tỳ-khưu. Con đã thấy phong thái, cử chỉ và tư cách 
của họ lúc đi đứng, lúc nhận vật thực cũng như khi thọ dụng, 
vo tròn từng vắt cơm nhỏ, rất cân trọng và rất tri túc. Thật 
khác xa một trời một vực với giáo chủ và giáo chúng 
Nigantha Nataputta trước đây. Con lại được nghe pháp nữa. 
Thật là mát mẻ và hoan hý cái lỗ tai. Bữa trai phạn lại tự tay 
con làm theo lệnh của chủ. Vậy thì những lời mà giáo chúng 
kia cố ý vu cáo, phi báng đức Phật, cỗ ý vu cáo, phi báng 
đức Pháp, cô ý vu cáo, phi báng đức Tăng - thì rõ là chúng 
không tự lượng sức mình, đã phí công, đã láo khoét một 
cách vô ích... chắng thể nào làm tốn hại uy tín của giáo hội 
chơn chánh được. 

- Đúng lắm, này ông quản gia! Từ rày cho đến trọn đời, 
một con sâu, một cái kiến — ta cũng không giết hại. Mà cho 
dù có bị uy hiếp đến tính mạng, ta cũng không tước đoạt sự 
sông của loài hữu tình đâu, ngươi nên nhớ như vậy! 

Đấy đúng là sự thật trong tâm của vị thánh đệ tử. 

Riêng đức Phật, sau mùa an cư tại Vesãli năm ấy, thấy 
các cơ sở tu học của tăng ni đều được phát triển tốt đẹp, ngài 
và một số hội chúng chuẩn bị lên đường trở lại Rãjagaha. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 339 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


Khi đức Phật sắp rời chân đi thì đột ngột, kỹ nữ Ambapäli 
dẫn đến một cậu trai trẻ, tên là Vimala-Kondañña - xin ngài 
cho chàng xuất gia. Bả tình thật không giấu giếm gì, kế răng, 
đấy là đứa con riêng của bả với đức vua Sineya Bimbisãra. 
Thanh niên Vimala-Koqdañña cũng yêu thích đời sông 
phạm hạnh nên việc ây được diễn tiễn sau đó. 

Suốt trong nhiều tháng, khi thì đức Phật ở tại Trúc Lâm 
tịnh xá, lúc thì du hành hóa độ khắp các vùng, lên tận 
Pãtaligama. Gần mùa mưa, ngài đi dần về vùng giáp ranh 
Mãgadha, tận phía đông, rồi an cư tại chùa núi 
Mañkulapabbata, gần Allahabad. 


340 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CẢM HÓA THỦ LÃNH TƯỚNG QUẦN SĨHA 


MÙA AN CƯ THỨ SÁU 
(Năm 582 trước TL) 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 341 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


Bát Gỗ Đàn Hương 


Tại kinh thành Rãjagaha (Vương Xá) có người triệu phú 
đi tắm sông, nhặt được một khúc gỗ đàn hương chỉ còn lõi, 
rất quý. Ông thuê thợ khắc tiện đếo thành một chiếc bình 
bát. Sau khi chuốt mài, đánh bóng, vân gỗ hiện ra màu hồng 
đào rất đẹp. Ông thích thú ngắm nhìn mãi. 

Bạn ông lấy làm lạ, hỏi: 

- Ngài triệu phú có ý định làm vị sa-môn khát sĩ chăng? 

- Không phải! 

- Hay muôn làm một tác phẩm nghệ thuật, chưng cho 
đẹp mắt, ngắm cho vui mắt? 

- Cũng không phải! 

Trầm ngâm một chút, ông triệu phú giải thích: 

- Theo truyền thông gia tộc, khi làm xong mọi bốn phận 
ở đời rồi, tôi phải xuất gia, theo gót một đoàn sa-môn, bà-la- 
môn nào đó. Nay tôi cũng đã trọng tuổi, chưa nói chuyện 
xuất gia, nhưng tôi cũng muốn tìm một giáo phái nào đó để 
nương tựa. Nhưng hiện nay, từ các nước liên bang cộng hòa 
bên bờ bắc sông Gaủgã, sang bờ nam, tại kinh thành nảy, 
ông giáo chủ nào cũng tự xưng là Phật, là đại thánh, là đại 
A-la-hán cả. Vậy mình biết tin ai bây giờ? 

Người bạn gật đầu: 


342 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


- Quả vậy! Nhưng tôi nghe nói, sa-môn Gotama là Phật 
thiệt đấy! Ông coi, đức vua Bimbisãra (Bình-sa) đâu phải là 
con người cả tin, không có trí, thế mà đã quy y làm môn hạ 
sa-môn Gotama? Rồi triều đình, cả Ve|uvana (Trúc Lâm) và 
cả quy mô đại tịnh xá nữa? 

VỊ triệu phú mỉm cười: 

- Cả các lão thần, các danh gia vọng tộc, cả chàng thánh 
y JTvaka và cả vườn xoài của hắn ta nữa? 

- Đúng thế! 

- Nhưng tôi chưa tin — Ông triệu phú lắc đầu - Vậy nên, 
tôi cho đẽo chiếc bát quý trọng nảy rôi móc trên đầu chót 
những cây tre dựng cao mười tầm cây thốt nốt; rồi cho gia 
nhân đánh trồng, bố cáo khắp mỌI nơi rằng: “Vi nào có thể 
bay lên để lây chiếc bát trầm đỏ thì chúng tôi mới tin vị ấy là 
bậc A-la-hán. Tất cả gia đình, quyến thuộc, bạn hữu chúng 
tôi sẽ làm môn hạ vị ấy, giáo phái ấy!” 

Chuyện không mấy chốc lan xa khắp nơi. Mọi người tò 
mò tìm đến xem chuyện hư thực. Quả là chiếc bát đỏ rực 
treo cao tít trên mây xanh. Người kéo đến ngày càng đông. 
Và du sĩ, đạo sĩ, sa-môn, bà-la-môn cũng kéo đến rất đông. 
Người ta bàn tán về chiếc bát quý. Người ta bản tán không 
biết ai là người có thần thông trên đời này? Rồi chiếc bát kia 
sẽ lọt vào tay giáo phái nào? 

Giáo chủ của sáu giáo phái hữu danh được kế tên là 
Makkhali Gosala, Pakudha Kaccayana, NIgantha Nataputta, 
Ajita Kesambala, Sañjaya Velatthaputta hiện rải rác đầy 
khắp các quốc độ Bắc Nam sông Gangä. Họ có đồ chúng rất 
đông. Chuyện bát trầm đã đến tai họ. Gia đình triệu phú đã 
rất khó chịu khi phải tiếp đoàn này rồi đoàn khác. Ai đến 
cũng chỉ để thuyết phục ông, rằng là nên dâng cúng bình bát 
ây cho giáo chủ chúng tôi. Giáo chủ chúng tôi là bậc A-la- 
hán, xứng đáng thọ nhận bình bát quý giá ấy. Răng là, chăng 
lẽ nào một vị A-la-hán lại đến đây trô thần thông vì một vật 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 343 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


ngoại thân? Rằng là, A-la-hán là bậc thượng nhân, hành 
động bay lên lấy bát xem ra chăng đẹp mắt chút nảo! 

Nói gì thì nói, ông triệu phú không dễ gì bị thuyết phục. 

- Lời nói của tôi là một chiếc đinh to, đóng trên đầu 
ngọn tre rôi, quý ngài cứ bay lên đấy mà nhố! 

Đã năm sáu ngày qua đi, thế là không có một vị A-la- 
hán nảo trên đời này sao? Nghe nói có một giáo chủ tìm đến, 
sau khi thuyết phục không được, ngải định sử dụng thần 
thông, vừa nhớm bay lên thì người đệ tử bên cạnh đã nhanh 
tay kéo y lại, nói răng:“Cái bát nảy thật không xứng đề thầy 
làm như vậy. Thôi, ông triệu phú đã không chịu dâng — còn 
có vẻ cảnh cáo - thì sau này đừng có hối tiếc đấy!” 

Đến ngày thứ bảy, trưởng lão Mahä Moggallana (Đại 
Mục-kiên-liên) và đại đức Pindolabharadvaja vân du hành 
hóa ở xa về. Sau khi đi khất thực vừa đủ dùng, hai vị ven 
theo một sườn núi vào thành. Trên đường, nghe người ta bàn 
tán bên tai về chuyện cái bát đàn hương trên đầu mười ngọn 
tre của ông triệu phú; lại có vẻ chê cười một số sa-môn, bà- 
la-môn không có tài, lại đến thuyết phục dâng bát. Họ cũng 
hoải nghi như ông triệu phú là trên thế gian này không có vị 
A-la-hán nào đâu... 

Bước lên một mỏm núi cao để nhìn bao quát thành phó, 
trưởng lão Maha Mogsallana nói với vị ty-khưu trẻ đang 
đứng ở bên cạnh: 

- Ông nghe đấy! Người ta đã hoài nghi như thế, đâu có 
sai, phải không? 

Đại đức Pindolabharadvala đưa tay chỉ trang viện ông 
triệu phú ở tít dưới xa; và cái bát, chỉ là một cái châm nhỏ 
như đầu mũi kim, treo cao trên đầu ngọn tre cùng với một 
đám đông người đang ngồi, đứng lỗ nhồ trông như đản kiến, 
rỒi nói: 

- Họ đấy! Đối với họ, với chúng sanh ngu muội, a1 sử 
dụng thần thông lấy được cái bát treo cao ấy thì mới là bậc 


344 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


A-la-hán thứ thiệt! Tội nghiệp không! 

Trưởng lão Mahaä Mogøallana mỉm cười: 

- Dường như ông muốn cho họ một bài học phải không? 

- Trước mặt trưởng lão, đệ tử... Nét mặt vị đại đức trẻ đỏ 
lựng lên - đệ tử đầu dám thế! 

- Ông còn nghĩ rằng, hãy hiển lộng thần oai cho dân 
chúng Vương Xá thành, cả ngoại đạo, cả ông triệu phú kia 
biết khả năng đệ tử của đức Tôn Sư. Vả chăng, nó còn lợi 
lạc, tạo duyên lành cho cả hằng trăm người quy y theo Phật 
đạo nữa, có phải thế không? 

Thấy vẻ lúng túng của vị tỳ-khưu trẻ, trưởng lão Mahã 
Mogsallana nói: 

- Thôi được rồi! Ta cho phép ông đấy. Giả dụ như đức 
Tôn Sư có la rầy thì để ta gánh chịu chol 

Đại đức Pindolabharadvaja tuy đắc ngũ thông nhưng 
chưa có thánh quả, tâm vân còn lăng xăng, ham vui; được 
lời của vị Đệ nhị đại đệ tử như mở tâm lòng. Ông cúi đầu xá 
chào trưởng lão rồi nhanh như cánh chim én, nhảy lên một 
tảng đá cao, nhiếp tâm vào định tứ thiền, xuống cận hành, 
khởi tưởng, trú tưởng, làm kiên cô tưởng. Lát sau, như cánh 
chim đại bàng, ông bay lên, tảng đá to cao hơn cả cái nhà bị 
hút dính dưới chân - rồi cứ thể, cánh đại bàng bay ba vòng 
quanh thành Vương Xá. Bên dưới thành phố, dân chúng xôn 
xao, ngước lên trời chỉ trỏ. Lát sau, một số nơi đã tỏ ra 
hoảng loạn, họ sợ tảng đá rớt xuống, sập nhà cửa và chết 
người nên chạy tới chạy lui có vẻ bất an. Biết vậy, khi đến 
gân nhà ông triệu phú, đại đức Pindolabhãradväja khẽ 
nghiêng người, lắc chân một cái là tảng đá lớn kia được trả 
về vị trí cũ trên núi. Thuận tay, rướn người, đại đức lấy 
chiếc bát trên đọt tre cao mười tầm thốt nốt, rồi như cánh 
chim ưng vàng bay đến cửa nhà ông triệu phú. Ở đây, mọi 
người đang trố mắt, sững sờ. Thoáng sau, cả gia đình ông 
triệu phú mừng vui, hớn hở ra đón chào vị A-la-hán trẻ tuôi! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 345 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


- Tôi là đệ tử đức Thế Tôn! Tôi không phải là bậc A-la- 
hán cao quý, xin ông triệu phú, cả nhà và mọi người hiểu 
cho như vậy! 

Đại đức Pindolabharadvaja hai ba lần phân bua, thanh 
minh. Nhưng ông triệu phú không cần biết điều đó, thỉnh 
mời vảo nhà, xếp đặt chỗ ngôi cao quý nhất. Cả nhà quỳ 
xuống đảnh lễ. Gia nhân, kẻ làm công và mọi người tìm đến, 
xúm quanh, vòng trong, vòng ngoài bàn tán ồn ào như buổi 
chợ đông. 

- Có vị A-la-hán thật sự trên thế gian này rồi! Xin ngài 
cho chúng đệ tử được cúng dường! 

Ông triệu phú xin thỉnh lại cái bát đàn hương, đặt vào 
đây vật thực thượng vị loại cứng, loại mềm. Thọ nhận xong, 
vị tỳ-khưu trẻ tuổi nghiêm trang nói: 

- Hãy đến Trúc Lâm tịnh xá, quỳ bên chân đức Đạo Sư — 
ngài dạy như thế nào thì cứ y như vậy mà thọ trì — tôi chỉ là 
người mới tu học sơ cơ, xin quý vị biết cho như vậy! 

Nói thế xong, sợ mọi người phiên nhiều, đại đức 
Pindolabhãradvãja chợt biến mất tại chỗ và có mặt ngay tại 
khu rừng trúc với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay. 

Biến có vừa rồi làm xáo động cả thành phố. Một đồn 
mười, mười đồn trăm. Không mấy chốc, cả gốc cây, cục đá, 
bụi cỏ trên mọi hang cùng ngõ hẻm đều đã biết chuyện ấy. 
Thể rồi, từng đoàn người, từng đoàn người kéo về Veluvana 
như trây hội. 

Đức Thế Tôn, lúc ây, sau mùa an cư, vừa từ 
Maikulapabbata về Trúc Lâm, đang tiếp chuyện với thân y 
Jrvaka Komarabhacca. 

Chuyện là, sau một thời gian khá dài văng mặt, đức 
Phật thây có một vài sự đổi khác trong sinh hoạt ở đây, 
chuyện tốt có, chuyện xấu có. 

Việc đầu tiên là tôn giả Uruvelãkassapa và đồ chúng tìm 
đến đánh lễ, nói là đức vua Seniya Bimbisära đã hứa khả 


346 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


dâng cúng một khu rừng cách đây không bao xa để thành lập 
ni viện. Tôn giả Mahã Kassapa cũng hoan hỷ cho biết là một 
số nam nữ đạo sĩ khổ hạnh cực đoan của Nigantha 
Nataputa đã được tôn giả cảm hóa, trong đó có 
Bhaddakapiläni, người vợ cũ hiện đang đợi chờ sự giáo g1ới 
của đức Tôn Sư. 

Gần một tuân lễ, đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau 
đến khu rừng mới, nơi ni viện vừa mới thành lập. Đức Phật 
đã làm lễ xuất gia cho ni giới sau đó bàn giao công việc cho 
nI trưởng ŒotamI và một số giáo thọ, ty-khưu-nI học thức, 
biết việc, quen việc từ VesalI sang. Cơ sở lều xá đã được tôn 
giả Uruvelakassapa, tôn giả Maha Kassapa và chúng đệ tử 
chuẩn bị từ trước nên số lượng công việc kế ra cũng không 
nhiều lắm. Tôn giả Sãriputta đường như phải thường trực để 
giáo giới ni chúng tập sự. Tôn giả Maha Moggallana thì 
được đức Phật giao phó những công việc riêng, lúc ở sân, 
lúc ở xa; nhưng đa phân là cho phép ngài sử dụng thần thông 
để cảm hóa hoặc hàng phục những người hữu duyên nhưng 
rắn mắt, cứng cỏi. Có một chuyện tình cảm tế nhị mà đức 
Phật cũng không quên đặn tôn giả Ananda là tạo sự gặp mặt 
giữa ni trưởng Gotami, tỳ-khưu-ni Yasodharä, sa-di Rahula, 
đại đức Nanda, các tôn giả ông hoàng quý tộc và một số gia 
đình Sãakya thân thiết. Gặp nhau, họ mừng vui lắm, nhưng 
xem ra cũng thanh thản, nhẹ nhàng. 

Tại giảng đường Trúc Lâm, vài ba lần giáo giới thường 
lệ đến hội chúng tỳ-khưu, sau đó là buổi gặp mặt tất cả chư 
vị trưởng lão, đức Phật nói: 

- Trong số tỳ-khưu mới nhập chúng, Như Lai nhận thấy 
có một số vị ngũ quan khuyết tật, trông không có tăng 
tướng, có thể làm mất đức tin cho các hàng cư sĩ tại gia — là 
tại làm sao? 

Tôn giả Maha Kassapa, bậc niên trưởng, đại diện cho 
các trưởng lão thưa trình: 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 347 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


- Trong hội chúng của các ngải Kassapa thờ thần lửa 
thuở trước, thường đi hành hóa ở xa, lâu lâu hóa độ đâu đó 
một vài người, nghe nói trước đây họ là đạo sĩ tóc búI, có ở 
tại Uruvelãa. Do nề tình đồng đạo cũ, các ngài đã thu nhận. 
Đệ tử thấy họ ăn nói, đi đứng còn lung tung, nhưng xét ra, 
đức Tôn Sư chưa có quy định gì về điều ấy! 

Đức Phật gật đầu: 

- Phải rồi! Như Lai không thể trách các vị được! Đấy là 
việc thứ nhất cần nên chấn chỉnh - Đức Phật nhìn quanh một 
lát - Còn việc thứ hai nữa. Trước đây, lúc Như Lai giảng 
pháp, dẫu cả ngàn người nhưng cũng im lặng như tờ. Nhưng 
mây hôm vừa rôi, Như Lai nhận thấy trong hội chúng, nhiều 
kẻ đứng lên, ngồi xuống, đi ra, đi vào, nhúc nhích, nhấp 
nhồm khá tùy tiện; lại có rất nhiều cử động thô tháo ở nơi 
tay chân, thân mình; đây đó lại có tiếng ho, tiếng khạc nhồ, 
tiếng hắt xì hơi, tiếng gãi ngứa, tiếng cào tay rột rạt... là tại 
làm sao vậy nhỉ? 

Tôn giả Vappa trình thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn! Những điều đức Tôn Sư thấy hoàn 
toàn đúng. Tất cả số tỳ-khưu ấy đều đa phần là bệnh nhân. 
Họ mặc đủ thứ bệnh. Kế từ khi thánh y Jívaka 
Komarabhacca nổi danh thơm về tài chữa bệnh đã lan xa 
nhiều quốc độ. Người ta lũ lượt tìm đến trang viện của thánh 
y xin chữa hằng chục thứ bệnh khác nhau. Họ ngôi, nằm la 
liệt đầy sân, đầy vườn. Thánh y JTvaka Komarabhacca từ 
chối, nói rằng, ông ta đã đầu tắt, mặt tối lo cho hoàng gia, 
đức Phật và tăng chúng - đã không có được chút ít nghỉ 
ngơi, lấy đâu ra thì giờ để chữa bệnh cho mọi người. Tuy 
nhiên, họ không chịu đi. Sau phải nhờ một SỐ quân đội 
hoàng gia mới giải tán được. 

Đức Phật yên lặng lăng nghe. Ngài tuy biết mọi chuyện 
nhưng muốn để chư trưởng lão trình bày, sau đó, chính họ 
phải có biện pháp giải quyết. 


348 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


Tôn giả Assaji thưa tiếp: 

- Số nam bệnh nhân ở đấy, họ khôn ngoan tìm đến các 
trưởng lão xin xuất g1a, cốt ý đề được JTvaka chữa bệnh. Một 
số sau khi lành bệnh liền hoàn tục. Số chưa lành bệnh hiện 
còn ở đây. Đa phần không có tâm tu, tục khí còn quá nặng 
nề. Chư trưởng lão và các vị giáo thọ hiện đang rất quan tâm 
về điều ấy! 

Đức Phật lại gật đầu: 

- Phải rồi! Nhưng các vị cứ nói tiếp đi! 

Tôn giả Kimbila thưa tiếp: 

- Mới đây, Jivaka Komarabhacca phát hiện có nhiều 
chứng bệnh rất nguy hiểm, muốn gặp đức Thế Tôn để trình 
bày cho cặn kẽ để sớm có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa... 

Đức Phật nói: 

- Cả việc ấy Như Lai cũng chưa chế định. Ừ, rồi Như 
Lai sẽ nói chuyện với J1vaka. Nhưng hiện tại, trước mắt, một 
vị ty-khưu trong giáo hội thanh tịnh mả lé mắt, chột mắt, đi 
khập khiếng, cụt một tay, cụt một chân, cô ngoẹo một bên, 
người lùn tỊt, sứt tai, sứt mũi, bướu cô, câm điếc... nghĩa là 
ngũ quan bất toàn, kỳ hình dị dạng thì chư vị trông có được 
không? 

- Thưa, không được! 

- Còn nữa! Rồi cái tịnh xá Trúc Lâm này, đến một lúc 
nào đó sẽ biến thành bệnh viện với các vị tỳ-khưu mang 
bệnh cùi, bệnh lao, bệnh động kinh... thì trông có được 
chăng? 

- Thưa, không được! 

Đức Phật nhìn các vị trưởng lão rồi tiếp: 

- GIáo pháp Như Lai được xây dựng trên nhân quả, có 
nhân, có duyên mới có quả. Khi nào có một việc phát sanh 
mà ai cũng thấy đó là xấu thì ngăn chặn điều xấu ây, dập tắt 
nhân ấy, đã trở thành giới điều, trở thành luật tắc. Việc vị tỳ- 
khưu toàn hảo ngũ quan, tăng tướng - là điều kiện để cho 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 349 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


thọ đại giới, vậy là đã trở thành luật xuất gia tỳ-khưu. Việc 
vị f-khưu phải hoàn toàn khỏe mạnh, vô bệnh là điều kiện 
cho thọ đại giới, vậy là đã trở thành luật xuất gia tỳ khưul 
Các vị thấy có đúng không? 

- Thưa, phải vậy! 

- Thế thì bây giờ, chư vị trưởng lão sẽ họp bàn với nhau, 
soạn thảo với nhau về tất thảy mọi điều kiện toàn hảo, viên 
mãn về luật xuất gia tỳ-khưu. Hai nội dung lược dẫn mới chỉ 
là gợi ý sơ khởi, Như Lai biết, các vị sẽ đưa ra được một liệt 
kê toàn bích hơn nhiễu! 

Tôn giả SarIputta tân thản: 

- Đúng là sự thấy biết của bậc Toàn Tri Diệu Giác! 
Chúng đệ tử nắm bắt rất rõ. Các điều kiện xuất gia còn có 
khả năng ngăn chặn kẻ mang công mắc nợ, kẻ trỗn lính, bọn 
trộm cướp trồn luật pháp, bọn á nam á nữ, bọn bị hình phạt 
đóng dấu lên trán, bọn bị cáo thị tầm nã; nghĩa là còn nhiều 
lắm, bạch đức Tôn Sư! 

- Ừ, đúng vậy! Như Lai biết! Bây giờ các vị hãy làm 
việc đi, có Sãriputta và Mahã Kassapa chủ trì. Như Lai sẽ 
làm việc với JTvaka Komarabhacca, ông ta đã đến rồi đấy! 

Và quả đúng như thế, lúc ấy, JTvaka với cỗ xe hai ngựa 
đang đi vào Trúc Lâm tịnh xá. 

Đức Phật chăm chú lắng nghe thánh y JTvaka 
Komãrabhacca trình bảy tình trạng nguy hiểm do một số 
bệnh nhân lợi dụng tìm cách giả mạo, trộm tướng xuất gia. 
Trong SỐ ây, có một số bệnh được coi là nan V, bất trị; có 
một số bệnh lại lây lan truyền nhiễm rất nhanh, nếu chư tỳ- 
khưu không có kiến thức vệ sinh phố thông thì nguy hại cho 
cả giáo hội. Xin đức Thế Tôn cho mở lớp học này. Đáng lưu 
ý nhất là có một số bệnh - phải gọi là bệnh nghiệp mà ông ta 
đang nghiên cứu - liên hệ đến việc bệnh nhân cân phải thay 
tâm đổi tánh; phải biết tu tập, phải biết bồ thí, trì giới... mới 
có công năng giải tan ác nghiệp trước đây! 


350 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


Jivaka Komarabhacca nói răng, bọn chúng đa phần do 
trọng nghiệp thuở trước còn dư sót, tự bản thân lại đang 
sông trong các ác, bất thiện pháp thì thượng đế cũng không 
cứu chúng được. Đệ tử lại càng không thể. Muốn thoát khỏi 
tình trạng hiện nay là phải trả họ trở về nhà... 

Chính lúc đang nói chuyện ngang đây thì dân chúng hiểu 
kỳ đã kéo đến làm huyên náo cả Trúc Lâm. Vị tỳ-khưu thị 
giả trình bày lại câu chuyện chiếc bát gỗ đàn hương và đại 
đức Pindolabharadvaja đã sử dụng thần thông ra sao. Ngay 
lúc ây, tôn giả Mahã Moggallana cũng vừa dẫn vị đại đức ây 
đến đánh lễ đức Phật và trình diện ngài. 

Buổi chiều, sau thời pháp lệ thường, đức Phật giáo giới 
rộng rãi đến hội chúng, có cả chư vị trưởng lão và đây đủ cả 
tăng mI hai viện: 

- Chuyện sử dụng thần thông đề lẫy chiếc bát gỗ quả thật 
là không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp sa-môn hạnh. Trước đây, Như Lai thường để cho 
các vị thượng thủ A-la-hán đã châm dứt lậu hoặc, đã rỗng 
không mọi trần cấu — tùy nghi sử dụng các khả năng thăng 
trí để giáo hóa một số căn cơ nào đó. Nhưng nay thì chuyện 
øì xảy ra? Tỳ-khưu Pindolabhãradväja dầu có pháp thượng 
nhân nhưng chưa bước được vào dòng thánh đạo, nội tâm 
còn nhiêu câu uế, lại muốn chứng tỏ oal lực của mình trước 
muôn dân thành Vương Xá? Hành động ấy chứng tỏ gì? 
Chứng tỏ tâm trí còn dục tham, khoa trương, muốn thê hiện 
bản nøã, là những kiết sử, câu uế không có trong tâm bậc 
thánh. Vì chưa cấm đoán, chưa chế định nên tỳ-khưu 
Pindolabhãradväja chưa phạm lỗi. Nhưng nay thì khác. Từ 
rày vỀ Sau, ngoại trừ một vài vị do Như Lai chỉ định, còn 
tăng ni hai viện, ai để lộ pháp thượng nhân trước hai hàng cư 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 351 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


sĩ tại gia, trước mọi người thì phạm tội dukkata” tức là xâu 
ác, sái quây, phải sám hối trước tăng. 

Nhìn chiếc bát gỗ trầm láng lấy, óng chuốt nồi vân đỏ và 
tỏa mùi thơm, đức Phật tiếp lời: 

- Chẳng lẽ nào một sa-môn khất sĩ, xin ăn trước cửa mọi 
nhà, sống đời tri túc, tri chỉ, bần hàn, vô sản... lại sử dụng 
chiếc bát trân quý thể kia? Có xứng với phẩm hạnh xuất 
trần, ly câu chăng? Có nghe dễ chịu trước tiếng lời của dư 
luận xã hội chăng? 

Tôn giả Maha Kassapa bạch: 

- Thưa đức Tôn Sư! Chính người sử dụng nó đã cảm 
thây khó chịu; còn dư luận xã hội thì khỏi nói, họ cười chê, 
biếm nhẽ, coi khinh không ra gì đâu! Nhân tiện đây, xin đức 
Thế Tôn cấm chỉ luôn các loại bát vàng, bát bạc, bát các loại 
ngọc, bát pha lê, bát đồng đỏ, bát thủy tỉnh, bát thiếc, bát 
chì, bát đồng thau...” mà lác đác đâu đó, ở nơi nảy và nơi 
kia, có một số vị ty-khưu đã sử dụng. 

Đức Phật gật đầu: 

- Phải rồi! Những loại bát mà vị đệ nhất đầu-đà đã liệt kê 
cũng được phải cấm chỉ như thế. Các hàng trưởng lão phải 
thông báo rộng rãi điều ấy đi các nơi! Ngưng một lát, nhìn 
chiếc bát trầm, nhìn qua hướng Jïvaka Komarabhacca - đức 
Phật tiếp — Còn cái bát trầm đỏ, này ông thần y, nó có phải 
là thuốc không? 

- Đúng vậy, bạch đức Tôn Sư! Nó là dược liệu, ví như ta 
có thể tinh chế để làm thuốc rỏ mắt cho sáng: nhưng đồng 
thời cũng là một loại hương liệu quý hiếm nhằm để pha trộn 
vào các loại thuốc cao, như: cao chữa bỏng, cao đắp đau 
lưng, cao làm tươi mịn da, cao hút độc, mụt nhọt, cao đắp 


f2 Na bhikkhave ¡ddhipäathãriyam dessetabbam. Yo dasseyya ãpatti 


dukkatassa”- Này chư tỳ-khưu! Như Lai chế định không được biểu diễn thần 
thông; ai sử dụng pháp thượng nhân sẽ phạm tội tác ác! 
' Lấy ý từ Tạng Luật, tiêu phẩm (Cũlavagsa)II, Sđd. 


352 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÁT GỖ ĐÀN HƯƠNG 


chỗ xương gãy, cao nhuận tràng, cao ấm phổi... nhiều lắm! 

- Ứ! Vậy thì Như Lai trao cái bát quý ấy cho ông để sử 
dụng vào việc lợi ích. 

- Đệ tử sẽ nghiền thành bột để tinh chế thuốc rỏ mắt vả 
các loại cao cần thiết nhất để phục vụ đức Thế Tôn và tăng 
nI hai viện. 

Sau đó đức Phật chế định rằng, chư tỳ khưu, ty-khưu-nmi 
chỉ nên sử dụng bát sắt, bát gỗ mít và bát đất mà thôi; ai sử 
dụng loại bát khác, ngoài chế định, như đã nêu ở trên, là 
phạm tội dukkata! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 353 


TIẾP CHUYỆỆN ĐỨC VUA SENIVYA BIMBISÄRA 


Tiếp Chuyện Đức Vua 
Seniya Bimbisära 


Hôm kia, vào buổi chiều, tiết xuân, đức vua Seniya 
Bimbisara, hoàng hậu Videhl, hoàng tử Ajätasattu (A-xà- 
thế) cùng quan binh tùy tùng hộ giá đến thăm đức Thế Tôn. 
Đức vua ra lệnh cho dừng xe ở bên ngoài rồi cùng hoàng 
hậu năm tay hoàng tử đi lần vào, chậm rãi từng bước một 
theo lối sỏi. Đức vua đưa mắt nhìn nơi này, nơi khác. Mỗi 
khi công việc triều chính mệt mỏi, đức vua lại tìm đến đây 
để hưởng được giây phút an bình. Dẫu không có đức Phật 
thì có các vị trưởng lão, đức vua có thể tiếp kiến để học hỏi 
nhiều điều. Hóa ra, các vị này kiến thức cũng thâm uyên, lại 
có thể cặn kẽ, khúc chiết giảng giải giáo pháp, liên hệ việc 
đời, việc đạo một cách rất rành rẽ, thông bác... 

Trúc Lâm đại tịnh xá cảng ngày càng phát triển. Chính 
đức vua cho viên quan đặc trách kiến. trúc của hoàng gia 
thường lui tới đây, công trình nảo xuống cấp, phải tu bố 
ngay. Trong thời gian sử dụng, nếu thấy. thiếu những công 
trình phụ cần thiết nảo phải trình báo, rồi thưa xin các vị 
trưởng lão cho thực hiện để phục vụ Tăng chúng kịp thời! 

Tin đại chúng tăng ni về an cư mùa mưa đã lâu, đức vua 
chỉ mới đến thăm viếng một lần, nhưng sau đó thì quá nhiều 


354 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TIẾP CHUYỆN ĐỨC VUA SENIVA BIMBISARA 


bận rộn. Từ khi s sống theo giáo pháp, nội tâm đức vua được 
yên Ôn, nội cung và triều đình cũng yên ổn; nhưng đức vua 
và một số các quan đại thần trẻ lại có những quan điểm bất 
đồng về chính sách. Họ bảo răng, luật pháp mà quá khoan 
thứ thì nhân dân sẽ sinh loạn. Họ nói răng, giới thanh niên 
xuất gia quá nhiều thì gánh nặng gia đình lại đây qua cho 
giới phụ nữ. Họ nói rằng, bây giờ phụ nữ cũng được tự do 
xuất gia nữa thì miễng cơm, manh áo của xã hội lại phải san 
Sớt quá nhiều cho du sĩ, đạo sĩ, sa-môn, bà-la-môn trì bình 
khất thực - đến lúc nào đó sẽ không còn chịu đựng nổi. Họ 
nói răng, của tiền của hoàng gia đồ vào để xây dựng tịnh xá 
cho tăng mi, trong lúc các công trình cung điện hoàng gia 
xuống cấp lại chưa được trùng tu. Bức tường bao bọc thành 
ngoải là công trình an ninh quốc phòng đôi nơi cũng đã hư 
sập, cũng đang đòi hỏi ngân sách và sức dân. Nếu viện cớ là 
thời bình, muôn dân phú túc, thịnh cường mà không có 
chính sách nhìn xa trông rộng ... thì cũng là nguy cơ của 
triều đại. Cần phải khai thác thêm các mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ 
vàng.. để một phần dự trữ cho ngân khố, một phần bán ra 
các nước láng giêng, một phân rèn đúc khí giới, áo giáp... 
dùng lúc hữu sự! Họ nói có lý quá. Và đức vua cũng đã mệt 
mỏi quá. Việc nảy chưa yên đã sinh việc khác. Mẫy năm 
nay, miền bắc sông Ganga liên tiếp được mùa thì phía nam 
mất mùa; mặc dầu Mãgadha (Ma-kiệt-đà) chưa ảnh hưởng gì 
nhiều lắm nhưng cũng phải kiếm cách thay đối cây trồng 
nông nghiệp. Đức vua lại nghĩ khác, năm nay đức Thế Tôn 
và đại chúng về đây thì Tứ đại Thiên vương phải lo điều ấy. 
Họ, một số quan đại thần ây chưa đây đủ đức tin. Năm nọ, 
đức Thế Tôn và tăng chúng vừa bước chân đến cửa đông 
kinh thành Vesäli thì trời liên đồ mưa, hết khô hạn, hết dịch 
bệnh. Họ duy vật chất quá. Họ lại bảo ta duy tâm linh quá. 
Họ đâu biết rằng chỉ cần một trận mưa đúng tiết, đúng thời 
thì mang lại cơm áo cho cả hằng trăm ngàn người. Một hiện 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 355 


TIẾP CHUYỆỆN ĐỨC VUA SENIVA BIMBISÄRA 


thân của đắng Siêu Việt ở đây là đã hộ trì cho quốc độ, đem 
đến an bình như thế nào cho bá tánh — chúng có hiểu đâu... 

Đức Phật tiếp chuyện đức vua dưới bóng cây ngoài hiên. 
Trời im mát. Hoàng tử Ajãtasattu đã mười tuổi, trông đã 
chững chạc, tự động đến đảnh lễ đức Phật. 

Đức vua tâm sự về công việc bộn bàng ở triều đình, 
chuyện thời tiết nắng mưa năm qua khá phức tạp, nhưng từ 
khi đức Thế Tôn về thì bắt đầu dễ chịu, mùa màng chưa đến 
nỗi nảo. Một lát, lại hỏi qua chuyện ni viện đã ôn định chưa? 
Còn chuyện bệnh nhân trộm mạo tăng tướng xuất gia do 
Jivaka kế lại thì giờ như thế nào rồi? Đức vua gợi ý, nêu có 
chuyện gì giải quyết không được, cần đến hoàng gia thì xin 
đức Tôn Sư cứ sai bảo. 

- Không có gì, tâu đại vương! Số bệnh nhân do Jivaka 
phát hiện, các vị trưởng lão ân cân nói chuyện phải trái, họ 
đã tự động trả lại y bát, hoàn tục, chưa có việc gì đáng tiếc 
Xảy Ta. 

Đức vua hỏi sang chuyện khác: 

- Mới đây dư luận bàn tán khắp nơi về việc một vị tỳ- 
khưu trẻ đã sử dụng thần thông đề lấy chiếc bát trầm đỏ trên 
đầu đọt tre cao mười tầm thốt nốt; điều ấy là đúng với sự 
thực hay không đúng với sự thực? 

- Quả có vậy! 

- Dư luận cũng bảo rằng, đức Thế Tôn đã rầy la việc ấy; 
và sau đó đã công bố rộng rãi, là câm chỉ chư tăng để lộ 
pháp thượng nhân, biểu diễn thần thông trước mắt mọi 
người? 

- Quả có vậy! 

- Nghe được điều ấy, mây hôm nay, trên khắp mọi ngã 

đường, chúng ngoại đạo“ gióng trỗng mở cờ tuyên bố là 


° Không có nghĩa xấu - chỉ để gọi các tôn giáo, các giáo phái không phải 
Phật giáo. 


356 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TIẾP CHUYỆỆN ĐỨC VUA SENIVYA BIMBISÄRA 


thách đấu thần thông với đức Tôn Sư đấy! 

- Ứ, Như Lai cũng có nghe. 

- Chúng nói rằng, các bậc giáo chủ cao quý của họ, 
không thê vì chiếc bát tầm thường mà để lộ pháp thượng 
nhân, lại càng không muốn sinh ra tranh chấp với đệ tử của 
sa-môn Gotama. Nay tình thế khác rồi. Các giáo chủ của họ 
muốn đâu pháp lực với chính sa-môn Gotama mà thôi! 

- Ừ, Như Lai cũng có nghe như thế! 

Thấy sự bình tĩnh, an nhiên của đức Phật, đức vua 
Seniya Bimbisära lại cảm thấy lo lăng: 

- Đức Tôn Sư đã câm chỉ rồi! Vậy, chuyến này chúng ta 
sẽ bị lép về rồi! 

- Không đầu! Đức Phật mỉm cười - Chính Như Lai sẽ sử 
dụng thần thông để cho họ thây oai lực bất khả tư nghị của 
một vị Chánh Đăng Giác - ngài giải thích thêm — chư Phật 
quá khứ cũng thường làm như thế, một lần, nhiều loại thần 
thông khác nhau để nhiếp phục chúng ngoại đạo! 

- Thế chuyện cắm chỉ... 

- Này đại vương - đức Phật nói tiếp - nghe nói đại 
vương có một vườn xoài đặc chủng, quý hiếm nên đã ra 
bảng yết thị cắm chỉ không cho phép ai được đến vườn xoải, 
hái xoài — có phải vậy chăng? 

- Thưa, đúng vậy! 

- Vậy cái bảng câm chỉ ấy có cấm chỉ đại vương đến 
vườn xoài, hái xoài; hay đại vương là ngoại lệ, ở ngoài sự 
cắm chỉ ấy? 

- Dĩ nhiên, ông vua thì cứ tha hồ! 

- Cũng vậy, tâu đại vương! Như Lai cấm chỉ chư đệ tử, 
nhưng Như Lai thì ngoại lệ, Như Lai sẽ tùy nghi sử dụng 
thần thông để giáo hóa sanh chúng! 

Đức vua bất giác cười xòa. Một lát, ngài hỏi tiếp: 

- Vậy thì lúc nào đức Tôn Sư sử dụng thần thông? 

- Đúng duyên, đúng thời thì phải vào đúng ngày rằm 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 357 


TIẾP CHUYỆỆN ĐỨC VUA SENIVYA BIMBISÄRA 


tháng sáu, đầu an cư mùa mưa. Nghĩa là bắt đầu từ hôm nay, 
đến tháng Asãlaha, còn gần năm tháng nữa! 

- Tại chỗ nào, thưa đức Tôn Sư? 

- Pại nước Kosala, kinh thành Sãvatth1, trên một cái cây 
lớn, có tên là Kandamba! 

Đức vua rất hoan hý về buôi tiếp chuyện với đức Phật, 
nhưng chỉ tiếc là không được xem cuộc biêu diễn thần thông 
ây. Lúc từ giã, đức vua hứa sẽ giúp một tay để kiến thiết, sửa 
sang ni viện cho chắc bên hơn, khang trang hơn. Ra về rồi 
mà đức vua còn một nỗi niềm canh cánh bên lòng là chưa 
khuyên nhủ được bà quý phi của mình đến Trúc Lâm để 
được nghe pháp. 


358 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÀ QUY PHI XINH ĐẸP 


Bà Quý Phi Xinh Đẹp 


Đức vua Sineya Bimbisara và hoàng hậu Videhi — sau 
khi nghe pháp, đắc quả Nhập Lưu - thì họ có được đức tin 
vững chắc, có được đời sống thanh bình và an lạc. Mọi cầu 
hỏi, mọi tư duy về đời người đã lần lượt được gỡ rối; mọi 
khổ ưu, mọi phiền não trong tâm hồn cảng ngảy càng nhẹ 
nhàng, yên lặng bớt. Đức vua có một bà quý phi xinh đẹp; 
tên là Khemaã, luôn luôn hãnh diện và tự hào về sắc đẹp của 
mình - được ông vô cùng yêu mến. Nhưng sau khi học hiểu 
được giáo pháp, đức vua biết rằng, sắc đẹp của mỹ nhân 
giống như đóa hoa, một lúc nào đó sẽ nhạt phai, sẽ ô sắc và 
rữa hương. Chính vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tính thần được 
thâm nhuân hương vị của chánh pháp mới không bị hư mục 
theo thời gian, mà ngược lại, ngày càng được khởi sắc và 
thăng hoa. Hoàng hậu Videhi bản chất thuần hậu, đoan 
trang, có vẻ đẹp nội tâm thầm lặng; như một mảnh vải trăng 
tinh rất dễ nhuộm màu nên sau khi nghe pháp, bả nhẹ nhàng 
xuôi chảy vào dòng. Chỉ riêng bà quý phi Khema là không 
chịu đi nghe pháp. Đức vua đã ân cần dỗ ngon, dỗ ngọt 
nhiều lần nhưng bà vẫn lắc đầu từ chối. Khi được gặng hỏi 
lý do thì bà đáp: 

- Đức Thế Tôn ấy có ba hai quý tướng và tám mươi vẻ 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 359 


BÀ QUÝ PHI XINH ĐẸP 


đẹp, thiếp biết. Đức Thế Tôn ấy toàn hảo mọi đức hạnh, 
quyên năng, trí tuệ thiếp cũng biết. Thế gian xưng tán ngài 
là bậc thầy của chư thiên và loài người - thì không ai còn 
dám hồ nghi. Tuy nhiên, thiếp sẽ không đi! 

Khi được hỏi lý do, bà đáp: 

- Nghe nói răng, đức Thế Tôn thường có lời khiếm nhã 
đối với nữ giới. Ngài coi thường, đôi khi cười chê sắc đẹp 
của phụ nữ; ngài nói rằng, đẹp gì, quý gì, mỹ miều øì cái bao 
da đựng thịt, đựng xương mà trang điểm, mà xông hương, 
ướp phần, thoa son... Quả là ngài chăng lịch sự chút nào! 

Đức vua thánh đệ tử cười thầm trong lòng, nhưng ngoài 
mặt lại nói: 

- Ứ, ngài nói vậy dù đúng với sự thực, nhưng mà cũng 
hơi quá đáng. Có được sắc đẹp như ái phi trên thể gian này 
phỏng có mấy người? Phải tu tập, phải tích lũy vô lượng 
phước báu mới có được như thế chứ đâu có dễ gì! 

Bà Khema thấy vua đồng quan điểm với mình, cảm thấy 
rất vừa lòng nên nhướng mày, đắc ý: 

- Chứ sao? Vậy sao đại vương cứ nhắc ngày, nhắc đêm 
bảo thiếp phải đi hầu thăm đức Thế Tôn ấy? 

- Có hai lý do - đức vua Bimbisara chậm rãi, dịu dàng 
nói - Nàng biết không, Ve|uvanarama đẹp lăm! Trúc Lâm 
đại tịnh xá là một nơi khả ái, khả hỷ, khả lạc, phong cảnh 
nên thơ, hữu tình làm sao! Nó nên thơ, hữu tình nhưng mà 
lại làm cho tâm hồn ta mát mẻ, trong lành, vô cùng dễ chịu. 
Người nào đến Trúc Lâm, thấy được Trúc Lâm rôi thì xem 
như người ây đã thấy được Hý Lâm (Nandavana), thăng 
cảnh đệ nhất tại cung trời Đao Lợi - là nơi mà Đề Thích 
thiên chủ thường hay đến ngoạn du, vui chơi với cả hằng 
ngản tiên nữ. Đây là lý do thứ nhất. 

- ŒÌ mà đẹp ghê gớm vậy - bà Khema cau đôi mày lá 
liễu - Thôi được rồi, vậy còn lý do thứ hai? 

- Là vì đức Phật cũng thường hay khen ngợi phụ nữ - 


360 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÀ QUY PHI XINH ĐẸP 


nhưng nàng không biết đây thôi! 
- Quả có thế sao? 

- Đúng vậy! Ngài từng nói rằng: Bản chất người nữ tuy 
hơi mêm yêu, nhưng họ cũng có khả năng thành tựu tri kiến 
cao thượng, có nên tảng khá vững chắc để phát triển tứ vô 
lượng tâm. Ngoài ra, giác ngộ, giải thoát, tử quả, thắng trí, 
biện tài, phân tích, giới hạnh, thiền định, tuệ giác... họ hoàn 
toàn không hè thua nam giới. Đấy cũng là lý do mà đức Tôn 
Sư cho thành lập giáo hội tỳ-khưu-ni - vừa nói lên tiếng nói 
của một tập thê bình đăng, dân chủ mả còn là cơ hội tuyên 
dương nữ giới, xem trọng nữ giới - trong lúc luật Manu 
trong truyền thống bả-la-môn tự ngàn xưa đã không coi nữ 
giới ra gì, suốt đời phải lệ thuộc nam giới, lại còn xem rẻ, 
coI khinh nữa! 

- Thế là khách quan, là đúng đắn! Hóa ra từ lâu thiếp chỉ 
nghe một bên, một chiêu... đây là lỗi lầm, là thiếu sót đáng 
chê trách của thiếp vậy. 

Được đức vua Bimbisara khôn ngoan thuyết phục nhiều 
lần như thể, chiêu hôm ấy, bà quý phi xinh đẹp của chúng ta 
không cần quân lính hộ giá, chỉ với mây cung nga lên một 
cỗ xe 4 ngựa trắng đến viếng thăm Trúc Lâm. Đến công tịnh 
xá, bà cho dừng ngựa, chậm rãi đi bộ vào. Quả là một khung 
cảnh tươi xanh, trong lành, mát mẻ. Đây đó thấp thoáng hình 
bóng các sa-môn áo vàng đang kinh hành hoặc fĩnh tọa dưới 
các gốc cây, bờ suối. Đâu cũng văng, lặng, yên ả, thanh binh. 
Tâm hồn bà dường như lặng dịu xuống. Đến một ngã rẽ, bà 
chợt dừng chân lại. Dưới bụi trúc có hai vị ty-khưu còn rất 
trẻ, tuôi vừa chừng đôi mươi đang an nhiên tọa thiền. Bà 
lặng lẽ quan sát “hai pho tượng tuyệt tác của hóa công”. Họ 
đẹp quá! Năng lượng của tuổi thanh xuân như phát sáng nơi 
vừng trán, khuôn mặt và dường như trôi chảy cuồn cuộn nơi 
từng cơ bắp, trong từng thớ thịt trắng hồng! Một ý nghĩ chợt 
thoáng hiện trong đầu bà: “Ôi! Tại sao? Tại sao? Cái giáo 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 361 


BÀ QUÝ PHI XINH ĐẸP 


pháp này như thế nào mà có thể lôi cuốn cả những chàng 
thanh niên trẻ đẹp, phải hy sinh cả sự sống cuồn cuộn của 
tuổi thanh xuân đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng bên 
vợ đẹp, con xinh - để đến đây sống đời viễn ly thế tục? Thật 
đáng khâm phục thay! Nhìn sự sáng rỡ của sắc mặt, nhìn sự 
an nhiên tĩnh tại này - thì rõ họ đâu có bi quan yêm thế, mà 
ngược lại, họ đang an trú một phúc lạc nội tâm nào đó?”. Bà 
quý phi xinh đẹp chợt thở dài, một hơi thở dài rất nhẹ - chỉ 
như là sự lay động của một cánh hoa trong làn sương sớm. 
Một tí hồ thẹn thoáng gợn trong tâm tư bả: “Còn mình thì cứ 
cô mà hưởng thụ, mà thỏa mãn cái tuổi thanh xuân!” 

Bà Khemaã lần bước theo âm thanh với tám tuyệt hảo của 
đức Phật từ nhà giảng rộng lớn vọng ra. Xung quanh lặng 
ngắt như tờ. Bà cảm thấy ở đây rõ ràng là có một thế giới 
khác mà dường như không hề lây nhiễm một hạt bụi tục lụy 
nào. Nội tâm bà chợt như bắt gặp được một cái gì từ một 
không gian tâm linh xưa cũ? Một không khí linh thiêng dập 
đờn trong ký ức mù sương? 

Trong nhà giảng, chư tăng đang nghe pháp. Đức Phật 
với dung nghi sáng rỡ; với ngôn ngữ trầm, ấm, vang, ngân, 
sắc, øọn, mạch lạc, sáng sủa... cứ như từng đợt hải triều âm 
dịu dàng vọng giữa không gian. Người, vật, cỏ cây, mây 
nước... đường như bị chìm ngập, bị thu nhiếp, bị tan hòa 
trong biển âm thanh vi diệu ây. Bà cũng bị cuốn hút bởi một 
năng lực siêu nhiên nào đó. Bả lặng lẽ quỳ xuống trước 
ngưỡng cửa nhà giảng. Phía hai bên đức Phật chợt ửng sáng, 
rồi từ trong đám mây ngũ sắc, hai cô tiên nữ bước ra, dung 
sắc mỹ lệ, phi phảm. Bà Khemä mở lớn đôi mắt bồ câu, 
sửng sốt. Đẹp quá. Cả hai vừa tuôi độ trăng tròn, trang sức 
xiêm y quá sức lộng lẫy, quá sức quý phải, quá sức kiêu sa, 
quá sức gợi cảm, quá sức mỹ miều... không thể có được trên 
thế gian này! Bà thật tủi hồ khi từ lâu đã tự hào, kiêu hãnh 
bởi sắc đẹp của mình. Ôi! Năm vẻ đẹp của giai nhân trần thế 


362 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BÀ QUY PHI XINH ĐẸP 


- có nghĩa gì với hai cô tiên nữ này. Đây phải là sự kết tụ 
tinh anh của ngàn hoa! Đây phải là linh hồn của nữ vương 
sắc đẹp đang hiện thân trong vóc dáng ngọc ngà kia - ở 
ngoài cả mọi ý tưởng, mọi ngôn ngữ diễn đạt! Bà Khemä 
lặng lẽ chiêm ngưỡng không chán mắt. Chợt, một lản gió 
nhẹ lay động, một màn sương mờ thoáng qua, có sự thay đổi 
nào đó trên sắc điện cùng vóc ngọc, dáng ngà của hai cô tiên 
nữ. Ô! Nó thay đổi rất nhanh! Mới đó mà đã trở thành thanh 
nữ rồi. Đôi mắt hoa sen ấn trong màu nước trong xanh vời 
vợi kia đã có gì đôi khác! Hai bờ môi chín mọng đỏ hồng 
như quả chà là đã có pha ở đây một chút gió, chút sương! 
Làn da trăng mịn như chồi măng non đã mơ hỗ có một làn 
mây nhạt phớt qua. Cặp nhũ đây đặn, căng tròn như búp sen 
đã bắt đầu tiêu hao nhựa sông! Cái eo thon thả rồi nở ra cái 
lưng ong, cái mông ong đã có dấu hiệu chững lại! Và tôi, 
kìa, có sự thay đôi rất nhanh nữa - đã trở thành thiếu phụ, 
lão phụ trong một thoáng mắt! Bà Khemã bàng hoàng! Ôi! 
Còn đâu sắc đẹp thanh tân, trinh bạch, diễm kiều? Còn đâu 
vóc dáng tơ nõn căng tròn nhựa sống? Hai cô tiên nữ kia, 
bây giờ chỉ còn là hai cái xác nhăn nheo, nước da sạm đen 
mốc thếch và sân sùi như làn da cóc. Răng rụng, móm mém, 
phêu phào nước nhớt, nước đãi rỉ ra từ hai bên mớp; tóc bạc 
lốm đốm bụi bân, tay chân run rấy, cái lưng cong gập xuống 
như cái giản xay... Còn nữa, cả hai chợt ôm bụng, nhăn nhó, 
đau khổ, quăn quại - khuôn mặt méo mó, mắt như lôi ra, rên 
rỉ thảm não... Rồi cả hai bỗng co quắp, đồ ụp xuống, trợn 
mắt, ngoẹo đâu, tắt thở trong cảnh kinh hoảng, kinh khiếp... 
Nhìn cảnh tượng ấy, bả Khemä tràn đầy kinh cảm, rởn cả 
tóc gáy, tự nói với chính mình:“Ôi! Có gì nữa mà tự hào, 
hãnh diện? Ngươi đã thấy chưa, đã sáng mắt ra chưa hỡi con 
Khemä si mê, ngu ngốc! Tuổi trẻ, sắc đẹp, vóc dáng thanh 
xuân rồi sẽ một thoáng qua mau! Bệnh hoạn, già yếu, thông 
khổ, tử vong... một lúc nào đó như cơn lũ lớn, nó sẽ cuốn 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 363 


BÀ QUY PHI XINH ĐẸP 


trôi tất cả, phá sản tất cả, diệt mất tất cả. Hãy thức tỉnh đi 
thôi!” 

Đức Phật đã biến hóa ra hai cô tiên nữ, chỉ có ngài, các 
bậc có thăng trí và bà Khemä thấy - để giáo hóa người đàn 
bà quý phái. Đúng lúc, bà như vừa tỉnh lại sau cơn mộng 
dài, đức Phật rót vào tai bà một bài kệ ngôn: 

“- Này con! Này Khemal 

Hãy thấy thực cái thân 

Cái thân là như vậy đây! 

Rồi nó sẽ già yếu 

Rồi nó sẽ nhăn nheo 

Rồi nó sẽ xấu xí 

Nhớm gớm bởi tạp uế 

Dầu có nâng nữu, tô vẽ 

Dầu có ướp hoa, xông hương 

Nó cũng sẽ tàn úa và tử vong 

Chỉ có kẻ thiểu trí, mê sỉ 

Mới đam luyên, ấp iu cái thân 

Hãy tỉnh lại, này con! 

Hãy bước vào giáo pháp 

Hãy bắt đầu tu tập 

Hãy nhàm chán các sắc 

Hãy trú thân hành niệm 

Hãy quán thân bắt tịnh 

Từ bỏ mọi say đăm 

Cả bên trong, bên ngoài 

Hãy thấy dòng bộc ái 

Cuốn trôi bao chúng sanh 

Con nhện tự dệt lưới 

Tự mình sa vào tròng 

Hãy cắt đứt buộc ràng 

Hãy thoát ly ái niệm 

Với đời sống xuất gia 


364 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


BÀ QUY PHI XINH ĐẸP 


Tâm câu chân hạnh phúc!” 

Bài kệ vừa kết thúc, bà Khemä đi vào giảng đường bằng 
đầu gối rồi quỳ sụp xuống, gục khóc lặng lẽ, không thốt nên 
lời. Do căn cơ sâu dày, bà đã chứng quả Nhập Lưu. Sau đó, 
để cho cảm xúc lắng xuống, bà Khemä tri ân thời pháp bất 
tử, tri ân phương tiện thiện xảo; với tâm đại bi, đức Phật đã 
cho bà uống một liêu thần dược để tỉnh giấc mộng đam mê, 
luyễn ái cái thân bắt tịnh... Cuối cùng, bà xin được sám hối 
với đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng thánh hạnh... 

- Thôi được rôi, đủ rồi, Khemäã! Như Lai xác chứng cho 
bà, từ nay đã rửa sạch cát bụi trong mắt. 

Trở về hoàng cung với một con người hoàn toàn tươi 
mới, bà quý phi xinh đẹp tìm gặp đức vua Bimbisara, hoan 
hỷ thốt lên: 

- Thật là tuyệt vời, hiền huynh ơi! 

Nhìn vào đôi mắt rạng rỡ như có hảo quang của người 
thiếp yêu, đức vua nói: 

- Quả là kỳ lạ quá sức! Hôm nay nàng lại gọi ta là hiền 
huynh? 

- Đúng vậy! 

- Thế là đã có một cuộc chuyển hóa vĩ đại sau khi hiền 
muội ghé thăm Trúc Lâm đại tịnh xá - đẹp như công viên Hỷ 
Lâm của cõi trời Đao Lợi chăng? 

- Hơn cả thế nữa, này hiền huynh yêu quý! 

Thế rồi, huynh muội họ tâm sự với nhau. Bà xin phép 
được xuất gia. Đức vua hiền thiện chấp tay lên đỉnh đầu, tán 
thán: 

- Hiền muội ngỡ là đi sau ta - mà hóa ra đã đi trước một 
bước trong giáo pháp thanh tịnh rồi! Ôi! Quý hóa thay! Lành 
thay! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 365 


DUYÊN XƯA, LỎI CŨ 


Duyên Xưa, Lối Cũ 


Mây ngày hôm sau, bà quý phi xinh đẹp đến xin xuất 
gia tại ni viện trên một cái võng băng lưới vàng với một 
trăm thị nữ theo hầu, có đức vua, chánh hậu Videhi, các 
quan đại thần, các vị công nương... cùng đến tham dự cuộc 
lễ. Đức Phật đích thân chứng minh, các vị trưởng lão làm lễ 
thụ giới cho nàng trước sự chứng kiến của tăng ni hai viện, 
triều đình cũng như hai hàng cư sĩ. 

Niềm vui thanh cao, thánh thiện làm cho khuôn mặt của 
đức vua như tỏa hảo quang, ông rộng tay mở kho tàng, đặt 
bát cúng dường suốt bảy ngày, gôm đủ mọi lễ phẩm phụ tùy 
đến đức Phật và tăng ni - để kỷ niệm ngày mừng vui trọng 
đại của hoảng gia. Đức vua hiển thiện này còn làm một 
nghĩa cử cao đẹp là lập bốn trại chấn bần bên ngoài bốn 
công thành để bố thí cho những người nghèo khổ, cơ nhỡ, 
ø1à cả, neo đơn... Ngoài ra, mọi châu báu, tư trang, tư dụng 
của bà quý phi đều được ủy thác cho đức vua và hoàng hậu 
để kiến thiết, chỉnh trang các tịnh xá trong kinh thành. 

Sự kiện hy hữu này, tăng ni cứ bàn tán mãi, chắng rõ do 
nhân duyên kỳ lạ nào mà bà quý phi chỉ nghe một thời pháp, 
đã có thể từ bỏ tức khắc mọi vinh hoa phú quý thế tục để 
sông đời một nữ khất sĩ bần hàn! 


366 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DUYÊN XƯA. LÓI CŨ 


Biết được mỗi nghi hoặc trong lòng của mọi người, tôn 
giả SarIputta thỉnh đức Phật vén mở bức màn mù sương các 
kiếp tử sinh của bả quý phi để tăng trưởng đức tin cho hàng 
tỳ-khưu hậu học. Thuận theo mọi người, đức Phật đã kê 
chuyện tương đối đầy đủ, như sau: 

- Cũng là duyên xưa, lối cũ thôi, nảy các thầy tỳ-khưu! 
Bà Khemä này có duyên căn rất thâm hậu. Kê từ thời đức 
Phật Padumuttara, cô sinh ra làm một nô tỳ cho một gia chủ 
trong thành phố Hamsavati. Đời sống cô rất nghèo hèn và cơ 
cực. Tuy nhiên, dung sắc cô rất đẹp, diễm kiều, khả ái; nhất 
là mái tóc đen dài, óng ánh, mượt mà thả xuống gót chân... 
Duyên may, hôm nọ, thấy trưởng lão Sujafã - vốn là đại đệ 
tử của đức Phật Padumuttara - với nghi dung sáng rỡ, với lục 
căn thanh tịnh đang thong dong, tự tại trì bình khất thực nơi 
xóm nhà ven lộ. Phát khởi tâm tịnh tín, nhưng không có tiền, 
chỉ có vài xu lẻ, đủ để mua một chiếc bánh ngọt - cô thành 
kính đặt bát cúng dường! Với trí tuệ, với thăng trí, trưởng 
lão thoáng nhìn đã thấy, biết nhân, duyên và quả ở cô thí 
chủ này, nên ngài dịu dàng cất tiếng nói: 

- Vật thí tuy nhỏ nhoI, nhưng tâm cô thành kính, tịnh tín 
nên nó đẹp lắm, quý lắm! Cô có ước nguyện gì không? 

- Thân phận con bé mọn, thấp thỏi, đâu dám ước nguyện 
gì; chỉ mong răng, một kiếp nào đó, trong tương lai, có cơ 
duyên được đời sống xuất gia nhẹ nhàng, thanh thoát như 
tôn giả vậy. 

- Cô sẽ có cơ duyên thù thắng và rồi sẽ được như 
nguyện. 

Được sự động viên, khích lệ như thế - nên khi nào hễ có 
địp là cô lại đặt bát cúng dường, dù chút ít nhưng không mệt 
mỏi, bao giờ cũng hoan hỷ và mát mẻ. Trong một cuộc cúng 
dường lớn lên đức Phật và chư tăng, không biết bao nhiêu là 
vua chúa, quan lại, triệu phú, doanh gia... với tiền rừng, bạc 
bề, lương thực, thực phẩm như núi, thượng vị loại cứng, loại 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 367 


DUYÊN XƯA, LỎI CŨ 


mềm... Cô rất hồ thẹn vì thấy mình không có gì. Chợt nghĩ 
đến tài sản quý báu là mái tóc đẹp, hiếm có; cô gái, không 
ngân ngại, cắt ngay mái tóc đem bán. Người chủ tiệm cửa 
hàng trang điểm, là một con người không có lương tâm; biết 
mái tóc này là cực quý; nhưng nhìn thấy cô gái nghèo hẻn, 
thuộc giới cấp thấp cổ, bé miệng, nên chỉ trả cho hai đồng 
tiền vàng mà thôi! Lại còn miệng lưỡi đãi bôi, nói là cám 
cảnh hoàn cảnh của cô nên đã mua với giá rất cao! Cô gái 
không buôn về chuyện ấy, bèn hối hả sắm sanh lễ phẩm để 
chung hội thí với mọi người! 

Đức Phật với thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thuần tịnh 
siêu nhân - ngài biết tất cả việc xảy ra. Sớm hôm ấy, đức 
Phật ôm bát, không dừng lại nơi chỗ phú quý của vua chúa, 
không dừng lại nơi chỗ cao sang của các quan đại thần; và 
bỏ qua thượng phẩm của tất cả triệu phú, doanh gia, các đại 
gia chủ - để đi đến nơi mâm vật thực nghèo nàn của cô gái. 
Mừng đến nỗi nước mắt cứ giọt ngắn, giọt dài - cô gái trân 
trọng đặt bát cho đức Thế Tôn trước hằng ngàn đôi mắt 
ngưỡng mộ lẫn ghen ty của mọi người. Để cho phước báu 
của cô gái cảng thêm viên mãn, đức Phật bảo thị giả xêp gấp 
tâm tăng-già-lê làm bốn trải lên nền đất rồi ngài ngôi xuông, 
an tĩnh, thanh tịnh độ thực ngay tại chỗ. Cô gái quỳ xuống, 
chấp tay hầu một bên. 

Đặt bát cho chư tăng đại chúng xong, mọi người quây 
quân lại xin cô gái chia phước. Cô vui mừng lắm, nhưng 
không biết chia phước ra làm sao. Đức Phật mỉm cười, ân 
cần dạy răng: 

- Con thành kính chấp tay lên, đặt ngay nơi chỗ trái tim 
của mình - làm thế nào để cho ngôn ngữ, tâm hồn và ý nghĩ 
kết hợp làm một, rồi nói như thế này: “Tôi rất hoan hý, đại 
hoan hý chia phước đến cho tất thảy mọi người”. Con biết 
tại sao không? Phước như ngọn đèn. Con đang có một ngọn 
đèn sau khi cúng dường đến Như Lai. Ngọn đèn ấy, nếu con 


368 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DUYÊN XƯA. LÓI CŨ 


cho một trăm người thắp, ngàn người thắp thì ánh sáng đèn 
cứ thế mà lan tỏa ra mãi; nhưng ngọn đèn trong tay con vẫn 
không hao hụt, không suy suyên một chút nào. Nó vẫn 
nguyên vẹn! 

Thế rồi, sau khi cô gái chia phước, mọi người đồng rân 
hô lớn, lành thay, làm cho cả đại địa và các tầng trời cũng 
phải rung rinh. 

VỊ đại vương chí tôn kinh thành Hamsavati nghe chuyện 
cô gái, rưng rưng cảm động, xiết bao thương quý - chiều ấy, 
cùng hai thị vệ, hỏi đường, tìm đến thăm tận nhà. Ngạc 
nhiên thấy cô gái đẹp quá, lại ở trong cái chòi rách nát với 
một cậu em trai. Đức vua trẻ thây trái tim rung động, không 
muôn giấu giếm thân phận mình, nói thật với cô gái và 
muôn rước cô gái về cung. Cô gái thấy chàng trai cao sang, 
tuân tú cũng nghe lòng mình bôi hồi, xao xuyên. Có gì lạ 
đâu, họ đã từng là vợ chồng trong nhiều kiếp quá khứ rồi! 
Lạ thay, khi cô gái vừa cúi đầu xuống, hồ thẹn, ngầm ý chấp 
thuận thì mái tóc của cô ta dài ra như cũ. Đức vua trồ mắt 
nhìn. Chỉ có đức Phật và các bậc có thắng trí mới biết phép 
lạ ây có được là bởi Để Thích thiên chủ. Hôm ấy, khi cô gái 
cắt bán mái tóc thanh xuân, mua vật thực cúng dường đức 
Phật và được đức Phật thọ nhận rồi độ thực ngay tại chỗ - thì 
tại Đao Lợi thiên cung, tảng đá vàng làm ngai ngôi của ông 
chợt nóng ran lên. Đây là dẫu hiệu, lúc nảo tại nhân gian có 
ai đó làm phước, mà phước báu ấy rất cao thượng, lúc trả 
quả, có thể thắng trội, vượt trội - có thể chiếm lĩnh ngay cả 
ngøai vàng của ông ta. Dùng thiên nhãn ngăm nhìn, Đề Thích 
thây biết ngay, nên ông đã ra tay ban chút phép mẫu cho cô 
gái được lấy lại mái tóc đẹp của mình trước khi se duyên về 
cung với đức vual Sau đó, cô gái được vua phong làm quý 
phi, sống một cuộc đời yên ấm, vương giả. 

Một lần nọ, khi thây đức Phật tuyên dương một tỳ-khưu- 
ni sáng chói đệ nhất vẻ trí tuệ, bà đã ước nguyện sau nảy sẽ 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 369 


DUYÊN XƯA, LỎI CŨ 


sở đặc như vậy. Và đức Phật Padumuttara đã thọ ký cho bả 
được như nguyện. 

Hết kiếp sống ấy, do nhờ tâm tịnh tín và phước báu thù 
thăng ấy, cô ta luân chuyển trong các cõi trời và người với 
hạnh phúc sang cả và thủ thăng, luôn là hoàng hậu, chánh 
hậu, vương phi các vị vua trời và các đức Chuyên luân 
Thánh vương. 

Đến thời Phật Vipass1, bà được xuất gia trong giáo pháp 
này, nổi tiếng là một tỳ-khưu-ni có trí phân tích với ngữ 
ngôn tinh tế, trong sáng kiêm cả tài hùng biện. 

Đến thời Phật Kakusandha, cô thác sanh trong một gia 
đình cự phú, biết bố thí, trì giới, có đức tin thiêng liêng với 
Tam Bảo, đã xây dựng một trú xứ vĩ đại, khang trang, đẹp 
đẽ để cúng dường đến đức Phật và mây chục ngàn Tăng 
chúng có chỗ tĩnh cư. 

Đến thời Phật Konagamana, tâm tịnh tín và sự bố thí 
cúng dường của cô vẫn đi theo ước nguyện cũ, vẫn là những 
đại tịnh xá, đại lâm viên cho đức Phật và giáo hội. 

Đến thời Phật Kassapa, bả tên là Samanl, là trưởng công 
chúa con đức vua KIkI nước Kasi, kinh thành Bãranasi - đã 
khẩn khoản xin xuất gia nhưng không thuận duyên, do hai 
thân không cho phép. Thế là bảy chị em, gồm Samani, 
Samanagutta Bhikkhun, Bhikkhudayika, Dhamma, 
Sudhammä và Saighadäyika sống trong những cung điện 
nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, do căn tu nhiều đời, họ thường 
hay đi nghe pháp, sống rất có giới hạnh và bố thí cúng 
dường không mệt mỏi... 

Này các thầy tỳ-khưu, đừng tưởng vị trưởng công chúa 
SamanT ấy là ai, chính là bà Khemä hiện nay đấy. Do nhân 
duyên nhiều đời như vậy, một thời gian sau, chắc chắn bà sẽ 
đắc quả A-la-hán, đồng thời sẽ sở đặc tất cả mọi thành tựu từ 
ước nguyện cũ. Ngoài những thắng trí, ngôn ngữ, biện tài, 
tỳ-khưu-nI Khema sau này sẽ là bậc trí tuệ đệ nhất trong 


370 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


DUYÊN XƯA. LÓI CŨ 


hàng ni chúng. Tự bà sẽ lấy lại phẩm vị từ ước nguyện xưa 
của mình - khi quy dưới chân đức Phật Padumuttara, đã 
được ngài hứa khả - vào thời giáo pháp hiện nay của Như 
Lai! 

Đại chúng thở phào, nhẹ nhõm - và thế là đức tin, thêm 
một lần nữa được xác lập, được củng có, tăng trưởng. 

Tôn giả Ananda chợt thưa hỏi: 

- Thế sáu vị công chúa đã từng nghe pháp, bồ thí, cúng 
dường, sông rất có giới hạnh thuở ấy - họ lưu lạc phương 
trời nào, cảnh giới nào rồi, bạch đức Thế Tôn? 

Đức Phật mỉm cười: 

- Lại duyên xưa, lỗi cũ mà về. Họ đang có mặt đầy đủ ở 
đây cả rồi! 

Đại chúng ngơ ngác. Có người, bất giác đưa mắt nhìn 
ngược, nhìn xuôi! 

Đức Phật lại tiết lộ bí mật một chút: 

- Đời này, họ đã sanh ra, và trước sau họ đều tao ngộ 
trong giáo pháp. Riêng cô công chúa út, rồi các thầy sẽ gặp 
thôi, không lâu đâu! 

Đại chúng thỏa mãn vì câu chuyện thật hay, thật cảm 
động ấy; và ấn tượng mà họ ghi nhớ nhất - là cô gái nghèo 
khô đã tự cắt bỏ mái tóc thanh xuân của mình, đem bán để 
mua thực phẩm cúng dường! 

Lúc mọi người giải tán hết thì tôn giả Änanda cứ lẽo đẽếo 
theo sau tôn giả Mahaä Moggallana để hỏi cho kỳ được 6 cô 
công chúa còn lại là ai, tên là gì, hiện họ đang ở những đâu? 

Tôn giả Mahä Moggallana biết rất rõ như sau: 
“Samanagutta xưa, bây giờ là Uppalavanna; Bhikkhun1 xưa, 
bây giờ là Patacara; Bhikkhudayika xưa, bây giờ là Kundalã; 
Dhamma xưa, bây giờ là Kisa-Gotam1l; Sudhamma xưa, bây 
g1ờ là Dhammadinn8” - nhưng ngài chỉ cười, khẽ nói: 

- Đức Thế Tôn chưa kế câu chuyện còn lại - là có lý do 
của ngài - tôi là ai mà dám bước qua giới hạn ấy? Hiền hữu 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 371 


DUYÊN XƯA, LỎI CŨ 


chỉ cần biết rằng, họ đều còn đang lưu lạc ở trong đời, còn 
đang nêm đủ mọi mùi vị ngọt ngảo cũng như đắng cay của 
cuộc sông, khi chưa dứt nghiệp. Nhưng sau này, họ đều là 
những vị tỳ-khưu-ni đạo cao đức trọng, sáng chói trong rừng 
NI chúng! Đức Phật không đã từng dạy từ đâu, rằng là, ai 
nấy đều cứ theo duyên xưa, lối cũ mà về, đó sao! 

Nói thế cũng băng không! Tôn giả Änanda xịu mặt 
xuống, trông sao mà dễ thương, dễ mến đến vậy! 


Si, Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


Thần Thông 
Cảm Hóa Ngoại Đạo 


Ít hôm sau thấy thời tiết khô nhẹ, đức Phật bàn giao 
công việc ở Trúc Lâm cho một SỐ các vị trưởng lão, ngài và 
đại chúng tỳ-khưu lại làm một chuyến du hành về phương 
bắc. Ngài lần lượt theo đường bộ hành thương mãi đến thị 
trần phôn vinh Pãtaligama, vượt sông Gangä đến Vesaäli, ghé 
thăm Mahavana. Tại Sảnh Đường Nóc Nhọn, đức Phật ở lại 
đây mấy hôm để giáo hóa chúng tăng ni hai viện. Ngài lại 
phải chế định tạm thời một số giới điều để đối trị những xấu 
ác phát sanh. Có những việc thật không đáng, nhất là tại ni 
viện, khi các trưởng lão mì về an cư tại Trúc Lâm. Ai nØờ có 
những cô ni lại tích trữ tỏi, tích trữ dầu ăn, tích trữ một số 
cao mỡ làm đẹp da, tích trữ dù, dép... Từ khi bà kỹ nữ 
Ambapalr được đức Phật cho phép hộ độ ni viện thì khuôn 
mặt và sinh hoạt ở đây có nhiều thay đối. Hễ thấy ni chúng 
cần gì thì bà cho xe chở đến. Nhất là vải vóc — vì chư ni ít 
khi có đủ năm y ? để thay đôi. Thế là có người tích trữ vải, 
sử dụng rộng rãi cho mình rồi còn câu dụ tặng cho người 
khác để nhờ vả hoặc trao đối chuyện gì đấy! Đôi khi chỉ là 


0? Tăng 03 y, nhưng Ni phải 05 y: Nội, ngoại, lót ( samkacchika - yếm), y tắm 
và y hai lớp đê đặp. 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 373 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


sai vặt hoặc giặt y bát giùm, đi bát giùm... 

Dịp này, bà kỹ nữ Ambapälï xin được xuất gia tỳ-khưu- 
ni. Đức Phật đã đích thân làm lễ cho bà thọ cụ túc giới có sự 
tham dự đông đảo của các hàng trưởng lão. Bà khởi tâm 
cúng dường đặt bát suốt bảy ngày, đây đủ những vật dụng 
phụ tùy đến tăng ni hai viện... 

Rời Mahävana, thấy Vesäli thịnh vượng, đời sống chư 
tăng ni đã đi vào ôn định, đức Phật lần lượt ghé qua tiểu 
bang Videha, Moriya, Mallã... thì gặp lại các trưởng lão 
Kaluday1, Bhaddiya, Devadatta... đang du hóa ở vùng này. 
Đức Phật ân cần thăm hỏi. Thấy ai cũng sạm đen, phong 
trần nhưng toát ra sự trưởng thành, chững chạc. Đức Phật 
quan tâm Devadatta nhiều nhất vì ông ta tuy có ngũ thông, 
có một hội chúng đệ tử đông nhất nhưng chưa bước vào 
dòng thánh đạo. 

- Đệ tử sẽ có gắng, thưa đức Tôn Sư! Devadatta nở nụ 
cười có vẻ mãn nguyện — Tuy không thể so sánh với các vị 
huynh trưởng, nhưng đệ tử hoằng pháp cũng có được một 
chút lợi ích, được một vài thành quả khiêm tốn! 

- Hãy nhớ đấy, Devadatta! Khi chưa vào dòng thì bất cứ 
năng lực thù thắng nào rồi cũng sẽ bị thối thất! 

Lên đường rồi, đức Phật mới nói với hai vị đại đệ tử: 

- Hãy tìm cách giúp đỡ Devadatta! Ông ta mà có đệ tử 
và đồ chúng đông chừng nào thì những kiết sử, tùy miên 
chúng sẽ khởi phát, sẽ duyên sanh chừng đó! Hiện tại ông ta 
đang tự đắc, tự mãn đấy! 

Đức Phật mới đến được địa phận nước Koliya thì tin 
ngải sẽ trô pháp lực thần thông đã bay đến Sãvatthi rồi! Mọi 
giới xôn xao bàn tán. Và cao độ nhất là sáu phái ngoại đạo 
từ Vương Xá lũ lượt theo chân đức Phật, qua Vesall, kéo 
thêm đệ tử và chúng đỗ ở đây, rồi rầm rộ lên phương Bắc. 
Chuyện đức Phật nói chuyện sẽ trô pháp lực thần thông vảo 


374 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


rằm tháng Äsã|hat tại Savatthi trên cây “Kandamba” đã đến 
tai họ. Chuyện dễ hiểu thôi. Đức vua nói chuyện với vài viên 
cận thần thân tín, các vị này cũng chỉ nói nhỏ, nói lại với vài 
người quen - thế rồi, chuyện thêm mắm, thêm muối lan vào 
tai mọi người còn nhanh hơn gió chuyển. Một vài vị giáo 
chủ hoặc đệ tử lớn của họ với tâm địa không được tốt, sợ tôn 
hại uy tín cho giáo phái của mình nên đã tìm cách ngăn 
chặn. Khi nghe đức Phật sẽ trổ thần thông trên cây 
Kandamba, họ chưa biết rõ là cây gì nên đã cho một sỐ 
thuộc hạ nhanh chân đến Sãvatthi liên lạc với các giáo phái 
ngoại đạo ở đây để nhờ họ tìm hiểu. Các vị hiền triết, học 
giả thông thái nói rằng, cả kinh thành Sãvatthi không có cái 
cây nào được gọi là Kandamba cả. Tuy nhiên, có một nhà 
ngôn ngữ học dè dặt và cân trọng nói rằng: 

- Sa-môn Gotama là bậc thông tuệ. Tuy nhiên, tôi chưa 
được nghe chính xác qua lỗ tai của mình về cái từ ấy nên tôi 
chưa dám quyết đoán. Nếu đúng là Kandamba thì không có 
tên cây ấy, chủng loại, họ hàng cũng không. Nhưng nếu 
“gượng” mà chiết tự ra — thì ta có Kanda và amba. Kanda có 
nghĩa là cong, là một phần, cọng, nhánh. Amba là cây xoài. 
Vậy Kandamba có thể là cây xoài cong đặc biệt nào đó hoặc 
một nhánh, một phân của cây xoài vĩ đại nào đó! Đây chỉ là 
một gợi ý thô thiền và quẻ quặt, xin chư vị cứ nghiên cứu! 

Kiến giải thận trọng của nhà ngôn ngữ học là đúng, là 
tốt nhưng đưa đến hậu quả vô cùng tai hại. Suốt thời gian 
sau đó, đồ chúng ngoại đạo đi lùng sục khắp kinh thành, hễ 
thây cây xoài nào to lớn, cong, đặc biệt là chúng đôn bỏ, 
chặt phá hết. Nếu đụng đến vườn xoài của các danh gia vọng 
tộc, phú hộ, người tai mắt... là chúng xin mua, bồi thường 
hoặc hăm dọa nếu không thỏa nguyện. Hành động ấy quả 


0 Khoảng tháng Ó, 7 ta. 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 375 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


thật là thô lỗ, đầy bạo lực ngu ngốc, đáng thương xót thay! 

Cơn bão chặt xoài tràn qua kinh thành thì tăng chúng Kỳ 
Viên cũng bảng hoàng, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Hai 
hàng cư sĩ áo trắng tìm đến Kỳ Viên thưa hỏi các vị trưởng 
lão nguyên nhân và sự thật. Hoàng thân Kỳ-đà và trưởng giả 
Cấp Cô Độc cũng cảm giác bất an! Một bậc có thắng trí và 
không còn lậu hoặc đành phải ân cần phủ dụ: 

- Chư vị hãy an tâm. Không những an tâm mà còn sẽ 
được chứng kiến oai lực vô song của đức Chánh Đăng Giác 
nhiếp phục ngoại đạo. 

Mọi người thở phào. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc tò mò: 

- Vậy cây Kandamba là cây gì? Có phải là những cây 
xoài mà chúng ngoại đạo đang chặt phá, đốn bỏ không? 

- Ứ! Họ đúng một nửa! Cũng là cây xoài, nhưng cây 
xoài mà đức Phật sử dụng thần thông ấy, chưa có mặt trên 
thế gian này! 

Nói vậy xong là vị ấy cười cười bỏ đi vì “thiên cơ bất 
khả lậu” mài! 

Đức Phật và đại chúng đã ghé Kỳ Viên trước mùa an cư 
sáu ngày. Buổi sáng, ngài và tăng chúng đi khất thực một 
vòng quanh thành Sãvatthi (Xá-vệ), xem như không có gì 
xảy ra. Buổi chiều ngài thuyết pháp cho hai hàng cư sĩ tại 
giảng đường, buổi tôi dành cho hội chúng tỳ-khưu. Khuya, 
canh hai, thiên chủ Đề Thích, Tứ đại thiên vương cùng với 
thiên chúng đoanh vây đến để nghe pháp. Khuya nữa là 
phạm thiên, phạm chúng thiên. Khu rừng Kỳ Viên sáng rực 
một góc trời, đêm này sang đêm khác như thế. 

Khi ngoại đạo cho xây dựng từ nơi này sang nơi khác 
những cái đải cao rộng, bê thế với vẻ lộng lẫy đầy ngồ ngáo, 
phô trương... thì đức Phật không làm gì cả. Một vài đệ tử lớn 
của họ có vẻ nóng nảy, bồn chôn, hỗn láo, tuyên bố rằng: 
“Ông sa-môn Gotama bỏ cuộc rồi, không dám thi đấu thần 


376 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


thông! Vậy thì hãy cút xéo đi!” Một số vị tỳ-kheo còn phàm 
tục bực tức không chỊu nổi, đến đảnh lễ chư vị trưởng lão, 
xin cho biết hư thực. Tôn giả Mahã Moggallana (Đại Mục- 
kiên- liên) mỉm CƯỜI: “Các ông yên trí đi! Hãy nói với chúng 
rằng, đúng ngày rằm tháng sáu, đức Tôn Sư sẽ biểu diễn 
thần thông lực ở nơi cây Kandamba!”. “Nhưng chúng chặt 
hết rồi mà!” “Chưa, cây ấy đức Tôn Sư chưa trồng!” Nói 
vậy cũng bằng không! Họ đến vây quanh tôn giả Sãriputta 
(Xá-lợi- pháp). Tôn giả mỉm cười chỉ qua ngài Maha Kassapa 
(Đại Ca- diếp); rồi cứ thế, các vị thượng thủ A-la-hán chỉ 
quanh. Cuỗi cùng, một vị sa-di A-la-hán có năm thăng trí, 
tuyên bố răng: “Rất tiếc, đức Tôn Sư đã cắm chỉ, chứ trong 
hàng đệ tử, không phải một, không phải hai, mà hằng trăm, 
hăng ngàn đệ tử cháu chít của ngài cũng thừa khả năng hí 
lộng thần oai nhiếp phục ngoại đạo!” 

Chiêu hôm đó, đức Phật mới chính thức xác nhận: 

- Đúng như con trai nhỏ tuôi của Như Lai đã nói. Vậy 
thì vào buồi sáng ngày mười lăm, trên cây Kandamba, trước 
công thành kinh đô Sãvatthi, Như Lai sẽ biểu diễn thần 
thông ở đây! 

Đến ngày, đức Phật và hội chúng tỳ-khưu vẫn đi trì bình 
khất thực như thường lệ. Sau khi đi qua một SỐ ngả đường, 
vật thực vừa đủ dùng, đức Phật hướng về công kinh thành 
Savatthi. Trên và dưới các đài cao chỗ này chỗ kia, các giáo 
phái ngoại đạo tập trung dày đặc người. Còn hai hàng cư sĩ 
và dân chúng, sau khi đặt bát cho đức Phật và tăng chúng thì 
họ liền kéo nhau đi ở bên sau. Nhà nhà đóng cửa. Chợ 
không đông. Ôi! Cả rừng người. Cả biển người. 

Khi đức Phật càng tiến dần từng bước chân một đến 
công kinh thành thì ngoại đạo và dân chúng càng tò mò, hồi 
hộp theo dõi. Vì rõ ràng, trước công kinh thành có hai cây 
xoài to thì ngoại đạo đã chặt rồi, hiện chẳng còn cây nảo. 
Riêng vườn xoài của hoàng gia thì chúng không dám, vả lại, 


Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 377 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


chúng không phải là trước công! 

Đến gần cống kinh thành, tại một khoảng trống, đức 
Phật dừng chân lại. Và cách đứng, cách ôm bát của ngài như 
có vẻ chờ đợi ai đó đặt bát? Và quả đúng thế. Sáng sớm nay, 
người trông coI vườn xoài của đức vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 
phát hiện trong vườn xoài một trái xoài chín, to, rất đặc biệt, 
thơm lừng! Ông hái trái xoài ấy, đựng trong giỏ tre có lót 
rơm, định đem dâng cho đức vua Pãsenadi. Ông không biết 
việc gì đang xảy ra ở xung quanh. Khi hối hả bước ra khỏi 
vườn xoài thì trước mắt, ông trông chư tăng vàng rực như 
một đám mây vàng. Thấy đức Phật ôm bát đứng, ông ta suy 
nghĩ rất nhanh: “Nếu dâng cho vua thì mình được khen 
thưởng ngay tức khắc năm bảy đồng vàng øì đấy! Quý báu 
gì! Ăn là hết liền! Chi băng dâng cho đức Phật mình sẽ được 
nương tựa phước báu nhiều đời!” Nghĩ là làm liền, ông 
thành kính đặt trái xoài quý báu kia vào bát cho ngài! 

Trước hằng ngàn cặp mắt đang chăm chăm quan sát, đức 
Phật bảo tỳ-khưu Nãgita ° thị giả trải tọa cụ giữa nên đất rồi 
an nhiên ngôi xuống tại chỗ. Ngài lại bảo tôn giả Sãriputta 
thông báo với đại chúng là tùy nghi thọ trai ngay tại đây. 
Đức Phật thọ dụng trái xoài, trao hạt xoài cho người làm 
Vườn, ngài nói: 

- Này Kanda! Trong cái giỏ của ông có một con dao, hãy 
dùng cái dao ấy, đến chỗ đất còn trông kia, đào một cái lỗ 
rồi đặt hạt xoài này vào đây! 

Không biết chuyện gì nhưng người làm vườn vẫn nghe 
lời. Sau đó, đức Phật rửa tay, rảy nước lên hạt xoài vừa g1eo 
rỒi nói: 

- Này đại chúng tỳy-khưu! Người làm vườn này có tên là 


0 Đức Phật có 5 thị giả chưa chính thức thay đổi nhau, đó là Nãgasamäla, 
Nagtta, Sunakkhatta — hoàng tử dòng vua nước cộng hòa LicchavI - Sagata, 
Meghiya. Tôn giả Änanda chỉ được đề cử chính thức sau hạ thứ 20 tại Kỳ 
Viên đại tịnh xá. 


378 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


Kanda, ông ta đích thân gieo một hạt xoài (amba); vậy cây 
xoài này có tên là Kandamba. Và hãy xem! Điều Như Lai 
nói là đúng với sự thực! Như Lai sẽ hiển lộ thần thông lực 
ngay tại cây xoài Kandamba này! 

Tin được lan đi, mọi người đồ xô quây quân lại, hóa ra 
cái cây có tên Kandamba là như thế này đây! Các vị có 
thăng trí thì do biết rồi nên họ chỉ mỉm cười. Riêng chư tăng 
không có thăng trí thì tò mò, ngạc nhiên, chăm chú nhìn! 
Đức vua Pãsenadi mây hôm trước cũng đã nghe tràn tay về 
chuyện chặt xoài; và triều thần cũng đã bàn tán về câu 
chuyện của sáng hôm nay. Thế là, khi đức Phật tuyên bố về 
tên cây xoài thì đức vua Pãsenadi cùng các quan quân hầu 
cận cũng đã đứng chật vòng trong, vòng ngoài xem chuyện 
lạ. 

Ngay lúc ấy, hạt xoài nấy. mầm, đất nứt, một chôi cây 
trăng nõn vươn lên, gặp ánh năng nó trắng xanh, xanh non, 
xanh biếc... vươn lên, thành cây, có cành, có nhánh, có lá 
xanh mơn mởn, xanh nhạt, xanh đậm. Rồi cứ thế, trước mắt 
mọi người, cây xoài chợt biến hóa như trò ảo thuật. Cây xoài 
đã lên cao chừng 50 cùi tay, cội cành gân guốc... to lớn chưa 
từng thấy; rồi nó đơm hoa, nây trái dây đặc, chín mọng, 
thơm lừng cả một vùng! 

Cả không gian lặng ngắt, rồi tiếng mừng vui la hét rằm 
trời: Mọi người tán thán, ca tụng thần thông lực của đức Thế 
Tôn! Đức vua Pãsenadi bước ra, chắp tay xá lễ: 

- Nghe tiếng sa-môn Gotama đã lâu nay tôi mới được 
hân hạnh diện kiến ngài - Chăm chú nhìn đức Phật một hồi, 
đức vua mỉm cười tiếp - Nghi dung, tướng mạo của ngài, 
đẹp quá, cao sang, quý phái quá - phải là hiện thân một đức 
Chuyền luân Thánh vương mới đúng! 

- Đại vương đã quá khen! Rồi chỉ cây xoài, đức Phật tiếp 
— Bao nhiêu cây xoài lớn trong kinh thành, một số người 
thiểu trí đã chặt phá hết, nay Như Lai sẽ tặng lại cho đại 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 379 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


vương, kinh thành, quốc độ một gốc xoài quý nhất, ngon 
thơm nhất — có tên là Kandamba - hãy nên gây giống nó để 
ươm trông các nơi, đem lại lợi lạc cho nhiễu người, cho các 
glaI câp, cả giới cùng định trong xã hội nữa - không nên 
phân biệt - vì họ cũng đều là thần dân của ngài, thưa đại 
vương! 

Đức vua và triều thần đều cảm kích, cung kính gật đầu, 
tuần mệnh. 

Chuyện kể răng, sau đó, tại cây xoài nảy, rất nhiều cận 
sự nam nữ hai hàng xin phép đức Phật được sử dụng thần 
thông, như cận sự nam Cula Anathapindika (Em ruột của 
trưởng giả Cấp Cô Độc), cận sự nữ GaharanTnandamätã - 
đêu là bậc Bất Lai (Anäagämï - A-na-hàm)- nhưng đức Phật 
không cho phép! Rồi sau đó, đức Phật đã sử dụng thần thông 
làm một chiếc cầu bằng TgỌc năm vắt ngang giữa hư không, 
biểu diễn thần thông biến hóa”, thần thông Yamaka'?, thần 
thông Lokavivaraqa”, và cuối cùng là thần thông với hào 


t2 Trên chiếc cầu ngọc, ngải kinh hành qua lại, lần lượt hiện ra một vị đang đi, 
một vị đang thuyết pháp, hai vị đang vẫn đáp, một vị đang tọa thiền, một vị 
đang năm nghỉ nghiêng lưng, một vị đang đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng. Rồi 
thoáng chốc, hằng trăm ngàn vị Phật với những oai nghi hoàn toàn khác nhau 
đồng hiện hữu... 

' Tức là thần thông song đôi, song hành. Thần thông này chỉ có vị Chánh 
Đăng Giác mới thực hiên được, vì trong một lúc phải nhập định hai đề mục 
nước và lửa một lần. Khi hiền lộ, thân trên tỏa lửa, thân dưới tuôn nước, và 
ngược lại. Hoặc mắt trái là lửa, mắt phải là nước và ngược lại.Lỗ mũi trái 
phun lửa, lỗ mũi phải phun nước, và ngược lại. Tương tợ thế là vai phải, vai 
trái, tay phải, tay trái, chân phải, chân trái, mười ngón tay, mười ngón chân, 
lông chân... 

' Tức là một loại thần thông mở ra cho mọi người nhìn thấy tất cả thế giới 
không ngăn ngại. Theo chú giải, sau khi đức Phật nhập định đề mục màu 
trăng (odãta), rồi với năng lực đi đôi với nguyện lực như ý muốn: Tắt cả thế 
giới bên trên, từ cõi người đến cõi phi tưởng, hiện ra rõ môn một. Cõi người 
nhìn thấy tất cả các cõi trên và ngược lại, các cõi khác cũng y như thế. Mọi 
sinh hoạt, chánh báo, y báo ở mỗi nơi; rồi lâu đải, dinh thự, hồ nước, vườn 
hoa, xe kiệu, lạc thú như thế nào đều trông thấy cả. Các cõi dưới, bốn khổ xứ, 


380 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


THÂN THÔNG CẢM HOÁ NGOẠI ĐẠO 


quang sáu màu rất lạ lùng, rất diệu kỳ, cũng chỉ năng lực của 
bậc Toản Giác mới thực hiện được!“ Chúng ngoại đạo thấy 
oai lực vô biên, vô tận, bất khả tư nghì của đức Phật, thật 
không có chỗ nào để lòe bịp được nữa; nên họ đã lăng lặng 
xếp cờ, im trống rồi cũng lăng lặng giải tán, rút lui. Hai hàng 
cận sự nam nữ thì họ hí hửng, hãnh diện, mừng vul ra mặt, 
đem câu chuyện chứng kiến tận mắt ra khoe với láng giêng, 
quyến thuộc, bằng hữu. Chư phàm tăng thấy mình tăng 
trưởng thêm đức tin. Quần chúng thì hẹn nhau đến quy giáo 
với giáo đoàn nhiều thần thông, lắm oai lực — có vị giáo chủ 
sa-môn Gotama vô song! Riêng đức vua Pãsenadi lắng lặng 
đến gần đức Phật, hoan hỷ thốt lên: 

- Quốc độ này xin được hân hạnh chào ngài! 

Đức Phật tế nhị nắm tay đức vua: 

- Sau này, Như Lai còn phải cậy nhờ đến uy đức của một 
bậc minh quân, vì lợi lạc, vì hạnh phúc, vì sự an vui cho 
nhiều người! 

Đức vua Pasenadi khách sáo nói: 

- Thật không dám đâu, thưa ngài! 

Trong lúc ấy, thế gian không biết - chứ thiên chúng, 
thiên vương, phạm chúng, phạm thiên... ngự đầy đặc cả 
không gian tấu nhạc, tung hoa, rải hoa.. hoan hỷ cúng dường 
hiện tượng hy hữu. 


nhất là 08 tầng địa ngục chính và phụ; những khổ hình đồng sôi, vạc dầu, hồ 
đao, chậu máu, cưa xẻ... quy sứ gì gì cũng nhìn thấy như ở trước tầm mắt. Và 
các cõi khác nhìn thấy nhau cũng y như thế. 

? Hào quang màu xanh - tỏa ra từ tóc của ngài. Hào quang màu vàng — tỏa 
ra từ màu da và tròng mắt. Hào quang màu đỏ - tỏa ra từ máu và thịt. Hào 
quang màu trăng - tỏa ra từ xương và răng. Hào quang màu hồng - tỏa ra từ 
hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân. Hào quang tông hợp năm màu chói 
sáng rực rỡ (Pabhassara) - tỏa ra từ mỗi sợi lông, mỗi móng tay, móng chân! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 381 


MÙA AN CƯ THỨ BẢY 
(Năm S81 trước TL) 


382 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


Đền Ơn Huyết Sữa 


Sau khi sử dụng thần thông siêu nhiên của một bậc Toàn 
Giác để cảm thăng ngoại đạo — đức Phật hướng tâm xem thử 
chư Phật quá khứ, cũng theo lệ thường, là sẽ an cư kiết hạ ở 
đâu. Khi được biết là tại cung trời TavatImsa (33 - Đao Lợi) 
vào hạ thứ bảy để thuyết pháp độ Phật mẫu, đức Phật sử 
dụng phạm âm nói chuyện với hai vị đại đệ tử, và chỉ riêng 
hai vị này mới nghe được mà thôi. Ngài dạy đại lược rằng: 
“Như Lai sẽ thuyết Abhidhamma (A-tỳ-đàm) ba tháng tại 
cung trời Đao Lợi để đáp đền ân huyết sữa đối với thân mẫu. 
Ba tháng tại nhân gian nhưng trên ấy chỉ là thoáng mắt?), 
Sãriputta phải sử dụng thần thông lực, gặp Như Lai mỗi 
ngày tại rừng trầm bên bờ hồ Anotatta ở Himalaya để Như 
Lai tóm tắt thời pháp; và ông phải có bồn phận giảng nói 
rộng rãi pháp vi diệu ấy đến cho chư tỳ-khưu tăng có sẵn 
căn trí. Còn Maha Mogsallana thì chăm sóc hội chúng đang 
hiện hữu - vì Như Lai biết, một số khá đông cận sự nam nữ 
ở đây sẽ không chịu vẻ, họ sẽ ở đấy để đợi chờ Như Lai trở 
lại trần gian. Ông phải thuyết pháp cho họ nghe, sách tấn họ. 


t2 Một ngày, một đêm ở cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi người. Tuôi thọ 
ở đây là 1000 năm, tương đương 36 triệu năm ở nhân gian. Một con tính, ta 
thây, ba tháng ở nhân gian, theo phút giây bây giờ - chỉ là 3 phút 36 giây - ở 
trên ây! 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 383 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


Lúc cần thiết, có thê nhờ thêm Änanda, Mahä Kassapa cùng 
các vị trưởng lão khác thuyết hộ. Nói với ông Cấp Cô Độc 
và Tiểu Cấp Cô Độc răng, ý của Như Lai là anh em ông 
triệu phú phải phát tâm dựng lều trại, chăn mản, cung câp 
vật thực, mọi nhu cầu cần yêu cho hội chúng ây trong suốt 
ba tháng đấy!” Xong, cũng sử dụng thần thông, làm cho ai 
cũng có thể trông thấy — đức Phật đứng chót vót trên cây 
xoài, bước lên - thì chợt nhiên giữa hư không, đỉnh núi 
Yugandhara cao 48.000 yojana (do-tuần) chợt nghiêng mình 
đỡ chân trái của ngài; và ngọn núi Sineru cao 84.000 yoJana 
chợt cúi đầu thấp xuống đỡ chân phải của ngài với dáng vẻ 
rất cung kỉnh. 

Như vậy là chỉ hai bước đi, qua bước thứ ba, đức Phật 
đã có mặt ở cung trời Đao Lợi”, ngự đến tảng đá vảng 
Pandukambalã bề ngang 50 yojana, bề dài 60 yojana, bề dày 
15 yojana - vốn là ngai vàng đặt để giữa hư không của Đề 
Thích thiên chủ. Và đến lúc này, ngoại trừ các bậc có thắng 
trí ?, không ai còn trông thấy ngài nữa. 

Trời Đề Thích, thân tướng cao to, hùng vĩ, phục sức chói 
ngời châu báu lập tức đến cung nghinh đức Phật. Ông vội 
xếp nhỏ một tâm gắm của cõi trời trải lên chính giữa tảng đá 
vàng, với ý nghĩ: “Kim thân đức Thế Tôn nhỏ bé quá, chỉ 
chừng ấy là đủ cho ngài an tọa!” Biết được tâm tư của Đề 
Thích, đức Phật vừa ngồi kiết-già thì thân tướng từ từ cao to, 
lừng lững, cao to hơn cả Đề Thích, ngôi vừa vặn trên tảng đá 
vàng! Để Thích sợ hãi, biết oai lực của Phật nên đến quỳ 
năm vóc sát đất, đảnh lễ ngài và xin sám hối... 

Trong lúc nảy, mọi người vẫn còn đang tụ họp xung 


® Cõi trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Sineru. 

' Tức Abhiñãna: Trí thần thông — hàm chỉ các trí trong Ngũ thông (Vào định 
Tứ thiền, với nguyện lực, có thể để lại toàn thân xá-lợi lúc chết, không hủy 
nát. Cũng từ định Tứ thiền — chưa đắc quả Thánh - có thể tu tập ngũ thông: 
Thiên nhãn, thiên nhị, tha tâm, túc mạng, biến hóa). 


384 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


quanh cây xoài. Họ môn một thấy rõ đức Phật bước lên mây 
xanh rồi sau đó không còn thấy gì nữa. Chư phàm tăng và 
hai hàng cận sự nam nữ sợ đức Phật đi luôn nên lo ngại hỏi 
qua hỏi lại. Họ quây quân xung quanh hai vị đại đệ tử, với 
những câu hỏi dồn dập: 

- Trên ấy lả cõi nào vậy? 

- Trên mây xanh mà cũng có người ở sao? 

- Đức Tôn Sư có về lại không? 

- Ngài đi luôn sao? 

- Lúc nào thì đức Phật về? 

- Lên cõi trời à? Cõi trời ây ra sao? Các vị ở trên đó có 
nhân dạng, hình tướng như thế nào? 

- Chắc là sung sướng hơn nhân gian cả vạn lần... 

Suốt cả buồi chiều, các vị thượng thủ A-la-hán, các vị có 
thắng trí tại chỗ này, chỗ kia phải giải thích cho mọi người 
nghe hiểu. Tôn giả Ananda được hỏi nhiều nhất nhưng đã có 
tôn giả Anuruddha và tôn giả Bhaddiya trả lời g1úp. 

Trong lúc ấy, một số rất đông thanh niên, là bằng hữu 
của nhau, đều là con nhà khá giả, có học thức trong kinh 
thành và ngoại ô Sãvatthi đồng quỳ xin tôn giả Sãriputta 
xuất gia tỳ-khưu. Biết nhân duyên quá khứ nhiệm mẫu, tôn 
giả bảo họ kiếm tìm y bát, làm lễ xuất gia tập thể cho họ; sau 
đó tập trung họ ở một nơi, sâu trong rừng để tiện việc giáo 
giới, hướng dẫn đời sống tu tập). 

Lúc hội chúng tỳ-khưu giải tán, lần lượt trở về Kỳ Viên 
tịnh xá để làm lễ an cư - thì hai hàng cư sĩ, mọi người, cả 
ngoại đạo vẫn còn ở lại khá đông. Tôn giả Maha Moggallầna 
phải quy tụ họ lại, giải thích cặn kế, đến tôi mịt mới XOng. 
Tuy nhiên, một số cận sự nam nữ ở lại không chịu vẻ, tôn 
giá Mahä Moggallana, Ananda, Mahä Kassapa... phải thay 
nhau thuyết pháp, hướng dẫn hội chúng tập thiền... 


t? Chú giải ghi là 500 vị. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 385 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


Và đúng như dự liệu của đức Phật. Trong lúc chư tăng 
về an cư tại Kỳ Viên tịnh xá thì một SỐ đông cư sĩ, họ “an 
cư” xung quanh gốc xoài, xế cổng kinh thành Sãvatthi. Thế 
là ngày hôm sau, anh em trưởng giả Cấp Cô Độc phải cho 
người dựng lêu trại — vì mùa mưa sắp đến — cung cấp tất 
thảy mọi nhu cầu để cho họ yên tâm nghe pháp, học đạo, đợi 
ngày đức Thế Tôn trở về “hạ giới”. 

Trong lúc ấy, tại tảng đá vàng - vốn là ngai vàng lộ thiên 
của Đề Thích thiên chủ - đức Thế Tôn với kim thân to lớn, 
chói sáng, ngôi kiết-già tĩnh tại, uy nghi như chúa trời của 
các vị chúa trời! Ngài phóng hào quang sáu màu, chập chờn 
từng đôi một, lan rộng ra, tỏa rộng ra, đây tràn cả hư không, 
chiếu khắp mười phương thế giới. Chư thiên, phạm thiên các 
cõi trời dục giới, sắc giới... thấy hiện tượng lạ lùng, dùng 
thiên nhãn, thiên nhĩ lắng nghe, quan sát - biết sự có mặt hy 
hữu của đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi. Với thời gian 
nháy mắt, chăng aI báo VỚI aI, chăng ai hẹn với AI, đồng vân 
tập, đông quy tụ về với những đám mây ngũ sắc chói ngời, 
rực rỡ... lớp trong, lớp ngoài, lớp trên, lớp dưới, trùng trùng, 
vô tận... đến đảnh lễ đức Thế Tôn. Trong đó có lệnh bà 
Mahamaya, bây giờ là một vị thiên tử phước tướng cao sang, 
sông trong một biệt điện sung mãn phước báu tại cung trời 
Tusita (Đâu-suất). Họ cúng dường nhạc trời, hoa trời, hương 
trời... như một ngày hội lớn, hằng ngàn năm một thuở, triệu 
triệu năm một lân! 

Sau khi biết ý định của đức Phật lên đây thuyết 
Abhidhamma để độ cho Phật mẫu, đồng thời giáo giới chư 
thiên, phạm thiên các cõi - Đề Thích thiên chủ xiết bao hoan 
hỷ nên ông đã thông báo cho thiên chúng, thiên nữ cả 33 
cung điện đồng đến cúng dường, nghe pháp. 

Trong không gian chói ngời châu báu và sực nức mùi 
hương, đức Phật sử dụng thần thông, sử dụng một loại ngôn 
ngữ đặc biệt pha trộn giữa thiên âm và phạm âm để ai cũng 


386 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


có thể nghe được. Ngài nói rằng, lệnh bà Mahãmayä, bây 
ø1ờ là vị thiên tử ở Tusita - hiện đang có mặt ở đây - đã có 
ân đức rất lớn với Như Lai. Noi gương chư Phật quá khứ, 
nay Như Lai lên đây thuyết một thời pháp đặc biệt để báo 
đền ân huyết sữa. Sau đó, thể theo lời mời của vua trời 
Tusita, vị thiên tử hậu thân của lệnh bà Mahamaya, được 
mời đến trình diện đức Thế Tôn. Chư thiên, phạm thiên, 
nhất là thiên nữ các cõi trời cất tiếng tán thán vang lừng, 
dường như họ hãnh diện rằng là trong giới nữ nhi, có bạn đã 
có đại nhân duyên, đại phước báu cưu mang, thọ sanh một vị 
Phật! 

Biết thời gian không có nhiều”, đức Phật đi vào thời 
pháp ngay tức khắc, trong đó có một âm thanh đặc biệt đi 
thăng vào tal, vào tâm của vị thiên tử, hậu thân của lệnh bà 
Mahamaya. 

Ở các cõi trời dục giới, các loại ngũ trần”) đều tinh sạch, 
vị tế. Các cõi phạm thiên thi họ đã từ bỏ dục vật chất, chỉ 
sông nuôi mạng bằng các trạng thái tinh thần như hỷ, lạc, xả, 
thanh tịnh — nên thời pháp ở đây hoàn toàn khác biệt so với 
cõi người Thế là một số cương yếu cốt lõi của 
Abhidhamma (Vi diệu pháp, thắng nghĩa pháp) đã được 
thuyết ở đây”, còn ở cõi người thì chỉ thuyết về Pháp và 
Luật. Lúc nói đến bố thí thì bố thí vật thực, y áo, sàng tọa, 
thuốc men. Lúc nói đến trì giới thì ngăn giữ sát sanh, trộm 
cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu. Và kinh, luật thường sử 


t? Xem chú thích trang 190. 

t2 Hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. 

°® Tây phương viết sử Phật giáo, đến hạ thứ bảy, đức Phật thuyết 
Abhidhamma ở cung trời Đao Lợi, họ gọi là huyền thoại tôn giáo. Đôi nơi lại 
nói là truyền thuyết hoặc hư cấu của các nhà sư học giả đi sau. Riêng người 
viết, không biết tại sao lại tin điều này là có thật trong hiện thân siêu việt, bất 
khả tư nghì của một bậc Chánh Đăng Giác! Tuy nhiên, có lẽ mới chỉ là cái 
cương yếu - sau này do tôn giả Sãriputta triển khai và các vị kết tập sư hệ 
thống lại. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 387 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


dụng những danh từ như người, trời, loài vật, hữu tình, tự 
ngã, đàn ông, đàn bà; hoặc làm như thế này là lành, tốt; làm 
như thế kia là xấu ác. Ngôn ngữ ở Abhidhamma hoàn toàn 
khác thể, nó chỉ nói về tâm, những sở hữu của tâm, những 
sắc pháp thô thiên hoặc tế vi. Nó chỉ nói tâm và tâm sở như 
thế này là thiện; tâm và tâm sở như thế kia là bất thiện... Và 
nếu tu tập theo lộ trình thiền tâm như vậy thì có các loại trí 
tương thích phát sanh như vậy, lần lượt xa rời được những 
kiết sử, phiền não... xuôi dòng chảy đến đạo lộ chân phúc, 
giải thoát, bất tử, Niết-bàn. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đặc biệt, 
dụ ngôn, đoản ngôn đặc biệt - phù hợp với sắc thân vi tế, 
trạng thái tâm lý vi tế - nên thiên chúng, phạm thiên chúng 
lãnh hội dễ dàng, có được ngay thành tựu và sở đắc. Vô 
lượng chư thiên, phạm thiên chứng quả; riêng vị thiên tử, 
hậu thân của lệnh bà Mahamayäa chứng quả Nhập Lưu 
(Sotapanna — Tu-đà-hoàn). 

Có một việc rất lạ lùng và sâu nhiệm xảy ra ở đây, đang 
xảy ra lúc đức Phật thuyết pháp mà chẳng ai hay biết. Đấy là 
đức Phật thuyết trọn vẹn tạng Abhidhamma với thời gian rất 
ngăn (tương đương 3 phút 36 giây) mà ngài phải phân thân 
90 lần (tương đương 90 ngày — 3 tháng ở địa cầu). Mỗi lần 
phân thân như thế - thì một hóa thân của ngài vẫn đang ngồi 
tại tảng đá vàng để thuyết pháp liên tục; còn thân thật thì ôm 
bát đi trì bình khất thực ở Bắc Cu-lu-châu (Uttarakurudipa), 
trở lại hồ Anotafta trong dãy Hy-mã-lạp sơn để tăm rửa, sau 
đó ghé rừng trầm bên bờ hồ thuyết lại tóm tắt bài pháp đã 
giảng cho tôn giả Sãriputta nghe — do có hẹn từ trước! Tôn 
giả Sãriputta lại bay về Kỳ Viên, sâu trong rừng để thuyết lại 
rộng rãi cho hội chúng ty-khưu đặc biệt mà ngài vừa cho 
xuất gia. Như vậy là hội chúng tỳ-khưu trẻ tuổi này đã được 
tôn giả SãrIputta thuyết giảng về Abhdhamma vào mỗi buôi 
chiêu, suốt trong ba tháng như thế; đấy là sở văn mà ngài đã 
năm bắt tóm tắt vào mỗi buổi trưa tại rừng trầm bên hồ 


388 Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


Anotatta? từ đức Thế Tôn. 

Tại Sãvatthi, sau ngày tháng mưa lũ, nước dâng ngập 
phố phường, gió bão tràn về, rồi đến mưa dầm... làm cho hai 
hàng cư sĩ giàu tín tâm đợi chờ đức Phật phải gian nan khổ 
cực khôn xiết. Giường chiếu, chăn mản, vật thực, thuốc 
men... hai anh em ông trưởng giả chu cấp chu đáo, chỉ trở 
ngại những lúc nghe pháp, tọa thiền tập thể ở ngoài trời. Các 
vị tôn giả chăm sóc hội chúng cũng phải lao đao, vất vả 
theo; nhưng do năng lực tăng thượng tâm, các ngài vẫn an 
nhiên, tùy lúc, tùy thời... lúc ở Kỳ Viên, lúc màn trời, chiêu 
đất với hội chúng của mình chắng quản ngại gì! Đức vua 
Pãsenadi, triều thân, hoàng gia lui tới - thấy, nghe, biết mọi 
chuyện; họ vừa kính trọng các vị trưởng lão vừa cảm phục 
tín tâm của chúng đồ. Thế là rất nhiều lần, họ cũng đến dâng 
vật thực, hộ độ thuốc men cùng những nhu cầu khác. Càng 
đến ngày mãn hạ, tháng Kattikãmãsa (9-10), thì sự đợi chờ 
càng náo nức. Tôn giả Mahä Moggallãna muốn làm cho tăng 
trưởng tín tâm của hai hàng cận sự nam nữ, ngài tuyên bố: 

- Tôi sẽ lên cõi trời Đao Lợi tức khắc. Tôi sẽ thưa hỏi 
đức Tôn Sư để biết đích xác ngày, giờ, nơi chốn, địa điểm... 
ngài trở lại với chúng ta. 

Nói xong, tôn giả biến mất tại chỗ và có mặt ngay tại 
tảng đá vàng. Thấy kim thân Phật to lớn lững lững giữa hư 
không, giữa thiên chúng, phạm thiên chúng cũng to lớn 
không kém gì; tôn giả nghĩ rằng, lẽ nào vị đại đệ tử lại quá 
nhỏ bé, trông chắng “oal lực” chút nào — nên cũng hiện thân 
to lớn cho đồng với bối cảnh rồi đến đảnh lễ đức Phật. 

- Này Mahãä Moggallana! Khỏi cần phải thưa bạch, Như 
Lai biết rồi - Đức Phật nói - Kế từ hôm nay, đúng 7 ngày 


@ Một trong 7 hồ lớn tại Himalaya, 6 hồ kia là Kannamunda, Rathakãra, 
Chaddanta, Kunäla, Mandäkinï và Sihappapãta. Bảy hồ lớn này chúng bao 
quanh 5 ngọn núi lớn, đó là Sudassanakuta, Citrakuta, Kalakulta, 
Gandhamadana và Keläsa. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 389 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


nữa ở nhân gian, Như Lai sẽ về lại cõi người, tại bên trong 
công thành phố Saikassa, cách Sãvatthi 30 do-tuần — vì 
Ciáo Pháp của chúng ta cũng có duyên lớn với chúng sanh ở 
đấy! 

Thế là đúng ngày Mahãpaväranä °, đức Phật như từ 
giữa hư không ?„ đặt bàn chân phải ®' xuống mặt đất tại 
công thành Sañkassa, thì được sự cung nghĩnh, đón tiếp cả 
một rừng người, cả một biển người. Ai cũng hớn hở, mừng 
vui. Có người thì chỉ đứng ngây ra để chiêm ngưỡng. 

Lần lượt hai vị đại đệ tử, mấy chục vị thượng thủ trưởng 
lão đồng đến đánh lễ Phật sau 90 ngày xa cách. 

Đức Phật mở lời khen ngợi tôn giả Maha Mogsgallana, 
Mahã Kassapa, Ananda... đã lao tâm lao lực chăm sóc hội 
chúng cư sĩ suốt trong ba tháng qua một cách rất chu đáo. 
Ca ngợi, sách tân hai anh em ông trưởng giả Cấp Cô Độc đã 
hộ độ tứ sự đầy đủ cho mọi người. Đặc biệt đức Phật tán 
thán tôn giả Sãriputta đã có trí tuệ phân tích, tổng hợp để 
giảng nói, quảng thuyết tạng Abhidhamma cho hội chúng tỳ- 
khưu trẻ một cách rất có hiệu quả. 

Thấy hội chúng cư sĩ, cư dân thành phố Sankassa sẵn có 
túc duyên, đức Phật thuyết một thời pháp cho tầng lớp, giai 
cấp nào cũng nghe được, hiểu được, tu tập được. Sau thời 
pháp, rất nhiều người có được niềm tin vững chắc, có người 
thây mắt sáng, trí sáng, có người đắc quả Nhập Lưu. Riêng 


t Đại tự tứ - ngày chư Tăng mãn hạ ba tháng an cư mùa mưa. 

(? Thật ra, vua trời Đề Thích (Sakka), đã hóa hiện 3 chiếc thang bắc từ đỉnh 
núi Sineru xuống sát chân công thành Sankassa. Một chiếc thang ngọc ở giữa 
dành cho đức Phật, một chiếc thang bằng vàng bên phải dành cho Phạm Thiên 
cầm lọng trắng, một chiếc thang bằng bạc bên trái dành cho Đề Thích ôm bát 
theo hầu; và đi theo sau là vô lượng thiên chúng, cưu-bàn-trà, càn-thát-bà...tâu 
nhạc, rải hoa tưng bừng... (theo chú giải). 

° Vị đặt bàn chân phải xuông trước, nên tại chỗ này, người ta thiết kế một cái 
đài kỷ niệm, xem là chỗ thiêng liêng, được đặt tên là Acalacetiyatthãäna, như 
là một di tích lịch sử, để chiêm bái, phụng thờ. 


390 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


ĐÈN ƠN HUYÉT SỮA 


hội chúng tỳ-khưu của tôn giả Sãriputta thì đồng đắc quả A- 
la-hán. 

Khi họ đến đảnh lễ đức Phật để bày tỏ sự tri ân tối 
thượng, ngài tuyên bồ trước đại chúng rằng: 

- Đây là những vị tỳ-khưu, những đứa con trai trẻ tuôi 
của Như Lai; họ là những người kế thừa tạng Abhidhamma 
mà Như Lai đã thuyết ở cung trời Đao Lợi đây! 

Ai cũng biết khi đức Phật tuyên bố “Con trai của Như 
Lai”, là hàm chỉ vị ấy đã đắc quả A-la-hán. Hội chúng xôn 
xao, không biết nhân duyên mâu nhiệm như thế nào? Thế là 
các bậc có thăng trí, nơi này vả nơi kia, phải kế tóm tắt 
chuyện quá khứ cho mọi người nghe... “Răng là vào thời 
đức Phật Kassapa, có hai vị tỳ-khưu cứ hễ đến ngày đầu và 
giữa tháng đến một hang động để ôn tụng Abhidhamma. 
Trong động ấy có một bầy dơi sinh sông. Cứ nghe mãi, nghe 
hoài những âm thanh tụng đọc Abhidhamma, tâm của bầy 
dơi trở nên mát mẻ, trong lành. Hết kiếp ấy, bây dơi không 
rơi vào bốn khổ xứ, cứ sinh lui, sinh tới cõi người và cõi 
trời. Đến thời đức Phật Gotama hiện tại, họ đều sinh vào các 
gia đình khá giả, xung quanh thành phố Sãvatthi này. Bây 
giờ do túc duyên viên mãn, họ xuất gia tỳ-khưu, được nghe 
Abhidhamma trở lại, họ lãnh hội rất nhanh rôi đắc quả A-la- 
hán. Sự mâu nhiệm xảy ra là do nhân, do duyên như vậy 
đây!” 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 39] 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


Với Đức Vua Pãsenadi 


Trở lại Kỳ Viên, sau vài ba thời pháp sách tân, khuyến 
hóa chư ty-khưu; đức Phật ân cần nhắc nhở các vị trưởng lão 
là nên phân bố chư tăng rộng đường đi du hóa các nơi do 
thời tiết đã tạnh ráo. Đức Phật cũng bảo, là Kỳ Viên nên giữ 
lại chừng một ngàn vị, nhất là số tỳ-khưu sơ tu còn quá 
nhiều tập khí; họ còn cần phải ở gần các vị trưởng lão, giáo 
thọ nhiêu năm để bồi dưỡng pháp học, pháp hành. 

Thế là sau đó, từng chúng, từng đoàn đảnh lễ đức Phật 
rồi y, bát lên đường. Quả thật, sau mùa an cư, họ là những 
cánh chim trời tự do, ra đi vì lợi ích cho nhiều người. Riêng 
đức Phật và một số trưởng lão phải ở lại, ra giêng, năng âm 
mới du hành — vì đây, đúng là thời có duyên với đức vua 
Pãsenadi, hoàng hậu, triều đình cùng các thành phần giai cấp 
khác trong quốc độ. 

Mấy hồm rày, đức Phật dường như thường xuyên đón 
tiếp bà Mallika, là chánh hậu của đức vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc). Bà Mallikã là một phụ nữ đẹp đẽ, đoan chính, thông 
minh, hiền thục và chưa theo một tôn giáo nào. Từ khi 
hoàng tử Jeta (Kỳ-đà), dâng cúng rừng cây, cùng với đại 
triệu phú Cấp Cô Độc kiến lập Kỳ Viên đại tịnh xá để dâng 

cúng đức Phật và thập phương Tăng thì bà đâm ra tò mò! 


392 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


Cái đạo ấy thế nào mả hấp dẫn ông hoàng tử trẻ keo kiệt ấy 
nhỉ? Trong một vải lần dùng cơm tại vương cung, hoàng tử 
Jeta không ngớt tán thán đức Phật cùng giáo pháp của ngài. 
Ông hoàng này lại còn không hết lời ca ngợi vị đại đệ tử, 
nào là thần thông vi diệu, nào là trí tuệ, nhẫn nhục... đều 
tuyệt vời, vô song! Rồi ông hoàng kể cho bà Mallikã nghe 
nhiều huyền thoại về đức Phật và tôn giả Sãriputta. Rồi 
chuyện mới đây, tại công thành Sãvatthi, bà nghe thị nữ kể 
lại chuyện thần thông cảm hóa ngoại đạo của đức Phật nữa. 
Chính đức vua Pasenadi đã ra tận nơi, tuy hơi khách sáo 
nhưng cũng tỏ vẻ cung kính. Bà quyết định đến gặp vị Phật 
ây. 

Đức Phật biết bà hoảng hậu này được đức vua Pãsenadi 
rất thương yêu và kính trọng; nhưng ngài lại lựa chọn cách 
đón tiếp rất giản dị là ở giữa vườn cây. 

Thấy đức Phật tuổi tác chừng ngang bằng đức vua 
Pãsenadi nhưng tướng hảo quang minh hơn nhiều. Đức Phật 
cao lớn, phương phi, nước da ngời sáng, mạnh khỏe còn đức 
vua của bả thì mập phệ, béo tròn, đi đứng đã bắt đầu phục 
phịch, nặng nề rôi! 

Sau khi chào hỏi xã giao, bà ngồi trên chiếc ghế thấp đã 
được soạn sẵn, hỏi đức Phật quan niệm như thế nào về hạnh 
phúc đời người; và quả thật có hạnh phúc thật sự trên cuộc 
đời này không? 

- Nó có đây, thưa lệnh bà! Đức Phật nói — nhưng theo 
Như Lai biết và thấy - thì nó bấp bênh, chông chênh, giả 
tạm, thoáng có, thoáng mất, thay đôi, biến hoại... đúng như 
tính chất của Pháp! 

- Pháp - tính chất của Pháp, từ này tôi chưa nắm bắt 
được ngữ nghĩa của nó, thưa đức Thế Tôn! 

“Pháp” - thế là đức Phật bắt đầu giảng nói về bản chất 
của tất cả pháp hữu vi, bất cứ cái gì được câu tạo, kết hợp 
đều chịu chung định luật vô thường, không có tự tính, không 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 393 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


có ngã tính như thế nào! Ngay cả các quan niệm, ý nghĩ, cả 
các trạng thái tâm lý như buôn vui, thương ghét, khổ lạc 
cũng chịu chung định luật ấy nên nó đưa đến dukkha! Rồi 
đức Phật thuyết rõ cho bà nghe về dukkha, khổ đế, nó chỉ 
phối tất thảy chúng sanh trong ba giới, bốn loài... như thế 
nào! 

Buổi gặp gỡ đâu tiên là như vậy. Vài ba hôm sau, bà 
chánh hậu Mallikã lại đến Kỳ Viên, và lúc nào cũng chỉ vài 
thị nữ theo hầu. Thỉnh thoảng có thêm hoàng thân Jeta, vì 
lệnh bà lại thuyết phục hoàng thân nên đi nghe pháp, vì pháp 
hay lắm! Lần này, đức Phật chưa thuyết về nguyên nhân 
dukkha (tập để), mà ngài nói đến các cảnh trời, thuận thứ 
những cái gọi là “hạnh phúc” từ thấp lên cao, nhân vả quả, 
tâm và cảnh như thế nào. Buổi khác, đức Phật lại thiện xảo 
mở ra cảnh giới cao hơn, về những chúng sanh xem các dục 
vật chất là hạ liệt, thấp kém; họ đã tu tập và thành tựu những 
hạnh phúc tinh thần, cao hơn hạnh phúc vật chất không biết 
bao nhiêu mà kế... 

Thấy căn trí và duyên với bà chánh hậu có thể bước cao 
hơn, đức Phật nói đến những hạnh phúc của các cõi trời vô 
sắc, là những hạnh phúc rất thanh lương, rất vi tế mà mọi 
người trên cõi đời này không thể quan niệm, khái niệm về 
nó được. Tuy nhiên, cả ba cõi ấy vẫn còn trầm luân, sanh tử. 
Cứu cánh giáo pháp của Như Lai là giải thoát tất thảy mọi 
ràng buộc trong ba cõi. Và muốn tu tập thì phải có chánh 
kiến như thế nào, lộ trình như thế nào. Đến đây, đức Phật 
MỚI giảng rộng về tập để và con đường tu tập (đạo đế), để 
chấm dứt tất thảy mọi đau khổ, phiền não trên cuộc đời. 

Vào cuối buôi giảng lần thứ sáu, bà chánh hậu đắc pháp 
nhãn, có niềm tịnh tín bất động, bất thối với con đường. Bà 
đã bước được bước chân đâu tiên vào giáo pháp bất tử. 

Trở về cung mà tâm bà còn hoan hỷ, nhẹ lâng lâng. Bà 
thuyết phục đức vua Pãsenadi: 


394 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


- Bệ hạ nên đến đức Thế Tôn để nghe pháp một lần đi! 

Đức vua mỉm cười: 

- VIâ vây có nhiều thần thông lực, phải vậy chăng? 

- Đồng ý là vậy, nhưng ý tiện thiếp muốn nói là giáo 
pháp kìa! Giáo pháp giác ngộ đấy! 

Đức vua có vẻ nhíu mày: 

- Ý nàng nói là vị ấy đúng là một vị Phật? Một vị đại A- 
la-hán thật sự trên đời này? 

- Chắc hăn vậy tồi. 

Ngẫm ngợi một lát, vua hỏi: 

- Hậu có biết xuất thân của vị ấy không? 

- Thưa biết! Nhưng đâu cần phải lý lịch hoặc xuất thân? 

- Cần thiết chứ! Rất cần thiết tổ tông, dòng máu di 
truyền là khác! Ông ta là thái tử con vua Suddhodana, bộ lạc 
Sãakya, một vương quốc hiển hòa, nhỏ bé, chư hâu nhiều đời 
của Kosala! Từ xưa đến nay, dòng dõi sát-đế-ly như chúng 
ta chỉ xuất sinh những tướng quân, những minh quân vĩ đại 
chứ không có trường hợp xuất sinh những sa-môn, những 
bà-la-môn, những giáo chủ vĩ đại! 

Ngừng một lát, vua tiếp: 

- Như thế, một vị Phật phải được xuất sinh từ dòng dõi 
bà-la-môn chính thống, trằm mới tin được. Lại nữa, một vị 
Phật, ít ra thì tuổi tác cũng cỡ như các giáo chủ Makkhali 
Gosala, Pakudha Kaccayana, Nigantha Nãtaputta, Alita 
Kesambala, Sañjaya Velatthaputta kia chứ? Ông ta còn trẻ 
quá! Chỉ bằng tuôi trẫm là cùng! 

Nói thì nói vậy, nhưng thấy hoảng hậu vốn là người có 
trí, lại không dễ dàng đặt đức tin không đúng chỗ; và hoàng 
tử Jeta cũng vô cùng kính phục, đã nói mãi, thuyết phục 
mãi, nên đức vua quyết định đến thăm. 

Đức Phật tiếp ông vua uy danh hiển hách này cũng ở 
ngoài vườn cây, trong lúc đang đàm đạo với các trưởng lão. 
Đức Phật ngôi trên tảng đá lót tắm nệm cỏ, các vị trưởng lão 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 395 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


như Sãriputta, Maha Moggallana, Vappa, Assaji, Mahã 
Kassapa, Druvelakassapa, Bhaddiya, Ananda... ngôi xung 
quanh lác đác trên những tắm nệm cỏ ở những vị trí thấp 
hơn... 

Thoáng nhìn, đức vua đã suy giảm một phần nảo ngạo 
khí. Vì, tuy đức Phật trẻ tuổi - nhưng trong nhóm đệ tử của 
người, ai cũng toát ra vẻ đẹp tuyệt vời của nhân tướng học; 
lại nữa, còn có mấy vị trưởng lão tuổi tác không thua gì các 
giáo chủ ngoại đạo (Vappa, AssajI, Druvelakassapa...), trông 
vừa tiên phong đạo cốt vừa toát ra vẻ thông thái của các bậc 
hiền triết! 

Sau khi chào hỏi xã giao, đức Phật bảo đặt một chiếc 
phế thấp cho vua ngồi. Sự tế nhị đầu tiên ấy làm đức vua 
cảm kích vì ông mập quá, không thể ngồi trên tâm nệm cỏ 
dễ dàng được. 

Đức Phật mở lời trước: 

- Phật hân hạnh cho tịnh xá Kỳ Viên, được một đức vua 
trẻ tuổi, vĩ đại đến thăm! 

- Không dám đâu, thưa sa-môn Gotamal Ngài cũng trẻ 
tuổi và vĩ đại như vậy, chỉ nhìn thoáng qua hàng cao đệ 
xung quanh đây là đủ biết! Chưa nói đến sa-môn Gotama đã 
hiển lộ thần thông lực cho thể gian mở rộng tầm mắt! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Như Lai nhớ không lâm thì đại vương lên kế vị ngôi 
vua vào năm hai mươi sáu tuổi, và chỉ hai năm sau là đại 
vương đã trở thành một vị vua vĩ đại mà vẫn rất trẻ, tuổi còn 
rất nhỏ! 

Đức vua rất bằng lòng với câu nói này. Nhưng sau đó thì 
giật thót mình, dường như đức Phật biết là nhà vua chê đức 
Phật còn trẻ tuổi, qua câu chuyện với hoàng hậu Mallikã! 
Tuy nhiên, không giấu được sự thắc mắc trong lòng, đức vua 
hỏi: 

- Thưa sa-môn Gotamal Có gì không phải xIn sa-môn bỏ 


396 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


quá cho! Răng là, có phải sa-môn Gotama đã từng tuyên bố 
trước hội chúng, nơi này và nơi kia, là sa-môn đã chứng đắc 
Vô Thượng Giác, như là một đức Chánh Đắng Các trên đời 
này? 

- Đúng vậy! Như Lai đã từng tuyên bố như vậy! 

-Trẫm biết rằng, các sa-môn, các bà-la-môn thượng thủ, 
các giáo phái chủ, giáo phái sư, khi được trẫm hỏi như vậy 
thì họ không khăng định, không phủ định, chỉ trả lời ỡm ờ, 
vòng quanh. Nay, làm thế nào mà sa- môn Gotama lại dám 
tuyên bỗ một cách tự tin như thế khi tuổi còn quá trẻ và xuất 
ø1a cũng chưa được bao lâu? 

- Đại vương biết không - Đức Phật tiếp lời - Có bốn cái 
nhỏ, rất nhỏ nhưng không được coi khinh, xem thường, đó 
là: Một ấu hoàng, một con răn nhỏ, một đốm lửa nhỏ, một 
sa-di nhỏ! 

Đức vua thừa thông minh đề biết đức Phật đang ám dụ 
mình đây, cảm thấy vui trong lòng, nhưng ngoài miệng thì 
nói: 

- XIn cho được nghel 

- Một âu hoàng - Đức Phật chậm rãi nói - lớn lên, làm 
vua, nếu là xấu ác thì có thể quấy đảo cả thiên hạ, làm cho 
muôn dân phải đau khô; nếu là hiền thiện thì có thể trở thành 
một đắng minh quân, đem lợi lạc và an vui cho nhiều quốc 
độ. Một con răn nhỏ cũng không được coi khinh, vì biết đâu 
đây là rắn chúa mà chỉ một tí nọc độc của nó có thể làm chết 
cả một con voi to. Một đốm lửa nhỏ cũng cần phải cân thận 
— vì nó có thê lây lan thiêu đốt nhà cửa, vườn rừng. Một sa- 
di nhỏ cũng có thể đắc quả A-la-hán, thành tựu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát cùng các thắng trí! Vậy Như Lai khuyên 
đại vương là đừng nên xem thường, coi khinh những cái 
nhỏ, rất nhỏ vậy! 

Đức vua Pãsenadi, bây giờ, xác định rõ là đức Phật đã tế 
nhị răn dạy mình. Nhìn lướt qua các vị trưởng lão, vị nào 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 397 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


cũng bình tịnh, an nhiên — và ai cũng phảng phất nụ cười, 
dường như họ đều đã biết nguyên nhân câu chuyện. 

“Ôi! Đây đúng là những con người minh triết trong một 
giáo hội minh triết! Ôi! Còn chân chờ gì nữa mà không tìm 
chỗ nương tựa cho đời mình!” Nghĩ thế xong, đức vua 
Pasenadl, thay đối tư thế, quỳ mọp xuông: 

- Đức Thế Tôn đã mở sáng con mắt cho trẫm. Vậy cho 
trăm được quy giáo đức Đạo Sư cùng với giáo hội minh triết 
này! 

Đức Phật lại mim cười: 

- Đại vương có vội vã quá không? Đã suy nghĩ chín 
chắn, chu đáo chưa? Dường như đại vương còn thắc mắc về 
dòng dõi sát-đề-ly của Như Lai nữa đấy! 

Đức vua quỳ lạy một lượt nữa, sau khi sợ hãi nói: “Đệ tử 
không dám ạ!” 

Việc đức vua Pãsenadi quy giáo đức Phật giản dị như 
vậy đây, chỉ qua một lần đối thoại như vậy đấy! Nhưng là 
một biễn có trọng đại đối với nước Kosala. 

Vốn là con trai trưởng của đức vua Mahãkosala hiển 
hách và lừng danh, Pasenadi được vua cha gởi đi du học ở 
viện đại học tại Takkasila, thủ đô của nước Gandhara°). Đây 
là cơ quan giáo dục lớn nhất, quan trọng nhất, uy tín nhất 
với chương trình đảo tạo nghiêm túc, phong phú, có chất 
lượng đây sức thuyết phục, hấp dẫn tuổi trẻ tri thức trong 
mọi quôc độ. Các giới câp cao sang trong xã hội như bà-la- 
môn, sát-đế-ly mới đủ điều kiện cần thiết vì học phí rất cao; 
tuy nhiên, các sinh viên nghèo, có chí vẫn có thể theo học 
được bằng cách phục vụ lao công cho trường, cho lớp, cho 
thầy dạy học. Ngoài các môn triết lý, thần học, sinh viên còn 
phải đi chuyên sâu về các môn thế học như luật pháp và 
chính trỊ; các học nghệ cần thiết, thực tiễn cho xã hội như V 


Nước kế cạnh Kashmire) 


398 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


khoa, luyện voi, đâu kiếm, bắn cung...” Sau bảy năm trở vẻ, 
đức vua Mahãkosala bố nhiệm chức vụ thống đốc thành phố 
Kãsi? để xem xét tài lãnh đạo của Pãsenadi như thế nào. 
Khi vua cha mất, ông về kế vị ngôi vương, mà trong huynh 
đệ, không ai có thể suy bì được?” Lúc Ấy ông mới hai mươi 
sáu tuôi mả phải cai trị một vương quôc khả rộng lớn với 
những tranh chấp phức tạp giữa các tiểu vương chư hầu. 
Được biết rằng, thủ đô Sãvatthi chỉ ước chừng 350 ngàn 
dân, nằm trong một vuông đất mỗi bề chỉ một phần tư do 
tuần. Và ngay chính lãnh thô Kosala cũng không rộng lớn 
lăm, chỉ ước chừng 40-50 do tuân theo hình bầu dục, khoảng 
ba triệu người. Nhưng địa giới thuộc quyên ông làm chúa tế, 
được vua cha giao lại — thì kéo dài từ tây sang đông, từ bắc 
xuống nam. Điểm cực tây là sa mạc, cả cao nguyên Taral, 
tây bắc giáp giới Gandhãra. Phía đông chạy dài bao gồm 
luôn các bộ tộc Sãkya, Koliya, Moriya, Malla và cả Kalama. 
Phía nam xuống tận sông Gangä, chạy song song với thượng 
lưu con sông này, giáp với đông bắc Bãranasl, tiếp tục theo 
hướng tây bắc, ôm luôn con sông Sadãnrra rồi vòng trở lại 
khởi điểm. Cơ cấu hành chánh cũng đã có sẵn từ trước, ông 
chỉ kế thừa. Hệ thống quản lý điều hành thì có các quan 
chức đại thân lão niên quen việc, biết việc từ thời vua cha. 
Đức vua Pãsenadi trẻ tuổi rất khó chịu bởi các vị công thần 
này. Tín nhiệm quan đại thần Ugga thì quan đại thần 
Arohanta ganh ty. Phải tìm cách liên kết họ lại thì mọi vấn 
đề chính trị, hành chánh đều suôn sẻ. Nhưng chính hai vị 


® Xem thêm Đức Phật lịch sử của H.W. Schumamn, Trần Phương Lan dịch, 
tr.257, NXB T/P HCM, năm 2000. 

' Kãsi cũng là một nước, thủ đô là BãrãnasI. Trong quá khứ nước này có 
nhiều sự liên hệ với nước Kosala. Vào thời Phật, Kãsi lệ thuộc Kosala. Khi gả 
con gái mình cho đức vua Bimbisãra, đức vua Mahãkosala đã cắt xứ này cho 
Mãpadha như là của hồi môn. 

°? Đức vua Mahãkosala có khá nhiều vương phi, thứ hậu — 30 vương tử 
Kosala được đức Phật hóa độ tại rừng KappasIya là con của các bà này. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 399 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


này thì nói xa nói gân, bóng gió rằng coi chừng viên thông 
tướng Bandhula năm binh quyên sẽ tiếm ngôi! Chưa hết! Cứ 
mỗi nước chư hầu, vua phải bổ nhiệm một vị tướng giỏi, vừa 
mang chức năng đại sứ toàn quyền vừa giám sát các thuộc 
quôc. Cả một mạng lưới điệp viên, tỉnh báo bủa khắp mọi 
nơi làm tai mắt cho triều đình trung ương! Nếu không bản 
lĩnh, trí tài thì làm sao cai trị được một để quốc như thế! 

Khi còn làm thống đốc thành phố Kãsi, ông yêu thương 
một cô gái con người làm tràng hoa, lúc đăng cơ xong, ông 
phong làm chánh hậu — là bà Mallikãa - mặc cho triều thần 
phản đối cô ấy thuộc giai cấp thấp kém. Về sau, đức vua còn 
có ba vương phi khác, đó là UbbIrI và hai chị em Soma và 
Sakula°?, nhưng đức vua đặc biệt sủng ái chánh hậu Mallikã. 
Bà là một cô gái diễm lệ, hiền thục, khéo léo luôn cận kề săn 
sóc an ủi ông, mỗi khi triều chính mệt mỏi. Vua tất quý 
trọng bà vê tư cách xử sự, trí thông minh nên hay hỏi ý kiến 
bà vê việc dùng người, thái độ khoan nhượng hoặc cứng rắn 
đối với chư hầu cũng như những điều lệ cương, nhu trong 
chính sách cai trỊ. Ông thấy rõ cái tệ nạn giai câp làm ngăn 
cản bước tiến của xã hội, ngăn chặn sự tiễn thân của rất 
nhiều thanh niên trí thức của các gia1 cấp dưới. Tại đại học 
Takkasilã, ông quen thân một số thanh niên vệ-xá, thủ-đả-la, 
chăm ngoan, hiểu học. Và ông đã không ngần ngại bỗ nhiệm 
họ vào các chức vụ trọng yếu như phụ tá chánh án hoàng 
gia, quản lý kinh tế thành phố này hay thành phố khác. Bảy 
năm học tập, hai năm làm thống đốc, trí óc ông sắc bén do 
quen suy tư, thâm xét từ nền tảng kiến thức triết học cũng 
như kiến thức thần học có sẵn. Dầu là giai cấp nào, tôn giáo, 
hệ phái nào cũng đều là thần dân của ông, phải biết tôn trọng 


10 năm sau, vua Päãsenadi muốn được thân tình với dòng đõi Sãkya của 
Phật - mới xin cưới thêm vương phi Vasabhakkhattiya, cô công chúa con vua 
Mahanama với nàng nữ tỳ - sinh ra thái tử Vidudabha, là người nỗi loạn 
chống vua cha và tiêu diệt dòng Sãkya sau này. 


400 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


và có chính sách trung dung phải lễ, không được ngả bên 
này hay bên khác. Mười mấy năm cai trị, triều đại của ông 
vững mạnh, đời sống xã hội phôn vinh, các nước chư hầu 
đều thần phục. Chỉ có nước Mãgadha là ở quá xa, cũng là 
một đế quốc hùng mạnh tương đương, xét ra là một hiểm 
họa tranh đoạt thiên hạ với ông. Tuy nhiên, việc ấy, vua cha 
đã nhìn xa trông rộng rồi, đã gả cô công chúa Kosalavidehi, 
em của Pasenadi cho đức vua Seniya Bimbisara, với một 
vùng đất trù phú và xinh đẹp tại xứ Kãsi làm của hồi môn để 
tạo mối thân tình. Đức vua Seniya Bimbisära cũng không 
thua gì ông về mọi lãnh vực, lại đạo đức, hiền thiện rất đáng 
tin cậy. Mười mây năm nay không có chiến tranh lớn, chỉ có 
vài bộ lạc nhỏ nồi loạn đòi tự trị, đòi độc lập; và chỉ cần một 
viên tướng nhỏ câm quân là có thể dẹp yên. Nhức đâu nhất 
là bọn cướp thường xuất hiện như ma, biến mất như quỷ, 
luôn quấy rối địa phương này và địa phương khác. Tăng 
cường binh bị, quốc phòng chưa cần thiết lúc này, nhưng 
phải bố sung binh lính tuân tra đem lại an bình cho muôn 
dân khắp hang cùng, ngõ hẻm. 

Như vậy đó! Một đức vua vĩ đại như thế mả quy giáo sa- 
môn Gotama là tiếng sét đánh thứ hai, sau tiếng sét thứ nhất 
là đức vua Senmiya Bimbisaral Các giáo phái khác bàng 
hoàng, khó chịu và ganh ty. 

Hôm kia, đức vua Pãsenadi nằm thây mộng dữ, cảm 
thây lo sợ, Một vị lão thần bà-la-môn đoán mộng, bảo là 
sắp có chuyện chắng lành xảy đến cho đức vua, phải nên 
giết cừu, đê, trâu, bò mỗi loại bảy trăm con tế lễ thần linh để 
tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm lễ vật, tế vật theo nghi 
thức truyền thống của đạo bả-la-môn là phải hy sinh hằng 
ngàn sinh linh trong cuộc đại tế này. Hay tin, hoảng hậu 
Mallikã lật đật đến can gián, khôn ngoan và sáng suốt 


t? Mahã Supina Jãtaka. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 401 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


khuyên vua đừng vội giết vật, nên đến thỉnh thị ý kiến của 
đức Phật. Nghe lời, đức vua đến Kỳ Viên, kế lại giấc mộng 
dữ của mình, mong được đức Phật tìm cách hóa giải tai họa. 

Đức Phật nói: 

- Hãy bình tĩnh, đại vương! Rồi Như Lai sẽ giải trừ tai 
họa cho! Bây giờ đại vương cho Như Lai được hỏi, khi mình 
giết một vật, cho đầu rơi, máu chảy thì lúc ấy, tâm mình là 
lành, tốt hay là xấu, ác? 

- Tâm giết vật, sát vật thì làm sao mà lành, tốt được! 

- Cảm ơn đại vương đã hiểu. Bây giờ cho Như Lai được 
hỏi tiếp - Giết một sanh mạng là xấu ác, giết một ngàn sanh 
mạng thì xấu ác tăng lên một ngàn lần. Chẳng lẽ nào lấy một 
ngàn lần xấu ác ấy đề câu nguyện, để van vái thần linh giải 
trừ tai hoạ cho đại vương? Chắng lẽ nào chúng ta có thể gieo 
một nhân đăng - một ngàn nhân đắng, lại có thể thu hoạch 
được một trái ngọt, một trái lành được sao? Đại vương là 
bậc có trí, hãy trả lời cho Như Lai nghe với nào? 

Đức vua Pãsenadi thất sắc, nín lặng. 

- Lại nữa — đức Phật tiếp - Nếu có thần linh, thì thần linh 
là một loại chúng sanh tiến hóa bậc cao, có phước báu thù 
thăng hơn cõi người. Chẳng lẽ nào, các vị thần linh ấy lại 
thích hưởng thụ đầu súc vật, máu súc vật do đại vương dâng 
cúng? Nếu quả có loại thần ây — thì nó còn tệ mạt, hạ liệt, 
thấp thỏi hơn con người - là quỷ dữ, là ác thần, là ác dạ-xoa 
đấy! Bọn quỷ xấu ác, thiếu phước ấy lại có thê hộ trì, giải 
trừ tai họa cho đại vương được sao? 

Nghe đến ngang đây, đức vua cảm thấy trí sáng, thông 
suốt được vấn đề: 

- Xin đức Tôn Sư cho đệ tử được nghe tiếp! 

- Vậy thì phải làm ngược lại, tâu đại vương! Nghĩa là 
phải tác ý, phải khởi tâm làm một việc lành, tốt, một ngàn 
việc lành, tốt. Và chính nhờ năng lực một ngàn việc lành tốt 
kia thì tức khắc tai họa, nếu có, sẽ tự động được giải trừ! 


402 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


VỚI ĐỨC VUA PASENADI 


- Đệ tử hoàn toàn lãnh hội, đã hoàn toàn thây TÕ SỰ SaI 
lầm của sự tế vật. Nhưng vừa rồi, đức Tôn Sư có sử dụng từ 
điều kiện cách, “nếu có”, đệ tử chưa hiểu rõ lắm! 

- Đúng vậy! Đức Phật gật đầu- Như Lai thấy rõ rằng, 
chưa chắc đã có tai họa gì! Vì chiêm bao là lúc trạng thái 
tâm, trạng thái trí chập chờn, mơ màng - ở đấy là do các 
“tưởng” đúc kết, vẽ vời không trung thực các hình ảnh 
hiện tại, quá khứ, vị lai mà thành! Có thể nó là lành tốt, có 
thê nó là xấu ác; nhưng các nhà chiêm tinh gia đoán mộng, 
từ xưa đến nay họ cốt ý đề mưu sinh, để kiếm tiền nhiều hơn 
là có lòng tốt với khổ chủ! 

- Nếu nó xấu ác thật sự thì sao, thưa đức Tôn Sư! 

- Thì nên làm một ngàn điều lành, tốt để giải trừ - hay 
nên làm một ngàn việc xấu ác để tăng thêm tội thì tùy ý đại 
vương vậy! 

Với cách đặt vẫn đề thiện xảo như vậy, trí tuệ như vậy - 
đức Phật đã làm cho đức vua biết cách bồ thí, trì giới, làm 
các công đức, thiện sự, phước sự... sau này! Ngay ngày hôm 
sau, đức vua cung thỉnh đức Phật và hội chúng 1000 vị ty- 
khưu làm một cuộc cúng dường lớn tại cung điện. Đức Phật 
và chư tăng đã đọc kệ phúc chúc, mong răng với phước sự 
ây, đức vua được tai qua nạn khỏi. Và quả thật, mấy ngày 
sau đó, đức vua cảm giác được an lành; và một làn g1ó mới, 
trong trẻo len vào đời sống tâm linh của nội cung, nội viện 
và cả triều thần. Hoàng hậu Mallikã là người sung sướng 
nhất vì bà đúng là người bạn đời hiền thiện, cao quý, đã sáng 
suốt, đã dịu dàng đưa cánh tay hoa sen của mình dẫn dắt ông 
vua chồng quyên uy hiển hách đi vào chánh đạo! 

Đức Phật biết là đã đặt được nền móng giáo pháp vững 
chắc tại kinh đô này, quốc độ này; ngài lại chuẩn bị đi du 
hóa phương khác. 


t9 'Trị giác — Saññã. 


Một Cuộc Đời Một Vằầng Nhật Nguyệt 403 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


Cuộc Luận Chiến Về Chiêm Tinh 


Đức Phật và hội chúng đang chuẩn bị khởi hành thì đức 
vua Pãsenadi lại tìm đến Kỳ Viên lúc trời còn mù sương. 
Nhìn thấy đôi mắt thâm quằng của vị minh quân, đức Phật 
hướng tâm, biết chuyện gì đã xảy ra. 

Sau khi mời an vị xong, đức Phật nói: 

- Đại vương lại mất ngủ suốt đêm qua rôi! 

- Thưa, đúng vậy! 

- 16 giác mộng kia lại tìm đến? 

- Thưa, đúng vậy! 

- Nó đến không nhanh, không chậm - mà ngay sau khi 
được sự bàn ra, tán vào của các lão quan tính thông chiêm 
tinh, thuật số ở bên cạnh đại vương! 

Đức vua Pãsenadi ngạc nhiên, mở lớn đôi mắt: 

- Hóa ra đức Tôn Sư đã biết rồi! Và ông bắt đầu tâm sự - 
Đệ tử sau khi nghe pháp, bồ thí lớn, cúng dường lớn đến đức 
Tôn Sư và đại chúng, đệ tử cảm giác được an lành, yên ồn. 
Tuy nhiên, chỉ được mấy hôm, một số lão trượng bả-la-môn 
đại thân có thấm quyên vẻ chiêm tính nhất, đến gặp đệ tử, 
nói răng: Việc đại vương bồ thí, cúng dường, ấy là việc tốt, 
nên làm; nhưng việc đoán mộng, giải mộng, đại vương cũng 
không nên bỏ qua, chớ nên thất lễ với thân linh; vì đấy là trí 


404 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


khôn, kinh nghiệm được tích lũy cả hàng ngàn năm nay, 
chẳng lẽ nào... Thế xong, họ bỏ lửng câu nói. Nhưng mà đệ 
tử biết, họ muốn ám chỉ đức Tôn Sư... 

Đức Phật mỉm cười: 

- Ý họ nói, Như Lai không thể thông thái hơn trí khôn cả 
hàng ngàn năm cộng lại? 

Đức vua im lặng, như thú nhận điều ấy là đúng. 

- Lại còn có ý nói rằng, Như Lai chưa từng có thâm 
quyên gì về chiêm tinh, về việc đoán mộng, giải mộng cả? 

- Quả thật, họ đã có hảm chỉ như thế nhưng không dám 
nói - vì họ biết, đụng đến đức tin của đệ tử, của một ông vua, 
họ sẽ bị tội chém đầu! 

Chậm rãi, tự tại, đức Phật nói: 

- Đại vương cứ yên tâm. Về lãnh vực chiêm tỉnh, thuật 
số - Như Lai chưa từng biết, chưa từng thấy trên thế gian 
này có ai nghiên cứu tới nơi tới chỗn bằng Như Lai. Như Lai 
còn đọc được cả những ký hiệu ngôn ngữ cô xưa còn lưu lại 
nơi những tâm thẻ đông, thẻ vàng trong điện thờ tại 
Kapllavatthu. Vậy, đối thoại về lãnh vực chiêm tỉnh, không 
cần đến Như Lai, chỉ cần hai vị đại đệ tử của Như Lai thôi, 
cũng đã là bậc thầy của tất thảy chiêm tinh gia trên toàn cõi 
châu Diêm-phù-đề này! 

Nghe nói vậy, đức vua Pãsenadi vô cùng sung sướng, nở 
mặt, nở mày; ông dè dặt hỏi: 

- Vậy thì sẽ có cuộc đối thoại, luận chiến về chiêm tinh 
để cho các vị bà-la-môn chiêm tỉnh kia sáng mắt ra, bạch 
đức Tôn Sư? 

- Đúng vậy! 

- Và đức Thế Tôn sẽ dạy cho họ một bài học? 

- Không cần thiết! Một Sãriputtta hoặc một Mogsallãna 
của Như Lai là đủ rồi! 

- Vậy thì đệ tử sẽ bảo họ đến đây, tại Trúc Lâm đại tịnh 
xá để họ luận chiến về chiêm tinh, về 16 giấc mộng của đệ 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 405 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


tử với hai bậc thượng thủ của giáo hội! 

Đức Phật xuyên sâu vảo tâm lý, hiểu rõ cả tóc tơ của vấn 
đề, nói răng: 

- Hãy tạo sự ưu tiên và thuận lợi cho các nhà chiêm tình, 
này đại vương! Như Lai sẽ bảo hai vị đại đệ tử đến ngay trên 
đất của họ, chỗ quen thuộc của họi Nếu mà họ đến Trúc 
Lâm thì mọi thuận lợi, chúng ta đã chiếm hết tiên cơ mất 
rồi! 

Xiết bao cảm phục, đức vua nói: 

- Vậy thì ngay chiều nay, tại hoảng cung, đệ tử sẽ cho tổ 
chức một cuộc hội thảo về chiêm tỉnh. Một bên là các lão 
quan chiêm tính, một bên là hai vị thượng thủ của giáo hội. 
Từng giấc mộng một, đệ tử sẽ kế lại, sau đó là nghị luận, 
luận giải của hai bên... Có hoàng gia và triêu thân làm quan 
khách... 

- Ứ! Quan khách sẽ có thêm một số đông tỳ-khưu trưởng 
lão nữa; và chính Như Lai chỉ ngôi lắng nghe! 

Thế rồi, chiều hôm đó, tại hoàng cung, không khác gì 
một buôi thiết triều nhưng có thêm sự tham dự của đức Phật 
và 100 vị A-la-hán đứng đầu giáo hội. Đức vua muốn bồ cáo 
chuyện này một cách rộng rãi nên ngoài triều thần, vua đã 
cho mời thêm một số nhân vật tai mắt trong kinh thành; đây 
là các giáo phái chủ, giáo phải sư, các bà-la-môn đạo sĩ hữu 
danh, các đại triệu phú, các đại doanh gia, đại diện các 
nghiệp đoàn; nghĩa là đại diện đầy đủ các giai cấp trong xã 
hội... 

Vị quan phụ trách nghi lễ, khánh tiết đã được tôn giả 
Sãriputta hướng dẫn cho cách sắp xếp các chỗ ngồi cho đức 
Phật và Tăng chúng, để làm sao tránh được hai cực đoan: 
Không nên quá kiêu cách, xa hoa như ở cung đình mà cũng 
không nên quá giản dị, xuê xòa như tại tịnh xá Kỳ Viên. 

Hiểu ý đức Phật, đức vua Pãsenadi bỏ qua tất thảy mọi 
nghi thức. Vị đại lão thần bộ lễ (tương tự thượng thư bộ lễ), 


406 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


tuyên bố lý do, đại ý nói rằng, vì những điềm triệu xảy ra 
trong giấc mộng của đức vua, liên hệ đến sức khỏe, tai nạn, 
bệnh tật, tuổi thọ của ngài - đồng thời còn liên hệ đến sự an 
nguy, khổ vui cho bá tánh và cả quốc độ - nên triều đình đã 
đứng ra tô chức buổi hội thảo rộng rãi hôm nay. Một bên là 
hai vị đại đệ tử của đức Phật, một bên là các lão quan chiêm 
tỉnh. Đức vua tôi cao của chúng ta lần lượt thuật lại các giấc 
mộng. Hy vọng răng, với trí tải, với thông tuệ, học sâu, hiểu 
rộng của các bậc đại trí thức - các ngài sẽ đoán mộng, giải 
mộng cho đức vua trên tinh thân học thuật một cách nghiêm 
minh, chân xác, khách quan, trung thực để đem lại lợi ích 
chung cho toàn xã hội... 

Nội dung buổi hội thảo, sau đó, diễn ra như sau. 

Đức vua kế: 

- Trẫm thấy bốn con bò đực có sừng, sắc đen tuyên từ 
bốn hướng, chạy vào sân châu với vẻ muốn đánh nhau. Thế 
rồi, dân chúng từ bên ngoài đồ xô đến xem. Nhưng bốn con 
bò chỉ ra bộ giận dữ, vần qua đảo lại, đạp đất, rùn mình, 
nghinh sừng ... ra oai một hôi rồi bỏ đi - chứ không đánh 
nhau. Đây là giấc mộng thứ nhất của trẫm. Các lão quan 
chiêm tỉnh trước đây bảo là điềm xấu; bây giờ trước tất thảy 
mọi người, hãy cho trẫm biết, xâu là xâu như thế nào? 

Một vị đứng dậy, tâu: 

- Theo thân được học thì giấc mộng này báo triệu hai 
điều có thể xảy ra, đều là điều xấu! Nhưng nay nhờ có thần 
linh đã mách bảo cho đại vương để đại vương tìm cách giải 
nạn vẫn còn kịp thời. Thứ nhất, bốn con bò đen tuyên, có 
sừng, từ bốn hướng chạy vào sân châu, ra oai muốn đánh 
nhau; ở đây muốn ám chỉ bốn lực lượng mạnh mẽ (có sừng) 
từ bốn phương của quốc độ, sẽ kéo quân về triều đình, có lẽ 
do quyên lợi, quyền lực, danh vọng gì đó nên đã đấu khâu, 
tranh cãi lẫn nhau. Còn dân chúng thì bảng quan đứng xem, 
không can thiệp, vì đây là việc nội bộ của triều đình. Thứ 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 407 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


hai, bốn con bò đực có sừng, từ bốn hướng vào sân chầu 
cũng tượng trưng cho đất nước lửa gió, bốn sức mạnh của 
ngoại khí sẽ đe dọa bệnh tật, ôm đau cho bệ hạ. Thưa, đây là 
thần đã giải đoán cái mộng thứ nhất là như vậy. 

Vị quan bộ lễ cất tiếng hỏi: 

- Các ngài trong bộ chiêm tinh, có bồ túc gì nữa không? 

- Thưa không, đủ rồi! 

Hướng qua hai vị đại đệ tử, vị ây thưa: 

- Bây giờ đến phiên giải mộng của giáo hội đức Tôn Sư. 

Tôn giả Sariputta đoan nghiêm đứng dậy, mỉm cười, 
phong thái ung dung, tĩnh tại: 

- Thưa, tôi cũng có học chiêm tĩnh; nhưng có lễ kinh qua 
quá nhiều khẩu truyền, quá nhiều nhà luận giải nên ngay 
chuyện bốn con bò đực, đen tuyên, có sừng, tôi lại có hai 
cách luận giải khác, nhưng đều là điềm tốt! Nay xin được 
trình bảy cái kiến giải thô thiển này để mọi người cùng suy 
ngẫm, nhất là có đức Tôn Sư của chúng tôi ở đây. 

Khai từ vừa khiêm tốn vừa chứng tỏ bản lãnh kiến thức, 
sở học về bộ môn này của tôn giả, tức khắc, lôi cuốn thính 
giả tham dự phải chăm chú lắng nghe. Tôn giả bèn hướng 
đến đức vua, tiếp tục: 

- Đại vương khỏi lo. Đây là điềm triệu mai sau. Đại 
vương có khí cốt lớn, là chân mệnh để vương, tương lai về 
sau, ngải còn có phước báu làm một đức Chuyên luân Thánh 
vương nữa! Điểm triệu này, nhắc nhở đại vương phải biết 
sông theo chánh pháp đề đem lại an vui, hạnh phúc cho quốc 
độ. Nếu người đứng đầu một nước mà tham lam, bất chính, 
không có đạo đức thì triều đình cũng tham lam, bất chính, 
không có đạo đức, và muôn dân sẽ đau khổ, lầm than, kéo 
theo sát sanh, trộm cắp, tà vạy, bất chánh, dối láo. Nghĩa là 
khi cái ác, bất thiện pháp tăng trưởng thì thiện thiên thần, 
thiện dạ-xoa sẽ bỏ đi, các thế lực che chở cho quốc độ không 
còn nữa. Lúc ấy chuyện gì xảy ra? Bốn con bò đen có sừng 


408 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


từ bốn hướng, nghĩa là mây đen bốn hướng, vần vũ tràn vào 
kinh thành, âm ï, sắm chớp đùng đùng, hướng đông, hướng 
tây, hướng nam, hướng bắc... hầm hè như tranh giành nhau, 
nhưng rốt lại, vẫn không có mưal Quốc độ rơi vào nạn hạn 
hán trầm trọng, mất mùa, đói kém, nhân dân trông chờ, kéo 
nhau đi xem, nhưng trời vẫn không cho họ một giọt nước. 
Vậy thì muốn mưa thuận, ø1ó hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp 
thì đức vua phải chơn chánh, lấy mười vương pháp trị dân, 
theo đó, đại thần cũng chơn chánh, có đạo đức; muôn dân 
sông theo chánh pháp thì các thiện dạ-xoa, thiện thiên thần 
sẽ hoan hý theo để hộ trì quốc độ. Cách giải đoán thứ hai 
cũng tương tợ vậy. Bón bò đen, có sừng, từ bốn phương tràn 
vào kinh thành, hầm hè muốn đánh nhau nhưng không làm 
øì cả rồi bỏ đi. Cũng vậy, đây là binh lực đen tối từ bốn 
phương, có thê là các nước chư hâu, cũng có thê là các binh 
trần, muốn nỗi loạn, ai cũng muốn tranh quyên, Cướp ngôi; 
ai cũng múa võ giương oai; ai cũng muôn áp đảo đối 
phương... Nhưng khi đến kinh thành, thấy uy lực của một 
đức vua sống theo chánh pháp, muôn dân thanh bình, đâu đó 
bình chân như vại nên họ phải tự động giải tán, mây tan, g1ó 
lặng... 

Nói đến ngang đây, tôn giả Sãriputta đưa mắt nhìn các 
nhà chiêm tinh, cất giọng êm dịu, hòa hoãn: 

- Thú thật răng, lời giải đoán của chư vị đều là cái “có 
thể”; mà lời giải đoán của tôi cũng là cái “có thể” làm sao 
biết nói ai đúng, ai sai... 

Hội trường im lặng, rất nhiêu người gật đâu lặng lẽ. 

Vị quan bộ lễ cất giọng lớn: 

- Từ một giấc mộng mà nhóm chiêm tĩnh gia giải đoán, 
có khả năng phát sanh hai điềm xấu; còn ngài sa-môn đại 
đức cũng giải đoán, lại có khả năng ngược lại, là hai điềm 
tốt! Đúng vậy, chưa biết lẽ phải, sự thật thuộc phân ai. Bây 
giờ, xin đức vua chí tôn cho nghe giấc mộng thứ hai. 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 409 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


Đức vua kê giấc mộng thứ hai: 

- Trẫm thấy có một bụi cây con từ dưới đất trồi lên; khi 
nó mới cao chừng vài gang tay, thân đang còn xanh nõn đã 
đơm hoa sum suê rồi tức khắc kết trái, trĩu cành. Thật là lạ 
lùng. Xin các vị đoán cho. 

Một vị chiêm tỉnh gia tóc bạc trăng, đứng dậy: 

- Đây là điềm xấu, điềm dữ! Cây non mà sinh hoa kết 
trái thì thật là kinh khủng. Đấy là một báo triệu, thần linh sẽ 
giận dữ nếu không biết cúng tế đúng lễ nghi, phép tắc. Khi 
mà thần linh nỗi trận lôi đình thì các vì tinh tú sẽ lệch vị trí, 
phương hướng; định luật của đất trời sẽ bị đảo lộn. Đất nước 
lửa gió bên trong, bên ngoài; thời tiết, mùa vụ, con người, 
sinh vật, thảo mộc... sẽ bị tác động mà sinh ra quái thai, dị 
chủng, nghịch thường... Vậy thì không thể không cúng tế 
thân linh. 

Lần này thì tôn giả Mahã Moggalläna trổ tài ngôn luận 
hùng biện: 

- Đúng thay, hay thay! VỊ lão trượng chiêm tình gia đã 
giải đoán giác mộng thứ hai này rất chính xác. Tôi cũng 
đồng ý đấy là điềm dữ, điềm xấu. Tôi cũng đồng ý đất trời 
đảo lộn, khí huyết tương xung mà sinh ra quái thai, dị 
chủng, nghịch thường... Tuy nhiên, việc ấy không phải xảy 
ra bây giờ mà đấy chỉ là dự báo trong tương lai. Xin các nhà 
tôn giáo học, tâm linh học, đạo đức học, giáo dục học, xã hội 
học, nhân văn học... hãy để tâm chuyên sâu nghiên cứu về 
lãnh vực này, nắm nguyên lý của nó mà đưa ra chiến lược, 
kế sách thích hợp để cứu cho xã hội, con người khỏi rơi vào 
thảm họa. Chính con người phải tự cứu con người chứ 
không có thân linh nào cả. Giấc mộng ấy sẽ trở thành hiện 
thực khi thế gian, thế giới này suy đôi. Con người nếu cứ 
tăng trưởng mãi mọi dục vọng, ác độc, xan tham, nghĩa là 
không có đạo đức và giới hạnh thì một mai nào đó sẽ phát 
sinh ngay trước mắt là những cô con gái rất non trẻ chưa đến 


410 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


tuổi vị thành niên sẽ tìm cách sống chung với bọn đản ông, 
không kể trẻ, không kê già, cốt là để thỏa mãn dục vọng, hai 
là bòn rút, kiếm chác bạc tiền. Và rồi, chúng sẽ thụ thai và 
sinh con. Cái cây non mởn mà sinh hoa kết trái là báo hiệu 
thảm họa này đấy: kéo theo sự đảo lộn thương luân bại lý 
cho toàn xã hội, gây nhiễm độc cho nhân sinh... Vậy thì xin 
thưa, chính chánh pháp mới cứu được cuộc đời, con người 
chứ không có thần linh nào ở đây cả! Như thế, xin đại vương 
đừng lo gì cả vì đại vương đang sống trong chánh pháp! 

Tôn giả Mahã Moggallana đã phát biểu xong. Quả thật 
kiến giải ấy rất hợp với luận lý, phơi bày một sự thật có thê 
kiểm chứng được, hiểu được khi con người suy đổi phẩm 
chất. 

Mọi người yên lặng, suy ngẫm cả hai cách lý giải. 
Không ai phát biểu ý kiến. 

Vị quan Bộ Lễ tiếp tục: 

- Xin bệ hạ kê cho nghe giác mộng thứ ba. 

Đức vua kể: 

- Trầm thấy một bầy bò cái cùng nhau bú sữa nơi bầy bò 
con, mà đáng thương thay, bầy bò con ấy mới chỉ sinh ra 
trong một ngày mà thôi! 

VỊ chiêm tình giải đoản: 

- Đây là điềm xấu, điểm dữ liên hệ thần linh nối giận! 
Đây là dấu hiệu những giá trị cô xưa, những tín ngưỡng 
thiêng liêng từ ngàn năm không còn được tôn trọng, nề vì. 
Chúng ta đã sống tốt đẹp, được nuôi dưỡng trong những bầu 
sữa mẹ thiêng liêng của suối nguồn kinh điển Vệ-đà với 
những lễ nghi, tập tục, tế lễ, phúng tụng, chú thuật... đem 
thanh bình yên ổn cho xứ sở, được thần linh che chở. Nay 
nguôn sữa ấy không còn nữa, đã khô cạn. Rồi ai cũng tuân 
theo những chỉ dụ mới, đạo đức mới, lẽ phải mới cho đến 
nỗi thần linh cũng đói meo. Giá trị tốt đẹp, linh thiêng ngàn 
xưa, những người đại diện cho các giá trị cũ, phải sống gởi, 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 411 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


sống nhờ vào những chủ thuyết mới là những chú bê non 
mới sinh được một ngày, có thảm thương không chứ! Than 
ôI! 

Tôn giả Sariputta_ thây đã đến phiên mình, đứng dậy, 
phản bác lời kiến giải ấy. Tôn giả nói: 

- Biện giải ấy hơi áp đặt, chủ quan; nếu không muốn nói 
là tự bảo vệ cho mình, lại còn quy cho việc thân linh nôi 
giận hâu gợi ý cho đức vua chí tôn chúng ta phải tổ chức đại 
tế, trung tế, tiểu tế rất tốn kém hăng ngản sinh mệnh của súc 
vật, của chúng hữu tình cùng với những thúng vàng, thúng 
bạc từ máu mủ thuế khóa của nhân dân! Giấc mộng ấy rất 
đơn giản, bậc có trí nghe qua, tức hiểu. 

Hướng qua đức vua, tôn giả nói: 

- Giác mộng ây ứng về tương lai, liên hệ nhân sinh chứ 
không phải thần linh. Khi đạo đức, luân thường của xã hội 
không còn được duy trì thì thế hệ người già, bô lão không 
còn được tôn trọng nữa! Vào thời ấy, con cái không còn biết 
kính trọng cha mẹ hay nhạc phụ, nhạc mẫu của mình. Chính 
chúng làm ra tiền, ra bạc nên sẽ cai quản tải sản gia đình. Và 
nếu vui, chúng sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc; còn nếu 
không thích, do buôn bực, chúng sẽ hất hủi cha mẹ và chỉ 
cho ăn, cho uống một cách lây lệ, cầm chừng. Và lúc ấy, lớp 
người già yếu cô độc, sống rất thiếu thốn, hoàn toàn lệ thuộc 
vào con cháu, lây lất qua ngày tùy theo ân huệ ban bố của 
cháu con mình giống như bò cái bú sữa bò con một cách tội 
nghiệp! Đây là hiện tượng báo triệu nhân luân suy đồi, con 
cháu bất hiểu chứ không liên hệ gì đến thân linh cả. Xin đại 
vương sáng suốt, anh minh để nhận ra sự thật ấy và tất thảy 
cử tọa thính chúng đồng suy ngẫm! 

Đức Phật mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đức vua cũng gật đầu, 
áng chừng là đã thấu hiểu. Và rất đông cử tọa như đồng 
thuận lời giải đoán của tôn giả SarIputta hơn. 

Lần này thì đức vua kê giấc mộng thứ tư của mình: 


412 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


- Trẫm thấy người ta buộc những con bò lực lưỡng vảo 
một nơi, rồi đem cả đàn bò con buộc vào những cỗ xe lớn, 
bắt kéo xe. Thế là đàn bò con, do sức yêu nên xe không 
chuyển dịch được, cứ đứng yên như thế. Thật lạ đời. Các 
thầy chiêm tinh cũng bảo là điềm xấu, điềm dữ, phải lo cúng 
tế nhưng không cho trầm biết lý do tại sao! Trẫm lo lãm! 

Đây là lời giải của phe chiêm tình gia: 

- Cũng là điềm dữ, điềm xấu mà thần linh đã báo triệu 
cho đức vua. Thân linh nhắc nhở răng, đức vua phải biết quý 
trọng, tôn trọng các lão thần đã có công với xã tắc từ thời 
tiên đế. Đây đa phần là các bà-la-môn trọng thần hoặc hoàng 
gia quý tộc lão niên đảm nhận, duy trì các chức vụ trọng yêu 
thì giang sơn mới ốn định được, tâu đại vương! Còn nêu 
dùng các lớp trẻ, trẻ người non dạ, chưa trưởng thành, thiếu 
kinh nghiệm thì làm sao gánh nỗi trọng trách quốc gia? Xin 
đại vương phải biết lễ tạ thần linh về sự báo triệu ấy! Đàn bò 
con mà bắt kéo xe, đàn bò mạnh mẽ lực lưỡng thì đem buộc 
vào một nơi, cho ngồi chơi xơi nước thì uống phí nhân tài 
quốc gial 

Tôn giả Mahã Moggallana gật đầu: 

- Đúng! Tôi cũng giải đoán như thế. Nhưng đây là dự 
báo về những ông vua bất minh, vô học, không có giới hạnh 
trong tương lai. Do dục vọng, xan tham, ngu dốt không biết 
tôn trọng, tin dùng những bậc hiền triết, những nhà thông 
thái, trí thức, học giả; những người am hiểu lịch sử, văn học, 
luật pháp cô kim, những vị cô vân đa mưu túc kế... để cùng 
lãnh đạo, cầm cán cân điều hành, có tâm, có tầm đề làm cho 
dân giàu, nước mạnh. Các vị có đạo đức và trí tài này bị đức 
vua quản thúc, cột lại một đóng, một chủm quăng vất một 
bên, không dùng nữa; vì họ hay nói ngay, nói thắng, liêm 
khiết và chính trực; họ chỉ biết nghe lời phải, không biết 
nịnh bợ, cúi luôn, không chịu bán rẻ lương tâm vì quyền lợi 
vật chất! Đức vua chỉ sử dụng người nào giỏi ăn, khéo nói, 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 413 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


biết quỳ gối, biết khom lưng; kẻ nào biết đem đến nguồn lợi, 
tạo tiện nghi cho ông ta hưởng thụ ngũ dục đến đỗi bóc lột 
dân đen cũng không sao. Thời này không còn nói đến công 
bằng và lẽ phải nữa. Trên pháp đình, những vị quan tòa béo 
nục, béo tròn, mặt đỏ gay, a1 hồi lộ cho \ nhiều tiền thì thăng 
cuộc, trăng án; ai không biết luật của đồng tiền vàng thì ở tù 
rục xương, bị tử hình, bị đóng gông, khắc dấu lưu đày! Các 
vị quan mới, đa phân là trẻ, thiếu mọi kiến thức chuyên môn 
nhưng nhờ là con cháu trọc phú hoặc bọn chúng cùng ở một 
vây cánh, được cất nhắc đưa lên quan to! Vậy là đám người 
này, đủ mọi thành phần ngu dốt, thiếu đạo đức, vô học lại 
đảm nhận trách nhiệm lớn lao thì làm sao đủ sức? Giêng mối 
quốc gia không nghiêng ngả, không điên đảo, không rơi vào 
vực thăm mới là chuyện lạ! 

Tâu đại vương! Chuyện này chưa xảy ra ở đây. Hiện tại, 
đức vua không tin dùng một sô lão thần và có tin dùng một 
số người trẻ tuôi thì chưa phải là điềm dở, điểm xấu mà 
ngược lại, là điềm tốt, điềm hay! Tại sao vậy, tại vì các vị 
lão thần ấy đã suy kiệt năng lực, trí não đã lão suy, đạo đức 
đã giảm sút mà cứ mãi ăn trên ngồi trước, tự tại, tự thị trên 
đâu thiên hạ mà phán quyết, mà kế công! Hạng đại quan ây 
cho nghỉ về vườn là đúng! Còn lớp trẻ, tuy trẻ thiệt, nhưng 
đã qua trường lớp đào tạo chính quy, thâu hái những kiến 
thức chuyên môn tại đại học Takkasila nôi danh xưa nay thì 
tùy trí tài mà đặt đúng nơi đúng chỗ! Dùng họ là anh minh, 
sáng suốt. Đây chính mới là đàn bò thanh niên, sung sức, lực 
lưỡng nên để họ kéo xe! Phải biết thu dụng, khuyến khích và 
nâng đỡ hiền tài. Xin đại vương hãy yên tâm! Điêm báo 
triệu kia chỉ để dành cho những quốc gia suy đồi, băng hoại 
bất kế nơi đâu, khi đạo đức, lẽ phải, tình thương xuống cấp, 
và dục vọng, ngu si, dốt nát lên ngôi! 

Tôn giả Maha Mogøsallana ngưng nói đã lâu mà mọi 
người không ai có ý kiến gì. Họ có vẻ suy nghĩ. Dầu sao, 


414 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


bên nảo cũng đúng cả nhưng có khác là phải cúng tế thần 
linh hay không cúng tế thần linh mà thôi. Mọi người thông 
qua. 

Đức vua kế giấc mộng thứ năm: 

- Trẫm mơ thấy một con ngựa hai bên có hai cái mồm. 
Rồi nó ăn cả hai mồm cùng một lúc? 

Nhóm chiêm tinh giải đoán: 

- Là điềm xấu, điềm dữ. Nếu không cúng tế thân linh với 
đầu và máu súc vật thì sau nảy, người ít mà súc vật nhiễu, 
chúng sẽ ăn hết vật thực của mọi người, như con ngựa mà ăn 
cả hai mồm cùng một lúc vậy! 

Tôn giả SarIputta mỉm cười: 

- Các quan chiêm tinh đã đi quá xa rồi. Đây chỉ là điềm 
báo triệu tương lai, khi ông vua bất minh, tham lam thì triều 
đình cũng tham lam, bất chánh. Những vị phán quan đáng lẽ 
ra phải cầm cán cân công lý cho công minh, phải chính trực 
và liêm khiết nhưng chúng vơ vét của hồi lộ vào cái túi tham 
không đáy. Chúng tìm cách ăn cả hai bên, cả bên nguyên và 
bên bị - như con ngựa có hai cái mồm cùng ăn một lúc vậy. 
Rõ ràng là như thế. Xin hội đồng sáng suốt phân định đúng 
saIl 

Mọi người nghiêng về kiến giải của tôn giả. 

Đức vua kê giắc mộng thứ sáu: 

- Trầm thấy có người cầm cái bát vàng quý báu đáng giá 
một trăm ngàn đồng tiền vàng kahapanä lại đưa ra mời một 
con chó rừng giả nua tiêu tiện vào đấy! Điểm triệu gì mà 
quái gở quá sức? 

Nhóm chiêm tĩnh: 

- Vẫn là điểm dữ, điềm hung! Cái bát vàng quý giá là 
tượng trưng cho vận mệnh quôc gia và những giá trị thiêng 
liêng của đất nước. Vậy, vận mệnh quốc gia và những giá trỊ 
thiêng liêng ấy phải biết giao phó cho tập cấp quý phái, cao 
sang, thượng đăng của xã hội thì mới tương xứng. Xin đại 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 415 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


vương hãy thận trọng đừng sử dụng, cất nhắc những người 
không xứng đáng như con chó rừng già nua lại tiểu tiện nơi 
cái bát vàng, nếu không thân linh sẽ nỗi giận! 

Đến chỗ nảy, chợt nhiên đức vua cười ha hả, hào sảng: 

- Được lắm! Các ngươi lúc nào cũng thân linh, thân linh! 
Rồi còn nói cạnh, nói khóe trẫm đã cất nhắc một số vị quan 
trẻ thuộc hai cấp dưới là vệ-xá và thủ-đả-la! Họ có trí tài lắm 
đấy! Họ không phải là kẻ hạ lưu đâu! Họ không phải là chó 
rừng gI1à nua đâu! 

Tôn giả Maha Moggallana cũng mỉm cười: 

- Họ nói cũng có phần đúng, tâu đại vương! Và con chó 
rừng giả nua kia có lẽ là những người già lão thiểu trí, liệt 
tuệ, thiêu đạo đức, thiếu tất thảy mọi khả năng đề có thể điều 
hành, quản lý chuyện trọng đại của quốc gia! Tuy nhiên, đây 
chỉ là tiên tri thuộc về tương lai, nhưng đại vương nên để 
tâm ngay từ bây giờ cũng không muộn! Điều đáng nói nữa 
là, hạ lưu, hạ đẳng ở đây không ám chỉ giai câp mà muốn 
nói đến sự thối đọa, xuông câp của con người; kẻ thiếu nhân 
cách, kẻ đã đánh mất phẩm giá của mình, tâu đại vương! 

Các vị quan chiêm tinh và một số lão thần đã tự xét 
mình nên xấu hồ cúi mặt. Đức vua biết nhưng cứ giả vờ 
không biết, kế tiếp giâc mộng thứ bảy: 

- Trầm thây một người đang đan bện một sợi dây thừng. 
Sợi dây ngày một dài, được thả xuống đất, lượn ra sau chỗ 
chế ngồi. Một con chó rừng, ốm giơ Xương, ngôi chồm hồm 
bên sau, có vẻ do quá đói nên cứ hễ sợi dây thừng dải ra 
được khúc nảo thì nó gặm ngay khúc ấy mà người đan bện 
chăng hè hay biết. Thế là thế nào hở các quan chiêm tinh? 

Đức vua hỏi hồi lâu mới có vị đứng dậy tâu: 

- Chúng thần không dám đoán nữa, vì nếu có đoán, có 
luận giải gì thì cũng không ra ngoài việc cúng tế thần linh và 
những kiến giải bảo vệ tập câp và truyền thống tín ngưỡng 
cô truyền. Điều này, chúng hạ thần không có lỗi; vả chăng, 


416 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


tất thảy đều phát xuất từ kinh điển Vệ-đà mà chúng hạ thần 
đã được học từ tâm bé! 

Đức vua CƯỜI Ø1Òn: 

- Ứ, nếu nói vậy thì tốt! Nói vậy chứng tỏ các khanh 
đúng là bậc thức giả! Sau khi trầm học hiểu được chút ít 
giáo pháp của đức Thế Tôn, một giáo pháp có trọng tâm là 
hoàn thiện những phẩm tính cao đẹp của con người, trầm 
không còn tin vào hệ thông, trật tự, quy định phẩm chất con 
người tùy thuộc các giai câp nữa. Đâu phải cứ hai giai cấp 
trên là tốt, là hay, còn hai giai cấp dưới là xấu, là dởi Bằng 
chứng là chánh hậu của trầm, tuy thuộc giai cấp thủ-đà-la, 
nhưng kẻ khó tính nhất, bảo hoàng hay xét nét nhất cũng 
phải công nhận tư cách, phẩm hạnh của nàng đúng là bậc 
mẫu nghi thiên hạ! Trẫm chán lắm rồi những cái quy định, 
những cái phạm trù, những cái ước lệ được xem như là 
thước đo, những chân lý có sẵn ấy! 

Có những tiếng lời lao xao: 

- Đúng là bậc minh quân! 

- Những thây biết, kiến giải ây rất mới mẻ, đã đi ngoài 
truyền thông nhưng rất thuyết phục, tiễn bộ! 

Đức Phật bây giờ mới lên tiếng: 

- Hay lắm! Đại vương và triều thần đều đã trực nhận 
được một phân tinh tủy giáo pháp của Như Lai! Một giáo 
pháp không có thần linh, nói cách khác, không nô lệ thần 
quyên, mả trọng tâm là vì con người và cho con người; 
những thấy biết khô đau, phiền não cùng sự tu tập làm sao 
để giải trừ, làm cho vắng mặt, tịch diệt những khổ đau và 
phiên não ấy! Mỗi người phải tự năm vận mệnh, định mệnh 
mình mà lên đường: khô hay lạc, sinh tử hay Niết-bàn đều 
năm nơi tắm thân một trượng này cùng với cảm giác và tri 
giác này! 

Đức vua khẽ cúi đầu: 

- Tri ân đức Tôn Sư! Rồi đức vua đưa mắt nhìn khắp 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 417 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


triều cung, cất giọng dõng dạc - Trẫm không cần các chiêm 
tinh gia đại thần đoán mộng nữa. Các vị nói như thế nào, 
đoán như thế nào thì chỉ có một quyền sách, và trẫm cũng đã 
tiên đoán được quyển sách ấy nói gì, phán như thế nào! 
Trẫm chỉ cần nghe những lời khuyên, những chuyện sẽ xảy 
ra trong tương lai như thế nào để tự răn giữ mình. Bây giờ, 
xin nhị vị thượng thủ của giáo hội tiếp tục giải minh giấc 
mộng thứ bảy của đệ tử. 

Hai vị tôn giả đồng thanh nói: 

- Xin tuân mệnh đại vương! 

Rồi tôn giả Sãriputta nói: 

- Giấc mộng này sẽ trở thành hiện thực, một vị lai nào 
đó khi đức vua, bá quan bất chánh, xã tắc suy đồi, đồ nát; 
mọi giá trỊ tính thần bị xem nhẹ, coi khinh thì con người sẽ 
sa đọa, xuống cấp, bản năng và thú tính lên ngôi, ai cũng tìm 
cách hưởng thọ ngũ dục. Cha mẹ chăm chỉ làm ra của cải, 
tài sản thì con cái phá tán để ăn chơi phè phỡn, đàn đúm, cờ 
bạc, rượu chè! Chồng làm ra bạc tiền, lúa gạo thì bà vợ lăng 
loàn bớt xén đề hú hí, ngoại tình với trai. Vợ đảm đang, đầu 
tắt mặt tối ruộng đồng, nương vườn, ao cá, trồng dâu nuôi 
tăm thì chồng phung phí với bạn bè, gái điểm, thanh lâu... 
Những công phu đan bện những sợi dây thừng bị con chó 
rừng núp bên sau ăn hết là ám chỉ người trong một gia đình 
ăn chặn, gặm khới chứ không phải người xa lạ, tâu đại 
vương! 

- À, à! Đức vua chợt nói - Trẫm nhớ lầm, dường như là 
con chó cái thì phải! 

- Nếu vậy thì ứng vào nữ nhân! Tôn giả tiếp tục giải 
đoán - Nữ nhân không còn biết việc tê gia nội trợ nữa, chỉ 
biết ăn chơi phóng đãng, đánh cắp tiền bạc của cải của cha 
mẹ hoặc của chồng con để chạy theo bọn đàn ông vô lại. 
Bọn nữ nhân này chỉ biết trang điểm vòng hoa, sáp thơm, 
xiêm y diêm dúa bòn rút sản nghiệp của những người chồng 


418 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


khốn khổ, tội nghiệp đề du hí với tình nhân! 

- Trẫm hiểu rồi! Còn bây giờ là giấc mộng thứ tám. 
Trẫm thấy chính giữa hoàng môn có một cái bình lớn, trang 
trí châu báu, cực quý, nước đây tràn; còn xung quanh là 
những chiếc bình đất xấu xí, sứt mẻ, bên trong khô nước. 
Rồi từ khắp bốn hướng có bốn dòng người có đủ bốn thành 
phần gia1 cấp sát-để ly, bà-la-môn, vệ-xá, thủ-đà-la, liên tục 
đội những ghẻ nước đồ vào bình lớn, nước đã đầy tràn rồi 
nhưng họ cứ đồ hoài, đỗ mãi! Chẳng ai thèm để ý những 
chiếc bình đất khô nước ở xung quanh! Ô, thật là lạ lùng! 

Tôn giả Maha Mogøgallana đáp: 

- Chăng lạ lùng øì cả, tâu đại vương! Chuyện đó sẽ xảy 
ra trong tương lai. Đây là thời đại của những vua chúa bất 
chánh, đa đâm dục, hư đốn, độc tài, độc quyên, độc trị, bắt 
cả bốn giai cấp trong xã hội cung phụng cho mình, cho 
hoàng gia, cho bầu đoàn thê thiếp, cung phi, mỹ nữ của 
mình. Dân chúng nai lưng ra làm việc. Họ quần quật cày 
bừa, đồng sâu đồng cạn, gieo lúa, tria hạt... đến khi thu 
hoạch phải nộp cho triều đình, đã đây tràn thì đầy tràn thêm 
nữa, còn kho lẫm của họ thì trồng trơn! Việc trồng mía làm 
đường, nấu mật, các loại hương hoa, cây trái khác cũng 
tương tợ vậy... phải nộp hết cho bọn thống trị, dân chúng 
không còn gì, đâu dám liếc mắt trông xem gia đình mình no 
đói ra sao! 

Đức vua nhăn mày: 

- Quả thật có cái loại vua chúa như vậy sao, thưa đại 
đức? 

- Khi nhân tâm, đạo đức suy đôi thì con người còn độc 
ác và tôi tệ hơn cả sài lang, răn rít, tâu đại vương! 

Một hồi, đức vua kề lại giấc mộng thứ chín: 

- Trầm thấy một hồ nước sâu có bờ cao bao quanh, mọc 
đây năm loại hoa sen. Lạ lùng là bốn phía bờ hồ, nước cạn, 
lại trong trẻo, các loài vật hai chân, bốn chân kéo xuống tha 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 419 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


hồ uống nước, vọc nước, tắm rửa. Chính giữa hồ, nước sâu 
lại đục ngầu như quấy bùn; chẳng có con thú nào đại khờ ra 
đấy cả. Thế là sao, chư đại đức? 

Tôn giả Sariputta trả lời: 

- Giấc mơ này trong tương lai sẽ trở thành hiện thực khi 
vua chúa vơ vét, bóc lột của dân cả bốn giai cấp tương tợ 
như giấc mộng trước. Không còn đạo lý, không còn công lý, 
chỉ có lẽ phải của tiền bạc cùng sự gian ác. Bọn này không 
có một chút xíu thương xót, yêu mến dân chúng: họ chà đạp 
bầy tôi như ép mía và đánh thuế đến độ dân chẳng còn một 
đồng xu dính túi. Vì không còn sống nồi nữa khi sưu thuế cứ 
mãi gánh nặng trên lưng; họ bỏ phó, bỏ thành, bỏ làng mạc, 
dắt díu nhau đến sông tại những miền biên địa rồi khai 
hoang lập ấp ở đấy. Thời gian sau, ở những nơi này trở 
thành những xóm làng sầm uất, dân cư đông đúc và đời sông 
âm no. Chuyện này ứng hợp hiện tượng nước bốn bờ hồ 
trong vắt là nơi dân chúng vui vẻ sinh sống, còn giữa hồ đục 
ngâu là do kinh thành điêu tàn, đồ nát không còn dân cư ở 
đây nữa! 

Đức vua gật gật đầu, kế tiếp giấc mơ thứ mười: 

- Trẫm thấy cơm sôi trong nồi nhưng mà sao trông nó lại 
lộn chộn, lạo chạo chứ không được khuấy đều. Khi bưng 
xuống bếp thì nồi cơm chia làm ba phân rõ rệt: Phần nhão 
nhoẹt, phân thì sống sượng, chỉ có một phần chín trông thật 
ngon lành! Điềm triệu øì mà lạ vậy, thưa đại đức! 

Tôn giả Maha Mogøgallana đáp: 

- Cũng tương tợ vậy, chúng sẽ trở thành hiện thực trong 
tương lai. Vua chúa bất công, các quan đại thần bất chính 
kéo theo các bà-la-môn gia chủ, trưởng giả, thị dần, nông 
dân cũng thế, trở thành bất chánh cả. Kế đó là các vị thần 
linh mà chúng tôn thờ, tế lễ như thọ thần, sơn thần, hải thần, 
giang thân, địa thần cũng trở thành bất chánh luôn! Rồi thì 
những cơn gió thối qua lãnh thô của vị hôn quân bất chánh 


420 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


ây sẽ trở thành những trận cuồng phong, điên đảo, hỗn loạn, 
làm rung chuyên các đên đài, cung điện trên thiên giới khiến 
Tứ đại thiên vương bực mình, chư thiên phẫn nộ làm cho 
thời tiết, khí hậu, mùa tiết chuyên đối thất thường, mưa năng 
bất trắc. Chỉ trong một vùng, một miền mà chỗ nảy thì năng 
hạn, khô cháy đất đai, ruộng đồng, vườn tược, cây trái, hoa 
màu bị thiêu cháy, vàng úa; chỗ kia thì lũ lụt, úng thủy làm 
cho ngũ cốc bị ngâm trong làn nước bạc. Tuy nhiên vẫn có 
được một vài xóm làng hiền lương, có đạo đức thì mưa 
thuận, gió hòa, dân chúng có được cái ăn, cái mặc. Hiện tình 
đất nước có khác gì nội cơm chia làm ba phần khác nhau 
như giấc mộng của bệ hạ đâu? 

Đức vua đáp: 

- Đúng là vậy! Nhưng mà trẫm thắc mắc, rằng là chư 
thiên mà cũng nỗi giận hay sao? 

- Không những chư thiên mà Đề Thích thiên chủ đôi khi 
cũng tham lam, nóng nảy, ganh ty kia mài! Họ chỉ là chúng 
sanh thôi, tâu đại vương! May nhờ có chút ít phước báu mà 
sinh thiên giới, nhưng họ cũng đây rẫy tham sân si như con 
người vậy! Họ cũng thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét mà 
sinh ra nhiều chuyện điên đảo, thị phi lắm chớ! 

Đức vua kể giấc mộng thứ mười một: 

- Trâm thấy một người, hình dáng chăng giống tăng, 
chắng giống tục đã đem lây gỗ chiên đàn trị giá cả trăm ngàn 
đồng tiền vàng để đối lây một muỗng bơ tươi để ăn, không 
dính răng. Sao có kẻ tham ăn ngu ngốc đến thế? 

Tôn giả SãrIputta đáp: 

- Điểm triệu này vừa ứng hợp với tình trạng đất nước 
suy đồi trong tương lai mà cũng ứng hợp lúc giáo pháp suy 
tàn. Bọn vua chúa đục khoét, hút máu mủ của dân chưa đủ; 
chúng còn cắt từng phần đất đai, lãnh thổ đem bán, đổi chác 
hoặc sang nhượng cho ngoại bang, cho bọn trọc phú cơ hội 
vừa ngoi lên để vinh thân phì gia, ăn chơi du hí, thỏa mãn 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 421 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


ngũ dục thấp hèn! Đấy, đấy, có khác gì lây gỗ trầm hương 
quý báu, đáng giá trắm ngàn đồng tiền vàng đề đổi lấy một 
muỗng bơ tươi? Ôi! Cái đó, xem vậy mà chưa nguy hại khi 
đem so vảo thời buổi chánh pháp suy tàn. Thời ấy, nhiều 
ông tỳ-khưu tham lam, không biết hồ thẹn tội lỗi, không biết 
ghê sợ tội lỗi sẽ xuất hiện nhiều như lá vàng mùa thu, chúng 
thuyết giảng giáo pháp chỉ với mục đích miếng cơm manh 
áo chứ không phải mục đích cao thượng! Chúng sẵn sảng từ 
bỏ chánh pháp, giáo hội để chạy theo bọn tả giáo, hàng ngũ 
của quỷ ma miễn là được no thân, ấm cật, rủng rỉnh bạc tiền, 
danh vọng, địa vị, lợi dưỡng! Chúng dùng đủ mọi lời lẽ hoa 
mỹ, dịu dàng, ngọt như đường mật, có vẻ trí thức, cao siêu 
để dụ dỗ quân chúng nhẹ dạ, cả tin. Chúng cúi đầu, khòm 
lưng để luồn lọt chỗ này, chỗ khác. Chúng ngồi ở đại lộ, góc 
đường, giảng đường, đền miễu to nhỏ. Chúng ton hót, nịnh 
bợ để được ghế ngôi cao, được nồi tiếng. Giáo pháp cao quý, 
thiêng liêng, trong sạch, thánh hạnh, nhưng khi mà chúng 
thuyết giảng thì mục đích lại bốc mùi hạ liệt, hơi đồng, hơi 
bạc, hơi vàng, thực phẩm thượng vị, y phục đắt tiên thì có 
khác gì đem đổi chiên đàn hương để lây một muỗng bơ 
tươi? Thế đấy, cái con người ấy trông chăng giống tăng, 
chẳng giống tục là vì vậy, có lẽ giỗng ngạ quỷ, có phải vậy 
không đại vương? 

Đức vua nói: 

- Trẫm hiểu rồi! Hiểu rất thâm thía nữa là đẳng khác. 
Bây giờ trầm lại kê thêm giấc mộng thứ mười hai. Nó như 
thế này: Trẫm thấy dây bầu, dây bí rỗng ruột mà sao chúng 
lại chìm xuống nước, chìm sâu trong nước? 

Tôn giả Maha Mogøallana trả lời: 

- Đây cũng là báo triệu thuộc thời vị lai. Sẽ có thời mà 
thế giới điên đảo, trí ngu điên đảo; bọn vua chúa do tham ác 
và ngu s1 nên không tin dùng giới trí thức nữa mà chỉ ưu đãi 
bọn hạ đăng, bọn vô học có cái tài bẻm mép môi lưỡi và biết 


422 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


cúI luôn, nịnh bợ. Tại triều đình, cung môn, pháp tòa, các 
trần thành, những chức vụ trọng yếu, quyền cao, bổng lớn 
đều là của bọn hạ đăng, là nơi thao túng của bọn bụng to 
nhưng rỗng óc này. Đấy, chúng là những dây bí dây bâu 
rông ruột mả có sức nặng ghê gớm có thể khuynh loát cả tổ 
quốc, giang san! Trong hội chúng tỳ-khưu cũng thế! Nơi các 
cuộc đàm luận, hội thảo lớn nhỏ, trong việc cúng dường 
thực phẩm, y phục, sàng tọa, dược liệu; kế cả việc xây cất 
chùa tháp... ở đâu cũng là ý kiến quyết định của bọn tỳ-khưu 
ác dục, vô trí, vô gl1ới, còn ý kiến của các vị có giới hạnh, 
thiểu dục, tri túc thì không còn được ai xem trọng nữa. Đây 
cũng là hiện tượng suy đồi chung, tâu đại vương! 

Đức vua kế giấc mộng thứ mười ba: 

- Trầm thấy những tảng đá to lớn bằng cả ngôi nhà 
nhưng lại nổi bồng bênh trên nước, từ đoạn sông này sang 
sông khúc kia như thuyền bè không khác? 

Tôn giả Sãriputta đáp: 

- Cũng tương tợ như trên, tâu đại vương! Những tảng đá 
lớn, nặng ây tượng trưng cho giới có học, là tri thức của xã 
hội; họ bị coi khinh, xem nhẹ nên chúng nổi lềnh bênh nơi 
này và nơi khác như bẻo dạt hoa trôi thấy mà xót thương! 
Trong hội chúng tỳ-khưu cũng thế! Lời của các bậc tôn 
trưởng, các bậc tôi thăng về giới, định và tuệ đối với bọn ác 
tăng đâu có nghĩa lý gì, chỉ như những tảng đá nổi lễnh 
phênh, trôi dạt nơi này đến nơi khác. Quân chúng chỉ biết 
nøhe theo bọn tà hạnh, bất chánh, ác dục ây nên đời sống 
tinh thần của xã hội đã đen tối lại càng đen tối hơn! Nhưng 
biết làm sao được, có lúc, trên thế gian này, khi chánh pháp 
suy đôi, các giá trị thượng đẳng, thanh cao, thù diệu được 
thay thế bởi các giá trị hạ đẳng, thấp hèn, tối tăm thì những 
cái gì thiêng liêng, cao khiết nhất cũng trở nên nhẹ phêu, 
không trọng lương, phải lang thang, bập bênh, trôi dạt tại 
các sông cái, sông con nơi trân thế; không còn ai tin dùng và 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 423 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


sông theo những giá trị ấy nữa! Chúng xưa trôi, cũ rồi, lạc 
hậu rồi! Đến lúc này thì không những bậc trí thở dài, các nhà 
đạo đức cay mắt mà cát đá vô tình cũng phải thở dài, cũng 
cay mắt, tâu đại vương! 

- Hay lắm! Đại đức ví von hay lãm! Trẫm thâm thía tận 
ruột gan! Cảm ân đại đức lắm lãm! Còn bây giờ là giấc 
mộng thứ mười bốn. Trẫm thấy những con nhái bén cỡ băng 
mây cánh hoa nhỏ tí tẹo lại nhanh nhẹn săn bắt những con 
rắn không lồ, cắn đứt chúng ra từng khúc như các ngó sen 
rồi nhai nuốt ngâu nghiến, chốc lát là sạch trơn. Việc gì sẽ 
xảy ra từ cái điềm triệu kỳ quặc ấy, thưa đại đức? 

Tôn giả Maha Moggallana mỉm cười: 

- Những con nhái bén nhỏ tí tẹo ấy chính là những cô gái 
trẻ, đẹp, non tơ, xinh xắn; chúng đã bắt hồn, đã hớp hồn 
những ông lớn trong xã hội từ vua chúa, các quan đại thần, 
các vị tông trân, các đại triệu phú, các đại danh gia, doanh 
gia, các đại gia chủ bà-la-môn, các giáo chủ và các đại giáo 
chủ, các vị trụ trì, các vị phó trụ trì, chức sắc lãnh đạo giáo 
hội lớn, giáo hội nhỏ... đây, tâu đại vương! Khi mà dục vọng 
hưởng thụ lên ngôi chúa tế thì tửu sắc chính là chiếc mô 
chôn biết bao trang nam nhi hảo hán trên đời. Những hầu 
non, thiếp non, bê non, gái non ây, với thân xác nõn nà, nụ 
cười lả lơi, khóe mắt đong đưa, mùi hương quyên rũ, ăn mặc 
gợi tình... đã làm cho thế gian điên đảo, thành trì nghiêng 
ngả, tôn miếu, xã tắc điêu linh họ đã cắt khúc danh dự, địa 
VỊ, quyền lực, bạc tiền, sự nghiệp của nam nhân, thanh niên, 
trung niên, lão niên mà nhai nuốt ngấu nghiễn thì có lạ gì 
đâu? Đây là thời suy đồi, ngũ dục được tôn vinh, và cái của 
nợ của đản ông, đàn bà được tôn thờ trên các đền miếu, 
thánh miếu! Thế gian lúc â ấy chỉ còn biết nô lệ vào đám con 
gái trẻ măng; quỳ gôi, hâu hạ và tôn xưng chúng là nữ 
vương khoái lạc! Đến lúc này lại bắt đầu xuất hiện thêm 
những tôn giáo, tín ngưỡng lẫy chuyện bí quyết phòng the, 


424 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


dâm dục nam nữ để mà tu tập, mà hành trì cho đến nơi giác 
ngộ, giải thoát đấy, tâu đại vương! 

- Thật là kinh khiếp - Đức vua nói - Nữ nhân phước 
mỏng, nghiệp dày nhưng mà tham vọng, dục vọng có người 
còn mãnh liệt hơn cả đàn ông! Phải có biện pháp chế tài mới 
được! 

- Luật Manu đã chế tài, đã giới hạn trí thức, quyền lợi 
cũng như các chức năng của họ trong xã hội rồi đấy, tâu đại 
vương! 

- Nhưng cái luật ấy, đem áp dụng lâu ngày thì lại biến 
nữ nhân thành một loại nô lệ mới, trở thành bất bình đẳng 
một cách oan nghiệt! 

Tôn giả cất giọng điềm đạm: 

- Phải gỡ thoát cho họ, chút ít, từ từ như đức Tôn Sư đã 
từng chế tài ni giới trong bát kỉnh pháp, nhưng phải tôn 
trọng họ đề họ phát triển mọi khả năng có thể. Tuy nhiên, 
chỉ một thời gian tồn tại nào đó thôi, đến lúc ni chúng họ xé 
bỏ bát kinh pháp, họ đòi bình đăng, ngang hàng với tỳ-khưu 
tăng, đôi khi họ còn lãnh đạo và sai bảo ty-khưu tăng; còn cả 
gan truyền thụ giới pháp cụ túc cho tỳ-khưu tăng nữa. Lúc 
ây thì chánh pháp đã suy tàn, chiếc y cà-sa chỉ còn là một 
mảnh vải vàng vắt qua lỗ tai mà thôi! 

Đức vua thở dài. 

Tôn giả nói tiếp: 

- Chánh pháp mà cũng còn thành, trụ, hoại, vong - 
huống øì phi pháp, huống gì những chế định của thế gian 
pháp, tâu đại vương! Hãy kế lại giắc mộng thứ mười lăm đi 
thôi, đại vương! 

- Vâng, vâng! Đức vua kế tiếp - Trẫm thấy một con quạ 
đồng quê đầy đủ mười ác hạnh, lại được một đoản tùy tùng 
øồm toàn chim quý hộ tống, đó là loài chim có lông màu 
vàng ánh được gọi là kim nga vương giả theo hầu hai bên! 
Điềm øì lạ vậy, đại đức? 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 425 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


Đến phiên tôn giả Sãriputta: 

- Cũng dễ hiểu thôi, đại vương! Sẽ có thời đảo lộn quyền 
lực, tập cấp, địa vị trên thế gian này. Những người thuộc giai 
cấp dưới đáy xã hội như thủ-đà-la, chiên-đả-la bị bóc lột, áp 
bức lâu ngày tức nước vỡ bờ, họ vùng dậy với đao gươm, 
giáo mác, cung tên, búa rìu... đề lật đồ những tên bạo chúa... 
rồi lên ngôi, cai trị đất nước. Bọn này đa phần vô học, ngu 
si, nghiệp dày nên tham ác, bất chánh... tương tợ như con 
quạ đồng quê với mười ác hạnh không khác. Giới cấp lãnh 
đạo xã hội mới này cùng tập cấp với vua chúa mới... như cày 
ruộng, thợ săn, hớt tóc, thợ gôm, thợ làm cung tên, thợ xây, 
thợ hồ... nắm mọi chức vụ, quyền hành nên tha hồ tham 
nhũng, vơ vét của công để thành những chủ nhân ông mới, 
trưởng giả mới, trọc phú mới. Thế rồi, thành phần trí thức, 
có học trong xã hội, ban đầu thì bất cộng tác, muốn giữ gìn 
sự trong sạch cho mình nên không chịu thò chân vào vũng 
nước đục. Sau, do miếng cơm, manh áo, do gia đình đói khổ, 
túng quần quá họ đành phải theo hầu, làm thuộc hạ giai cấp 
mới. Và đây chính là hình ảnh loài kim nga vương giả phải 
theo làm tủy tùng con quạ đồng quê có mười ác hạnh đấy, 
tâu đại vương! 

- Thật là tội nghiệp! Đức vua thở dài, tâm sự - Trẫm du 
học đại học Takkasila bảy năm, thuộc thành phần sinh viên 
ưu tú, thâu hái được chút ít kiến thức, hiểu biết đề cai trị đất 
nước. Thế nhưng, đôi khi còn tự thẹn, tự giận mình sở học 
không tới nơi tới chốn! Thế mà, ở đây, bọn không biết chữ, 
vô học lại lên nắm quyền lãnh đạo... đúng là đại họa cho 
nhân gian rồi! 

Tôn giả Sariputfa lại mỉm cười: 

- Đây cũng là định luật của thế gian pháp, đại vương! 
Bọn vua chúa vô học kia, một thời gian sau thấy rõ cái bất 
tài của mình nên họ sẽ tìm cách chiêu mộ người tài, kẻ có 
học vào các chức vụ như phụ tá, tham mưu, cô vấn... Chưa 


426 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


thôi, họ còn cho con cháu đi du học tại Takkasila hoặc thuê 
mướn các bà-la-môn thông thái, uyên bác để dạy dỗ cháu 
con mình. Rồi, thế hệ tiếp nối cai trị đều là dòng dõi, huyết 
thống của họ; lại trở thành hoàng gia mới, quý tộc mới.. rồi 
họ lại bóc lột, áp bức giai câp thủ-đà-la mới, chiếnzit1a 
mới! Thế gian vốn vậy, vốn loanh quanh luần quân vậy, tâu 
đại vương! 

Đức vua kề tiếp giắc mộng thứ mười sáu: 

- Xưa nay, hồ báo săn bắt sơn dương: nhưng ở đây trẫm 
thây sơn dương lại săn bắt hỗ báo rồi xé xác ăn rau ráu! Còn 
nữa, bầy chó sói vừa thoáng thấy bóng đàn dê từ xa liền 
hoảng hốt bỏ chạy, trốn mình trong các lùm bụi. Đây cũng là 
điềm triệu thế gian điên đảo, phải vậy không, đại đức? 

- Đúng vậy - Tôn giá Mahaä Moggallana gật đầu - Đấy là 
thời mà bọn hạ đăng được nắm quyên cao chức trọng, được 
nhiều quyền lợi, ân sủng của vua chúa trong lúc đám quý 
tộc, trí thức lại rơi vào cảnh bân cùng, tối tăm. Vì có nhiều 
thế lực trong chỗn công quyên và tại pháp đình nên bọn hạ 
đăng này tìm cách tước đoạt quyền tư hữu đất đai, nhà cửa, 
tài sản do tô tiên để lại của tầng lớp quý tộc, trí thức kia. Khi 
họ cô bênh vực quyên lợi tư hữu chính đáng của mình trước 
tòa án với lời lẽ cứng rắn, đanh thép mà sự hợp lý của nó, 
tượng đá cũng phải gật đầu. Tuy nhiên, ở đây không còn là 
lẽ phải của công lý mà là lẽ phải của quyền lực và cơ bắp! 
Đám bộ hạ, tùy tùng của các quan dẫn họ vảo phòng kín, lẫy 
gây gộc đánh đập, năm cô quăng vào góc tường, chửi rủa 
thô bỉ, quát môm hăm dọa: “Liệu thần hôn đấy, bọn quý tộc, 
trí thức ngu si kia! Sao? Các người muốn tranh giành với 
chúng tao ư? Đừng có hỗn láo mà trổ tải lý sự! Nếu không 
ngoan ngoãn hiến cúng đất đai, tài sản, nhà cửa thì chúng 
ông sẽ tuân tự hãm hiếp vợ, hãm hiếp con rồi chặt chân tay, 
thân hình các người ra từng khúc, từng khúc rồi quăng cho 
chó ăn! Cứ vác đơn lên ông trời mà kiện vì tại thế gian, luật 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 427 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIÊM TINH 


pháp đã năm trong tay chúng ô ông rồi!” Kinh khủng bởi đòn 
tra tân và sự hăm dọa dã man ây, bọn người quý tộc, trí thức 
kia bẻn tự nguyện dâng cúng hết tất thảy mọi tư hữu cho các 
quan hầu kiếm kế an thân! Tuy nhiên, như chim thoáng thây 
bóng cây cung đã sợ hãi; cũng vậy, vừa thoáng thấy bóng 
bọn thống trị mới, đám quý tộc, trí thức đã chạy núp trốn nơi 
này và nơi khác. Đây chính là hình ảnh ngược đời: Sơn 
dương săn bắt hỗ báo rồi nhai ăn rau ráu và chó sói thoáng 
thây dê từ đăng xa đã chạy ân vào các lùm bụi! 

- Kinh khủng! 

- Đúng vậy, quả là kinh khủng! Hiện tình chánh pháp 
mai sau cũng tương tợ vậy, đại vương! Bọn ác tỳ-khưu đầy 
rẫy ở cung đình, giảng đường, chùa viện, ở phố, ở thành, thị 
trần và làng mạc; và chúng tha hồ khủng bố, hăm dọa, nói 
lời thô bỉ đối với các bậc tỳ-khưu hiền thiện, chơn chánh... 
Cho đến khi, các ngài cảm nhận được rằng, tà giáo đã lên 
ngôi, chánh pháp đã suy tản, ác tỳ-khưu mọc lên như nắm 
sau cơn mưa, muốn bảo vệ mình và bảo vệ chánh pháp, 
buộc họ phải trốn vào động vắng, hang sâu, rừng rậm... 

Mười sáu giấc mộng đã giải đoán xong. Cả hội trường, 
cử tọa thính chúng bàn tán nho nhỏ với nhau, có lao xao 
chút ít rồi trở lại yên lặng. 

Đức vua cất giọng đây cảm khái: 

- Cảm ân nhị vị tôn giả đại đức đã khai tâm, đã mở mắt 
cho trầm nhìn thấy rõ hầu như toàn bộ viễn cảnh tương lai 
khi đạo đức và lẽ phải suy đôi, kéo theo sự suy đôi của con 
người và xã hội! Vậy thì, trách nhiệm của một vị vua lớn 
lắm, cao cả lắm mà cũng nặng nề lắm! Vận mệnh của đất 
nước, sự vui khô của muôn dân tùy thuộc đạo đức, giới hạnh 
bản thân của vị vua ấy cùng cán cân nghiêm minh của công 
lý. Thiếu một trong hai, không được; nghiêng lệch bên nảy, 
bên kia, không được! Toàn thê triều đình, các quan hãy ghi 
nhớ lời trằm hôm nay! 


428 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


CUỘC LUẬN CHIẾN VÉ CHIẾM TINH 


Đức vua quay qua đức Phật, chấp tay xá thay cho cung 
cách đảnh lễ của một đệ tử đối với vị chân sư, mở lời trân 
trọng: 

- Đây quả là bài học vô giá, thay mặt cho toàn thê quốc 
độ Kosala, đệ tử xin tri ân đức Tôn Sư! 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 429 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


Với Chàng Thanh Niên Nô Lệ 


Sau mây ngày đức vua Pãsenadi (Ba-tư-nặc) quy giáo 
đức Phật; và sau câu chuyện mười sáu giấc mộng của đức 
vua đã được hai vị đại đệ tử thay nhau giải đoán thì các quan 
đại thân, quý tộc, danh gia và khá đông thành phân trí thức 
trong xã hội tìm đến Jetavana để tìm hiểu môn giáo pháp lạ 
lùng này! Một mình, đức Phật không thể tiếp kiến hết được, 
hai vị đại đệ tử phải thay nhau để trả lời nhiều câu hỏi phức 
tạp rồi dẫn dắt họ có cái thấy biết đúng đắn. Các vị thượng 
thủ trưởng lão khác cũng bận bịu cho việc xuất gia từ lớp 
này đến lớp khác, căn cứ theo các điều kiện được thọ đại 
giới đã được chế định tại Trúc Lâm. 

Thấy tình hình Jetavana như vậy là tạm ồn. Hôm kia, 
đức Phật thông báo là ngài phải rời Sävatthi để đi về phương 
nam, chỉ chừng một trăm vị tỳ khưu tháp tùng, trong đó có 
tôn giả Sãriputta, Ananda và thị giả Upaväna. Tôn giả Mahã 
Mogøalläna và các vị trưởng lão khác tùy nghi phân bố đi 
hành hóa các phương. 

Phía nam Sãvatthi, xa về phía ngoại ô, trong xóm nhà tôi 
tàn ổ chuột của cư dân nô lệ chiên-đà-la — có gia đình người 
thanh niên làm nghề hốt phân, nạo vét mương công bân thỉu. 
Chàng tên là Sunfta. Tuy là tầng lớp tiện dân dưới đáy xã 


430 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


hội nhưng chàng là một con người tốt, sống đời lương thiện. 
Cha mẹ mất sớm, g1a tài để lại là một chòi tre rách nát, vài 
dụng cụ bằng sắt, vài đòn gánh, triên gióng cùng năm bảy 
cái ghè lớn nhỏ để đựng phân, tải phân, đội phân khi có 
công việc. Phía đầu làng, gần con lộ chính là những gia đình 
lao động chân tay với đủ mọi thứ nghẻ nghiệp trong xã hội. 
Họ có đăng cấp cao hơn Suntta. Lúc có công trình, chính 
giai cấp này cung cấp việc làm cho giới nô lệ. Mỗi nghề như 
vậy được quân tụ lại một nơi, trở thành một phường hay một 
làng. Cho nên có phường chuyên nghề xây dựng, chuyên 
nghề mộc, phường chuyên nghề đóng xe, nghề ráp cửa, nghề 
khắc gỗ; làng nghề đúc kim khí, làng nghề làm dụng cụ lao 
động các loại, làng nghề gốm; nghề làm vòng hoa, nghề giết 
súc vật, thợ may, thợ nhuộm... Họ thuộc gia cấp thủ-đà-la, 
có cả nghiệp đoàn thầy thợ, phân ra các nghề nghiệp khác 
nhau, rất có tô chức. Từ khi đức vua Päsenadi cưới cô con 
gái người làm tràng hoa phong làm hoàng hậu thì giai cấp 
này đặc biệt được xã hội tôn trọng, vị nê. Vả chăng, mọi 
công trình xây dựng và kiến thiết từ hạ tầng cơ sở đến 
thượng tầng kiến trúc đều ở trong tay của họ. Nhân công lao 
động cũng chỉ có được ở nguôn này. Khi có nhiều công việc 
xem ra quá nặng nê hoặc hôi hám bản thỉu thì giai câp thủ- 
đà-la kêu gọi lớp tiện dân nô lệ đến làm việc với tiền công rẻ 
mạt chỉ đủ ăn vừa bụng một người. Do vậy, tiện dân chiên- 
đà-la không có khả năng sửa sang nhà cửa, tiện nghi sinh 
sông cũng như cải thiện chuyện ăn, ở, mặc... 

Sunita nghe tin về đức Phật và giáo hội tăng đoàn đã lâu; 
và cũng đã nhiều lần, chàng đứng núp sau các lùm cây nhìn 
những vị sa-môn y áo vàng rực, thanh thản trên các ngả 
đường. Ai trông cũng dịu hiền và dễ mến. Nhưng chàng 
chưa bao giờ dám đến gần dù năm bảy cái đòn gánh. Sáng 
nay cũng vậy, vừa đội một ghè phân băng qua con lộ để 
xuống một bờ ruộng thì SunTta trông thấy một đoản sa-môn 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 431 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


y vàng. Không biết tránh đi đâu, hoảng loạn, sợ hãi quá, 
chàng vội lặn “ùm” xuống một mương nước, lấy rong bẻo 
phủ trùm lên đầu... Qua kẽ hở của những lá bẻo, SunTta 
trông thấy một vị sa-môn tướng hảo sáng ngời như một vị 
đại phạm thiên, từ đường lớn, bước gân lại bên bờ nước, 
cách chỗ chàng chừng hai đòn gánh thì dừng lại... 

- Này SunTta, con trốn đi đâu? Như Lai muốn nói chuyện 
với con mài 

Sunita tưởng tai mình nghe lầm! Không! Đúng tồi, vị ấy 
đang nói chuyện với mình! Ôi! Cái giọng nói dịu dàng như 
giọng nói của người mẹ hiền! Nhưng chàng cứ im thin thít, 
không dám đáp, không dám trả lời. 

- Không sao đâu con, Sunrta! Như Lai biết tên của con 
đấy! Như Lai còn biết rất nhiều kiếp trước của con nữa! Con 
là một người rất tốt bụng, rất lương thiện! Đừng ngại ngùng 
gì nữa, hãy lên đây để nói chuyện với Như Lai! 

Lúc đức Phật bước tới bờ nước để hỏi chuyện chàng nô 
lệ đội phân thì tôn giả Sãriputta, Ananda và thị giả Upaväna 
đồng bước lại. Hội chúng tỳ-khưu tăng cũng dừng lại, vây 
quanh lớp xa, lớp gần. Thế rồi, dân chúng quanh vùng, hai 
bên đường làng, nghe thấy chuyện lạ cũng ùn ùn đồ đến... 

Nghe giọng nói dịu dàng, hiền từ của đức Phật đến lần 
thứ ba, SunTta mới dám nói: 

- Bạch ngài sa-môn! Thân thể con hôi hám, áo quân con 
đơ dáy; con lại thuộc vào giai cấp hạ tiện nữa nên con sợ ô 
uế đến ngài. Thật con không dám bước lên đâu! 

Đức Phật mỉm cười, cất giọng phạm âm cho ai ở xa cũng 
có thê nghe được: 

- Ù! SunTta! Đúng là thân thể con hôi hám, áo quân con 
dơ dáy, con lại thuộc giai cấp hạ tiện — nhưng con không thể 
nào làm cho ô uê đến Như Lai và giáo đoàn thanh tịnh của 
Như Lai được đâu mà sợ! Trái lại là khác nữa, này Sunrtal 

Ngưng một chút, đức Phật tiếp: 


432 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


-_ Con lại muốn hỏi tại sao mà con không dám hỏi chớ 
øì? Ừ, Như Lai sẽ nói đây, Như Lai sẽ giải thích vì sao! Vì 
đối với Như Lai và đệ tử của Như Lai thì ô uế bên ngoài 
không quan trọng bằng ô uế bên trong. Cái ô uế bên trong 
mới đáng sợ, mới đáng xa lánh, mới đáng nhờm gớm! Này 
Sunital Ai sống với tâm địa độc ác, bạo tàn, hung đữ, giết 
người giết vật là ô uế! Ai sống với tâm địa xan tham, xảo 
quyệt, trộm cắp, lường gạt của người là ô uế! Ai sống với 
tâm tà vạy, tà hạnh, bất chánh là ô uế! Ai sống mà nói dối, 
nói láo, nói thêu dệt, nói lời ác độc, nói hai lưỡi mới là ô uế! 
Nói ngắn gọn, cái gốc của mọi ô uế trên đời này là bởi tham 
lam, sân hận và si mê, này Sunrtal 

Chàng thanh niên nô lệ nghe như uống từng lời, từng 
chữ vào lòng. Cả đời, chàng chưa bao giờ được nghe những 
điều như thế. Tâm trí chàng như được mở ra. Cánh cửa giai 
cấp và truyền thống đã đóng chặt kiếp bần cùng nộ lệ của 
chàng, dường như chưa có một ánh sáng mặt trời nào len 
vào đây được! 

- Này Sunital Giọng của đức Phật dịu dàng rót vào tai 
chàng — Con đội phân nhưng con đâu có giết người, giết vật? 
Con đội phân nhưng con đâu có lường gạt trộm cắp của ai? 
Con đội phân nhưng con đâu có tà vạy, tà hạnh và bất 
chánh? Con đội phân nhưng con đâu có dối láo ngôn lời, ác 
khẩu với một ai? Như thế, . chứng tỏ rằng, trong con có mâm 
giống thanh tịnh; nếu mầm giống ấy biết bón phân, tưới 
nước, biết cách chăm sóc thì mai sau nó sẽ phát triển trở 
thành một con người tốt đẹp, hiền thiện xiết bao, này SunTta! 

Cho đến lúc này, Sunita mới mạnh dạn mở lời: 

- Bạch ngài sa-môn! Vậy thì con chưa đến nỗi ô uế! Là 
giai cấp tiện dân nhưng con chưa dám có những tâm địa ô uê 
như thế! Con cũng muốn tốt đẹp và hiền thiện vì cái mầm 
giống ấy ở trong con cũng có tí chút; nhưng bón phân là thế 
nào, tưới nước là thế nào, chăm sóc là thể nào, quả thật con 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 433 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


chưa hiểu! 

- Muốn bón phân, tưới nước, chăm sóc cái mầm giống 
tốt đẹp có hiệu quả thì con phải sống đời sa-môn khát sĩ như 
Như Lai và như hội chúng sa-môn của Như Lai đứng xung 
quanh đây! Con có muốn như thế không, Sunrta? 

- Con có ước mơ cũng không thể được! Ai mà cho kẻ 
khốn nạn như con xuất gia, sông đời sa-môn khất sĩ - khi 
con là kẻ ở cuối cùng, tận đáy của mọi giai cấp? 

- Như Lai sẽ cho con xuất gia. Như Lai sẽ hoan hý đón 
nhận con. Tại sao vậy? Vì giáo hội của Như Lai không có 
giai cấp, không phân biệt giai cấp! Giáo hội của Như Lai là 
giáo hội bình đăng cho tất thảy mọi hạng người trong xã hội. 
Hãy nghe đây! Sunfta! Mỗi một con sông đều có tên. Trăm 
con sông đều có trăm tên gọi khác nhau. Nhưng khi trăm 
con sông ấy về biến cả rồi thì chúng hòa trộn với nhau, trở 
thành biển lớn, tên của trăm con sông sẽ không còn nữa. 
Giáo hội của Như Lai cũng tương tợ vậy. Những sa-môn 
khất sĩ, hằng ngàn sa-môn khất sĩ, có người xuất thân thái tử, 
hoàng tử, vương tử, bả-la-môn gia chủ, tướng lãnh, tổng 
trần, quý tộc, danh gia, triệu phú, thương gia, thợ thuyên... 
nhưng khi về sống trong giáo hội thanh tịnh rôi... thì các giai 
câp kia không còn tôn tại, không aI gọi tên nữa — mà chỉ đơn 
san là một sa-môn sống đời vô sản, bần hàn, thiểu dục, tri 

.„ để tu tập, để bón phân, để tưới nước, để chăm sóc cho 
cái mầm giống hiền thiện, này Sunita! Không có giai cấp khi 
máu ai cũng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt ai cũng mặn 
như nhau, này SunTtal 

Sunita phủi đám rong bẻo trên đâu, bụm hai tay lên đầu, 
vái la lỊa: 

- Con hiểu, bạch ngài sa-môn! Mắt con đã sáng ra, đã có 
một ngọn đèn! Trí con cũng sáng ra, ở đó cũng có một ngọn 
đèn! Con thật là hạnh phúc, được sống cuộc đời mới, làm 
một hạt bụi đi theo gót chân trần của ngài! 


434 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


Đức Phật mỉm cười. Các vị tôn giả và hội chúng tỳ-khưu 
cũng mỉm cười! Ôi! Là những nụ cười thanh lặng và siêu 
thoát! Dân chúng xung quanh thì hò reo sung sướng khi thây 
đức Phật năm tay chàng nô lệ kéo ra khỏi mương nước. Tôn 
ø1ả SarIputfa và thị giả Upavana trao bình bát cho người bên 
cạnh rồi bước nhanh lại. Cả hai vị giúp chảng thanh niên 
tăm rửa cho sạch sẽ. Tôn giả Ananda định lẫy chiếc y hai 
lớp của mình quàng cho Sunita nhưng bên kia đường, một 
người thanh niên thủ-đà-la đội y và bát bước lại, gập đầu 
xuống: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con hay đến Kỳ Viên nghe pháp! 
Y và bát này là của con, con đã tự săm sửa khi nào đủ duyên 
sẽ xuất gia. Nhưng hôm nay, con xúc động và sung sướng 
quá khi thấy đức Thế Tôn đã xóa bỏ giai cấp, nhận vào giáo 
hội thanh tịnh một thanh niên nô lệ. Sunita là một người bạn 
tốt, làm việc gì cũng chu đáo, đàng hoàng: là niềm tin của tất 
cả thầy thợ chúng con. Con rất mừng cho SunTta. Vậy y và 
bát này con tình nguyện dâng cúng để đức Thế Tôn làm lễ 
xuất gia cho SunTta. 

Đức Phật gật đầu chấp thuận và mỉm cười trong tâm vì 
cái duyên như thế này ngài cũng đã biết rồi. Sau khi SunTta 
được cạo đầu, mặc y, mang bát thì tướng mạo sa-môn hiện 
ra, không còn tìm thấy đâu là hình bóng người thanh niên nô 
lệ nữa. 

Đức Phật làm lễ xuất gia ngay cho SunTta bên vệ đường 
trước sự chứng kiến của dân chúng địa phương và cả khách 
bộ hành, người đi ngựa, kiệu phương xa đủ mọi giai cấp 
trong xã hội dừng chân lại, tò mò, chỉ trỏ, luận bàn! 

Sau đấy, tôn giả Sãriputta dẫn Sunrta trở lại Kỳ Viên 
tịnh xá để bàn giao vị tân tỳ-khưu cho các trưởng lão giáo 
giới, còn ngài sẽ bộ hành theo sau. 

Thế là không mấy chốc, tin này được loan truyền ra, 
chấn động cả kinh thành Sãvatthi. Chuyện cũng đến tai đức 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 435 


VỚI CHÀNG THANH NIÊN NÔ LỆ 


vua Pãsenadi. Triều thần có người phản ứng, chống đối ra 
mặt; có người mỉm cười, có người 1m lặng. 

Riêng đức vua thì nói với hoàng hậu Mallikä răng: 

- Hậu là giai cấp thủ-đà-la! Thuở trước, trầm phong hậu 
làm chánh cung, dư luận nhân gian cũng ôn ào như vậy đấy. 
Trẫm đã cách mạng phá bỏ giai câp từ độ ấy! Tuy rất âm 
thâm! Còn đức Tôn Sư, trằm mang máng hiểu ngài cũng 
muốn phá bỏ giai cấp kế từ khi hóa độ kỹ nữ Ambapalr 
Ngài lại rất công khai, đường đường chính chính; nhất là cho 
anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên vệ đường, trước mắt bản 
dân thiên hạ! Đáng phục! Thật đáng khâm phục! 

Hoàng hậu Maillika dè dặt nói: 

- Có người, nhất là các giới cấp bà-la-môn, sát-đề-ly, các 
nhà giáo dục sẽ cho rằng đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, 
không tôn trọng quy củ, truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của 
cha ông, tâu bệ hạ! 

Đức vua Pãsenadi cười rõ to rồi nói: 

- Đạo lý à? Đạo lý à? Lấy bình phong đạo lý à? Con 
người lành tốt, hiền thiện mới là đạo lý đích thực, hậu à! 
Trầm không đồng ý cái cách duy trì truyền thống ấy là đạo 
ỳ đâu! Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý 

“rởm”, hậu à! Chính kiến của đức vua tối cao trong cuộc 
đàm nạn với hoàng hậu Mallikã, sau đó đến tai triều thần rồi 
không mây chốc, lan khắp kinh thành. Thế là chỉ năm bảy 
ngày sau, dư luận im bặt! 


436 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Thêm Một Vị Đại Đệ Tử 


Nhắc lại chuyện đức Phật, sau khi độ cho chàng thanh 
niên nô lệ xuất gia, ngải và hội chúng tiếp tục bộ hành về 
phương nam. Chẳng có việc gì phải gâp gáp nên mỗi ngày 
chỉ đi chừng hơn một do-tuần. Vượt qua từng thị trấn, từng 
làng mạc... rồi hội chúng đi dọc bên nảy bờ sông Sadãnrra 
có dân cư đông đúc, nhà cửa tươm tất, nếp sông phôn vinh. 
Chừng mươi hôm sau, gần đến sông Gangä thì đức Phật rẽ 
trái, theo con đường nhỏ, men theo dãy núi đá vôi rồi vào 
một khu rừng im mát để độ ngọ và nghỉ trưa. 

Buổi chiêu, thấy đức Phật vẫn chưa tính chuyện lên 
đường, tôn giả Sãriputta đến gần bên thưa hỏi: 

- Dường như đức Thế Tôn cô ý chờ đợi một người? 

- Phải đấy, này Sãriputtal Như Lai chờ đợi một người 
khá quan trọng cho giáo pháp! 

- Xin đức Thế Tôn cho đệ tử được nghe? 

Rồi đức Phật nói về gốc gác Kaccäyana cho tôn giả 
SãrIputta nghe. Sau đó, tôn giả đã kế lại cho đại chúng rằng: 
“Có một tiểu quốc tên là Avanti (A-bàn-đề), kinh thành là 
Ujjen. Vị quốc sư của nước này có bà vợ chính là em gái 
của đạo sĩ AsIta, người đoán tướng cho thái tử Siddhattha 
thuở đản sanh, là ba mươi lăm năm sau, ngài sẽ đắc quả vị 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 437 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Chánh Đăng Giác. Trước khi hóa sanh vào cõi trời phi 
tưởng, đạo sĩ căn đặn vợ chồng quốc sư răng: “Sau nảy, nếu 
có con trai phải cho xuất gia làm đạo sĩ. Lúc nào nghe tin 
trên thế gian có một vị Phật ra đời thì đấy chính là thái tử 
Siddhattha Gotama, con của đức vua Suddhodana, vương 
quốc Sãkya - hãy tìm đến mà quy giáo với Người! Chính ta 
cũng rất tiếc là không được quỳ bên chân đức Chánh Đắng 
Giác đề nghe về giáo pháp Bất Tử ấy!” Thời gian sau, họ có 
hai người con trai đều thông minh, tuẫn tú, học hành thông 
đạt nên được đức vua đặc biệt yêu mến. Người con trai út 
tên là Kaccayana, dù sinh sau đẻ muộn nhưng cái gì cũng 
giỏ1, cũng vượt trội hơn anh. Ngoài ra, chàng có nước da 
vàng sáng, mịn mảng và tinh sạch như cánh sen nên ai cũng 
trầm trồ chiêm ngưỡng. Lớn lên, cha mẹ chàng vẫn còn nhớ 
định ninh lời dạy bảo của ông anh đạo sĩ Asita hiền thiện, 
nhưng ông bà thấy hai con tương lai đều sáng sủa nên mãi 
chân chờ, lần lữa! Lúc Kaccãyana vừa chẵn tuổi hai mươi 
thì chàng đã năm vững, năm chắc mọi sở học cần thiết của 
một thanh niên bà-la-môn chơn chính. Đặc biệt, Kaccäyana 
đam mê và nghiên cứu sâu về triết đạo học nên chàng xin 
cha mẹ cho được xuất gia làm một đạo sĩ du phương! Đến 
lúc này thì ông bà quốc sư đành phải kế lại sự thật về ước 
nguyện, di huấn xưa của đạo sĩ Asita cho Kaccäyana nghe. 
Thế rồi, từ đó, Kaccäyana như cánh chim trời, lang thang từ 
nước này sang nước khác để tầm sư học đạo. Kaccäyana 
luôn tra vẫn, thao thức; vả chàng cũng không dễ dàng chấp 
nhận một đời đạo sĩ dung tục, tầm thường với những tri 
thức, luận giải từ chân lý có sẵn ngàn đời. Chính vì lý do 
này mà chàng cứ đi mãi, học hỏi mãi mà không chịu lưu trú 
ở đạo tràng nào lâu. Ngọn lửa tri thức nung đốt, đây chàng 
ta-bà khắp các tiêu quốc miền nam rồi miễn bắc, tây bắc, 
đến tận Himalaya. Mười năm sau, chàng đã nổi tiếng khắp 
nơi về khả năng nghị luận biện tài. A1 cũng kính phục, kính 


438 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


trọng chàng: nhưng tự thân, cõi lòng Kaccãyana vẫn bắt an. 
Trở lại quê nhà thì cha mẹ đã giả yếu và ông anh trai đã 
được vua phong làm quốc sư với địa vị vững chắc và danh 
vọng lẫy lừng. Lúc đức Phật chuyển pháp ở Vườn Nai, 
Isipatana thì Kaccäyana đã hay tin nhưng chàng chưa thể rời 
chân đi được vì chàng muốn ở nhà ít năm để cho hai thân 
được vui sau mười năm xa cách. Tuy nhiên, Kaccãyana vẫn 
không được yên vì danh tiếng của chàng đã làm cho rất 
nhiều đạo sĩ tìm đến, kẻ đòi chiến luận, kẻ muốn học hỏi... 
Lúc này thì Kaccãäyana đã chán ngấy cái trò chơi phủ phiếm 
của chữ nghĩa và miệng lưỡi nên chàng đã đóng cửa không 
tiếp khách suốt mẫy năm trường. Thấy cũng không yên, 
Kaccayana làm một chòi tre nhỏ ở trong rừng văng, thỉnh 
thoảng viếng thăm cha mẹ một chút, lại đi. Nhiều lần đức 
vua Pajjota triệu Kaccäyana vào châu để đàm đạo, ngài rất 
ngưỡng mộ trí thức bác học và lỗi nghị luận sắc bén của 
chàng. Ông anh của Kaccäyana, bây giờ là vị tân quốc sư 
cũng nhiều lần thuyết phục chàng ở lại để làm quan đương 
triều. Riêng cha mẹ Kaccayana thì không có ý kiến gì, tuy 
nhiên, có nhẹ nhàng nhắc lại lời hứa thuở trước! Hôm ây, 
khi biết ý định của đức vua là muốn phong quan tước và gả 
công chúa cho thì Kaccäyana biết là chàng không thể ở nhà 
được nữa rồi. Vậy là chàng lại ra đi theo tiếng gọi sông hồ 
sau nhiều năm biệt tích! Kaccãyana nghe lời căn dặn của 
đạo sĩ Asifa, của cha mẹ nên đi tìm đức Phật nhưng chàng 
không nôn nóng, không vội vã. Irên đường đi, dưới gôc đa 
già, bên một bến nước vắng hay cạnh một chiếc cầu nhỏ 
sang sông... Kaccayana gặp và đàm đạo với các vị sa-môn 
áo vàng. Thi thoảng thôi, chứ chàng chỉ thích lăng nghe và 
nhìn ngắm nhiều hơn. 

- Đúng là đức Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời thật 
rồi!” Hôm kia, Kaccãyana suy nghĩ như thế khi đến Vườn 
Nai, thấy khá nhiều cốc liêu và cả một hội chúng thanh tịnh. 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 439 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Chàng ở cạnh một khu rừng để quan sát các sa-môn đi trì 
bình khất thực, tọa thiên, kinh hành, giặt y áo, làm vệ sinh 
sân vườn, sàng tọa... Đâu đâu cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn 
nắp... và nhất là ở đâu, lúc nào cũng an bình và tĩnh lặng! 

Nghe tin đức Phật đang ở Kỳ Viên, chàng âm thâm từ 
giã Isipatana để ra đi, ngược đường lên hướng bắc.. 

Sớm hôm kia, không thông báo với a1, ngoại trừ tôn giả 
Sariputta, đức Phật từ giã ngôi rừng, ôm bát ra đi một mình. 
Sau khi kiếm vật thực vửa đủ dùng, ngải men theo sông 
Gangä theo hướng về Vườn Nai, ngồi dưới gốc cây to để độ 
ngọ và nghỉ trưa. 

khi đức Phật đang tọa thiền thì Kaccayana từ hạ lưu 
sông Gaủgã đi lên. Đến bên gốc cây, Kaccãyana cũng dừng 
chân lại, bất giác, chăm chú quan sát vị sa-môn áo vàng có 
tướng hảo rất quang minh! Lát sau, không dám làm kinh 
động, chàng nhẹ nhàng thu vén một góc để độ thực rồi tọa 
thiền nghỉ ngơi! 

Một khắc qua đi, Kaccäyana xả thiền, chuẩn bị lên 
đường, liếc nhìn qua bên kia thì thấy vị sa-môn dường như 
còn trú sâu vào đại định; và không gian xung quanh như 
thắm đẫm làn khí thanh bình và mát mẻ. Ngạc nhiên quá, 
Kaccayana lặng lễ ngôi xuống. Toàn thân vị sa-môn như 
phát sáng, lấp lánh hào quang: rồi hào quang ấy chập chờn 
từng đôi một, từng vòng tròn một, ửng hiện năm sắc màu 
khác nhau làm lu mờ cả mặt trời ở trên cao! 

Kaccayana đang say sưa quan sát hiện tượng lạ lùng thì 
thấy từ phía dưới đi lên một đoản sa-môn áo vàng, mà dẫn 
đầu cũng có mấy vị với tăng tướng, nghị dung đẹp đẽ và 
rạng rỡ không kém gi! Đến gân cội cây, họ trật y vai phải, 
đảnh lễ vị sa-môn rồi ngồi xuống rải rác ở xung quanh, cũng 
rất lặng lẽ! 

Kaccayana chợt dưng hiểu ra sự vụ, biết đích xác vị sa- 
môn ấy là ai; không tự chủ được mình, chàng quỳ năm vóc 


440 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


sát đất, không nói được một lời tiếng nảo! 

“- Kaccayana! Như Lai chờ đợi ông đã lâu! Sao bây giờ 
ông mới đến?” 

Tiếng đức Phật thoảng nhẹ bên tai Kaccãyana, chàng ấp 
úng: 

- Bạch đức Tôn Sư! Đệ tử đã đến đây rồi! 

- Ứ, ông đến rồi nhưng ông còn đi nữa không, 
Kaccayana? 

Câu hỏi của đức Phật làm cho Kaccayana lúng túng, ngơ 
ngác. Cả hội chúng cũng không ai hiểu. Ngoại trừ tôn giả 
SãrIputta thì mỉm cười! 

Tiếng đức Phật vọng lại môn một bên tai Kaccãyana: 

- Còn đến, còn đi là còn thời gian, tất là còn sinh tử đấy 
— Ông có thây không, này Kaccãyana? 

Chợt dưng, ngay giây khắc ấy, Kaccäyana đặc pháp 
nhãn, đặt được bàn chân đầu tiên vào giáo pháp bất tử. 
Chàng quỳ mọp xuống, ôm chân bụi của đức Đạo Sư: 

- Tri ân đức Tôn Sư! Đệ tử đã thấy rồi! Đệ tử trở về với 
đức Tôn Sư, với hội chúng thanh tịnh này, đệ tử sẽ không 
đến và không đi nữa! 

- Có chắc vậy không, Kaccäyana? Đức Phật tiếp tục 
pháp thoại xem thử cái thấy của chàng như thế nào — Không 
đến, không đi — nhưng nó có nhân, có duyên gì không, 
Kaccayana? 

- Có nhân thì nhân sanh, nhân diệt; có duyên thì duyên 
hệ duyên, duyên sở duyên - bạch đức Tôn Sư! 

- Thế thì phải cắt đứt nhân, cắt đứt duyên hay sao, 
Kaccayana? 

- Nếu cắt đứt thì rơi vào hư vô, đoạn diệt kiến! Nếu 
không cắt đứt thì phó mặc cho bộc lưu, bạch đức Tôn Sư! 

- Vậy thì làm thế nào để thoát ra khỏi bộc lưu”, này 


t? Chỉ dòng chảy mạnh của sinh tử. 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 441 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


Kaccayana? 

Kaccäyana lại rơi vào bế tắc. Cũng đúng thôi! Tôn giả 
Sãriputta tự nghĩ! Đây là những pháp thoại cao siêu, rốt ráo 
nhất, thù thăng nhất, mà, Kaccayana chỉ là kẻ sơ cơ mới 
bước vào dòng! Dù ông ta kiến thức có thâm uyên, nghị luận 
có biện tài cách mấy cũng đành phải bất lực trước những câu 
hỏi tế nhị thuộc tuệ giải thoát, chúng không nằm trong lãnh 
vực kiến thức và trí năng! 

Đức Phật chợt mỉm cười vì hiểu được tâm ý CỦa nĐƯỜi 
đại đệ tử: 

- Hãy gỡ bí cho Kaccäyana xem nào, Sariputta? 

- Câu này đệ tử chỉ lặp lại khi đức Tôn Sư giáo giới cho 
một lão bà-la-môn. Đệ tử xin được nói lại đúng nguyên văn, 
như sau: “Như Lai không bước tới, Như Lai không dừng lại 
— Như Lai ra khỏi bộc lưu!” 

- Vậy thế nào là bước tới? Thế nào là dừng lại - hở con 
trai tưởng của Như Lai? 

- Vì bước tới là sẽ trôi lăn, dừng lại là sẽ chìm đăm, bạch 
đức Tôn Sư! 

- Vậy là phải! Vậy là đúng, này Sãriputta! Rồi đức Phật 
nói với Kaccayana — Còn ông, đừng suy nghĩ nữa, suy nghĩ 
sẽ không tới đâu! “Hãy lại đây! Này tỳ-khưu!”?? Hôm nay, 
Như Lai đã chứng nhận cho ông là một vị tỳ-khưu trong 
giáo hội thanh tịnh rồi đấy! 

Thế là Kaccayana trở thành một vị ty-khưu - mặc dầu \ 
bát và tăng tướng chưa đúng cách. 

Sau đó, đức Phật giới thiệu Kaccayana, Maha 
Kaccayana_ VỚI mọi người và ngược lại. Bây giờ, Kaccayana 
mới biết đến vị sa-môn đức tướng trang nghiêm, vâng trán 


t2 «Ehi! Bhikhave!”Kinh sách nói rằng, khi đức Phật nói như thế thì vị tân tỳ- 
khưu tóc râu rụng sạch, có đầy đủ y bát và tám món vật dụng, trông tăng 
tướng trang nghiêm như một vị tỳ-khưu cao hạ! Thường thì các vị này đều đã 
đầy đủ ba-la-mật từ quá khứ. 


442 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


THÊM MỘT VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 


cao sáng đối thoại với đức Phật vừa rồi chính là tôn giả 
SãrIputta, vị đệ nhất đại đệ tử, bậc thượng thủ của giáo hội! 
Chỉ thoáng nhìn, thoáng nghe vài câu, Kaccäyana sớm hiểu 
răng, mọi kiến thức và khả năng biện tài của chàng sẽ không 
lý nghĩa gì ở trong giáo hội minh triết, của những con người 
minh triết như thế này! Vị thứ hai là tôn giả Ananda, hoàng 
đệ của đức Phật, trông phương phi với nhiều mỹ tướng đặc 
thù, tỏa rạng một nhân cách hy hữu. 

Khi đức Phật và hội chúng lên đường; tôn giả Ananda 
thây Kaccãyana cứ đăm chiêu, bèn mỉm cười nói: 

- Rồi hiền giả sẽ biết thôi, sẽ thấy thôi! Đừng thắc mắc 
mà làm gì! 

- Nhưng đầu óc tôi nó cứ làm việc! Nó cứ đặt câu hỏi: 
Làm thế nào để không dừng lại? Làm thế nào để không bước 
tới? 

- Hãy xem nảo, hiền giả! Tôn giả Änanda cất giọng ôn 
nhu, điềm đạm - Đức Tôn Sư có dạy rằng, khi căn duyên 
trần thì có những dòng sông trôi chảy, trôi chảy rất mạnh 
nên nói là bộc lưu! Ví như dòng sông cảm giác, dòng sông 
thức tri... hiền giả có thấy thế không? 

- Vâng, vâng, tôi thây rồi! 

- Thế thì đơn giản thôi! Vậy thì lúc nào cảm giác và thức 
tri bị đắm chìm? Lúc nảo thì cảm giác và thức tri bị trôi lăn? 
Hiền giả hãy nhìn ngắm, hãy quan sát chúng xem nào? Hãy 
như lý tác ý miên mật về điều ấy để ra khỏi bộc lưu, này 
hiền giả! 

- Vâng, vâng, tôi thây rồi! Tri ân tôn giải 

Nghe tôn giả Ananda giảng pháp, đức Phật và tôn giả 
SãrIputta đều mỉm cười, vì cách nói, cách nhìn, nội dung, cả 
văn phong, ngữ nghĩa... không ai đám nói là Ananda mới chỉ 
đắc quả Nhập Lưu! 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 443 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


Về Sợi Dây Luyễn Ái 


Giữa sông Gangä sông Yamunã có một nước khá rộng 
lớn, đấy là vương quốc Vamsä, đức vua là Udena, thủ đô là 
Kosambï®. Đây là quê hương của bộ tộc Bhagøa hùng 
mạnh. Nhờ ưu thế địa lý nằm giữa hai con sông nên sự giao 
thương lên miền tây bắc hoặc xuôi hướng đông nam đều 
thuận lợi. Đây còn là giao lộ thương mãi với các nước cộng 
hòa liên bang Vajj, Licchavi, với Magadha về phía hạ lưu 
mà còn là địa điểm trao đổi hàng hóa từ các nước ở thượng 
lưu và cả phía bắc và tây bắc xuống nữa. 

Sau khi đặt được những cơ sở hoằng pháp lớn tại những 
lãnh địa quan trọng: Miền đông nam thì có đại tịnh xá 
Veluvana (Trúc Lâm), Rãlagaha (Vương Xá), nước 
Magadha (Ma-kiỆt-đà) của đức vua Bimbisara (Bình-sa) — 
và Mahavana (Đại Lâm) tại Vesall; miền tây bắc thì có đại 
tịnh xá Kỳ thọ Cấp Cô Độc tại Sãvatthi (Xá-vệ), nước 
Kosala của đức vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) và Nigrodharama 
(Vườn rừng cây đa) tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) nước 
Sakya... đức Phật lại nghĩ đến miền thượng lưu sông Ganga, 
năm ở phía tây, cách Baranasi chừng mười do- tuần. Trước 
đây bốn năm năm về trước, chư vị trưởng lão A-la-hán đã 


°? Khoảng chừng 50 km về phía Tây Nam Allahabãd ngày nay. 


444 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


thay nhau đến hoằng pháp tại vùng này, nhưng nghe trình 
báo lại thì chưa đặt được những cơ sở lớn do uy tín của họ 
chưa đến tai các đại thương gia, đại danh gia cũng như triều 
đình. 

Tại KosambI có trưởng giả Ghosita, là bậc cự phú đệ 
nhất; ông vừa làm chủ tịch nghiệp đoản thương mãi vừa là 
chủ ngân khô của hoàng gia. Có một vài lần giao lưu thương 
mãi, ở lại nhiều ngày tại Sãvatthi — ông và bạn hữu đến Kỳ 
Viên nghe pháp. Tuy chưa gặp được đức Phật nhưng thấy 
giáo đoàn có một nếp sông kỷ cương, giản dị và lành mạnh, 
ông rất kính trọng, phát khởi đức tin. Trưởng giả Ghosita có 
nói với chư trưởng lão răng, lúc nào chư tỳ-khưu tăng ghé 
Kosambi, hãy báo cho ông một tiếng, ông có khá nhiêu lâm 
viên rộng rãi, có nhiều phòng ốc thoáng mát, khá tiện nghi... 
không gần mà cũng không xa làng xóm, thuận lợi cho việc 
trì bình khất thực cũng như nơi chỗn để tĩnh cư! Không 
những trưởng giả Ghosita hào hiệp như thế mà bạn bè 
thương gia thân hữu của ông cũng sẵn lòng đón tiếp chư 
tăng tại các lâm viên thoáng đãng khác. 

Do vậy, khi đức Phật và hội chúng từ giã Vườn Nai, sau 
nửa tháng giáo giới ở đấy, bộ hành dọc theo bờ bắc, hướng 
thượng nguồn sông Gangã đến Kosambi thì thây lác đác ở 
đâu cũng có những sa-môn áo vàng. Nhìn qua dáng sắc thì 
biết tứ sự họ đây đủ. Nhìn qua oai nghi đi đứng thì thấy họ 
khá vững chãi và ôn định. 

Đến Kosambiï, đức Phật không ghé một lâm viên nào... 
mà ngài cứ đi mãi, đi mãi, tìm chỗ ngụ cư tại một khu rừng 
lớn phía ngoại ô, tên là Bhesakalä, gần ngôi cô thành 
Susumaragira. Bây giờ đã là tiết tháng tư, khí trời oi bức — 
nhưng khu rừng Bhesakalãä thì cây lá còn xanh, suối còn 
nước chảy nên khí hậu mát mẻ, dễ chịu. 

Vài ba ngày sau, chư tăng trong vùng đã hay tin, lác đác 
đến đảnh lễ đức Phật, thăm hỏi và vấn an sức khỏe của ngài. 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 445 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


Rồi dân chúng quanh vùng lũ lượt rủ nhau đến cúng dường 
và nghe pháp. Đặc biệt có hai vợ chồng bả-la-môn là trưởng 
giả Nakulapttara và phu nhân là Nakulamata cứ nói đức Phật 
là con trai của họ. Rồi họ khóc lóc thảm thiết, vật mình, vật 
mây, tÓ lời trách móc, sao con trai bỏ nhà, bỏ cửa ra đi biệt 
tăm, biệt dạng đã lâu mà không chịu trở về thăm cha mẹ lẫy 
một lần. Khi hai ông bà trưởng giả cùng đến ôm chân đức 
Phật - thì tôn giả Ananda tìm cách ngăn lại; đức Phật từ hòa 
nói: 

- Này Änanda! Ông cứ để yên vậy! Cứ để yên cho ông 
bà trưởng giả biểu tỏ cảm xúc của mình! 

Khi thấy cả hai người bình tĩnh trở lại, rồi từ nhân duyên 
ây, đức Phật thuyết một thời pháp nói về sợi dây luyến ái 
nhiều đời! Ngài nói rằng: 

- Không phải không duyên cớ, hai ông bà nhìn nhận 
Như Lai là con trai đã lưu lạc. Trong các kiếp quá khứ, trầm 
luân sinh tử nhiều như hạt bụi trong ba cõi sáu đường; hai 
ông bà trưởng giả đầy đã từng là cha mẹ của Như Lai năm 
trăm kiếp; đã từng là bác ruột, là chú thím ruột của Như Lai 
cũng nhiều kiếp như thế! Sự thương yêu, trìu mễn của ruột 
rà, huyết thông nhiều đời kiếp đã tạo nên sợi dây luyến ái vô 
hình, nó liên li trôi chảy, xuyên suốt không dễ gì đứt mất! 
Do vậy, các thầy tỳ-khưu phải thông cảm giọt lệ của ông bà, 
những chúng hữu tình trôi lăn mà không ai có khả năng 
bước ra khỏi bị kịch tử sinh ấy! Khi vừa thấy Như Lai - thì 
ký ức chất chồng của tiên kiếp trở về! Vóc dáng â ây, màu đa 
ây, mắt mũi ấy, âm thanh ấy... dẫu có bị chuyên dịch, thay 
đổi, biến dạng bởi nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác - 
nhưng vẫn mường tượng được những nét đặc trưng... do 
tưởng đúc kết lại, đây là con trai mình! Điều ấy khó lý giải 
nhưng trực giác thì cảm nhận được! 

Này đại chúng! Điều mà Như Lai thấy chắc, biết chắc; 
đó là khi giữa hai người có sợi dây ái luyến sâu đậm, đam 


446 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


mê, thiết tha đã găn kết keo sơn - thì kiếp lai sinh họ sẽ là 
vợ chông của nhau. Cũng sợi dây ái luyến ấy, bởi yêu 
thương và kính trọng; nhưng nếu kính trọng nhiêu hơn yêu 
thương thì sẽ là làm con, làm cháu! Cũng sợi dây ái luyễn 
ây, bởi yêu thương, nhưng trong yêu thương ấy còn hàm 
tàng tình cảm bao bọc, chở che thì sẽ làm cha làm mẹ! 
Tương tợ như thế, tùy theo cường độ, nồng độ tình cảm đậm 
nhạt, nhiễu ít mà sợi dây luyến ái biến họ trở thành thân 
quyến, họ hàng, gia tộc, bạn hữu, thần hữu, làng xóm, tỉnh 
thành, quốc độ... 
Trong khi đức Phật ngưng nói, tôn giả SãrIputfa tự nghĩ: 
“ Đức Tôn Sư đã vén mở cho đại chúng thấy mối liên hệ của 
sợi dây luyễn ái nhiều đời. Tuy nhiên, đấy chỉ là luyến ái 
thuận chiều để giải thích rộng rãi trường hợp vợ chồng 
trưởng giả bà-la-môn! Bởi vậy, ta hãy tạo nhân, tạo duyên 
để đức Tôn Sư vén mở tiếp nữa cho đại chúng thấy thêm 
nhiều trường hợp ái luyến nghịch chiều — mà ở đó - cũng 
cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn hữu, thôn lân... nhưng lại 
nằm trong mối liên hệ phản trắc, bội bạc, hận thù... hoàn 
toàn tương nghịch, tương xung với thiện pháp... ˆ 
- Bạch đức Thế Tôn! Nhờ đức Thế Tôn vén mở mà 
chúng đệ tử đã biết rõ, thấy rõ sợi dây luyến ái tạo nên sự 
thương yêu, trìu mến, tình nghĩa, thủy chung, đùm bọc, chở 
che... kết dệt nên những đóa hoa mỹ miêu, nhiều hương sắc 
trohe đời sông. an vui và hạnh phúc của các gia đình, nhiều 
gia đình trên trần thê. Tuy nhiên, vì tâm bi mân, xin đức Tôn 
Sư vén mở tiếp, tại làm sao mà những cái cây an vui và hạnh 
phúc nhân gian ấy, thỉnh thoảng ở nơi này và nơi kia lại sinh 
gai độc, trái độc, mủ độc? Đấy là vợ chồng bất hòa, xung 
đột, đày đọa nhau, áp bức nhau, bội bạc với nhau? Cha mẹ 
phân ly, phiêu tán; con cái hỗn hào, bất hiếu, đánh cha, giết 
mẹ, phá tán của cải và thanh danh gia đình? Quyến thuộc, 
bạn hữu, thôn lân... thì lợi dụng nhau, hiềm hại nhau, trấn 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 447 


VẺ SỢI DÂẦY LUYÉN ÁI 


bức nhau... tạo nên biết bao bi kịch trên trần thế? Phải 
chăng, đấy là loại ái luyến nghịch chiêu, bên trong còn có sự 
chi phối của nhân quả nghiệp báo? 

- Hay lắm, này Sãriputta! Ông đã đã đưa một câu hỏi 
như ngón tay trỏ chỉ thắng vấn đề; và trong câu hỏi của ông 
đã có câu trả lời, đây là nhân quả nghiệp báo. Bây giờ, hãy 
nghe đây, Như Lai sẽ giảng nói rộng rãi, xuyên suốt về điều 
ây! 

Này đại chúng! Nếu vợ chồng thương yêu nhau, tôn 
trọng nhau, hiểu biết nhau, thông cảm nhau... đối xử với 
nhau như bát nước đây, thủy chung như nhất... thì đấy là sợi 
dây ái luyễn thuận chiêu; sẽ nây nở, tăng trưởng trong môi 
trường thiện pháp với khí hậu trong lành, mát mẻ, tốt tươi! 
Cũng là vợ chồng, nhưng nếu một trong hai — do sắc, do tài, 
đo lợi, do danh, do thiếu giới, do thiếu trí, bị vô minh ái dục 
chi phối... thì người này sẽ làm khổ người kia, làm khổ một 
cách đớn đau, bạo liệt, hung tàn... thì trong ái luyễn đã nây 
mầm phản trắc, thù hận! Đây là nhân đã gieo, là nghiệp 
báo! Nếu đời này mà tình trạng hận thù không được hóa giải 
thì kiếp sau - do ái luyễn vẫn còn - họ nên vợ nên chồng, 
nhưng chỉ để người này làm khổ người kia trở lại! Đây gọi 
là ái luyến nghịch chiều, duyên với ác pháp, sinh cây độc, 
trái độc, mủ độc là vì vậy! 

Còn nữa, này đại chúng! Trên đời này, có những gia 
đình sinh ra được những người con thông minh tuấn tú, có 
hiểu, có thảo; đối xử với cha mẹ như đối xử với vị phạm 
thiên ở trong nhà; lúc nào cũng kính kính, cân cân, chăm 
học, chăm làm, không những bảo vệ, gìn giữ được sự 
nghiệp, thanh danh gia đình, tô tông, dòng họ mà còn phát 
triển thêm nữa, làm cho xán lạn và quang vinh hơn nữa! Đây 
gọi là sợi dây ái luyến thuận chiêu, thuận theo thiện pháp; là 
cây lành, trái ngọt của trần gian — do nhân những đứa con 
thai sinh vào gia đình này để đền ơn, trả nghĩa - bởi kiếp 


448 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


trước, ông cha, bà mẹ này đã có ân đức rất lớn đối với 
chúng. Ngược lại, nếu chúng hoang đàng, ngỗ nghịch, phá 
nát của cải, tài sản, bất hiếu, bất mục... chỉ làm khô gia đình, 
cha mẹ là vì chúng sinh ra để báo thù, đòi lại nợ cũ mà cha 
mẹ kiếp trước đã gieo, đã làm khô chúng, đã đày đọa chúng! 

- Thật là kinh khiếp! Thật là oan gia! Ôi! Vợ với chồng, 
Ôi! Con với cái! Ôi! Tốt đẹp thay mà cũng đáng sợ thay! 

Không biết ai đã cảm thán thốt lên câu ấy! 

Thời pháp chưa chấm dứt mà ông bả trưởng giả bà-la- 
môn Nakulapitara và Nakulamata đã chứng quả Nhập Lưu; 
họ chợt quỳ mọp bên chân đức Phật, hoan hỷ quá, cất giọng 
cảm động: 

- Ôi! May măn thay! Hạnh phúc thay! Chúng đệ tử đã 
thây đường đi, lối lại! Hãy cho chúng đệ tử nương tựa nơi 
giáo pháp chân chánh này! 

- Còn Phật và tăng nữa, này ông bà trưởng giả hiền thiện 
- tôn giả Ananda mỉm cười, nhắc nhở - Phải lập lại ba lần: 
Buddham saranam gacchamI. Dhammam saranam gacchamI. 
Sangham saranam gacchamI. 

Ông bà lặp lại ba lần và đã trở thành một cận sự nam 
(upäsaka) và cận sự nữ (upasika) của giáo hội. 

Sau đó, suốt cả buổi chiêu, thời pháp áI luyễn vẫn chưa 
châm dứt, do một số đông chư tăng và quần chúng các tập 
cấp trong vùng tìm đến. Tôn giả Sãriputta được đức Phật chỉ 
định thay ngài trả lời những câu hỏi còn tôn đọng. Đại lược, 
tại sao có những người con lại chết ngay trong thai bào, chết 
khi vừa sinh ra, chết khi hai tuổi, ba tuổi, còn thanh xuân? 
Tại sao hai người xấu đẹp khác nhau, giai cấp khác nhau, 
nghèo giàu khác nhau, ngu trí khác nhau, sở thích khác 
nhau... lại ái luyễn, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long? 
Tại sao có người keo kiệt, bủn xin, ăn mắm mút dòi suốt đời 
lại không có người thừa kế, hoặc con cái thừa kế là để phá 
nát, phá tan gia sản? Tại sao có đứa con vừa sinh ra thì gia 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 449 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


đình được hoạnh phát, hoạnh tài; ngược lại, có đứa vừa sinh 
ra thì gia đình bị lửa cháy, bị trôi sông, bị vua xử phạt, bị lụn 
bại, làm ăn thất bát? 

Ôi! Thật là quá nhiều câu hỏi. Do nhờ đã biết, đã thấy, 
lại có tuệ phân tích thiện xảo, lợi tài — tôn giả SãrIputfa từ từ, 
điềm đạm... từng điểm một, từng điểm một giải thích cho 
hội chúng nghe. Cũng là ái luyến, nhưng bây giờ phải đi sâu 
hơn về nhân quả nghiệp báo liên hệ một đời, hai đời, từ 
nhiều đời. Lại còn phải đan xen quả ngọt, quả đắng, quả 
chua, quả chát, quả xanh, quả chín mọng, quả non, quả g1à, 
quả nguyên vẹn, quả sâu đục, quả dơi ăn, quả gió bão rụng 
rơi... Như thế là tôn giả phải giải thích thêm, từ nhân, duyên 
đến quả thật không đơn giản chút nào! Nhân thì có vô lượng 
nhân! Duyên cũng có vô lượng duyên! Quả cũng có vô 
lượng quả! Do hội chúng còn sơ cơ và sơ căn; vả lại, sở 
kiến, sở văn cũng không được bao nhiêu — nên tôn giả nêu 
thí dụ là chính. Thí dụ nảo cụ thể, giản dị mà ai cũng có thể 
thây được, biết được, hoặc từ đó mà tác ý, tư duy được. Ví 
dụ, tôn giả nói, quý vị tưởng nhân sinh quả sao? Đâu đơn 
giản vậy! Một hạt lúa sinh ra cây lúa sao? Đâu dễ dàng như 
thế! Thử xem nào? Nếu hạt lúa øleo trên đá? Hạt luá vừa 
gieo thì chim ăn, sâu đục, lửa cháy? Vậy thì cái nhân ây còn 
cần có duyên. Duyên còn có duyên thuận, duyên nghịch. 
Thuận thi khả thể, nghịch thì không thê. Thuận, ví như ý 
niệm gieo trồng, hạt giống tốt, đất, nước, ánh sáng, phân, 
công chăm sóc, thời gian, thời tiết... Tất cả duyên ấy cộng 
lại thì đã thành quả chưa, gặt hái lúa được chưa? Xmm thưa, 
chưa chắc! Tại sao vậy? Vì nước phải vừa đủ, phân phải vừa 
đủ, ánh sáng vừa đủ, thời tiết thuận lợi... thì quả mới chắc 
thành. Nghịch lại, nghịch duyên hoặc thiếu một vài yếu tố, 
điều kiện cần và đủ thì cho dù có nhân, có duyên thì quả 
cũng không thành! 

- Nói tóm lại - tôn giả Sãriputta kết luận — Ái luyến, 


450 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


nhưng ái luyến ấy đan xen nhân quả nghiệp báo khá phức 
tạp; ngoài các bậc có tuệ nhãn quang minh, có đầy đủ thắng 
trí mới biết, mới thấy được vài phần. Chỉ đức Chánh Đăng 
Giác mới biết rõ, thấy rõ toàn phần! Vậy, chư vị chỉ cần gieo 
nhân tốt, tạo duyên lành từ suy nghĩ, hành động, nói năng thì 
mai kia sẽ gặt hái được quả ngọt, trái lành không khó khăn 
lắm đâu! 

Cuối thời pháp thoại, chợt có một ông lão quắc thước, 
nét mặt buồn buồn, ăn mặc sang trọng trông như một thương 
gia, đứng dậy xin phát biểu: 

- Thưa tôn giả! Tôi là Kukkutta, là người bạn già của 
trưởng giả Ghosaka, đã vải lần được nghe pháp tại Kỳ Viên. 
May mãn và vinh hạnh thay cho đất nước Vamsä và kinh 
hành Kosambt, hôm nay được đức Thế Tôn và vị tôn giả đệ 
nhất đại đệ tử đặt chân đến! Còn may mắn và vinh hạnh hơn 
thế nữa là nghe được thời pháp nói về ái luyến một cách rất 
hiện tiền, cụ thể, phong phú và sống động của đức Thế Tôn 
và tôn giả. Quả thật, chúng tôi đã được rửa tai cho thông, đã 
được rửa mắt cho sáng! Tuy nhiên, tôi lại là kẻ may mẫn và 
hạnh phúc đệ nhất trong hội chúng này! Tại sao thế? Vì 
răng, tôi đã được nghe những thời pháp tương tự từ các vị 
trưởng lão Vappa, trưởng lão Yasa, trưởng lão Ka|udãäy! tại 
Kỳ Viên và ở tại Kosambi này, trong khu lâm viên của 
trưởng giả Ghosaka (Ghositarama)! 

Ngưng hơi một lát, ông lão xin được ngôi xuống để tiếp 
tục câu chuyện khá dài - rồi nói: 

- Tôi có một câu chuyện, thưa tôn giả! Một câu chuyện 
về gia đình, buôn, rất buôn, rất đau xót, rất thương tâm... vê 
cái sợi dây ái luyến kia! Ở Kosambiï này, nếu nói về danh 
vọng, địa vị, giàu sang... thì tôi tương tợ một người, ây là 
bạn tôi, trưởng giả phú hộ Pavarika; và chỉ thua sút một 
người, đó là trưởng giả phú hộ Ghosakal Tôi có ba bà vợ 
đẹp người, đẹp nết nhưng chắng bà nào có con! Nghĩ đến gia 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 451 


VẺ SỢI DÂẦY LUYÉN ÁI 


sản cự phú mai hậu không có người thừa kế, tôi rất buôn, rất 
sầu não. Tôi đã đi cúng tế đền cao, miếu thấp; và cả hàng 
ngàn, hằng vạn súc vật làm lễ tế, vật tế... từng thúng vàng, 
thúng bạc ra ởi... để cầu tự - nhưng vẫn chăng được một 
mụn con nào! Đến tuổi năm mươi, tôi lây thêm bà vợ thứ tư! 
Và đùng một cái, cả thảy bốn bà đều sinh con, và đều là con 
trai! Ôi, sung sướng xiết bao? Được ân sủng của thần linh 
như thế này thì bán cả gia tài để tri ân cũng xứng đáng! Cả 
bốn bé trai chỉ hơn nhau mỗi đứa mấy tháng, và đứa nào 
cũng bụ bằm, mũm mĩm, hồng hào, ngời sáng, lớn nhanh 
như thôi! Và có điều kỳ lạ, là từ khi có chúng, việc làm ăn 
không còn thuận lợi nữa, cứ thua lỗ luôn! Được bạn bè 
khuyên khích, an ủi — nào là, được cái nảy thì mất cái kia; 
nào là hãy làm phước đi, bố thí đi, tạo nhân lành tốt thì quả 
sẽ tỐI. Nghĩ cuộc đời cũng lạ, khi làm ăn thuận lợi, tiên bạc 
vô như nước lại không nghĩ chuyện bố thí, cúng dường 
nhưng khi thua lỗ, thất bát mới nghĩ đến chuyện tích phước 
cho mai sau. Mẫy lần tôi đến Kỳ Viên nghe pháp cũng vì 
vậy. Tôi nghĩ, mình phải tích phước cho bốn đứa con trai... 

Nói đến ngang đây, lão triệu phú đưa mắt nhìn khắp hội 
chúng - rôi tiếp: 

- Không có trưởng lão Yasa, Vappa, Kã|udãyi; nhất là 
trưởng lão Kã|udãyi ở đây đề chúng thực cho lời nói của tôi! 
Một thời, các vị trưởng lão ấy có đến an cư ở Ghositärama; 
và tôi thường xuyên đến nghe pháp và cúng dường. Năm đó, 
bắt đầu thấm thía về giáo pháp, tôi xin quy y Tam Bảo, thọ 
trì năm giới cắm dưới chân trưởng lão Kã|udãyi; và tôi bắt 
đầu bỏ chuyện ăn chơi nhảm nhí, bắt đầu rời xa dần những 
việc cho giết mồ, cúng tế súc vật, xa dần những ý nghĩ xấu 
ác ở trong đầu! Đùng một cái, đứa con trai lớn tuối nhất, 
chín tuổi, đẹp tướng, thông minh, sáng dạ... bị bạo bệnh, 
chết một cách đột ngột! Cũng nhờ hiểu biết giáo pháp, hiểu 
sơ về nhân quả nên tôi vượt qua nỗi buồn khổ khá nhanh. 


452 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


Thời gian sau, tôi sửa sang, chỉnh trang một khu lâm viên 
với mong ước, chư khách tăng lui tới Kosambi có chỗ để an 
cư. Tiếp theo, đứa con thứ hai của tôi chết do trúng gió bất 
ngờ. Đau khổ quá, tôi đến quỳ bên chân trưởng lão 
Kaludäy!: 

- Chết tôi rồi, ngài sa-môn ơi! Khi tôi bắt đầu thọ quy 
giới, tu tập đảng hoàng thì thằng con trai thứ nhất chết! Cố 
găng fu tập nữa thì thăng con trai thứ hai chết! Như vậy thì 
thà rằng đừng tu tập còn hơn! Nhân quả nghiệp báo ngài 
dạy, thê là bất minh rôi, thế là đi lộn ngược đầu rồi! Ngài 
phải đền trả hai con lại cho tôi! 

Khi tôi khóc lóc, đòi nợ thì lạ lùng làm sao, trưởng lão 
lại mỉm cười, nói như sau: 

- Trái lại, tôi mừng cho ông, này ông cận sự nam! Tôi sẽ 
vén mở bức màn khói sương quá khứ cho ông thấy. Đứa con 
thứ nhất của ông, một kiếp trước là em ruột của ông! Trước 
lúc cha mẹ ông mất có để lại một gia tài, nhưng ông muốn 
“thủ” một mình nên tìm cách vu oan giá họa cho em vảo tội 
âm mưu phản nghịch triều đình có nhân chứng, có vật chứng 
hắn hoi. Thế là em ông bị tội tù, sau lại bị đóng dấu lên trán 
rồi đày ra biên ải làm nhân công khô sai. Do nhờ cuối đời, 
ông thường xuyên bố thí cúng dường cho các sa-môn, đạo 
sĩ, trong đó có khá nhiều vị ân sĩ thanh tịnh nên nhiều đời 
kiếp vẫn được giàu sang, các nghiệp ác cũ chưa đủ duyên để 
trả quả! Đứa em kia, sinh lại làm con ông, khi sinh ra, tiền 
bạc của ông bị suy giảm, đấy là dẫu hiệu, nhưng chưa quan 
trọng. Chính nó đến là cô ý trả thù ông, làm cho ông tán gia 
bại sản, đưa ông vào tù tội đề lấy lại gia tài. Nhưng nhờ ông 
tu tập chơn chánh, thọ trì quy giới, bố thí cúng dường, lại 
còn do phước báu quá khứ còn năng lực nên cậu em traI, do 
nghiệp xui, không thê báo thù được nên đảnh phải ra đi! 
Đáy! Không là điều đáng mừng sao! 

Đến ngang đây thì hội chúng đồng “Ô” lên một tiếng, 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 453 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


nửa lạ lùng, ngạc nhiên; nửa như nhìn ra vẫn đề: “Trong sợi 
dây ái luyễn này có ấn mâm oan trái - thật là kinh khiếp!” 

Vị trưởng giả vẫn bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: 

- Rồi đứa con trai thứ hai - ngài trưởng lão Kã|udãyi vén 
mở bức màn quá khứ, cũng tương tợ vậy. Răng là một kiếp 
nọ, tôi làm chủ một gia đình cự phú khi còn rất trẻ, mọi công 
việc trong ngoài tôi giao phó cho một người quản gia là 
người cháu ruột, con ông anh của tôi. Suốt mười năm, nhờ 
tài g1ỏ1 của người cháu, và cũng nhờ bóc lột lớp nhân công 
nô lệ, tài sản của tôi vào như nước. Tôi hứa tặng cho nó một 
gia sản xứng đáng là một dinh thự, một ngôi vườn với đây 
đủ tôi trai, tớ gái cùng với gia súc mỗi thứ một trám con. 
Nhưng tôi cứ hẹn mãi, hẹn hoài. Gần mười năm rôi mà vẫn 
còn hẹn do tiếc của, do lòng tham không đáy muốn lợi dụng 
người! Đùng một cái, một trận dịch tràn qua, nó chết với hai 
bàn tay trắng! Kiếp nảy, nó sinh lại làm con của tôi để đòi 
nợ gia tài! Nhưng do phước báu quá khứ vẫn còn bảo trợ, do 
nhờ phước đức tu tập hiện tiền bảo trợ, nó đến đòi nợ nhưng 
không hội đủ nhân duyên và điều kiện nên nó phải ra đi. 
Nhân quả nghiệp báo tuy lạnh lùng nhưng rất công minh, 
trung chính, tại sao ông thiện nam lại dám bảo là bất minh? 

Sau câu chuyện, hội chúng 1m lặng như tờ. Lát sau, ông 
trưởng giả mới kết luận: 

- Thưa tôn giả, chư tăng và hội chúng! Tôi đã thâm thía 
những bài học của cuộc đời! Tóc tôi đã bạc, tắm thân đất 
nước lửa gió tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trả lại cho đất nước lửa 
gió. Tôi không còn ham hố, cưu mang gì nữa. Bây giờ chỉ 
việc tu thôi. Hãy lây trí tuệ của giáo pháp để soi đường! Hãy 
lây tâm lòng yêu thương mà sông với gia đình, vợ con, bằng 
hữu, thôn lân, tổ quốc.. Hãy bó thí, cúng dường đến giáo hội 
của đức Tôn Sư, các đạo sĩ, du sĩ, ân sĩ. Hãy nhường cơm xẻ 
áo đến những kẻ đói nghèo nơi này và nơi khác! Tôi còn hai 
đứa con trai, nhưng cũng chưa rõ vì duyên hay vì nợ! Việc 


454 Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


VẺ SỢI DẦY LUYÉN ÁI 


ây đối với tôi, bây giờ, không còn quan trọng nữa! Cứ để 
cho nhân quả nó làm việc, nó làm việc vô cùng công minh 
và trung chính! Vô lượng tri ân Tam Bảo, ngọn đèn chiếu 
soi bất tử giữa cuộc đời, giữa trần gian khổ não này! 

Ông lão nói xong, hướng về tôn giả Sãriputta và chư 
tăng, quỳ lạy với năm vóc sát đất. Cả hội chúng đồng thanh 
cất tiếng “Sãdhu, sãdhu”! 


Một Cuộc Đời Một Vâng Nhật Nguyệt 455 


MỤC LỤC 


Về Thăm Lại Đức Vua Seniya Bimbisãra ..........................---- 2-5-5 2 cE+c+Eecxzrsred 7 
"VI V Tổ acc 066i 19 600 tyaedcidýQseibia5lebobsSiá/TaklieorEtyssoifasAlecomeoy9aifOIskSwdleuzne 27 
JỆET '6E915198194RIaPSETSTDETROTIỢN T6 060606 cố 6. 36 
Thâu Nhiếp Mahã Kassapa ..........................--- Error! Bookmark not defined. 

MƯA. 'GU TÍTU HAT v66 san ttdgsg16166106085506cL2n22026a sa sosUTÐ 
Bài Đồng Dao Biếm Nhẽ ...............................s.. 5-2 24+ Cà... S312 2x 1x re. 76 
W© :THnmn: CC TTUƯỢPD cv sgba lasaskisist0asuleinblitdaokuaobbseaooaee,tehebbfae 87 
I02EI°Oycñ: II fO/fusus2asssalaltpdcvraoodbitu/EkarnlisendovicA2iA482Eriisgtli 103 
Các Ông Hoàng Quý Tộc Ra Đi..................................2- 552. cEexcerEesrrreee 123 

MƯA ẤN CŨ THỦ BÀ  scgsticiaisodtsbiesssaslasotsasiasdaSossuoo LÔ] 
(ÔH Tan T?HifC CHÍ 12616 0x 0e thu đì50 4x0 bìag82At9iGi804si2vf6uiu 132 
Thần Y Jïvaka Komärabhacca ..................-- ¿2s +E+E+E+E+E‡EEEEEEEEEEEEESEEEEEEE xe. 136 
T)WC 11111 HAI] ta /1aE606Lá3on1/Ast3w 0x0 0as0a(Au1066ixlEstuawEtktafbstsesfolos6t ki i6 162 
ấy X/ Ông POTE II sau và se2sessloRutdsisoedtsSadteasaicuôoetilisaduvekeosontkeuaosedoei 174 
[6U -NTHITH C0110 TT) 62x 20x10 0s0x6bbbttdváeeoh susttevbeilebaobsb vodiEul se 182 
Viếng Thăm Kỳ Viên Đại Tịnh Xá..............................-2-©- 5 55c2<cc+cersresrreree 188 
si” N 11g VáIPÏldfot20:224626)a1200068A46xtat099008010/3Es0s354449468Magid4oi00814001ad96:a015x844 b6, 198 
Idt7T90:R116 ĐiấT TẤT THÔ sec sale se suaxdsCteiedvaodpMio botasto3em se TueseTot 202 

MU AJÄN CỤ -TEIL Ta sscs6uxscat StssaisakiutÔassebsfissoi AiscaosaSaybsil22 8 
:l1P1)01:,HICH: VD saii s34 66606setagslisbbbsssfstoasxsloixBbsuisbsolGksvsasifsisossasdceisba4 229 
Chuyện Tình Của Chàng Nhạc Sĩ Càn-Thát-Bà........................--- - 2 252 s52 238 
.€Sal.1.H1ỂT: Tà, TỊCH: HO s:i4i616ã6461021041006AG2A5614/3À400636124431101ã10a12aga4u3k6 248 
Chậu Nước Bắn, Thau Nước Sạch Và Cái Vòi Voi..................--cccccccscsesrcee 261 
Ñiou (Ôu L0 Ni 560166 náo) 625 0/8 61ku4ysb y2 c0M 015k lÔne 269 
Thăm Phụ Vương Lần Cuối ......................---¿- - 2 2 +8S*+E2EE£E+EE£EEE£EEEEEEEErkererree 273 
Câu Chuyện Về Bộ Tam Y Quý Giá Và Đức Phật Metteyya....................... 276 
Lúc Nào Thì Đức Phật Metteyya Xuất Hiện............................--2- 2-52 2+c>s sẻ 283 
Những Bàn Tay Kỳ Diệu Và Lời Cuố Bên Những Người Thân.................. 286 
E Hồi TRE GV 1Ì i2 06612 g/00)0210) 661A (vá ađhfs6 1t ó4 1 0xiu0 thú xây cay 291 
Thành Lập Giáo Hội Bhikkhur............................-  .- 5 5 5 5523113353 5Eeereserres 296 

MÙA AN CƯ THỨ NĂM.....................-.--sssescssesesesssssssssesrssssessssessssessas 2Ö 
ninh NI HỤTÌE ad dòu (mưu 5 tettokcfi5014600501058050si10A/0110 8/0209 i0) 309 
Hoá Độ Kỹ Nữ AmbapäÏT.........................-- ¿5-52 5+ tà 2.22111021111111 re 314 
Cảm Hoá Thủ Lãnh Tướng Quân Slha ...............................-- -- 555225 + ++*‡+ssseexss 328 

NHA ÄN CŨ TH ST các 2k cuoi lA0stlstbasbavaarsboausael 
z71z6/9ã97 10s a1... 342 
Tiếp Chuyện Đức Vua Seniya Bimbisära........................-- --2- 2 25s scx+cszsereccee 354 
B0: C)UY 4 HH1.THH CD 2s1s2z2715562a051 206 663803611%2ag2a8scs5sexbstagsdebscassSsiasbossdasbstossSzÀ 359 
b0)7510418E06i TỶ“... h. 366 


Thân Thông Cảm Hoá Ngoại Đạo ...........................- -- 5. Gà ng He, 373 


_ MÙA AN CƯ THỨ BẢY...... 
Đên Ơn Huyêt Sữa ........................ 
Với Đức Vua PäsenadH................... 


Lệ 


Cuộc Luận Chiến Về Chiêm Tinh. 
Với Chàng Thanh Niên Nô Lệ...... 
Thêm Một Vị Đại Đệ Tử................ 
Về Sợi Dây Luyến Ái.................... 


NHÀ XUẤT BẢN... 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Chịu trách nhiệm nội dung 


Biên tập 
Vi tính, bìa, trình bày : Thiện Niệm, Chơn Quán 
Sửa bản in 


T2 a22s s26: quyên, khô 14 x 20.5 cm tại.......... ¬ Số đăng ký 
KHXSB: No nằ Quyêt định xuât bản sô: .................... _ 
CAO TH ” 2xisseijasosasaosi In xong và nộp lưu chiêu 


